THÁNH ĐIỂN PALI 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Dịhgảá — 
Trưởng Lão Thiền Sử PHÁP MINH 


TẾ” 0IAWMAPADATTHAKATHA-- 


QUÁN PHI NGÃ 
CÁI TA, CỦA TA 


Mực đen giấy trắng bôi nhòa, 

Nói rằng đây chính là Ta cũng k}!... 
Nhờ người ngắm lại xem đi, 
“Hình ai sao thấy giống y Sư già ”?I. 
Mũi to tợ mũi kỳ đà, 

Mắt sâu, tai vảnh như là tai trâu. 
Má sô, cằm lún phún rầu, 

Trắn nhăn, không mũ trọc đầu là ai?... 
Mặt này chẳng phải Như Lai, 

Mà dòng họ Nguyễn Văn Tài thể nhân. 
Phạm Thị Minh vốn mẫu thân, 

Cả hai đêu lánh dương trần từ lâu. 
Bảy mươi tuổi thọ dãi dâu, 

Miệng cười móm gượng giải sẵu chúng sanh. 
T) khưu Nguyên Thủy Pháp Minh, 
Hăm mốt năm trước phải hình vậy chăng? 
Thân nào ta có thường hằng, 

Mấy ai đáy nước mò trăng được nào?... 
“Chán nhán ` bước quả ngọn sảo, 
Kêu tên, nghe Dạ! Làm sao thấy người? 

“Cái ta nguy hiểm ” lạ đời! 
Mình khuyên mình chớ đổi dời, khổ sanh. 
Cũng đừng háo lợi mê danh, 
Thân kinh náo nức, thân hình ốm ol 
Khỏi rừng Ái Dục nhẹ lo, 
Nhứt là Sắc dục, bây dò hiểm nguy. 
Đẹp người, trắc nết, ích chỉ? 
Hảo tâm, thiện trí, xấu øì cũng nên! 
Tự mình nguyện vẽ mình ên, 
Dưới chua dịch giả sắp bên ảnh Ngài. 
Phật Nô, Tăng Thống đặt bài, 
“Cái ta nguy hiểm ”, thì ai chẳng ngờ. 
“Lòng phàm chưa hết bụi nhơ, 
Mâu thuần để dựng cột cờ công cao! ”. 
Nhưng mình đâu dám tự hào? 
Bạn xin hình giả, lòng nào chẳng cho? 
Thịt xương côn hóa đất tro, 
“Chân dung” giấy mực, ra trò trồng chỉ?... 
Cạn lơi, khó dứt thị phi, 

Tâm “Không”, chứng Hữu Dư Y Niết Bàn.../ 
Cóc Bình Thủy, đên 05/12/Đinh Mão 
23-01-1998 — Tỳ Khưu Pháp Minh 
(Lưu niệm 100 ngày không năm lần thứ hai. 
Bắt đầu từ 19/10/ Đinh Mão). 


MỤC LỤC 


Ä PHAN NÓU NHỚN an 6x6 usiailslas6sessaya0fyoubiulrmasfaa dssevasôsi | 
(TA VÁ GIÁ ) 2À 4x22 sfecalakivadmiob6Aiaftfscslusárbonae6tcl 16s sntuxdcAlsee l 
V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸẸP......................-- 2c 221 2 12112112101111210111111111. 1x re. | 
V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIÉP........................--2- 2 2252 s2£++E+zxz£zzez 15 
1-:3-:Tieh TRƯƠNG GIÁ: NẠN 6i) kadh0/ei2lĂiabblslaukáciOoisinaobaasdá 21 
X-:4- Tích:NGUOI ĐIỂM MOC, TÚ: các s si sạn 12g 2u6ix2Aoxsia  naai song guatbansAtbi saae 26 
Ñ 5: Tích: AI) C T11) DÌ at 2v000200090 00090025006 /n1/120944 800280466 29 
0= TIÊN NHÓM TY KH HA TT )E cac vì 220/60 015 04521465 8)28/68021603 00A8 026 0a6 32 
V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CỦI.........................- 2-5-5252 2x22 E231 E211. 11212111 2211. cxee 35 
V.§- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN.....................---:-22 52 c2 E222. 1 erxee 40 
V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý......................----- 5-5: 2< 222221 1121211121211. erxee 44 
V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVANNÃ.......................---5:-52c St E222 E2ExEEEeEEerrrrrrrre. 5I 
Vi: ch TẠM THDIKCATTV AC A 0s ttbdtianisodfliuieltuaddiahiloetkubiisiasuôuhduẽ 56 
Ñ:1Z- Tích NGA QUY /MIINH BẦN 1116 16sáai 2404200164224. 40 0a00000/.uad 66 
V.13- TÍCH NGẠ QUY ĐẬP ĐẦU .......................... -. <5 4v SE x1 SE erxeeerseered T2 
V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP ................................. 2-5-2 52c 7+ +2ES+Ez+kEEs+sEksEstkrrsrsree 78 
X'15- Tịch ĐIẶI ĐỤC ĐE, XÃ ƠI TRỤ N coi st428 4x0 0A0 h2 82 S948upttái 66.82100126 Soi 88 
NI EHTAM HHER TRE aiss2 116 tài208s0\esbÁlapnlssltlalaiesas badaotllapsbsufuabodusa dAbani 104 
(PAINDI TA VÀ CÁ 2661x616) s61 0015002 Eeistai0v18i6xi52aitnág 104 
J4  ý874):1;97.10 91879307. :57. SE AT. ......ốốố 104 
XI 2501 I0 AC LYN Gái nu 640 100161 6s64aisbl fnevabuatod G66ssestb6944álaoiEt si sé 110 
XISY: Tích DAI ĐÌL SA CN AC cua 0b datBoivedtliisetbtoonoGeskklsedlaoisoeoÔebeb 113 
VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA........................-----¿©222522£2+EE+EErEerkeersrrxee 116 
NT 1 1 1a ca 2 x2 26iaaoSesẻe 128 
XI 6>1i6h ĐẠT ĐỤC HAT ĐA TÚTN buaaesessesgbbeaeeladlosessenslfiasbk6osdaa6 143 
N17: 11h ME CÔNG: HÙA CÁ NA touanuityesgixklxastbas4wýeg8031269Ai 0901008538022 146 
XS TIER0MANITEEANI.VT TY: KT TU UÌ 6a Sa s0 i102)9/2052100060 094125 L A6 15I 
ÿT.0=1i6n:ÐĐAT ĐLG HỘP PHÁP su se v66 Eláy S09 ssstisslb6uilutilluliikseacuaai 155 


VI,10= TÍcEF NGITE THỦY ET PHÁ P co i60u1000xyái tồn Gọ tdhblla@lduadbiatuaoae 159 


VI.11- Tích KHÁCH TĂNG.........................-..G- Sa ca s SE S8 S898 E58 1815355158 E8153 1551851551551 ce2 164 


À41/8811 28.5020 00.is.0.18 mm. ẽ 170 
VII1- Tích NGỰ Y KỶ BÁ BĂNG CHÂN PHẬTT.......................---- 2 2+ 2+E+zs+xzxsrszsees 170 
VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIÉP BỊ CHẼ.......................--- 2 255252 £z+>s2 174 
VIIL3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ........................--- 2-52 2+2+2s+£2+E+zs2 sec 178 
VII4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LÂU ĐÀ............................-- +5 52+2<+czvccEecrsrxerrered 182 
VII.5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIẾN DIÊN....................----2- 2552252 cx+zs2 186 
VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT BỊ CÁO GIAN......................----55- 55552 190 
VII.7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁ Ở KIÊU THƯỞNG DI.......................----- 255552 194 
VIL§- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT TỰ TIN........................--5-52-525s 2+£+zs2 sec: 199 
VIL9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO ..........................-- - 2: 2ccscsz sec: 203 
VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIÊN SỬƯ.........................---2-22- 25+ E2 E‡2E2EESEEEEerrrkerrered 212 

X [TT PT M  NGÀN tu ca sa0 0106146 thai 864 euttta0/601010800000060019904000180iyt bao 215 

(SA HA 5A AC CHÀ )soabseolbaabioinabsobsesolkioleibodstlutsEikroskdnlrbodeneb Diện cac 215 
VIII.1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐÔNG ........................- 52-5252 22222 2E rEersrxeee 215 
VIIL2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY .........................----5:©255¿ 221 
VIIIL3- Tích TỶ KHƯU NI TÓC QUĂN...................... 2 5s Sẻ SE‡E2E£EESEEEEEEESEEEkEEkrkerkrrees 228 
VIIL4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH........................----2¿ 2+2<+£++£zEcrczkerrered 238 
VIIIL5- Tích BÀ LA MÔẾN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃÀO XÁ LỢI PHÁT................... 243 
VIIIL6- Tích BÀ LA MÔẾN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT................ 246 
VIIIL7- Tích BÀ LA MÔỀN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃÀO XÁ LỢI PHÁT................... 249 
ŸÏTÏ3:?T i68 AU) BE IC KT (1 FT) 2xx 12951256 4225800309604 tt68tstadcnltaesrbtidesissbsittoi 252 
XI 9: Ti ADT NO 2 sex voan liolysdeeslihhlsubuaesesiibsaesaobdlvebe D5? 
VIIIL10- Tích TRƯỞNG LÃO KIÊU TRẤN NHƯ GÓC CÂY ..........................-- 5. 268 
XTI[;1s TIGh,PERITOIMOTLAO) XE NUvsb lim 2xAiestvyatllaDiilososlitoztbdsdoi 272 
VIIIL12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN...................-- c5 Sc2cccvEckcrrrkerrrred 271 
VIII.13- Tích NÀNG KIÊU ĐÀM ÔM ĐẮC A LA HÁN....................-----5- 2ccscs sec 285 
VIIIL.14- Tích TỶ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN ..........................--- 2-2: 2cc+csz sec: 291 

IB@8 j0. t#@ mon nh ẽ.ẽ 294 

0/.90/.016.-16.6-308 1n... ẻốẻẻéẻẽẽẽ.ẻẽ 294 
1< Tinh BA TA NON MT a2 ttáaásx0xix612NAtS6 khoaal@iGiAxsv ta na 294 


IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ...................-- ii 2E SE Sa S223 E5E5E E8 8 E2EEeEsEsEsees 299 


IX.3- Tích THIÊN NỮ CỒM RANG......................-- i2 1E SE Sn Sa E223 E58 58 E1 151551515515 E15555 E55 cxes 302 


IX.4- Tích ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUÔI THIÊN NỮ........................--2- 252 52+E+£s+E+Eszsxees 307 
IX.5- Tích TY KHƯU KHINH GIỚI NHỎ...........................-- 2-2-2 2 E+E2+S£E+E+£EzE+Esrszxees 314 
ÍX-:6-'Tich BA HỘ CIHIẤN MB) 666 622 taxi 40 640 8xst6e f6utesi daos vi dtesissbsiiG 317 
IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIÊM LỘ.......................- 5£ 2+2<+£++E+zE+Eczxerrered 322 
I9 Tiey THÔ) SAN KT HD 3x22: 500060A83010 0100012280600 406y 2i yyMyoy 326 
IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIÊN SƯ.........................--- + 2 2 +E+EE+E2EEEEEE2EEEESEEEEEEErEkrreee 333 
IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC..........................-.-- 5552 337 
Tế “TH BA NITONTTÀY, KT” tại 6828066065 06209011665680000 0866a8/280519 0965160 gĩ 342 
IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚTT...........................--- 2 2 2+2 s+E+zs+xresrszsees 348 
X.EH 2  Ố T0 1 1616 áexáafsáve6fopldteeldsebotustlxftonseaayoni 352 
DA MA A GA Ï cối): 20000916600 806t5006AGx0agu 3 i0 l00ittunit dua gu 01x84, 352 
X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG.......................---- 2-5252 522222 EcEvEeEerrererreee 352 
X2: Tích NHOM TÚC SƯ:DE DO uxoáaáadsbsbievbnosooaalleessGiDd92yssai 355 
Ä.1: 16h11 7TR TA RA cát 21t 00A136/60089200120A000A400 600 x2Ulag 358 
X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ.......................---¿ 552 S22xExvEcEecrsrrerrrred 362 
X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ........................-- + se k+E#ESEEEeEErkeEerkrkerkes 370 
%X:6: Tích NGA 'OUY MÌNTTZTRẤN cau tang 001i Ống obi060102444200 L)ảu0Aee le 373 
X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIÊN LIÊN NÍP BÀN.......................--.----ccccscscee, 378 
X.8- Tích TY KHƯU NHIÊU VẬT DỤNG................................ 5. -5:c7< 5< csc2<EsczEEcrsrrxee 388 
X;¡0-:Tich:.ĐẠI THÂN SẴN TẠ TĨ:soxsobsan52ussopiftbu(G00205102)620áảx0tu0sAci 395 
X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHÓ RÁCH........................----- 225225222 E221 2Ecrrrrei 401 


X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC.......................-.-¿ 25+ SE SESESEEESESESESESEEEEEEEEEEEErErkrkrersrersrsree 406 


V. PHẨM NGU NHƠN 
(BALAVAGGA) 
- 16 bài kệ: Pháp Cú số 60-75 
- l5 tích truyện 
& 
V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP 


(Añiiafarapurisavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 60) 
“DIiphä jägarato ratti, “Đêm dài dối kể thức, 
DIgham sanftassa yojanam; Dặm dài đôi kẻ nhọc, 
DIesho bälãnam samsäro, Đường sanh tứ rất dài, 
Saddhammam avijãänatam”. Đôi kẻ dôt Chánh pháp”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Bồ Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại Jetavana, đề cập đến 
một thanh niên nọ và đức vua Pasenadi Kosala. 


Tương truyền rằng: Nhân một ngày quốc lễ, quốc vương Pasenadikosala vận đại 
triều phục, ngự lên một thớt bạch tượng thuần sắc, tên là Pundarikã (Bạch Liên), ngự 
du một vòng kinh thành với đoàn quân hộ giá tiền hô hậu ủng, đầy đủ vẻ uy nghỉ trắng 
lệ của bậc Đề VƯƠNng. 


Quân chúng đi xem lễ đông nghẹt các nẻo đường, tiếng nói cười nhộn nhịp, náo 
nhiệt. Họ bị quân dọn đường lây đât, đá và gậy gộc đánh đuôi, tuy bị chạy tán loạn 
nhưng họ vân ngoái cô lại nhìn. (Người ta nói răng: Sở dĩ nhà vua được vinh hiện tột 
bực như thê, là do sự bô thí đây đủ duyên trong quá khứ). 

Ngày ấy, vợ một chàng thanh niên nghèo khổ nọ đang đứng trên tầng thượng của 
một tòa nhà bảy tầng, nghe tin tiếng có đức vua ngự qua thì mở một cửa sô nhìn 
xuống, ngay lúc quôc vương cũng vừa ngước nhìn lên. Thiếu phụ vội thụt vào, đóng 
cửa số lại. Quốc vương nhìn theo ngơ ngắn, như đang mong đợi mặt trăng rằm vừa 
khuất sau áng mây đen. Tương tư một đóa hoa hèn, lòng quôc vương cảm thấy nóng 
nảy bôn chỗồn, ngôi chẳng vững trên lưng tượng, Ngài đốc thúc cuộc diễu hành quanh 
thành phố cho mau chấm dứt. 

Về đến cung đình, quốc vương phán hỏi một cận thần thân tín: “Lúc nãy, tại chỗ 
đó khanh có trông thây tòa lâu đài mà trầm nhìn lên không?”. 

- Tâu bệ hạ, có thấy. 

- Trong lâu đài ấy, khanh có trông thấy một nữ nhân không? 

- Tâu bệ hạ, thần có thấy. 

- Vậy khanh hãy đến đó hỏi nàng ấy có chồng chưa? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang I 


Viên hâu cận thân tín đi, rôi trở vê tâu lại cho đức vua biết răng: “Nàng ây đã có 
chông”. Quôc vương bèn ra lịnh: 


- Vậy khanh hãy triệu chồng nàng ấy vảo triều cho ta. 


Vị quan vâng lịnh đức vua, gặp chàng thanh niên nghèo khổ, bảo rằng: “Lại đây 
bạn ơi, đức vua triệu bạn vào triêu”. 


Thanh niên nghĩ thâm: “Việc này e có liên quan đên vợ ta”. Không dám trái lệnh 
vua, thanh niên vào triêu bái đức vua rôi đứng chờ. 


Đức vua phán hỏi thanh niên: “Trầm phong cho khanh làm thị vệ quân”. 


- Muôn tâu bệ hạ, thần không dám nhận lãnh chức đó. Xin cho thần ở ngoài hành 
nghê, đóng thuê cho bệ hạ, thân chỉ quen với lôi sông bình dân. 


- Trãm không cần đến tiền khanh đóng thuế. Kể từ nay về sau khanh hãy theo 
hầu trầm. 


Quôc vương ban cho thanh niên bộ võ phục, một lưỡi gươm và một cái khiên 
(mộc). Thanh niên nghĩ: “Nêu mình có điêu chi sơ xuât với đức vua thì phạm tội khi 
quân, chăng khỏi chêt chém. Ta phải lo sợ mới được”. 


Vì sợ tội chêt, thanh niên siêng năng hâu hạ đức vua. 


Quốc vương không tìm được lầm lỗi nào của thanh niên, thì lòng mong hưởng 
dục lạc lại cảng tăng trưởng, nghĩ thầm: “Phải tìm cớ buộc tội hắn thì trẫm ngồi làm 
vua mới yên”. 


Quôc vương liên triệu thanh niên đên và phán răng: 


- Nầy khanh, khanh hãy đi đến một địa điểm ấy, cách đây độ một do tuần, xuống 
sông hái nhiêu hoa sen xanh và trăng, móc lây đât đỏ như màu mặt trời mình minh, 
đem về đây vào buôi chiêu cho kịp trầm tăm. Nêu khanh đê trì hoãn, không về kịp lúc 
ây, trâm cứ luật mà gia hình. 

(Người ta bảo rằng: Thị vệ quân là chức thấp kém nhất trong bốn hàng tôi đòi. 
Quả nhiên, hạng làm mướn ăn tiên chăng hạn, có thê lây cớ đau bịnh, mệt mỏi mà xin 
nghỉ được. Còn thị vệ thì không được phép nghỉ, hê lịnh vua sai khiên là phải thì hành 
chớ không được thoái thác). Thanh niên suy nghĩ: “Nhât định là ta phải đi đên đó. 
Nhưng hoa sen xanh, trăng cùng đât đỏ như mặt trời bình minh chỉ có cảnh giới Long 
Vương, còn trên thê giới nhân gian ta biệt tìm lây ở đầu cho được”. 

Càng suy nghĩ, càng sợ tội chết, thanh niên về nhà bảo vợ: 

- Mình ơi! Cơm nấu chín chưa? 

- Dạ thưa, mới vừa bắt lên nấu mình à! 


Thanh niên không chờ cơm chín, liên nhâc xuông bảo vợ lây vá xúc cơm chưa 
ráo nước, đô vào giỏ, chan thêm canh nóng vào, rôi mang theo cât bước lên đường. 
Trong lúc đi đường cơm cũng vừa chín. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 2 


Thanh niên sớt riêng ra một phần lớn, không rớ tay đến, chỉ ăn chút ít còn lại. 
Khi đang ăn, thây một lữ khách đi đên, thanh niên nói: “Tôi sớt ra, chỉ ăn có chút ít, 
phân cơm này tôi không đụng đên, ông hãy lây dùng đi”. 


Khách lấy cơm dùng. Thanh niên độ xong bữa, còn chừa lại một nắm cơm đem 
bỏ xuống nước, rửa mặt súc miệng, la lớn rằng: “Cầu xin Long vương, Kim sí điều và 
chư Thiên ngự nơi thủy. quốc này hãy nghe tôi nói đây: Quốc vương ra lịnh khiến tôi 
thi hành việc nây. Là đến đây lấy cho được sen xanh, sen trăng cùng với đất màu đỏ 
như mặt trời bình minh đem về triều. Tôi đã bố thí cơm cho người lữ hành được ngàn 
phần phước, tôi đã bố thí cơm cho cá dưới nước được một trăm phần phước nữa. Tất 
cả bấy nhiêu phước báu tôi xin chia hết cho các Ngài. Xin các Ngài hãy đem hoa sen 
xanh, hoa sen trắng và đất màu đỏ mặt trời bình minh đến cho tôi”. 


Thanh niên la lớn đủ ba lần như vậy. Long vương là chúa rồng ngự tại nơi đó, 
nghe tiêng của thanh niên: 

- Chú em nói gì thế? 

Thanh niên lặp lại y như trước. 

- Chú hãy chia phước cho ta với. - Ông lão nói. 

- Tôi xin chia phước đến ông, thanh niên đáp. 

Sau khi bảo thanh niên chia phước hai ba lần như vậy rồi, Long vương đem hoa 
sen xanh, trăng và đât mặt trời màu bình mình tặng lại thanh niên. 

Trong khi ấy, quốc vương tính thầm rằng: “Người đời có nhiều kẻ giỏi chú thuật. 
Nêu như gã ây dùng pháp thuật mà kiêm được các món ây, thì mưu cơ của trâm không 
thê thành tựu”. Đức vua liên cho đóng kín tât cả cửa vào thành. 

Sau khi kiếm được hoa sen xanh, trăng cùng với đất đỏ, thanh niên vội quay về 
cho kịp giờ đức vua tắm gội, nhưng cửa thành đã bế chặt, không thê vào thành được. 
Thanh niên yêu cầu tiếp xúc với thủ môn quan và bảo: “Mở cửa ra” 


- Không thể mở cửa được. Đức vua đã xuống chiếu truyền lịnh h đồng hết các cửa 
thành SãvatthI. 


- Ta là Khâm sai (raJaduta) của đức vua. Hãy mở cửa cho ta vào. 
Thanh niên nói gì thì nói, các quan giữ cửa thành vẫn không mở cửa. 


Không vào được, thanh niên ngẫm nghĩ: “Bây giờ chắc hắn mạng căn của ta đã 
tuyệt. Ta phải làm sao đây?”. 


Thanh niên đặt cục đất đỏ lên đầu cổng thành, cắm mấy cành hoa lên cục đất, TÔi 
cất tiếng la lớn lê rằng: “Hỡi dân cư ngụ trong kinh thành! Xin các vị hãy biết rằng 
việc nây: Đức vua sai tôi đi công cán, tôi đã thi hành xong. Bây giờ đức vua cô ý 
ngăn trở không cho tôi vào, để có cớ mà giết tôi”. La to ba lần như thế, thanh niên lại 
nghĩ: “Ta đi đâu bây giờ? À! Chư Tỳ khưu có tiếng từ tâm, vậy ta hãy vào ngủ nhờ 
trong chùa”. 


Quả thật những chúng sanh như thanh niên này, trong thời kỳ an vui không bao 
giờ nghĩ tưởng đên chư Tỳ khưu đâu, chỉ khi nào lâm vâp cảnh khô rôi mới có ý 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 3 


muôn đi chùa. Thanh niên tự nghĩ: “Ta không còn chỗ nào khác đê nương nhờ” bèn đi 
vào chùa, kiêm một chồ tiện nghi đê năm ngủ. 


Đêm ây trong hoàng cung, quôc vương không sao an giâc điệp, vì hình bóng của 
thiêu phụ vân ám ảnh tâm tư. Quôc vương chỉ mong trời mau sáng đê xử tử thanh 
niên, ngõ hâu đoạt vợ của chàng. 


Cũng trong giờ đêm tối tăm ấy, dưới địa ngục đồng sôi, rộng khoảng sáu mươi 
do tuần, có bốn thanh niên bị đọa lạc xuống đó, đang bị nâu trong chảo dầu sôi, nổi 
lên chìm xuống như những hạt gạo. Từ trên miệng chảo chìm xuống đến tận đáy trải 
qua một thời gian là ba muôn năm, lại trải qua ba muôn năm khác mới trồi lên tới 
miệng chảo. Bốn chàng ngóc đầu lên, thấy được nhau, mỗi chàng định nói bài kệ 
nhưng không nói kịp, mỗi chàng chỉ nói kịp một tiếng rồi lại bị chìm xuống, lộn đầu 
rơi xuống đáy chảo. 


Đang băn khoăn, thao thức, vào lúc nửa đêm, quốc vương mộng nghe được bốn 
tiếng la của tội nhân dưới địa ngục ấy, thì giựt mình kinh sợ, lo lắng tự nghĩ: đc 
chắc là điềm báo cho trầm hoặc hoàng hậu sẽ băng hà, hay là ngai vàng sẽ đồ nát.. 
Thế là suốt đêm hôm ấy, quốc vương không sao chợp mắt được. 


Mặt trời vừa mọc, quốc vương cho triệu vị Quân sư vào triều và phán hỏi: 


- Thưa quân sư, vào khoảng giữa đêm hôm nay, trằm nghe có tiếng la thật lớn, 
rât đáng kinh sợ. Trâm không biệt đó là điêm báo sự tai hại đên ngai vàng, đên hoàng 
hậu hay đên chính bản thân trâm. Cho nên trâm mới triệu quân sư vào đây. 

- Tâu đại vương, đại vương nghe được những tiếng gì? 

- Thưa quân sư, trằm nghe được bốn tiếng rời rạc là Du, Sa, Na, So. Xin quân sư 
hãy giải rộng nghĩa lý của những chữ nây. 

Vị quân sư Bà la môn như người đi trong đêm tối, chẳng nhận ra đường lối nào 
cả. Sợ thú thật mình không biết thì chứng tỏ mình là kẻ bât tài, sẽ mật cả uy tín và 
bông lộc, ông ta bèn kêu bướng răng: “âu đại vương, điêm nây hệ trọng lăm”. 


- Thưa Quân sư, điềm chỉ vậy? 

- Đó là điềm tại họa có liên quan đến thọ mạng của đại vương. 

Quốc vương nghe lời bàn ầu, tưởng chắc thật, càng thêm lo sợ bội phân, phán 
hỏi ông Bà la môn: 

- Thưa Quân sư, có cách nào ngăn ngừa tai họa ấy được chăng? 


__¬ Tâu đại vương, có. Xin đại vương hãy bình tâm đừng có lo sợ. Hạ thần thông 
suôt Tam Phệ Đà (Veda) mà. 


- Cần phải làm gì để tránh tai họa? 


- Tâu bệ hạ, phải hi sinh người và vật, mỗi thứ một trăm để cúng tế thì bệ hạ sẽ 
tăng thêm tuôi thọ. 


- Quân sư cân những gì? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 4 


- Trăm con vol, trăm con ngựa, trăm bò đực, trăm bò cái, trăm dê đực, trăm dê 
cái, trăm gà trông, trăm con heo, trăm đông nam và trăm đông nữ. 


Như thê là, cứ mỗi loại chúng sanh, ông Bà la môn xin đức vua cho cắt đủ trăm, 
vì ông nghĩ răng: “Nêu ta xin bệ hạ bắt dân chúng nạp thú rừng thì họ nói là ta có ý 
bắt đê ăn thịt”. Nên ông mới xin đức vua cho bắt cả voI, ngựa và người vậy. 


Quốc vương nghĩ thầm: “Trẫm phải tiên bảo kỳ thân, tự mình lo cho bảo tồn 
sanh mạng mới được”. 


Vua bèn hạ lịnh: “Bắt tất cả chúng sanh cho mau”. Lịnh trên ban xuống, cấp 
dưới lập tức thừa hành, bắt vật hy sinh nhiêu hơn sô con đã ân định. 


Trong kinh liên quan đến xứ Kosala, có đoạn liên quan đến việc ây như sau: 
““Thời ẫy, quốc vương Pasenadikosala dự định cử hành đại lễ bằng sinh vật có năm 
trăm con bò đực, năm trăm bò cái, năm trăm dê đực, năm trăm dê cái, tất cả đều bị bắt 
cột chung chỗ xây cột tẾ, còn những nô lệ nam, nữ, những kẻ phục dịch, công nhân 
của đức vua bị hăm dọa sợ đòn, mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa lo sắp đặt công việc 
tê lề”. 


Dân chúng thương tiếc quyền thuộc của mình đã bị bắt, mạnh ai nẫy khóc than 
kê lê, tiêng kêu la ôn ào, hôn độn, nghe như quả địa câu có tri giác cũng biệt xót xa 
vậy. 


Khi ấy, hoàng hậu Mallikã nghe tiếng dân chúng kêu la, bèn vảo triều kiến đức 
vua và hỏi răng: 

- Tâu đại vương, đại vương vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ lục căn, mà sao thần 
thiệp trông đại vương lại có vẻ bơ phờ hôc hác như thê? 


- A1 hậu Mallika, hậu không hay biệt răng: ““Irâm muôn điệc con ráy rôi sao?”. 
- Tâu bệ hạ, việc chi vậy? 


- Ban đêm, trẫm nghe được những tiếng quái gở như vậy, trẫm cho triệu quân sư 
vào hỏi thì quân sư cho biết đó là điềm tai hại đến tánh mạng của trẫm, phải cúng tế 
người vật, mỗi thứ là một trăm thì trằm mới được trường thọ. Trẫm nghe lời quân sư 
đề bảo tồn mạng sông, nên ra lịnh tìm bắt cho đủ tế vật để hy sinh. 


Nghe vậy, hoàng hậu Mallikã nói rằng: 


- Tâu đại vương! Đại vương thật là mù quáng, sĩ mê. Dâu sao đại vương cũng là 
bậc ăn trên ngôi trước, là chúa thiên hạ, hưởng lộc nhiêu hơn cả mọi người, có lý nào 
đại vương có trí kém cỏi như thê. 


- Sao hậu lại nói vậy? 


- Tại sao đại vương nghe chi lời của tên Bà la môn mù quáng, ngu s1, tự mình 
muốn sống lại gây sự chết chóc cho kẻ khác, gieo rắc sự khổ sầu thảm khốc cho dân 
chúng như vây? Trong chùa Jetavana gần đây, có Đức Bồn Sư đang ngự, Ngài là bậc 
Đại hùng, Đại lực, là Thầy của chư Thiên và nhơn loại. Các việc quá khứ, hiện tại, vị 
lai Ngài thông suốt cả. Đại vương nên đến học hỏi nơi Ngài. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 5 


Khi ây, đức vua liên ngự lên chiệc loan xa nhỏ, cùng đi với hoàng hậu Mallika 
đên chùa. Trong tâm còn lo sợ chêt, nên chăng nói năng chi được hệt. Quôc vương chỉ 
đánh lê Đức Bôn Sư, rôi ngôi nép một bên. 


Đức Bồn Sư mở lời, hỏi rằng: 

- Kìa đại vương từ cõi trời hay cõi nào đến đây? 

Quốc vương nghe vậy cũng làm thinh, không trả lời. Hoàng hậu Mallikã bèn 
đem mọi sự trình bạch lên Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài, đức vua nói răng vào khoảng giữa đêm có nghe những tiếng quái 
dị, hỏi quân sư thì ông ây cho biết là có điềm tại họa đến sinh mạng của đức vua. Nếu 
muốn ngăn ngừa phải bắt vật hy sinh mỗi thứ là một trăm, cắt cổ lẫy huyết tế thần thì 
sẽ được trường thọ. Quốc vương đã sai bắt nhiều chúng sanh, vì vậy con hướng dẫn 
đức vua đến đây. 


- Hoàng hậu nói thế có đúng không hở đại vương? 
- Bạch Ngài, đúng thế. 
- Đại vương đã nghe thấy những tiếng gì? 


Quốc vương bèn nhắc lại những tiếng mà mình đã nghe. Đức Như Lai nghe vừa 
dứt lời, thì đã hiểu rõ mọi sự như làn chớp xẹt một cách nhanh lẹ. Ngài bèn vỗ an đức 
vua: “Đại vương chớ có sợ hãi. Chẳng có việc chỉ tai hại đến đại vương cả, những 
chúng sanh tạo ác nghiệp muốn tỏ bày nỗi thống khổ của mình nên mới nói lên như 
thê đó”. 


- Bạch Ngài, bọn họ đã làm gì? 


Để giải rõ những nghiệp báo của bốn chúng sanh ấy, Đức Thế Tôn phán rằng: 
““Thê thì đại vương hãy lăng nghe”. 
Nói rồi, Ngài dẫn tích như sau: 

__ Thời quá khứ, lúc tuổi thọ của loài người là hai muôn năm thì Đức Thế Tôn có 
hông danh Kassapa giáng thê, Ngài cùng với hai muôn vị À la hán vân du khắp nơi, 
rồi ngự đên thành BaranasI. Dân chúng trong thành rủ nhau, từ hai ba người hay đông 
hơn nữa, cùng họp nhau luân phiên đê bắt cúng dường thực phâm đên các khách 
Tăng. 


Thời bấy giờ, trong thành Bãrãnasĩ có bốn vị công tử là con nhà Trưởng giả, nhà 
nào cũng có tài sản lên đến bốn trăm triệu đồng vàng. Họ giao du với nhau rất thân 
mật, họ thường hỏi nhau: “Nhà ta giàu có, tiền của ta để làm gì?”. 


Trong thời Đức Phật đang tại thế, Ngài đang vân du khắp nơi, chúng ta hãy bố 
thí, cúng dường, tôn thờ, lễ bái, hãy thọ trì Tam quy Ngũ giới... không có cậu nào đề 
nghị như thế cả. Một cậu thì nói lên rằng: “Uống rượu nồng, ăn thịt bào rồi chúng ta 
sẽ thả rong chơi, đời sống chúng ta như thế cũng là thú vị lắm rồi”. Cậu khác nói: 
“Phải đó, gạo thơm ngon như hoa ngọc lan, với nhiều món sơn hào hải vị, ta ăn rồi thả 
đi chơi”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 6 


Cậu thứ ba thì bảo: ““Fa bảo đâu bêp nâu món cà r1 thập câm có đủ thứ gia vị, ăn 
rôi ta sẽ đi chơi”. 


Cậu thứ tư lại có ý kiên: “Nây các bạn, ta sẽ chăng nầu cơm nước chi ráo, ta sẽ 
đem tiên của ra cho thê thường, chăng có nữ nhân nào lại chăng ham tiên, hê ta vãi 
tiên ra cảm dô mua chuộc thì vợ con nhà ai mà thoát khỏi tay ta”. 


- Hay! Hay!... 


Tất cả bốn cậu đều chấp thuận đề nghị này, từ đó về sau hễ thấy phụ nữ có sắc 
đẹp thì họ bỏ tiền ra quyến rũ làm cho phải thất tiết mới nghe. Họ phạm tội gian dâm 
như thế trong hai muôn năm, đến lúc chết bị sa xuống đại địa ngục A tỳ. Họ bị thiêu 
đốt trong đó suốt một thời gian không có Phật. Khi mạng chung do quả dư sót, họ lại 
sanh lên địa ngục đồng sôi, có bề sâu là sáu mươi do tuần, từ trên miệng chảo chìm 
mãi xuống đáy là ba muôn năm, rồi trải qua ba muôn năm nữa mới trồi đầu lên miệng 
chảo. Họ muốn nói nguyên một bài kệ mà nói không kịp, chỉ kịp mở miệng la lên có 
một tiếng rồi lộn chìm xuống đáy chảo. Đại vương hãy nói, đại vương nghe trước 
được tiếng gì? 


- Bạch Ngài, tiếng DU. 


Quôc vương chỉ nói ra vỏn vẹn có một tiêng văn tắt mà Đức Bôn Sư bô túc thành 
bài kệ như sau: 


1. “DuJjTvitamajivimhä, “Xưa ta sống nhuốc nho, 
'Yesanno na dadamha se; Chẳng bồ thí bao giò, 
VijJJamanesu bhogesu, Tuy có nhiễu tiễn của, 
Dipam nakamha attanoti”. Không tạo chỗ nương nhờ ”. 


Sau khi giải nghĩa bài kệ trên cho quốc vương hiểu, Đức Bồn Sư hỏi tiếp: 
__- Tâu đại vương, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đại vương nghe được những 
tiêng gì? 
- Bạch Thế Tôn, nghe được những tiếng nầy... 


Cứ mỗi lần đức vua đáp lời, Đức Bồn Sư lại bồ túc thêm ba bài kệ, theo thứ tự 
như sau: 


2. “SatthivassasahassãnI, “Ta ở sảu muôn năm, 
Paripunnäm1 sabbaso; Tròn đủ, nếu không lâm, 
Niraye paccamäananam, Trong địa ngục thọ khổ, 
Kadã anto bhavissati”. Chừng nào hết bị cẩm ”. 

3. “Natthi anto kuto anto, “Không hết cũng không cùng, 
Na anto patIdIssatI; Không thấy chỗ cáo chung, 
Tadã hi pakatam päpam, Bởi xưa ta tạo ác, 

Mâm tuyhañca mãr1sä”. Tôi cùng với các ông ”. 

4. “Soham nữna 1to gantvä, “Nếu tôi được thoát thân, 
YonIm laddhãna mãnusim; Đầu thai làm thế nhân, 
Vadaññu s1lasampanno, Hiểu biết giữ đủ giỏi, 
Kahami kusalam bahunti”. Tạo thiện pháp nhiêu lần ”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 7 


Lần lượt đọc ba bài kệ và giải thích nghĩa lý xong, Đức Bồn Sư tiếp lời rằng: 


- Tâu đại vương, bốn chàng đó, mỗi chàng đọc một bài kệ, mà đọc không kịp, 
chỉ chờ mở miệng nói được một tiêng thôi, rôi chìm trở xuông trong lòng chảo vậy. 


(Kê từ khi quốc vương Pasenadikosala nghe tiếng của bốn chúng sanh địa ngục 
ây, cho đên nay đã hơn hai mươi lăm thê kỷ mà họ cũng vân còn đang chìm xuông 
mãi mãi như thê). 

Nghe dứt thời pháp, đức vua phát sanh đại kinh cảm, đức vua nghĩ thầm: 
“Nghiệp tà dâm quả thật là nặng nê thay! Đức Thê Tôn bảo răng bọn họ bị thiêu đôt 
trong lòng địa ngục suốt khoảng thời gian không có Phật, mãn kiếp lại tái sanh vào địa 
ngục đồng sôi, bị nâu luộc sáu muôn năm như vậy, không biết đến thời gian nào mới 
được thoát khổ? Trẫm đây cũng có tâm tà vạy, yêu thương vợ kẻ khác, đến nỗi trằn 
trọc suôt đêm ngủ không an giâc. Từ bây giờ trở đi, trâm quyêt sẽ không nuôi ý niệm 
tà dâm nữa”. 

Nghĩ rồi, quốc vương bạch Đức Như Lai: 

- Bạch Ngài, hôm nay trẫm mới biết là đêm dài. 


Thanh niên là cựu thị vệ quân, đang ngồi nơi hội trường nghe thấy mấy lời của 
đức vua, trong tâm nghĩ: “Ta gặp được cơ hộ may măn rôi”. Thanh niên bèn bạch với 
Đức Bôn Sư: 


- Bạch Ngài, đức vua hôm nay mới thấy đêm dài bấy nhiêu đó, còn con ngày 
hôm qua chính con đã biệt là dặm đường dài. 
Đức Bồn Sư so sánh hai câu nói của hai người, rồi bảo rằng: 
- Đêm dài đối với một số người, đặm dài đối với một số người, con đường luân 
hôi dài đôi với kẻ ngu sI. 
Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp, rồi Ngài kết luận bằng bài kệ 
răng: 
60. “Dnthã Jagarato ratfI, 
Digham sanfassa yoJanam; 
Digho balãnam samsäro, 
Saddhammam avijanatam”`. 
“Đêm dài vì giấc chẳng an, 
Dặm dài chừm nồi, lại càng tháy xa, 
Đưởng đời vạn nẻo quan hà, 
Kẻ dót Chánh pháp, chậm qua luân hồi ””. 
CHÚ THÍCH: 
Tiếng Dïghã trên đây nghĩa là dài. Thường thì một đêm có ba canh (theo bên Ấn 
Độ thời xưa), nhưng đôi với người thao thức câm canh thì thây như là đêm dài gâp đôi 
gâp ba vậy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 8 


Đêm không thây dài đôi với người chỉ bit ăn no ngủ kỹ, mặt trời lên cao mà còn 
lăn qua trở lại trên giường. Người đại lãn ăn đô (mahakusito) cao lương mỹ vị, năm 
ngủ chỗ sang trọng, người toại hưởng ngũ trân cũng chăng biệt răng đêm dài. 


Hành giả tinh cần hành thiền suốt đêm, vị Pháp sư thuyết pháp và thính giả ngồi 
trong hội trường, người bị bịnh hành như nhức đâu, nhức răng chăng hạn, hoặc người 
thọ khô vì bị thương như đứt tay chân, là lữ khách dạ hành mới biêt đêm dài. 


Yojanưm: Là do tuần, dài bằng bốn dặm (độ mười sáu cây số), nhưng đối với 
khách lữ hành mệt mỏi thì thấy như là dài gấp đôi, gấp ba lận. Quả nhiên, khách đi 
đường xa cả ngày mệt nhừ, mà thấy hành trình còn thăm thắm, gặp ai cũng hỏi: 
“Thôn, xã ở phía trước, cách đây còn bao xa?”, nghe đáp: “Một do tuần”, khách ráng 
đi một lát lại hỏi người khác, người nây cũng đáp “Một do tuần”, khách hỏi đi hỏi lại, 
hết người nầy đến người kia, họ đều đáp: “Một do tuần”. Khách thấy chán ngán than 
rằng: “Cha! Một do tuần! Sao mà dài như thế?”. Và người ấy thấy dài gấp đôi, gấp ba 
lúc bình thường. 


Balãnam: Là những kẻ ngu sĩ, không biết đến sự lợi ích (tức là Níp Bàn) trong 
đời nầy và kiếp sau, những kẻ ngu sĩ không thê chấm dứt cái vòng luân hồi được. 
Những người nào thông hiểu Chánh pháp (Sadhamma) nhứt là ba mươi bảy nhân sanh 
Bỏ Đề (Sattatinsa Bodhipakkhiya) những người ây mới tận củng con đường sanh tử 
được, còn đối với những kẻ dốt Chánh pháp thì con đường nây dài vô tận. Vả lại, đặc 
tính của nó bao giờ cũng vậy, cho nên mới gọi là dài. Đề cấp đến nó, có Phật ngôn 
rằng: Anamatagsoyam bhikkhave samsäro pubbã kotim na paññãyatti”. — “Nây các 
Tỳ khưu! Đường luân hồi vốn vô thủy, khởi điểm của nó không thê thấy được”. 


Đối với những người ngu si không thể tận cùng con đường sanh tử, thì thấy nó 
đài hêt sức dài. 
sg 


Thời pháp vừa dứt, thanh niên chứng đặc quả Nhập lưu, ngoài ra nhiều người 
khác cũng chứng đắc Thánh quả, nhứt là Nhập lưu. Đại chúng thính pháp cũng hưởng 
được lợi ích. 

Quốc vương đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngự về nơi cây trụ cột chúng sanh là tế vật, 
truyền quân mở trói, phóng thích cả người lẫn vật đã bị bắt chuẩn bị hy sinh. 


Cả bọn nam, nữ được thả tự do ẫy, được tắm gội sạch sẽ, rồi ai trở về nhà nấy. 
Lúc đi đường, họ ca tụng công ơn của hoàng hậu Mallika, nói răng: 

- Chúng mình còn được sống sót ngày nào, cũng là nhờ ơn cứu tử của hoàng hậu 
Mallika. 

Chiều hôm ấy, chư Tỳ khưu câu hội nơi giảng pháp đường, khởi lên pháp luận 
như sau: “Hiên trí thay bà Mallikã nây. Nhờ có trí tuệ, bà đã cứu tử huờn sanh cho bây 
nhiêu người và vật như thế”. 

Đức Bồn Sư ngự đến giảng đường, phán hỏi: “Nầy chư Tỳ khưu! Hôm nay các 
ông thảo luận vê việc chi vậy?”. 


- Bạch Thế Tôn, việc như vầy. ` 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 9 


Đức Bồn Sư bảo rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, chăng phải chỉ bây giờ nàng Mallikã dùng trí tuệ của mình 
mà cứu tử cho nhiêu người, thuở xưa nàng cũng đã từng như thê, đã cứu mạng nhiêu 
người lăm tôi. 

Để minh chúng việc nây, Đức Bồn Sư thuật lại tiền tích như sau: 


Thời quá khứ, có vị hoàng tử xứ Baränasi, đi đến gốc một cây đa, khấn vái thọ 
thần hóa sanh nơi cây ấy răng: “Câu xin Thiên vương chứng giám. Trong cõi Diễm 
phù nầy có một trăm lẻ một quốc. vương và một trăm lẻ một hoàng hậu. Nếu khi phụ 
hoàng tôi thăng hà mà tôi được kế vị ngai vàng, tôi sẽ lây huyết cỗ của họ mà cúng tế 
Thiên vương”. 


Khi vua cha thăng hà, thái tử ấy được tôn vương, nghĩ răng: “Do nhờ Thiên 
vương phù hộ, mà trầm được lên ngôi cửu ngũ. Vậy trầm phải lo việc trả lê hoàn 
nguyện”. 


Tân vương bèn cử đại đội hùng bĩnh, ngự giá thân chính, đánh chiêm một nước 
lắng giêng, bắt được đức vua và hoàng hậu, rôi mang theo đi đánh chiêm nước khác, 
lân lượt băt được tât cả các đức vua và hoàng hậu của một trăm lẻ một nước. 


Đại vương Bãrãnasï đem tất cả đến gốc cây đa, chỉ trừ một mình bà hoàng hậu 
của vua Uggasena (Kiêu Binh) tên là Dhammadinna (Pháp Thí) được miên vì đang 
hoàn thai. 


Đại vương sai quân lính quét dọn quanh gốc cây đa, tính răng: “Đề cho bấy nhiêu 
người đây uông thuôc độc dược rôi ta sẽ hành quyêt họ”. 


Vị Thọ thần nơi gốc cây đa nghĩ rằng: “Quốc vương này đã cho rằng nhờ ta phù 
trợ mà chiến thắng, bắt được bấy nhiêu đức vua cùng hoàng hậu, nên định lây máu 
của họ mà cúng tế ta. Nếu để cho quốc vương nây hành quyết họ thì dòng giông vua 
chúa trên cõi Diêm Phù phải bị tiêu diệt, mà gôc cây đa cũng bị lem ô. Ta có thể nào 
ngăn trở được cuộc lưu huyết này chăng?”. 


Sau khi quán xét, biết mình không đủ khả năng, vị Thọ thần lại đi tìm vị chư 
Thiên khác, nhưng khắp thê giới Ta bà, gặp vị chư Thiên nào, vị ây cũng đêu khước 
từ cả. 

Vị Thọ thần đến cầu cứu nơi Tứ Đại Thiên Vương, các vị nầy cũng kinh sợ thối 
thác răng: “Chúng tôi không đủ quyên năng, Ngài hãy tìm vị nào mà phước báu cùng 
trí tuệ cao trội hơn chúng tôi mà sở cậy”. 

Thọ thần bèn lên cung trời Đao Lợi vấn kế nơi đức Đề Thích và nói khích rằng: 


“Tâu Thiên vương, nêu Ngài cứ ngồi khoanh tay không chịu can thiệp thì ặt dòng 
giống vua chúa phải tận diệt. Xin Ngài tế độ, chở che cho họ”. 


Đức Đề Thích đáp: “Chính trẫm cũng không làm sao ngăn trở được việc này. 
Nhưng đê trâm bày cách cho khanh”. 

Phán rồi, đức Đề Thích dạy rằng: “Bây giờ khanh hãy trở về vận y phục toàn 
màu đỏ cho quôc vương dê ngó thây, rôi khanh hiện từ trong thân cây bước ra, đứng 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 10 


trước mặt đức vua. Khi đức vua thấy khanh, ắt nghĩ rằng: “Vị chư Thiên của trẫm đến 
rôi kia. Đê trâm yêu câu Ngài chậm lại một giây phút”. 

Chờ cho đức vua xin điều này, điều nọ xong, khanh hãy bảo rằng: “Quốc vương 
trước có hứa với ta là sẽ bắt đủ một trăm lẻ một đức vua và một trăm lẻ một hoàng 
hậu đem đên cây nây lây máu cô cúng tê đê trả lê. Hiện nay các vua thì đủ mà thiêu 
một vị hoàng hậu của vua Ugøasena. Ta không nhận lê của người dôi trá như quôc 
vương đâu”. 

Khanh nói như thế, khi đức vua nghe được sẽ cho bắt hoàng hậu Dhammadinnä 
đên, hoàng hậu sẽ thuyêt pháp thức tỉnh quôc vương và cứu thoát cho bây nhiêu nhân 
mạng. 

Đức Đề Thích chỉ bày cách thức cho vị Thọ thần. Vị này y theo kế ấy mà thi 
hành. Quả nhiên, đức vua khiên bất luôn hoàng hậu Dhammadinnä đem đên gôc cây 
đa. Hoàng hậu Dhammadinna đên nơi, nàng đi đên đảnh lễ chông, là vị vua ngôi phía 
sau cùng của các vua chư hâu. 

Đức vua cả giận, bắt lỗi hoàng hậu Dhammadinnä rằng: 


- Trẫm là đàn anh lớn nhất nơi đây, sao nàng không đảnh lễ, lại đi đảnh lễ nhà 
vua đàn em tât cả vậy? 


Hoàng hậu bình tĩnh trả lời rằng: 


- Thiếp có gì trực thuộc nơi đại vương đâu? Đức vua này là phu quân của thiếp, 
đã ban cho thiệp danh quyên tước lộc, mà bảo thiệp đừng đảnh lê đê đi đảnh lễ đại 
vương, thì nghĩa là sao? 


Vị Thọ thần hiện ra, tán dương hoàng hậu Dhammadinnä: 

- Đúng như thế nàng ạ! Đúng như thế. 

Đoạn Thọ thần cúng dường nàng một nắm hoa. 

Quốc vương lại hỏi rằng: 

- Thế nàng không đảnh lễ trầm thì thôi. Còn vị ban cho trẫm vương quyên là chư 
Thiên có đại oal lực như thê, sao nàng không đảnh lễ? 

- Tâu đại vương, sở dĩ đại vương bắt được các vua chư hầu đó là do công lao 
phước đức của đại vương, chớ nào phải vị chư Thiên bắt nạp cho đại vương đâu? 

Lần thứ hai, vị Thọ thần lại tán dương: “Phải lắm nàng à”, rồi Thọ thần lại dâng 
cho hoàng hậu một năm hoa thứ hai. 

Khi ẫy, hoàng hậu Dhammadimna lại nói tiếp: 

- Đại vương cho rằng vị chư Thiên nầy đã bắt được các chư hầu mà nạp cho đại 
vương ư. Hiện giờ đây, tàng cây phía bên trái của vị chư Thiên của đại vương đã bị 
cháy, tại sao vị chư Thiên không dập tắt lửa được, nêu vị ây có thân oai đại lực? 

Lần thứ ba, Thọ thần lại hiện ra khen: “Đúng lắm, nàng à! Phải lắm nàng à”, và 
lại dâng thêm một năm hoa như trước. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 11 


Đang đứng nói, bỗng nhiên hoàng hậu cất tiêng khóc, rôi lại cười. Khi ây, quốc 
vương lây làm lạ hỏi: 


- Bộ nàng điên rồi hay sao? 
- Tại sao bệ hạ lại nói như thế? Những người như thiếp không phải là điên đâu! 
- Không điên thì tại sao nàng khóc, rồi lại cười khan như thế? 


- Tâu đại vương, đại vương hãy nghe đây: Trong quá khứ thiếp sanh làm con gái 
của một gia đình gia giáo, đến khi xuất giá theo về nhà chồng. Nhận thấy người bạn 
của chồng đến chơi, muốn làm cơm đãi khách, thiếp đưa tiền bảo tớ gái đi mua thịt, 
nó đi rồi trở về bảo: “Không có thịt”. Nghe vậy, thiếp bắt con đê cái đem ra phía sau 
nhà, đè xuống chặt đầu làm cơm đãi khách. Vì tội chặt đầu con đê cái, thiếp bị hình 
phạt trong địa ngục, do quả còn dư sót, thiếp bị chặt đầu nhiều lần bằng số lông con 
dê mà đến tội như vậy. Còn đại vương sát hại bấy nhiêu mạng người nây thì không 
biết đời nào mới thoát khỏi tội khổ? Vì nhớ tưởng đến nỗi đau khổ to lớn của đại 
vương mà thiếp khóc lên như vậy. 

Nói rồi hoàng hậu ngâm kệ rằng: 

“EkIissa kantham chindItvä, 
Lomagananäya paccIsam; 

Bahunnam kanthe chetväna, 

Katham kahasi khattiyäti”. 

“ý hiếp chặt cô một con dê cái, 

Băng số lông kiếp phải thọ hình, 

Chặt cổ quá nhiêu chúng sanh, 

Làm sao thoát khổ tội tình, đại vương? ”. 


- Còn nàng cười là vì sao? 


- Tâu đại vương! Thiếp cười vì biết rằng: Chỉ còn đền tội một lần nữa là thiếp 
được thoát khô. 


Lần thứ tư, vị Thọ thần hoan hô: “Phải lắm nàng à”, và Thọ thần lại dâng cho 
hoàng hậu Dhammadinnä một năm hoa nữa. 


Quốc vương thở dài than rằng: “Ôi nghiệp của trầm nặng lắm thay. Theo lời 
nàng nói, nàng chỉ giết một con dê cái mà bị đọa địa ngục thọ khổ rồi, do duyên 
nghiệp còn dư sót, khi tái sanh trở lại còn phải chịu bị chặt đầu trong số kiếp nhiều 
băng số lông dê ấy. Huống chỉ giờ đây, trẫm sát hại biết bao nhiêu người, thì biết đến 
bao giờ trằm mới đạt đến an vui được”. 


Quôc vương liên đích thân mở trói, thả các chư hâu rôi đảnh lễ các vị cao niên, 
chắp tay xá các vị trẻ tuôi, câu xin tât cả hãy tha lôi cho mình. Đoạn sắp đặt tiên đưa 
mỗi vị trở vê nguyên quôc. 


Sau khi thuyết dứt tích nây, Đức Bồn Sư kết luận: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 12 


- Như thế, nầy các Tỳ khưu, không phải chỉ bây giờ hoàng hậu Mallikã mới đem 
trí tuệ của mình ra áp dụng mà cứu tử đại chúng đâu. Xưa kia nàng cũng từng cứu tử 
như thế rồi. 

Đoạn Đức Bồn Sư dẫn giải thêm rằng: Quốc vương Bãränasĩ, nay là đức vua 
Pasenadikosala, hoàng hậu Dhammadinnä nay chính là nàng Mallikã, vị Thọ thần nay 
chính là Như Lai vậy. 


Dẫn giải xong, Đức Bồn Sư lại thuyết pháp thoại, rồi nhắc nhở chư Tăng răng: 
“Nây các Tỳ khưu! Tội sát sanh quả là điêu chăng nên làm, thật vậy, những kẻ sát 
sanh hăng khóc lóc, thở than vĩnh kiêp”. 


Rôi Đức Bôn Sư ngâm lên kệ ngôn sau đây: 


“Evañce satta Janeyyum, 
Dukkhayam Jãatisambhavo; 
Na pãno pãninam haññe, 
PanaghatI hi socatTtI”. 


“Chúng sanh nên biết rành như thể, 
Sanh mạng nây chẳng dễ được đâu, 
Đừng ham sát hại lần nhau, 

Vì kẻ hảo sát hằng đau khổ hoài `. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Thân nghèo có vợ sắc tươi xinh, 
Báo hại chàng trai suýt lụy mình, 
Trướng gám hầu vua, e vạn tử, 

Dặm đường kiếm vật, khó toàn sanh. 
Vào chùa tạm lánh cơn tai biển, 
Gặp Phát liên tan mối hận tình, 

Cổ sát, tà dâm nghe đã rõ, 

Ngàn đau, muôn khổ, tội nên kinh. 


DỨT TÍCH CHÀNG THANH NIÊN CÓ VỢ ĐẸP 
C2 ##t£ 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 13 


To the sleepless, nighí is long; to the tuearu, the league; to the ignoranf the cụcle of existence. 


60. Đêm dài đối với những người không ngủ. Đoạn đường dài đối với người mệt mỏi, và 
vòng luân hồi dài với người ngu sỉ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 14 


V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP 
(Mahakassapattherassa saddhiviharikavatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 61) 
“Carañce naãdhigaccheyya, “Nếu chẳng được chung đường, 
Seyyam sadisamatfano; Người hơn hoặc tương đương, 
Ekacariyam dalham kayirä, Thà quyêt đi độc chiêc, 
Natthi bãle sahäyatã”, Kẻ ngu không chỗ nương”. 


__ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại gần thành Savatth, 
đê cập đên một đệ tử của đại đức Mahakassapa. 


Câu chuyện nây phát khởi từ thành Rãjagaha (Tàu âm là La Duyệt Kỳ). 


Tương truyền rằng: Thuở ấy, Đại đức nương náu trong động Pipphaliguha (Lạt 
Tiêu), phụ cận thành RãJagaha, Ngài có được hai đệ tử theo hâu. 


Trong hai vị, một vị thì chăm làm phận sự đàng hoàng, tử tế, còn vị kia thì xảo 
trá, thường mạo nhận công việc của bạn như là của chính mình làm. Như khi biết bạn 
sắp đặt nước rửa mặt, cây chà răng xong rồi, thì ông mau đến bạch với Đại đức trước 
rằng: “Bạch Ngài, nước rửa mặt, cây chà răng đã sẵn rồi, xin thỉnh Ngài đi rửa mặt”. 
Đến giờ Đại đức rửa chân hoặc tắm gội chẳng hạn, ông ta cũng đi thỉnh Đại đức như 
thê đó. 


Vị đệ tử siêng năng làm phận sự, thấy vậy nghĩ rằng: “Ông nầy luôn cướp công 
lao của ta, làm Đại đức ngỡ lầm là của ông. Ta phải làm cho ông bỏ tật ấy mới được”. 


Đến xế chiêu, vị kia ngủ dậy, thấy hơi nước nóng xông ra, nghĩ rằng: “Chắc có 
nước sôi nâu. sẵn để trong nhà tăm”, có ngờ đâu khi ông lười biếng, ăn rôi đi ngủ, vị 
siêng năng nấu nước tắm, châm này bình, giấu phía sau phòng tắm, chỉ chừa lại trong 
nôi độ gáo nước sôi đủ cho có hơi nước bay ra thôi. 

Thê nên, vị lười biêng đi đên bạch với Đại đức: “Xin thỉnh Ngài đi tăm”. Nói rôi, 
ông ta cùng đi với Đại đức đi vào nhà tăm. 

Không thây có nước, Đại đức hỏi: “Nước ở đâu, đạo hữu?”. 

VỊ ây liên đi vào nhà nầu nước, đưa vá vào nôi nước, mới biệt là nôi không, bèn 
xách bình đi ra giêng, vừa đi vừa căn nhăn: “Hãy coi đó, thứ đô mât dạy, nó bắt cái 
nôi không lên bêp rôi bỏ đi đâu mât. Làm mình tưởng có săn nước trong nhà tăm, mới 
đi thỉnh Đại đức”. 

Khi ây, vị đệ tử siêng năng xách cái bình nước nóng giâu sau nhà tắm, đem vào 
nhà tăm. Đại đức nghĩ: “Ông sư trẻ nói: Nước nâu săn rôi, đê trong nhà tăm, thỉnh 
Ngài đi tăm, mà giờ đây lại vừa xách bình đi múc nước vừa căn nhăn, thê là nghĩa làm 
sao ?”. 


Đợi vị ây trở lại, Đại đức bảo ông ngôi đàng hoàng, rôi ban huân từ răng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 15 


- Nây đạo hữu, phàm là Tỳ khưu thì việc nào có làm mới nhận là của mình làm, 
bằng không thì thôi. Còn ông, ông đã nói với ta: “Trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh 
Ngài đi tắm”. Nhưng ta vào thì đứng chờ, còn ông thì xách bình vừa đi vừa cằn nhắn. 
Người xuất gia không nên làm như thế. 

Vị đệ tử nói thầm: “Ai mà coi, Ngài Đại đức mà còn làm như vậy đó. Vì vấn đề 
nước tắm mà Ngài rầy ta nặng nề như thế”. Ông giận thầy tế độ, nên hôm sau không 
đi khất thực với Đại đức. 


Đại đức cùng với đệ tử kia đi đến một địa phương nọ. Trong lúc vắng Đại đức, 
vị đệ tử cứng đâu, đi đên nhà của người hộ độ Đại đức. Chủ nhà hỏi: 

- Bạch Ngài, Đại đức đâu rồi? 

- Đại đức trong mình không được khỏe nên còn ngôi trong chùa. 

- Bạch Ngài, tôi phải làm gì bây giờ đây? 

- Ông hãy đặt bát dâng cho Đại đức những thực phẩm có tên như vầy... như vầy... 


Tỳ khưu â ấy giả cách đi bát về nuôi thầy, nên nói món gì thì chủ nhà lo tìm đủ 
món ây rồi để bát cúng dường. Ông ta đi nửa đường, kiếm chỗ ngôi ăn hết rồi mới đi 
về chùa. 


Ở địa phương nơi Đại đức đến, người ta dâng cho Đại đức lá y lớn, bằng vải 
nhuyên rât tôt. Đại đức cho lại vị Đệ tử theo mình. Ông nây mừng rỡ lây chiêc y mới 
đặp lên mình. 


Qua hôm sau, Đại đức đến nhà người hộ độ của mình. Chủ nhà bạch lại rằng: 


- Bạch Ngài! Nghe nói Ngài không được khỏe trong mình, chúng con có sắp đặt 
thực phâm theo lời chỉ dân của ông Tỳ khưu trẻ và gởi ông đem vê dâng Ngài. Chăng 
hay Ngài dùng rôi, nghe có khỏe trong mình chưa? 


Đại đức nghe vậy, Ngài làm thính. Đại đức về đến chùa, khi vị ấy đảnh lễ Ngài 
xong, Đại đức dạy răng: 


" Nây đạo hữu! Nghe nói ngày hôm qua ông đã làm việc như vậy. Những người 
xuât gia không nên ăn, dùng những thực phâm mà mình quán thây không hợp lẽ đạo 
như vậy. 


BỊ rầy lần nầy, ông đệ tử giận lắm, bèn cột oan trái với Đại đức: “Bữa hôm trước 
về vụ nước, Ngài đã cho ta là kẻ láo xược, ngày hôm nay thực phẩm mà Thiện tín hộ 
độ của Ngài dâng ta, ta đã ăn hết rồi. Ngài còn bảo là phải quán xét rồi mới nên thọ 
dụng. Được y mới tốt, Ngài cho riêng đệ tử theo hầu Ngài. Ôi! Nghiệp của Ngài nặng 
lắm thay! Đã đối xử khắc nghiệt với ta thì ta cũng sẽ biết cách mà đối phó vậy”. 


Hôm sau, thừa lúc Đại đức đi vào làng, ông Sư ấy ở lại một mình nơi chùa, lẫy 
gậy đập bể hết các đồ vật dụng của Đại đức, lại nôi lửa đốt cái cốc lá của Đại đức. 
Còn món nào không thể cháy, ông ta lẫy chày vồ đập bể ra rồi bỏ đi luôn. VỀ sau, ông 
ta chết bị đọa xuống địa ngục Vô Gián (Avici). 


Đại chúng khởi lên bàn tán việc nây như vây: “Nghe nói đệ tử của Đại đức 
không chịu đựng nôi sự giáo hóa của Đại đức, nôi xung lên đã đôt cháy cái thảo am 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 16 


của Đại đức và bỏ đi mất rồi”. Sau đó, có Tỳ khưu rời thành Rãjagaha đến thành 
Savatthi, đi vào Tịnh xá Jetavana đê yêt kiên Đức Bồn Sư. Khi vị nây đảnh lê xong, 
Đức Bồn Sư tiêp chuyện thân hữu, rôi bảo răng: “Ông từ đâu vê vậy?”. 


- Bạch Ngài, con từ thành Rãjagaha đến đây. 
- Kassapa con trai ta có dễ chịu chăng? 


- Bạch Ngài, được dễ chịu. Tuy nhiên có một vị đệ tử của Ngài đã chẳng nghe 
lời giáo huấn của Đại đức, mà còn sanh tâm thù hận, nôi lửa đốt cháy thảo am của Đại 
đức rồi bỏ đi mắt. 

Đức Bồn Sư minh định rằng: “Không phải chỉ bây giờ ông ấy mới căm thù khi 
được nghe lời giáo hóa đâu. Xưa kia, ông cũng đã từng căm thủ như thế rồi. Không 
phải chỉ bây giờ ông ta mới phá cốc đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng phá hoại như thế 

ðï”. Đoạn Đức Bồn Sư tiếp theo thuật lại tiền tích của ông đệ tử ngỗ nghịch. 


Thuở xưa, dưới triều đại của vua Brahmadatta, đóng đô tại kinh thành Bãranasi. 
Trong miễn núi Tuyết Lãnh, có một con sáo trú ấn trong ô của nó làm. 


Một hôm, trong lúc mưa, một con khỉ rét run lập cập, mon men đi vào miễn núi 
ấy. Sáo thấy khi bèn hót lên bài kệ rằng: 
“Manussasseva te s1sam, 
Hatthapada ca vãnara; 
A tha kena nu vannena, 
Agarante na vIJjafTti”. 


“Anh có đầu giống người, 
Đủ tay chân, khi ơi, 

Sao không làm nhà ở, 

Để lang thang ngoài trời `. 


Khi nghĩ thầm: “Dầu ta có đủ tay chân, nhưng ta còn thiếu trí tuệ sáng suốt để 
kiên tạo nhà”. 


Muôn nói sao cho sáo biệt được biệc nây, khỉ cũng hú lên kệ răng: 


“Manussasseva me sI1sam, 

Hatthapada ca singila; 

Yahu set(ha manussesu, 

Same pañña na vIJJatIti”. 

“Ta có đầu giống người, 

Đủ tay chân, sáo ơi! 

Nhưng ta thiểu trí tuệ, 

Phải thua kém người đồi `. 

Câu chuyện đối đáp về nhà ở giữa cầm và thú, ban đầu còn êm ái, nhưng lần 

lần đi đến chỗ gay cắn. Sáo liền nói lên hai bài kệ trách khỉ rằng: 


“Anavatth1tacittassa, 
Lahucittassa dubbhino; 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 17 


Niccam addhuvasilassa, 
Sukhabhãvo na vIJJatI”. 


“Người có tâm bất an, 
Nóng nảy gáy oan trải, 
Thường bôn chôn liễng khi, 
Không vui vẻ hân hoan `. 


“So karassanubavam tvam, 
Tvam vitivattassu s1liyam; 
S1tavataparittanam, 
Karassu kutikam kapTti”. 


“Tự nắng cao giả trị, 
Thời giờ đừng lãng phi, 
Anh nên cát cái chỏi, 
Gió rét có nơi nghỉ”. 

Con khi tức giận nói răng: “Con nầy dám chê ta là kẻ có tâm bắt an, có tâm nóng 
nảy, ưa gây oan trái và thường bôn chôn. Bây giờ, ta hãy cho nó thây sự ưa gây oan 
trải của ta một lân cho nó tởn”. Khỉ ta liên bức phá tan hoang ô của con sáo. Con sáo 
thây động ô, vội thoát ra ngoài rôi bay mât. 

Sau khi thuyết xong tích này, Đức Bồn Sư dẫn giải rằng: “Con khi lúc trước nay 
là vị Tỳ khưu phá côc thây tê độ, còn con sáo nay là Mahakassapa vậy”. 

Đề kết luận, Đức Bồn Sư lập lại rằng: 

- Như thế, này các Tỳ khưu, không phải bây giờ người giáo huấn bị phá hoại chỗ 
ngụ của người. Còn con tra1 của ta là Mahakassapa mà ở chung với kẻ ngu sĩ như thê, 
thà là ở một mình đơn chiêc còn hơn. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết kệ rằng: 

61. “Carañce nadhigaccheyya, 

Seyyam sadIsamattano; 

Ekacariyam da|lham kaytra, 

Nathi bale sahayatä”. 

ó1. “Ví như chẳng được kết đôi, 

Với người cao hoặc băng ngồi thứ mình, 
Thà răng quyết chí độc hành, 

Kẻ ngu chăng phải bạn lành thâm giao ”. 

CHÚ GIẢI: 

Carañce: Trên đây nghĩa là đi, chỉ một trong bốn oai nghi, được dùng một cách 
văn tắt, phải hiệu rộng ra là “đi tìm bạn lành”. 

Sepyam sadisamaffano: Là nêu không gặp được người nào cao hơn mình hoặc 
ngang hàng mình vê phương diện Giới, Định, Tuệ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 1§ 


Ekacaryam: Thà là đi một mình. Quả thật vậy, kết bạn với người cao thì Giới 
hạnh càng thêm tăng tiến, kết bạn với người bằng thì Giới hạnh không suy giảm, còn 
kết bạn với kẻ kém hèn, khi ở chung, ăn chung, làm việc chung thì Giới hạnh lần lần 
bị thua sút. Có Phật ngôn rằng: “Evaripo puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na 
payirupasitabbo añfñatra anuddaya aññatra anukampđHi”. — “Kẻ nam tứ như vậy ta 
không nên thân cận, không nên giao du, không nền liên kỐI, ¡ trừ ra vì lòng thương xót 
muốn rễ độ”. Cho nên nếu vì lòng bi mẫn ta thấy rằng: Được nương theo ta, thanh 
niên này sẽ tăng trưởng Giới hạnh. Rồi ta đối đãi tử tế mà không cầu mong sự đền đáp 
chút nào, nêu ta làm được như vậy thì rất tốt, bằng không được như vậy thà ở một 
mình tốt hơn. 


Dalham kayiräa: Là lời cô tịch một mình kiên cố, bên bỉ trú tâm trong bốn oai 
nghi như là bạn đông cư. Tại sao vậy? 


Natthi bãle sahãyatã: Không có tình bạn nơi kẻ ngu. Tiếng sahãyzïã (tình bạn) 
được dùng với nghĩa phần Tiểu giới, phần Trung giới, phần Đại giới, mười đề luận 
(kathävatthũni), mười ba chi pháp Đầu đà (dhutañga), Pháp Minh sát, bốn Đạo, bốn 
Quả, ba cái Minh (v1JJä), sáu cái thông (abhiñña). Những Giới đức trên đây không có 
nơi kẻ ngu SI. 


Khi thời pháp chấm dứt, vị Tỳ khưu khách chứng đặc Tu Đà Hườn quả. Các vị 
khác cũng có nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Đại chúng 
thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. 


tg 
Dịch Giả Cần Đề 


Đại đức Ma Ha Ca Diếp dạy kẻ ngụ, 
Không ơn thì chớ, lại sanh thù, 
Mưu cơ sắp sẵn liên thiêu cốc, 
Thủ đoạn hành xong, vội rút du. 
Bạc nghĩa đã đành sa cảnh khổ, 

Vông tình còn chịu phí đời tu, 
Kiếp xưa là khi, nay người ngợm, 


Xác đôi nhưng mà trí ván Ìu. 


DỨT TÍCH ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP 
ki 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 19 


Ifone finds no equal or superior for cornpanụ, a solifar career is cornendabfe. 


61. Nếu ta không tìm được người bạn bằng mình hoặc hơn mình, thì nên 
sống đơn độc là tốt nhất. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 20 


V.3- Tích TRƯỞNG GIÁ A NAN 
(Anandaseffhivatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 62) 
Puttã mˆatthi dhanam mˆatthi, 1q có con, có của, 
Ifi bãlo vi haññati; Kẻ ngu cứ lo âu, 
Atfä hi attano natthi, Bán thân không tự chủ, 
Kuto put(ä kuto dhanam”. Nào con đâu, của đâu ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bốn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Sãvatthi, đề 
cập đên ông Trưởng giả Anan (A Nan). 


Tương truyền rằng: Thời ấy trong thành Sãvatthi, có vị Trưởng giả tên Änan, có 
đại gia sản đên tám trăm triệu đông vàng, nhưng lại có tiêng là Đại Hà Tiện. 


Cứ mỗi kỳ nửa tháng, ông ta nhóm họp thân quyền một lần, rồi trước mắt mọi 
người trong gia tộc ông gọi công tử Mũilasrri (Tiên Tài) là con trai ông, nhắc nhở răng: 


- Chớ nên cho răng tám trăm triệu đông đây là nhiêu rôi. Dâu có của cũng chăng 
nên bô thí. Hãy ráng làm cho tiên của sanh lên mãi, dầu một đông cũng chăng nên tiêu 
phí mà hao hụt gia tài. 


Ông nhắc nhở con trai ba lần như thế. Kế đó, ông đọc luôn bốn câu kệ: 


“AñJananam khayam dIsväa, 
UpacIkanañca äcayam; 
Madhunañca samahãram, 
Pandito gharamävaseti”. 


Lược dịch: 


“Thấy những giọt thuốc hư, 

Mới góp chứa vào ố, 

Cơm với chút mát dư, 

Hiển sĩ ngôi nhà độ ”. 

Thời gian sau, không kịp chỉ năm hầm lớn tài sản của mình cho con biết, ông 
Trưởng giả Änan hà tiện nhưng rất tự mãn qua đời. Tâm thức của ông tái sanh trong 
lòng một phụ nữ Chiên đà la (Candäla: giai cấp cùng đinh của Ấn Độ thời xưa) cư ngụ 
trong một làng nhỏ ngoài cổng thành Sãvatthi. 


Quốc vương hay tin ông Änan từ trần, bèn triệu công tử Mũlasiri vào bệ kiến, rồi 
phong chức Trưởng giả cho công tử. 


_Một ngàn gia đình Chiên đà la vẫn cùng nhau làm thuê, làm mướn chung quanh 
để sông qua ngày. Nhưng từ lúc ông Trưởng giả hà tiện tái sanh vào dòng họ thì họ 
không còn tìm được việc làm như trước nữa, dầu chỉ là một việc làm được trả công 
bằng bữa cơm, họ bàn rằng: “Chúng ta ngày nay đi xin việc làm để kiếm ăn cũng 
không có, chắc là trong bộ lạc của chúng ta có những kẻ xui xẻo (KãlakannT) ở 
chung”. Họ bẻn chia làm hai nhóm, lựa chọn lần đầu đề loại ra kẻ hắc vận. Khi loại 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 21 


đên cặp vợ chông là cha mẹ của đứa bé ây, thì họ biệt răng: “Trong gia đình nây có kẻ 
xul xẻo sanh ra”. Họ bèn đuôi mẹ của đứa bé khỏi bộ lạc. 


Người phụ nữ nây còn đang mang thai ngày nào là còn vất vả ngày ấy, đi xin 
việc làm sống lây lất cho đến lúc sanh ra đứa con trai, đứa bé này tay chân vẹo vọ, 
mắt lé, mũi và miệng đều không nằm đúng vị trí thông thường. Với hình dung cổ quái 
như ngạ quỷ, trông nó xấu không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, mẹ nó cũng 
không bỏ rơi nó. Tình thương của người mẹ đối với đứa con ruột do mình sanh ra quả 
thật là đậm đà mãnh liệt. 

Người phụ nữ nuôi đứa con nầy cũng gặp nhiều khó khăn, ngày nào bà đem nó 
theo là ngày ấy bà chăng được chút chi cả. Còn bỏ nó lại nhà đi một mình thì ngày ấy 
bà tìm được việc làm có lương. 


Đên khi đứa bé trọng tuôi, có thê ôm bát đi xin ăn, tự nuôi mạng sông được thì 
bà mẹ trao cho đứa con cái bát và bảo: 


- Con à, cha mẹ vì con mà phải đau khổ ê chề, bây giờ không nuôi nỗi con nữa. 
Trong thành nây, người ta có thí cơm cho những người bân cùng hành khât. Vậy con 
hãy vào đó đi xin ăn mà nuôi mạng. 

Nói rồi, bà mẹ thả con đi một mình. 

Lần theo từng nhà đi xin ăn, đứa bé đi đến xóm, nơi nó ở trong tiền kiếp là 
Trưởng giả Anan. Đên đây, thây lại được cảnh cũ, nó nhớ lại được chuyện xưa, bèn 
xăm xăm đi ngay vào nhà của nó. Qua từng cửa công, không một ai lưu ý đên nó, đên 
từng công thứ tư, đứa con trai nhỏ của Trưởng giả Mũlasiri trông thây nó, hoảng sợ 
khóc thét lên. 

Khi ấy, các gia đinh của ông Trưởng giả đuôi nó: 

- Đi ra, đồ hắc ám. 

Họ còn đánh đập và ôm đứa bé ăn mày ném lên đồng rác. Bấy giờ, Đức Bồn Sư 
cùng với Đại đức Ananda là vị Sa môn thị giả, ngự trì bình, cũng vừa đên nơi đó. 
Ngài nhìn Đại đức, Đại đức bạch hỏi nguyên do. Ngài giải rõ câu chuyện tái sanh của 
ông Trưởng giả Anan hà tiện. 

Đại đức bảo gia đỉnh đi mời Trưởng giả Mũlasiri đến. Đại chúng thấy lạ nên tụ 
lại xem rât đông. 

Đức Bồn Sư gọi Trưởng giả Mũlasiri và hỏi: 

- Ông có biết đứa bé ấy chăng? 

- Thưa, tôi không biết. 

Đức Bồn Sư chỉ ngay rằng: “Nó là Trưởng giả Änan, cha của ông kiếp trước 
đó†”. 

Thấy Trưởng giả Mũlasiri chưa tin lời, Đức Bốn Sư bảo đứa bé ăn mày: 

- Nây Trưởng giả Änan, ông hãy chỉ chỗ năm hầm đại tài sản đã chôn cho con 
trai ông đi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 22 


Sau khi đứa bé chỉ năm hầm của chôn giâu, ông Mulasiri hệt sức tin tưởng nơi 
Đức Bôn Sư, nên ông xIn quy y với Ngài. 


Đức Bồn Sư nhân cơ hội ấy, thuyết pháp đến ông Mũlasiri, rồi Ngài đọc lên kệ 
ngôn răng: 


“Putta mˆatthi dhanam matth1, 
lti balo vihaññatI; 

A ttãa hi attano natthI, 

Kuto putfã kuto dhanam”. 


“Người ngu chấp ngã, tự hào, 
Đáy con, đáy của, ta đảo tạo ra, 

Nhưng không biết chính mình ta, 
Còn không tự chủ, huồng là của, con”. 


CHÚ GIẢI: 


Hai câu đầu: Pufã m'athi dhanam m aHhi, itỉ bãlo vihaññati: Nghĩa là ta có 

của, có con, kẻ ngu do lòng luyến ải con mà lo âu, phiền muộn, khổ tâm, khổ vì sợ 

“con ta chết”, khổ vì “con ta đang chết”, khô vì “con ta sẽ chết”. Đối với của cải cũng 

vậy, thành ra sáu trường hợp phải khổ tâm, Người có con, phải lo nuôi con hằng ngày, 

lo ngày đêm, lo trên đường bộ, trên đường thủy, có găng cách nào cũng không hết 

chuyện lo. Người muốn có của cải phải lo bươn chải làm ăn, buôn bán, dầu hành nghề 
gì cũng không khỏi lo. 

Affã hỉ affano naffhi: Tự mình còn làm chủ không được, như bao nhiêu nỗi khổ 
đã giải ở trên, mình không thể đổi trở thành vui sướng được. Lúc lâm chung mình 
cũng không tự chủ được, nằm trên giường thọ khổ, lúc hấp hồi một mình, chẳng khác 
nào bị màn lưới lửa bao vây thiêu đốt, gân cốt dường như tan nát, rã rời, dầu cho có ai 
mở mắt nhìn thấy cái khổ lúc sắp bước sang cảnh giới khác, rồi nhìn lại kiếp hiện tại, 
chăm sóc o bế xác thân, mỗi ngày tắm gội nó đôi ba lần, nuôi cơm ba lần, trang điểm 
hương hoa đủ thứ cho nó suốt đời đi nữa, cũng không làm cho nó vị tình, nhớ ơn cấp 
dưỡng mà giảm bớt khổ cho ta được. 


Bản thân không còn phải của mình, vì mình không tự chủ tức là không làm chủ 
được xác thân như đã giải rôi, thì Kuío puftã kufo dhanam nào là con, nào là của có 
thê làm được gì đê giảm khô cho ta được? 

Như Trưởng giả Änan chăng hề bồ thí cho ai chút gì, bao nhiêu là tài sản gom 
góp giao lại cho con, mà con và của có làm chi được trong tiên kiêp, lúc ông sắp lâm 
chung. Vì trong kiệp hiện tại, khi ông chịu hậu quả khô sở như vậy, mà con đâu? Của 
đâu? Sao không chia sớt sự khô cho ông, sao không chia vui cho ông? 

Thời pháp vừa dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh giác ngộ Chánh Pháp. Đại 
chúng dự thính cũng được hưởng lợi ích. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 23 


Dịch Giả Cần Đề 
Bả hộ mãn đời bị tái sanh, 
Làm tên xui xẻo cấp cùng định, 
Từ trong bụng mẹ đà mang khổ, 
Tận cửa nhà con vẫn thọ hình, 
Mắt mũi dường ma, ai chẳng gớm, 
Hình dung tợ quỷ, chảu còn kinh, 
Vâng lời Phật, chỉ hằm chôn của, 


Mới được đoàn viên, phụ tử tình. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG GIÁ A NAN 


6.429) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 24 


The uruuise tnan prides ouer hỉs children and hỉs tuealth. But he has not eUen hừnself. 


62. Người ngu sỉ kiêu hãnh về con cái và tài sản. Những ngay cả tự thân người 
ấy cũng không có. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 25 


V.4- Tích NGƯỜI ĐIÊM MÓC TÚI 
(Gandhibhedakacoravatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 63) 
“Vo bãlo maññati bãlyam, “Ngu mà tự biỄt ngu, 
Pandito vãˆpi tena so; Người vậy ăt thành trí, 
Bãlo ca pandgitamäni, Ngu mà tưởng mình trí, 
Sa ve bãloˆti vuccati”. Thật đáng gọi là ngu ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Jetavana, đề 
cập đên một tên móc túi. 

Tương truyền rằng: Thời ấy có hai người bạn, cùng đi với đại chúng đến chùa 
Jetavana đê nghe thuyêt pháp. Một người chăm chỉ theo dõi thời pháp, một người đê ý 
xem cái gì trộm được thì lây ngay. 

Người nghe pháp chứng đắc quả Dự lưu. Người kia thì rút được một món tiền 
của người vô ý. 

Tên móc túi ở nhà, ngày nào cũng ăn uống sung sướng thỏa thê, còn bạn của anh 
ta thì cửa nhà có hơi bân chật. Thấy vậy, kẻ trộm đạo hỏi rằng: 


- Hai vợ chồng anh là người thông minh, trí tuệ, sao không làm cho ra tiền để ăn 
tiêu, đê chi mà thiêu trước hụt sau vậy. 


Vị Thánh Thinh Văn nghĩ thầm: “Anh này quả thật là người ngu sỉ mà lại tự cho 
mình là bậc hiên trí”. Rôi vị ây rủ các quyên thuộc cùng đi đên chùa Jetavana, thuật 
lại việc nây với Đức Bôn Sư. 


Đức Bồn Sư thuyết pháp cho họ nghe, rồi ngâm lên kệ: 


*Vo balo maññati bãalyam, 
Pandito vã”pI tena so; 
Balo ca panditamäni, 

Sa ve bãÏlo”tI vuccati”. 


“Ngu mà tự nghĩ mình khôn, 
Thật là ngu đặc, không còn biết chỉ, 
Nơu mà tự biết mình sỉ, 
Cũng là người trí, không suy nghĩ lám `. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Câu Vo bãlo maññari bãlyam nghĩa là: Người nào ngu dốt kém trí tuệ, tự mình 
có ý nghĩ răng: “Ta là kẻ ngu dốt” người đó tuy ngu nhưng biết nhận thức đúng trạng 
thái ngu dốt của mình: Nghĩa là do lẽ đó mà người ấy (tena kãranena so puggalo) 
Pandito vã pi: Cũng bằng như bậc hiền trí vậy. Quả nhiên, nhờ biết rằng: “Ta là kẻ 
ngu” người ấy lân la thân cận với bậc đáng thân cận, là bậc hiền trí để tìm cách mở 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 26 


mang trí tuệ. Nhờ cô gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hàng ngày ôn tập các 
điêu đã học, về sau sẽ thành bậc hiên trí hoặc là cao hơn thây mình. 


$a ve bãlo fi: Người nào ngu mà có ý nghĩa rằng: “Ta là người quảng kiến đa 
văn, thuyết pháp lưu loát, rành rẽ Tạng Luật, nguyện giữ hạnh Đầu đà, không có ai 
sánh bằng”. Vì tự cho mình là bậc hiền trí nên không tìm lân la thân cận với bậc hiền 
trí nào khác, không chịu học thêm Tam Tạng, không chịu tiến hành các pháp thiền 
Chỉ Quán, thiên chấp một cách ngu xuân. Đức Thế Tôn cho rằng: “Thật đáng gọi là 
người ngu”. 


Đức Bồn Sư vừa thuyết dứt bài pháp, những quyến thuộc của vị Thánh Thinh 
Văn chứng đặc Tu Đà Hườn quả một lượt với hàng đại chúng. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Hăng ngày móc túi để sanh nhai, 
Nhà cửa trang hoàng chẳng kém ai, 
Liếc mắt nhìn sang anh bạn khó, 
Chê anh hữu trí, lại vô tải. 
Bác trí thà cam chịu cảnh nghèo, 
Ai giàu phi nghĩa chẳng đua theo, 
Cùng nhau dắt dẫn trên đường chánh, 


Dóc nuúi dâu cao cũng cứ trèo. 


DỨT TÍCH NGƯỜI ĐIÊM MÓC TÚI 


k4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 27 


An ưmuuise man tuho knoi0s he” a fool is a t0ise man thereb. Knouing it not he*s truly a fool. 


63. Người ngu mà biết mình nẹu, do đó thành người trí, người mà không biết điều ấy, 
quả thật đó là người ngu. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 28 


V.5- Tích ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI 


(Udãäyitheravatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 64) 
Yãävajyamˆpi ce bãlo, “Người ngu dầu suỗt đời, 
Pandgitam payirupäsati; Thân cận bậc hiện mình, 
Na so dhammam vijãnäti, Chẳng hiểu Pháp đến nơi, 
DabbI sũparasam yathäã”. Như muỗng đối vị canh °. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại đức Udäyi (Ưu Đà Dì). 


Tương truyền rằng: Thừa lúc các vị cao Tăng đi vắng, Đại đức thường vào giảng 
đường, ngôi lên pháp tọa, vì thế, một hôm những Tỳ khưu ở xa mới tới trông thấy Đại 
đức ngỡ răng: “VỊ nây chắc là bậc cao Tăng, nghe nhiều học rộng”. Cho nên đến nhờ 
Đại đức giảng giải về Pháp số như Ngũ uân chẳng hạn. Té ra Đại đức không biết gì 
ráo. Chư Tăng bèn trách rằng: “Ông sư đó là ai? Ở chung chùa với Đức Phật làm chỉ 
mà Ngũ uân, Tứ đại, Lục căn gì hỏi ông cũng không biết hết?”. Đoạn chư Tăng đem 
vIệc ẫy bạch lên Đức Như Lai. 


Đức Bồn Sư nhân dịp đó, thuyết pháp cho chư Tăng nghe, rồi đọc lên kệ ngôn: 


“Vãvajivam”pi ce balo, 
Panditam pay1rupäsat; 
Na so dhammam vijãnãtI, 
DabbiI sũparasam vathä”. 


“Người ngu gân bác cao thám, 

Suốt đời cũng chẳng nhập tâm pháp mẫu. 
Muông nào biết nếm vị đâu, 

Dâu cho vẫn nhúng ngập đâu trong canh `. 


bộ 
CHÚ GIẢI: 


Bãälo: Là người ngu dốt mà không chịu học hỏi, thật đáng gọi là người ngu. Theo 
như lời Đức Phật, dầu cho cả đời gần gũi, thân cận bậc trí tuệ cũng không thuộc được 
ít nhiều Phật ngôn trong tam Tạng, hoặc là không phân biệt rành rẽ răng: “Đây là chỗ 
Tịnh cư, đây là chỗ hành đạo (ãcãro), đây là chỗ khất thực (gocaro). Điều nầy phạm 
giới, điều này không phạm giới, việc nầy nên làm theo, việc nây chẳng nên làm theo. 
Việc này phải hành, việc này phải tự mình chứng nghiệm...”. 


Dabbïĩ sũiparasanu yathä: Như muỗng đôi với vị canh. Quả thật cái muỗng nằm 
trong tô canh có nhiều gia vị, cho tới cạn hết tô canh đi nữa, cũng không nếm được 
mùi vị của canh là mặn hay chua, hay là lạt, đăng, hay là cay... hoặc ngon hay dở như 
thế nào thì người ngu đốt suốt đời ở bên cạnh người trí cũng không biết được các 
pháp đã giải ở trên, cũng như thể ấy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 29 


sg 
Đến cuối thời pháp, tâm của chư khách Tăng giải thoát hết mọi lậu hoặc. 
Dịch Giả Cần Đề 


Sống gần bên Phật suốt đời ông, 

Kinh Phật không rành, đạo chăng thông, 
Pháp tọa lên ngôi cao ngất ngưởng, 
Chư Tăng vấn nạn chứ chông ngông. 
Phật ví ông như cải muông sành, 

Hằng ngày vẫn tẩm, nhúng trong canh, 
Nhưng vì thiếu hẳn phần tri giác, 


Mùi vị làm sao có thê sanh? 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI 


ko##Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 30 


The umnuise nisses the Dhammna though close to the tuise, like a spoon nisses flauour of food. 


64. Người ngu không biết Chánh pháp dù ở gần người trí, cũng như cái muỗng không 
biết vị thức ăn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 3l 


V.6- Tích NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐÈ 
(Patheyyakabhikkhuvatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 65) 
“Muhuttamapi ce viññu, “Người trí dâu một khắc, 
Pandgitam payirupäsati; Gân gũi bậc liên mình, 
Khippam dhammam vijänäti, Cũng hiêu pháp tức khắc, 
Jivhã sũparasam yathäã”. Như lưỡi nêm vị canh ”. 


—_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập 
đên ba mươi vị Tỳ khưu trong xứ Patheyyaka (Bạt Đê). 


Quả vậy, những Tỳ khưu ấy nguyên là những công tử quý tộc, nhân khi đi tìm 
một cô gái giang hồ, gặp Đức Thế Tôn trong khu rừng Kappäsikavanasanda (Miện 
Hoa Lâm). Lần đầu tiên được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, tất cả đều chứng đắc 
quả bậc thấp và đều xuất gia Thiện lai Tỳ khưu, tự nhiên có đầy đủ y bát do thần 
thông của Ngài. Sau khi thọ mười ba chi pháp Đầu đà, hành đạo một thời gian khá 
lâu, chư Tỳ khưu ấy trở về gần Đức Bồn Sư, được nghe bài pháp về con đường sanh 
tử vô thủy (Anamatageadhamma) liền chứng đắc quả A La Hán ngay tại chỗ ngồi. 


Khi biết được việc nầy, chư Tăng câu hội trong giảng đường, đề khởi Pháp thoại 
rằng: “Ôi! Quả thật, các Tỳ khưu nây thông hiểu giáo pháp mau vậy thay”. 


Nghe lời bình luận của Chư Tăng, Đức Bồn Sư giải thêm rằng: 


- Nây các Tỳ khưu! Không phải chỉ trong kiếp hiện tại, mà trong kiếp quá khứ, 
ba mươi vị Tỳ khưu nây cũng đã là những người bạn bè, nhờ nghe pháp của Tundila 
(Tuân Đê La) mà nhận thức ngay được Chánh pháp, nên đã thọ trì Ngũ giới, nhờ đó 
mà ngày nay chứng đặc A La Hán quả ngay tại chỗ ngôi như thê. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết kệ rằng: 

“Muhuttamap1 ce viññu, 
Panditam pay1rupäsatI; 
Khippam dhammam viJänäti, 
Jivhã sùparasam vathä”. 

“Người khôn gân bậc hiện minh, 

Chỉ trong khoảnh khác hiệu rành lÿ chơn. 

Lưỡi kia chỉ nêm một lân, 
VỊ mùi canh đã biệt phân rõ ràng ”. 
sg 
CHÚ GIÁI: 


.^~o~~ 


Người khôn đã có căn n bản trí tuệ, khi được gần gỉ VỚI Các bậc trí tuệ khác, thì Top 
hỏi rât mau lẹ, không bao lâu đã thông hiêu Kinh, Luật, Luận, thọ trì đê mục Minh 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 32 


Sát, tinh tân hành thiền chứng đắc Đạo Quả. Cũng như người có lưỡi lành mạnh, sạch 
sẽ, khi muôn biệt vị của một món øì thì đê nó lên trên lưỡi mà nêm, tức khăc biệt ngay 
vị của nó là ngọt, mặn hay thê nào, thì người trí cũng mau biệt pháp Siêu thê như thê 
ây. 
Khi thời pháp chấm dứt, rất nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả A La Hán. 
sg 
Dịch giá Cần Đề 

Ba mươi vị trước có tu rồi, 

Nay chứng Vô Sanh tại chỗ ngôi, 

Phước đã tạo nhiễu, duyên đã đủ, 

Bằng không há dễ được cao ngồi. 

Phật ví Thánh Tăng tựa lưỡi lành, 

Chỉ cần được nếm một lần canh, 

Do nhờ có sẵn phần tri giác, 


Mùi vị đương nhiên phải phát sanh. 


DỨT TÍCH NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐÈ 
lÓ.4--20) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 33 


The Iuise speediiụ gathers the Dhamtmna from the tuise like the tongue the flauour of food. 


65. Người trí nhanh chóng hiểu Chánh pháp từ bậc trí, giống như cái lưỡi biết vị thức ăn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 34 


V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CÙI 
(Suppabuddhakuffhivatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 66) 
Caranti balä dummedhä, “Kẻ vô trí, kẻ ngu, 
Amittenˆeva attanä; Với kẻ nghịch cùng di, 
Karontäã päpakam kammam, Là ác nghiệp đã tạo, 
Yam hofi katukapphalam”. Đê chịu quả đăng cay”. 


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Veluvana, đề cập 
đên ông Thiện Giác cùi (Suppabuddhakutthi) 


Đây chỉ là một đoạn trích trong sự tích của ông Suppabuddha (Kinh Udãna), kể 
từ khi ông gặp Đức Bôn Sư về sau mà thôi. 


Quả nhiên, khi ông Suppabuddha cùi, ngồi ngoài vòng của cử tọa, nghe pháp do 
Đức Thế Tôn thuyết xong, chứng đắc quả Tu Đà Hườn, ông muốn bạch rõ sự chứng 
đắc của mình với Đức Bồn Sư, nhưng ông không dám rẽ lối giữa hàng tứ chúng mà đi 
vào chùa, cho nên ông chờ đại chúng đảnh lễ Đức Bồn Sư ra về hết rồi, ông sẽ đi. 


Trong giây phút ông còn trì hoãn, Thiên Vương Đế Thích biết răng: 
“Suppabuddha này có ý định bạch lên Đức Bồn Sư biết sự chứng quả Nhập Lưu của 
mình”. 

Thiên Vương định thử thách ông Suppabuddha bèn hiện ra đứng trên hư không, 
cho ông ta thấy và bảo rằng: “Nây ông Suppabuddha! Người là kẻ bần cùng, là kẻ 
khốn khó, ta sẽ ban cho người một kho tàng vô biên vô lượng nếu ngươi chịu nói Phật 
không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Ta hết quy y 
Phật, ta hết quy y Pháp, ta hết quy y Tăng”. 

Nghe vậy, ông Suppabuddha hỏi: “Ông là ai?”. 

- Ta là Đề Thích. — Vua Trời đáp. 

Hỡi ông mù quáng ngu si, không biết xấu hồ, những lời của ông thốt ra với tôi 
đó, nghe không hợp lý chút nào. Ông cho rằng tôi là kẻ khốn khó, kẻ bần cùng, kẻ 
hành khất, nhưng tôi không hề chịu cảnh khốn khó, bần cùng đâu. Tôi đã đạt đến cảnh 
an vui, tôi là bậc có đại tài sản. 

“Saddhadhanam sTladhanam, 
HirI ottappIiyam dhanam; 
Sutadhanañca cägo ca, 
Pañña ve sattamam dhanam. 
Yassa ete dhana atthI, 
ltthiya purIsassa vã; 

A daliddoti tam ahu, 
Amogham tassa J1vitam”. 


“Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ, 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 35 


Bảy thứ tài sản kế trên đây, 

Ai mà có được đủ đây, 

Dầu nam hay nữ, người nây chẳng nên. 
Lấy tiếng “ 'võ sản ” gọi tên, 

Đời nây chẳng phải hư hèn rỗng không ”. 


Bảy Thánh sản này tôi đều có đủ. Những ai có đủ bảy thứ Thánh sản nây, thì chư 
Phật Toàn Giác hoặc chư Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác không bao giờ gọi họ là 
kẻ bân cùng vô sản cả. 

Nghe dứt lời đối đáp của ông Thiện Giác cùi, Đức Đề Thích bèn từ giã ông ở 
khoảng giữa đường, đên chô ngự của Đức Bôn Sư và thuật lại tât cả những lời biện 
giải của ông ây. Đức Bôn Sư bèn phán răng: 

¬ Này Đề Thích, dầu cho một trăm hay một ngàn người như ông, cũng không thể 
nào bảo ông Suppabuddha phủ nhận Phật, Pháp, Tăng cho được. 


Ông Suppabuddha cũng tự mình đến đảnh lễ Đức Bồn Sư. Sau khi trả lời những 
câu hỏi thân thiện xả giao của Ngài, ông bèn đem việc mình đắc được quả Tu Đà 
Hườn bạch lên, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 


Ông đi không được bao lâu thì bị con bò cái tơ húc chết dọc đường. 


Nghe nói rằng: Con bò cái ây là một nữ Dạ xoa hóa hiện ra để báo oán. Nó đã 
từng hóa làm bò cái húc chết bốn người là Ngài Bãhiyadãrucriya, Ngài Pukkusäti, 
Ngài Tambadathika (Đao phủ râu đỏ) và Ngài Suppabuddha. 

Tương truyền rằng: Vào thời quá khứ, bốn vị ây là bốn vị công tử, một hôm có 
dắt theo một nàng kỹ nữ đi dạo chơi trong hoa viên, họ vui thú cùng nhau trọn ngày, 
khi chiều xuống, bốn công tử bàn tính cùng nhau rằng: “Chỗ nây văng vẻ, không có aI 
lai vãng, nàng này đã đập đồ chúng ta với thù lao một ngàn đồng vàng. Ta hãy giết 
chết cô ta, để khỏi trả một ngàn đồng vàng và thâu đoạt hết những trang sức mà cô ta 
mang trên mình đi”. 


Cô gái giang hồ nghe được việc mưu sát của bốn công tử ấy, nghĩ rằng: “Những 
kẻ vô sỉ nầy đã cùng ta hoan lạc, bây giờ lại muốn giết chết ta. Ta sẽ biết cách đối phó 
với họ”. 

Khi bị họ sắp hạ sát, cô nguyện rằng: “Bốn tên này giết ta như thế nào, chết rồi 
ta nguyện làm Dạ xoa đề có thể giết họ trở lại mà báo thù này”. Do nhân ấy mà nữ Dạ 
xoa ấy đã hóa làm bò cái húc chết cả bốn người, trong đó có Suppabuddha. 


Nhiều Tỳ khưu đem việc Suppabuddha vừa từ trần bạch lên Đức Bồn Sư và hỏi: 
“ Ông ây sanh vê đâu? Do nhân gì mà Suppabuddha bị bệnh cùi?”. 


Đức Bồn Sư giải rằng: “Ông đã đắc quả Dự lưu và sanh về cõi trời Đao Lợi. Có 
một kiếp ông gặp Đức Phật Độc Giác Tagarasikhi, ông đã phun nước bọt lên mình 
Đức Phật, nên khi mệnh chung phải thọ khổ rất lâu ở cõi địa ngục và quả của nghiệp 
còn dư sót nên kiếp nầy mang bịnh cùi phun lở lói”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 36 


Đức Bồn Sư kết luận rằng: “Nầy các Tỳ khưu, những chúng sanh ấy đi lang 
thang trên con đường hành ác, tự mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu hậu quả đăng 
cay như thê”. 


Đoạn Đức Bồn Sư thuyết thêm một thời pháp cao thượng, rồi đọc kệ ngôn rằng: 


“Caranti bala dummedhä, 
Amrttenˆeva attanä; 
Karontä papakam kammam, 
'Yam hotI katukapphalam”. 


“Người ngu, vô trí chung đàng, 
Với kẻ thù địch mưu toan hại mình, 
Là nghiệp ác lục bình sinh, 

Hậu quả cay đắng tự mình mà ra `. 


& 


CHÚ GIẢI: 
Tiêng Caramri nghĩa là đi, là một trong bốn oai nghi, theo nghĩa thông thường. Ở 
đây nghĩa là tạo nghiệp bắt thiện. 
Bãiã: Những kẻ ngu là những kẻ không biết được sự lợi ích lớn trong kiếp nầy 
và kiếp sau. 
Dummedhä: Những kẻ thiêu trí và vô trí tuệ. 
Amiffen°eva: Như là những kẻ thù nghịch. 
Katukapphalam: Là quả cay đăng, khỗ sở cùng cực. 
sg 
Đến cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Dự lưu. 
sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 37 


Dịch Giả Cần Đề 


Khoa học ngày nay nói bịnh phong, 
Sanh ra vì bị nhiễm vi trùng, 

Tích xưa có chuyện chàng Thiện Giác, 
Khạc nhồ lên thân Đức Đại Hùng. 

Do mình tạo nghiệp quả mình mang, 
Nghiệp ác không rời kẻ ác gian, 

Chỉ đợi thời cơ là trồ quả, 


Mới hay thù địch vẫn chung đàng. 


DỨT TÍCH ÔNG THIỆN GIÁC CÙI 
C5 f# 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 38 


The unuise comniffing crimes of eull consequences liue as enemies ío themselues. 


66. Người ngu phạm tội lỗi đưa đến ác quả, cũng 
như là kẻ thù làm hại bản thân mình. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 39 


V.8- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MÁC NẠN 


(Kassakavatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 67) 
Na tam kammam katam sädhu, “Nghiệp nào mà không hay 
Yam katvä anutappati; Làm xong hôi tiêc ngay 
Yassa asumukho rodam, Mặt đây lệ than khóc 
Vipäkam pafisevati”. Chịu quả khô đăng cay”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập 
đên người nông phu. 


Tương truyền rằng: Người ấy đang cày một thửa ruộng cách thành SãvatthT 
không xa. Lúc ây có một nhóm trộm đạo, do theo một con kênh nước, đi vào trong 
thành, đào một đường hầm đột nhập vào một gia đình Trưởng giả, chúng tóm thâu rât 
nhiều vàng bạc, rồi theo con kênh mà thoát ra ngoài. 


Một tên trộm lừa đồng bọn, giấu đi một ngàn đồng vàng, bỏ vào một cái túi 
trước khi bọn chúng đến thửa ruộng để phân chia tài vật. Lúc mang tài vật của mình 
đi, tên trộm ấy làm rơi túi tiền ngàn đồng vàng ra khỏi bọc mà không hè hay biết. 


Ngày ấy, vào lúc sáng tỉnh sương, Đức Bồn Sư quán sát thế gian, thấy hình ảnh 
của nông phu lọt vào giác võng của Ngài. Ngài tự hỏi: “Sắp có việc chi đây?”. Quán 
thêm nữa, Ngài thấy răng: “Người nông phu nây sẽ đi cày vào buổi sáng. Những tài 
chủ theo dấu kẻ trộm, tìm được túi tiền vàng trong thửa ruộng của y và sẽ bắt oan 
người vô tội. Ngoài ta ra không ai mục chứng được việc ây. Vả lại, người nông dân 
nây có duyên lành đắc dạo quả Tu Đà Hườn. Vậy ta nên đến đó”. 


Người nông phu trong thấy Đức Bồn Sư ngự đến cùng với Đại đức Änanda là vị 
thị giả hâu Ngài. Y liên bỏ cày, đi đên đảnh lê Đức Bôn Sư, rôi tiêp tục cày ruộng. 

Đức Bồn Sư chăng nói chỉ với người nông phu, Ngài đưa Đại đức Änanda đi đến 
nơi túi tiên vàng rớt, năm dưới đât, chỉ cho Đại đức trông thây vào bảo: 

- Nầy Änanda! Ông có thấy con rắn độc không? 

- Bạch Ngài! Con có thấy con độc xà ghê tởm. 

Nghe mấy lời đối đáp giữa Đức Bồn Sư và Đại đức Änanda người nông dân nghĩ 
thâm: “Minh tới sô hay chưa mà nghe nói có con răn độc lai vãng nơi đây vậy kìa?”. 

Khi Đức Bồn Sư đi khỏi, người nông phu định giết chết con độc xà, bèn cầm gậy 
đi đên túi tiên, thây nó thì nghĩ: “Chắc Đức Bôn Sư đã ám chỉ vật nây đây”. Y liên 
lượm cái túi tiên lên, đem trở lại ruộng cày, vụng vê đặt nó xuông một bên, che đậy sơ 
sài rôi tiêp tục cày ruộng. 

Lúc trời rực sáng, những người trong ngôi nhà bị trộm, biết mình mắt đồ, bèn 
men theo dâu chân đi lân đên nơi bọn trộm chia tài vật và thầy có dâu chân người 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 40 


nông phu. Theo dấu, họ moi đất lên, tìm thấy cái túi tiền vàng dưới đất. Họ phủi sạch 
bụi, lây cái túi lên rôi măng chửi, đánh đập người nông phu, bảo răng: 


- Mây đào trộm của người ta, rôi giả vờ ra đi cày hả? 


Họ bắt anh dân cày giải đến quốc vương để định tội. Quốc vương nghe xong câu 
chuyện trộm đô có tang chứng bèn hạ lịnh mang anh ta ra tử hình. Võ đao quân bắt 
trói ké anh ta, lây roi quât vào người rồi dân y ra pháp trường. 


Trong lúc bị đòn roi, anh ta vừa đi vừa nói luôn miệng: “Nây Ananda, ông có 
thây con răn độc không? Bạch ngài, con thây con độc xà ghê gớm!”. 

Võ đao quân hỏi: “Chú mây lặp đi lặp lại những lời đối thoại như thế để làm 
gì?”. 

- Bao giờ đến gặp đức vua tôi sẽ nói. 

Nghe vậy, võ đao quân giải tội nhân đến sân rồng và tâu lên đức vua việc ấy. 
Quôc vương phán hỏi: 

- Tại sao ngươi lại nói như thế? 

- Tâu bệ hạ, con không phải là kẻ trộm. 


Nói rồi, anh thuật lại mọi sự cho đức vua nghe, từ lúc nói đến cày ruộng cho tới 
khi bị băt. Nghe xong, đức vua phán răng: 


- Nầy khanh, khanh quả là bậc trượng phu quân tử cho nên Đức Bồn Sư mới làm 
nhân chứng, nêu hành phạt khanh thì không hợp lý. Trâm sẽ biêt nên hành động thê 
nào cho hợp lý. 


Chiêu hôm ây, quôc vương dắt người dân cày đên bái yêt Đức Bôn Sư, đoạn hỏi 
răng: 


- Bạch Ngài, Ngài có ngự du với Đại đức Ananda đến thửa ruộng cảy của người 
nông phu nây phải chăng? 


- Phải, tâu đại vương. 

- Nơi đó, Ngài đã thấy vật chỉ? 

- Tâu đại vương, thấy cái túi tiền vàng. 

- Lúc thấy nó, Ngài đã phán dạy chi? 

- Này đại vương, Như Lai đã nói như vây... 


- Bạch Ngài, nêu người nây không viện Ngài ra làm nhân chứng thì chắc sẽ 
không toàn mạng, nhờ có những lời đôi đáp giữa Ngài và Đại đức Ananda mà hăn 
mới được tôn sanh. 


Nghe quôc vương nói vậy, Đức Bôn Sư đáp: 

- Phải đó, tâu đại vương, Như Lai đã nói lên bây nhiêu lời rôi mới đi. Lễ thường, 
đôi với bậc trí tuệ, nghiệp nào hê đã làm rôi, vê sau phải ăn năn hôi hận thì chăng nên 
làm. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 41 


Đề cập đến việc này, Đức Bồn Sư thuyết lên thời pháp, đoạn Ngài thuyết lên kệ 
ngôn: 


67. “Na tam kammam katam sadhu, 
'Yam katvä anutappati; 
Yassa assumukho rodam, 
Vipakam patIsevati”. 
67. ˆ Nghiệp nào là nghiệp ác tà, 
Làm XOIg hồi tiếc, lệ sa dâm dẻ, 
Mặt mày nhăn nhỏ ti ê, 
Thọ ngay quả báo nặng nê đẳng cay”. 


& 


CHÚ GIẢI: 

Yam kafva: Nghiệp nào mà khi làm xong, nó có thê đưa mình đến khổ cảnh, như 
sa địa ngục chẳng hạn và mỗi khi nhớ đến thì ăn năn hối tiếc, nghiệp ấy chớ khá làm, 
vì nó không tốt, không đẹp, không êm dịu đâu. 

Vassa assumukho: Nghiệp ấy có hậu quả là sẽ khóc lóc than van với bộ mặt 
đầm đìa nước mắt. 

Khi dứt thời pháp, cận sự nam là người nông phu đắc Tu Đà Hườn quả. Những 
Ty khưu hiện diện cũng có nhiều vị đắc Thánh quả, nhứt là quả Tu Đà Hườn. 


& 


Dịch giá Cần Đề 


Nóng phu lượm ví rớt bên đường, 

Ứạ gió ai ngờ lại phải mang, 

May có Đức Thầy làm chứng giúp, 
Bằng không uống kiếp, chịu hàm oan, 
Bị lính đánh đòn chẳng thở than, 

Tự mình mình biết thật vô can, 

Người ngay mắc nạn cam lòng nhân, 


Nhờ Phật từ bỉ mới mạng toäHn. 


DỨT TÍCH NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN 
Œ #2 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 42 


That action tuhich is likel to take one repenf lafer, is of good action at all. 


67. Các hành động nào có thể làm cho ta ăn năn về sau, tất 
nhiên không phải là Thiện nghiệp. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 43 


V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý 


(Sumanarmmalakaravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 67) 
“Tanñca kammam katam sädhu, “Nghiệp nào là nghiệp lành, 
Yam katvä nãnutappati; Làm xong chẳng hồi quá, 
Yassa pafito sumano, Tâm thỏa thích hân hoan, 
Vipäkam pafisevafiti”. Thọ hưởng ngay thiện quả”. 


Kệ Pháp Cú này,Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Ve|uvana, đề cập 
đên người kêt tràng hoa, tên là Sumana (Hảo ý). 


Tương truyền rằng: Ông Sumana mỗi ngày từ sáng sớm phải đem nạp cho đức 
vua Bimbisära tắm vòng hoa Sumani (Tố Hinh) và nhận tiền ân tứ là tám đồng tiền 
vàng (kahäpana). Ông vẫn thi hành việc ấy đều đặn. Cho đến một hôm, khi Sumana 
mang hoa đi vào thành nội thì Đức Thế Tôn cũng đang ngự vào thành Rãjagaha để 
khất thực, có dẫn theo đại chúng Tỳ khưu. Từ kim thân, Ngài phóng hào quang sáu 
màu rực rỡ, biểu lộ thần oai lực của một đẳng Chánh Đăng Giác (Có những lúc Đức 
Thế Tôn khuất lấp hào quang lục sắc dưới bộ y vàng, giống như vị Sư Đầu đà đang đi 
khất thực, chăng hạn như khi Ngài vượt quãng đường xa ba mươi do tuần để đón 
đường tướng cướp Ahimsa (tức Angulimala). Hoặc cũng như lúc ngự vào hoàng cung 
Kapilavatthu, Ngài cũng phóng ra sáu đạo hào quang. Trong ngày nây, cũng thế, từ 
kim thân tỏa ra hào quang lục sắc, biểu lộ thần oai đại lực của một đẳng Chí Tôn, 
trong lúc Ngài ngự vào thành RãJagaha. 


Khi trông thấy tướng mạo quang minh của Đức Thế Tôn quý giá dường châu 
báu, ông Sumana nhìn kỹ thấy được ba mươi hai tướng tốt và tám mươi phụ tướng 
của bậc đại nhân đều có đầy đủ nơi Ngài, ông phát tâm trong sạch, nghĩ răng: “Ta lấy 
chi để dâng lên Đức Thây đây?”. Thấy mình chăng có vật chi khác ngoài mấy tràng 
hoa ông nghĩ thầm: “Ta sẽ dâng cúng Đức Thầy những đóa hoa này”. Kế đó, ông tự 
hỏi lấy mình: “Hoa này là phẩm vật hàng ngày phải nạp vào cung vua, nếu như hôm 
nay vua không nhận được hoa, đức vua sẽ giam cầm, sẽ xử tử hoặc sẽ lưu đày ta thì 
sao?”. Nhưng rồi ông quả quyết tự nhủ rằng: “Thôi thà là ta liều để đức vua xử tử 
hoặc lưu đày chi cũng được. Xét cho kỹ, dầu đức vua có dung dưỡng ta, thì Ngài cũng 
chỉ ban cho ta tài sản quý nhất là mạng sống trong kiếp nây mà thôi. Còn nếu ta cúng 
dường Đức Bồn Sư thì chắc chắn ta sẽ nhiều sự lợi ích, sự bình an trong hằng mây 
mươi triệu kiếp trái đất, không sai chạy vậy”. 

Sau khi nhất định dứt bỏ sanh mạng để cúng dường Đức Như Lai, ông Sumana 
còn tự thúc hối rằng: “Ta hãy cúng dường ngay bây giờ, kéo để trì hoãn e cái tâm 
trong sạch của ta nó lui sụt”. Thế là, ông hết sức hoan hý, thỏa thích dâng cúng tám 
vòng hoa lên Đức Thế Tôn. Lần thứ nhất, ông tung hai vòng hoa nhắm vệ phía trên 
đầu Đức Thế Tôn mà vung tới, những hoa ấy xòe ra như những tàng lọng rồi đứng lơ 
lửng trên không. Ông lại tung tiếp 2 vòng hoa nữa ở bên phải, những cánh hoa lại kết 
thành bức màn hoa che phía tay phải của Đức Thế Tôn. Ông Sumana tung hai vòng 


Chú giải Kinh Pháp Cú- Quy 2  Trng44 


hoa thứ ba thì những cánh hoa sa xuống làm tắm màn che phía sau lưng Đức Thế Tôn. 
Và lần thứ tư, ông tung hai vòng hoa cuối, thì hoa nở thành màn hoa che bên tay trái 
của Đức Bồn Sư. Như thế, tám vòng hoa được chia làm chỗ chung quanh kim thân 
đắng Như Lai và chừa trống phía trước như cánh cửa ngõ vậy. 


Các cọng hoa đều quay vào trong với nhau, chỉ phô các cánh hoa ra làm mặt, 
màu trắng sáng như những chiếc dĩa bạc bao quanh kim thân Đức Bồn Sư. Khi Ngài 
cất bước đi, tuy là giống vô tri nhưng hoa dường như cũng có tâm sùng kính ái mộ, 
không rời Đức Thế Tôn, chúng quấn quít đi theo. Khi Ngài dừng chân thì chúng cũng 
đứng lại. Từ kim thân Ngài phát ra ngàn lăn điện quang. Cả bốn phía trước, sau, phải, 
trái và trên đầu Ngài đều phát ra quang tuyến như nhau. Những tia sáng nây. chăng có 
tia nào chạy lãng ra xa. Tất cả đều nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng rồi nập lại 
thành những cây ánh sáng bằng cỡ cây thốt nốt còn tơ, đoạn chạy trước vẹt đường làm 
cho cả kinh thành đều náo động. 


Trong một trăm tắm mươi triệu dân chúng, chín mươi triệu ở trong thành và chín 
mươi triệu ở ngoài, dầu là nam hay nữ, không một ai không mang vật thực để bát và 
ra khỏi nhà. Quần chúng reo vang như tiếng sư tử rồng vừa ve vây hàng ngàn khúc 
lụa, tỏ vẻ hoan nghênh cùng đi theo tiếp rước Đức Bồn Sư. Chỉ trong giây lát, tin Đức 
Thầy thị hiện thần thông, làm hiển lộ công đức cúng dường của người bán hoa được 
lan truyền khắc cả kinh thành rộng ba phần tư do tuân, y như có người mang trống đi 
cô động vậy. 


Khi ấy, ông bán hoa nghe khắp châu thân tràn đầy năm thứ phi lạc, ông từ từ nối 
gót theo Đức Như Lai, đi vào vòng hào quang của Ngài như lặn xuông một hô nước 
thơm ngon mát mẻ (manosilarase). Đoạn ông thôt lời tắn dương Đức Bôn Sư, đảnh lê 
cáo biệt Ngài và phủi sạch hai tay không, trở gót vê nhà. 

Khi ấy vợ ông hỏi rằng: “Hoa đâu?”. 

- Tôi đã cúng dường Đức Bồn Sư tôi. 

- Nếu vậy, lỡ vua bắt tội thì làm sao? 

- Dâu vua có xử tử hoặc lưu đày chỉ cũng đành, tôi nguyện bố thí bỏ thân mạng 
mà cúng dường Đức Bồn Sư, cho nên chia tất cả số hoa làm tám vòng hoa dâng cúng 


như vây, như vây... Còn đại chúng lúc â ây cũng phát lên reo hò đi theo sau Đức Bồn 
Sư, làm cho trong thành vang rên hàng ngàn tiếng hoan hô như vậy... 


Sau khi nghe hết câu chuyện Đức Phật thị thiện thần thông như thế, người vợ 
ngu si mù quáng, đã chăng phát tín tâm trong sạch, mà còn trách cứ chồng rằng: “Các 
quôc vương hùng mạnh thường hay bạo ngược, một khi bị chọc giận, các Ngài có thê 
gia hình nhiều hình phạt nặng nê như xuông lịnh chặt tay, chặt chân chẳng hạn. Tội 
lỗi của ông làm thì tôi cũng phải bị liên can không Ít”. 

Nói rồi, bà vợ của ông Sumana dắt hết những đứa con trai vào triều, xin bệ kiến 
đức vua. Quôc vương phán hỏi: 

- Nàng kia, nàng muốn tâu xin việc chỉ? 

- Tâu đại vương! Chồng của con đã mang số hoa phải đem nạp đại vương ngày 
hôm nay, lại cúng dường Đức Bôn Sư, rôi đi tay không trở về nhà. Con hỏi: “Hoa 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 45 


đâu?” thì ông ấy đáp lời như thế, như thế. Con rầy ông răng: “Thường thường các đức 
vua hay có tính hung bạo, một khi đã nổi trận lôi đình, ắt là các Ngài bắt tội, hình phạt 
ta bằng nhiều cách như là chặt cả tay lẫn chân chẳng hạn. Tội của ông làm mà tôi 
cũng bị vạ lây”. Nói rồi, con từ bỏ ông và đến đây ngay. Công việc dâng hoa đến Phật 
do chính ông làm, thì dầu có phước cũng chỉ có riêng ông ây nhờ, còn như có tội thì 
cũng chỉ mình riêng ông gánh chịu, chớ con với chồng con đã đoạn tuyệt nhau rồi. 
Mong ân đại vương minh xét cho con nhờ. 


Quốc vương là vị Thánh Thinh Văn, lúc gặp Đức Phật lần đầu tiên, Ngài đã đắc 
quả Tu Đà Hườn, có đức tin kiên cố trong Chánh Pháp. Vừa nghe qua mấy lời của vợ 
ông Sumana, đức vua nghĩ: “Ôi! Nữ nhân nây thật là mù quáng ngư si làm sao, thấy 
ân Đức Phật phi thường như thế mà chắng phát tâm trong sạch tin tưởng nơi Ngài”. 


Quốc vương giả cách nồi giận, phán hỏi rằng: 

- Nàng nói sao? Chồng nàng đã mang số hoa phải nộp cho trầm mà cúng dường 
Đức Phật hết rôi phải không? 

- Tâu đại vương, phải! 

- Con từ bỏ hăn ta là phải lắm. Kẻ nào đem hoa của trẫm mà cúng dường, trẫm 
sẽ liệu cách mà đôi xử với hắn. 

Sau khi truyền lệnh cho nữ nhân ấy ra vẻ, quốc vương vội vàng ngự đi đón Đức 
Bôn Sư, đảnh lễ ngài xong rôi cùng đi bách bộ với ngài. 

Đức Bồn Sư hiểu rõ tâm trạng của đức vua, cho nên Ngài ngự hành diễu qua đại 
lộ chánh trong kinh thành tiến về phía hoàng cung. Đến trước ngọ môn, quốc vương 


xin rước bát của Đức Bốn Sư, ngỏ ý muốn thỉnh Ngài nhập vào vương điện. Nhưng 
Đức Thây dừng chân nơi sân ngự trước đên, rút tọa cụ ra. 


Quốc vương hội ý, bèn lập tức truyền lịnh cho dân thợ hãy gấp rút dựng lên một 
cái trại nghỉ mát cho mau. 


Đức Bồn Sư an tọa nơi đó cùng với Tỳ khưu Tăng. Tại sao Ngài không ngự vảo 
đền vua? Theo truyền ngôn thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Nếu Như Lai ngự vào trong 
đền thì đại chúng bên ngoài sẽ không thấy được Như Lai. Như thế thì công đức của 
người dâng hoa không được hiển dương, Như Lai an tọa nơi sân ngự như vây, đại 
chúng sẽ ngắm xem mãn nhãn và công đức của người dâng hoa sẽ được hiển dương”. 


(Quả thật, chỉ có chư Phật mới biểu dương công đức của các bậc hữu ân như thế, 
chớ thường nhân trong khi tán tụng công đức của các bậc hữu ân thì tiêt kiệm từng lời 


19 


nói”. 

Khi Ấy, bốn bức màn hoa đứng ở bốn phía, đại chúng lũ lượt đi theo Đức Thế 
Tôn đên chô ngự. 

Quốc vương chăm lo dâng cúng những thực phẩm ngon quý đến Tỳ khưu Tăng, 
có Đức Phật làm tọa chủ. 

Sau bữa ngọ, Ngài thuyết pháp kinh phúc chúc thí chủ xong rồi, Đức Bổn Sư 
ngự trở về Veluvana. Cũng như lúc đên, bôn bức màn hoa lại che phủ kín thân vào đại 
chúng lại râm rộ theo tiên chân Ngài, tiêng hoan hô vang rên như tiêng sư tử rông. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 46 


Quốc vương cũng ngự đưa Đức Bồn Sư một quãng đường, đoạn đảnh lễ cáo biệt 
Ngài mà trở lại hoàng cung. Khi ây, đức vua cho đòi ông Sumana vào triêu phản hỏi: 


- Nhà ngươi đã nói gì khi cúng dường Đức Bồn Sư những hoa tươi mà ngươi 
phải nạp cho trâm? 


- Tâu đại vương, con đã nguyện hi sinh tánh mạng mà cúng dường Đức Bôn Sư, 
nên nói răng: “Dâu đức vua có lây luật gia hình hoặc giêt bỏ, hoặc tù đày chi con cũng 
cam tâm”. 


Quốc vương ban khen rằng: “Khanh quả là một bậc đại trượng phu 
(Mahãpuriso). Phán rồi, đức vua ân thưởng cho ông Sumana tám voi, tám ngựa cùng 
với nhiêu tôi trai, tớ gái, tảm y phục trang trí cực kỳ sang trọng và tám ngản đồng 
vàng, tám cung nữ điểm tra lộng lẫy được phóng thích khỏi hoàng cung để về làm vợ 
Sumana. Quốc vương còn cấp thêm cho ông tám làng trù phú để thu thuế nữa. Nói 
tóm lại là ông Sumana được ban thưởng trọng hậu đủ mọi thứ, mỗi thứ là tám lần như 
vậy. 

Được mục kích chuyện nây, Đại đức Änanda nghĩ rằng: “Từ sáng sớm đến giỜ 
đã được hưởng hàng ngàn tiếng hoan hô, và được đại chúng phất lụa đón đưa nông 
nhiệt trong ngày hôm nay như thế. Không biết ông Sumana sẽ được hưởng Dị thục 
quả (vipaka) nào nữa trong ngày vị la1?”. 


Đại đức Änada bạch hỏi Đức Thế Tôn. Ngài bèn giải rằng: 


_ Nây Ananda, ông chớ suy tư cho răng nghiệp lành của ông bán hoa đây là nhỏ 
nhen. Ong ây đã dám hy sinh tánh mạng đê cúng dường ta. Do nhờ có tâm trong sạch 
với ta như thê mà ông ta khỏi khô cảnh trong hăng trăm kappa (Kiệp trái đât). 


“Kappanam satasahassam, 
Duggatim na gamissatI; 
Thatva devamanussesu, 
Phalam etassa kammuno. 
Pacchã paccekasambuddho, 
Sumano nãma bhavIssati”. 


“Trong hằng ngàn Kappa, 
Khổ cảnh khỏi đọa sa, 
Hưởng nhơn thiên phước báu, 
Do quả nghiệp vừa tạo, 

Sau thành Phát Bích Chỉ, 
Danh Hảo ý vẫn y”. 


Khi Đức Bồn Sư an ngự về chùa, Ngài ngự vào Hương thất thì những cánh hoa 
kia rơi xuống nằm tại ngưỡng cửa. 

Chiều hôm ấy, trong Luận Pháp Đường, chư Tỳ khưu khởi lên pháp thoại như 
vây: “Ôi! Thật là huyền diệu hy hữu thay, nghiệp lành của Sumana dám hy sinh tính 
mạng đề dâng hoa đến Đức Phật hiện tại, mà trong khoảnh khắc hưởng được đủ thứ 
bồng lộc như thế”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 47 


Đức Bồn Sư từ hương thất ngự ra, đi kinh hành rồi Ngài ngự đến Luận pháp 
đường, ngôi an tọa trên Phật Bảo Tọa. Ngài phán hỏi: “Nây chư Tỳ khưu! Hôm nay 
các ông đang ngôi luận bàn về việc chi đó?”. 


- Bạch Ngài, chuyện như vây, như vây... 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư xác nhận rằng: “Phải đó, các Tỳ khưu, nghiệp nào mà 
khi làm xong ta không ăn năn hôi hận, mà còn phát tâm thỏa thích hân hoan môi khi 
ta nhớ lại nó, thì nghiệp đó nghiệp tôt cân nên làm vậy”. 


Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên một thời pháp để giải rộng thêm nghĩa lý, 
đoạn Ngài kết luận băng bài kệ nây: 


““Tañca kammam katam sädhu, 
'Yam katväa nanutappat; 

Yassa pafIto sumano, 
Vipakam patIsevafTtI”. 


“Nghiệp nào là nghiệp tốt hay, 
Làm xong chẳng chút mảy may hận phiên, 
Nghiệp nào Hảo Ý vui yên, 
Thọ ngay phước báu tùy duyên hợp thời `. 


bộ 
CHÚ GIẢI: 


Trong kệ ngôn Phạn ngữ trên đây, câu thứ hai Yøw ka£fva ám chỉ nghiệp nào 
mà khi khi làm xong ta không bị lương tâm cắn rứt hay đau khổ, buồn phiền vì nó, mà 
trái lại ta còn được tái sanh về nhàn cảnh, mà hưởng phước báu Nhơn Thiên, hoặc 
hưởng quả Níp Bàn. 


Yassa pafffo sumano: Sau khi đắc Đạo hoặc hưởng quả của phước báo, mỗi lần 
nhớ lại nghiệp cũ, tâm lại thỏa thích hoan hỷ, vui vẻ thêm lên (trong câu nây có hàm ý 
tên ông bán hoa là Sumano (Hảo Y) là nhân vật điên hình cho loại thiện nghiệp nây 
vậy). 

Vipäkam pafisevaffi: Hễ Hảo Ý được thỏa mãn tồi, từ đó mới phát sanh quả 
DỊ thục của Thiện nghiệp trong kiêp quá khứ vậy. 

Tañca kamumatụ katam sãdhu: Nghiệp ấy là nghiệp nên làm vì nó tốt đẹp, 
trong sạch (đây là câu kêt luận, nhưng trong bài kệ nây được đặt lên hàng đâu, có lẽ vì 
Đức Thê Tôn muôn biêu dương thiện nghiệp của người thợ bán hoa Sumana đê làm 
gương cho mọi người bắt chước vậy). 

Thời pháp vừa chấm dứt, tám muôn bốn ngàn chúng sanh được tỏ ngộ Chánh 
Pháp. 

sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 48 


Dịch giá Cần Đề 
Hảo Ÿ hâng hoa chẳng hận phiễn, 
Liêu thân đại thí nguyện gieo duyên, 
Phật cho hiển lộ phần công đức, 
Vua khiến vinh thăng chỗ lợi quyễn, 
Hiện tại nghiệp lành sanh phước lớn, 
Tương lai quả chánh đợi người hiện, 
Ai ngờ bỏ cả mà được cả, 
Mãn kiếp sanh nhàn sướng tợ tiên. 
DỨT TÍCH ÔNG BẢN HOA SUMANA 
œs## 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 49 


Deeds tuhose resulfs one faces tuith giee, uuithouf rermorse, are good deeds indeed. 


6ỡ. Các nghiệp nào có kết quả làm ta sung sướng, không ăn năn, 
đêu là thiện nghiệp. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 50 


V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVANNA 
(UppalavattatherIvatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 69) 
“Madhuˆvä maññafI bäãlo, “Người ngu tưởng mật ngọt, 
Yãva päpam na paccati; Khi ác quả chưa muôi, 
Yadä ca paccafI päpam, Đên chừng quả thuân thục, 
Attha dukkham nigacchaftiti”. Phải chịu khô không thôi”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Vetavana, đề cập 
đên nàng Thánh nữ Uppalavanmna (Thanh Liên Sắc). 


Tương truyền rằng: Nàng Dppalavannã đã từng phát đại nguyện dưới chân Đức 
Phật Padumuttara và tiếp tục gieo trồng vào ruộng phước trong hằng trăm ngàn đại 
kiếp. Sau khi luân hồi lên xuống các cõi trời, người, trong thời đức Phật hiện tại, nàng 
tái sanh vào một gia đình Trưởng giả ở trong thành Sãvatth1. Cô được cha mẹ đặt tên 
là Uppalavanna, vì da cô tuy đen nhưng mịn màng, tươi tắn, thanh lịch như cánh sen 
xanh phong nhụy. Đến tuổi cặp kê, cô được các vương tôn, công tử nhà quyên quý, 
danh vọng trong cõi Diêm phù mang lễ vật đến cầu hôn. 


Trưởng giả thân phụ của cô không dứt khoát, hồi hôn, từ chối một ai, nhưng ông 
tự nghĩ: “Ta không thê nhận lời, chiều theo ý muốn của tất cả những người nây. Vậy 
ta phải lập ra một phương thế”. 


Ông cho gọi tiểu thư đến và hỏi: 

- Nầy con, con có thể xuất gia được chăng? 

Trưởng giả vừa dứt lời, nàng Uppalavannã nghe trong đầu cô bừng nóng, như có 
dâu sôi trăm dạo, nên cô đáp lại ngay: 

- Thưa cha, con sẽ xuất gia. 

Trưởng giả liền thiết tiệc linh đình để làm lễ tiễn đưa con gái, rồi đưa nàng đến 
chùa của Tỳ khưu Ni (Bhikkunuipassayam), cho nàng xuât gia Tỳ khưu NI. 

Xuất gia không bao lâu, nàng Uppalavannã chứng quả A La Hán. Hôm ấy nhằm 
phiên nàng quét dọn, sửa soạn chô làm lễ Phát Lô sám hôi của Tăng NI. 

Sau khi quét tước xong chỗ kiết giới, nàng đốt đèn lên, nàng nhìn ngọn đèn làm 
đôi tượng cho đê mục thiên, đặc luôn quả vị A La Hán với tuệ phân tích và các Thăng 
trí thân thông (abhiñña). 

Thời gian sau, nàng Uppalavannä đi vân du, rồi đi vào rừng Manh Lâm 
(Andhavana) hành đạo. Lúc bây giờ chưa có học giới câm Tỳ khưu Ni ngụ trong rừng. 

Khi ấy, nhiều người phát tâm cất cốc cho nàng, bên trong có kê giường, bên 
ngoài có màn che bôn phía. Nàng đi vào thành SavatthI khât thực rôi đi trở ra. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 51 


Một thanh niên tên là Nanda, vốn là anh em cô cậu của nàng Uppalavannã 
(Mãtulaputto), đã nặng tình luyến ái nàng từ khi nàng còn ở gia đình. Nay hay tin 
nàng trở lại kinh thành, chàng ta thừa lúc nàng chưa vê, lén đến rừng Andhavanna, lén 
vảo trong cốc của nàng, núp dưới gầm giường. 


Khi nàng về đến lều, vào trong đóng cửa lại, vừa lên giường thì thanh niên 
Nanda từ gâm giường chun ra, trèo lên giường. Nàng la lên: “Đồ ngu, đừng có liều 
mạng. Đồ ngu, đừng có liều mạng”. Bất chấp sự kháng cự của người nữ Ni, thanh 
niên dùng cường lực cưỡng hiếp vị Thánh nữ cho thỏa lòng dục vọng rồi y bỏ chạy. 


Khi ấy, địa đại dường như không chịu nổi tội ác nặng nề của chàng thanh niên 
Nanda, nên nứt đôi, chàng ta sa vào nơi đât nứt, bị đọa vào địa ngục A Tỳ (MahävIc]). 


Nữ ni Uppalavannã muốn cho tâm mình khỏi tắc trách bèn đem chuyện này trình 
lên Giáo Hội Tỳ khưu NI, Chư Ni bạch lại chư Tăng và chư Tăng bạch lên Đức Bôn 
Sư. 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn gọi các Tỳ khưu đến phán dạy: 


- Nầy các Tỳ khưu! Đối với hàng tứ chúng là Tỳ khưu, Tỳ khưu Ni, Cận sự nam, 
Cận sự nữ, nếu kẻ ngu nảo gây ra ác nghiệp thì dầu cho kẻ ấy có vui sướng thỏa mãn 
được chút ít chi, cũng ví như người nếm qua hương vị ngọt ngào của chất đường và 
mật chẳng hạn. 


Tiếp theo đây, Đức Bồn Sư thuyết lên thời pháp rồi đọc kệ ngôn răng: 


“Madhu”va maññatI balo, 

'Yava päpam na paccafI; 

'Yadã ca paccafI pãpam, 

Attha (balo) dukkham nigacchati”. 


“Khi quả ác nghiệp chưa muôi, 
Người ngu lâm tưởng yên vui mật đường, 
Đến giờ quả chín như thường, 
Người ngu mới thấy chán chường khổ đau ”. 


& 


CHÚ GIẢI: 

Madhu'vã: Câu kệ Päli thứ nhất có ý nói việc làm tội lỗi của người ngu vui 
sướng thỏa thích như là ăn kẹo ngọt, như mật, như đường. Đây là trường hợp của 
thanh niên Nanda nghĩ tưởng sai quấy như vậy. 

Yava: Trong lúc mà... 

Pñpamr na paccafi: Quả ác dị thục chưa trổ, chưa chín trong kiếp nầy hoặc trong 
những kiếp về sau thì người ngu vẫn còn tưởng như trên. 

Yadä: Đến chừng hưởng ác quả, đã làm bằng cách thế này thế nọ, đến thời trổ 
quả chín muôi hoặc trong kiếp nầy hoặc trong kiếp sau thì kẻ ác phải chịu khổ thọ 
hình như ở hỏa ngục chẳng hạn. 

Adtha (bãlo) dukkham nigacchafi: Khi ấy kẻ ngu đi đến khổ cảnh, là phải bị 
khổ, bị thọ khổ như vậy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 52 


Khi thời pháp chấm dứt nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn 
quả. 

Vào thời khác, Đại chúng Tỳ khưu cùng nhau luận đạo trong phòng Pháp hội, 
đề xướng Pháp thoại như vầy: “Dầu là bậc Lậu Tận (Khinäsavä), theo ý tôi nghĩ, các 
Ngài cũng còn thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần, chớ chăng lẽ làm ngơ. Thật thế, 
các Ngài đâu phải là bọng cây hay gò mối gì cho cam. Thân thể các Ngài cũng biết 
thọ hưởng dục lạc, vui thích ngũ trần....”. 

Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các ông ngồi luận 
việc ch1?”. 

Khi nghe đáp: “Bạch Ngài, việc như vây, như vây...”. Đức Bồn Sư đính chính 
rằng: “Nầy các Tỳ khưu, các bậc Lậu Tận (A La Hán) không vui thích ngũ trần, 
không thọ hưởng dục lạc. Thật thế, như trên mặt những lá sen, nước rơi xuống không 
thấm ướt, không ứ đọng mà tuột đi luôn và trên đầu mũi kim, hột cải không thể đeo 
dính, đứng vững được mà phải lăn tuột đi. Cũng như thế ẫy, trong tâm bậc Lậu Tận, 
dục lạc ngũ trần không đeo dính và không ứ đọng lại được”. 

Đến đây, Đức Bồn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý rồi Ngài kết luận 
bằng câu kệ Pháp cú sau đây: 


“Vara pokkharapatt”eva, 
Äraggeriva sãsapo; 

Yo na lippati kamesu, 

Tam aham brũmi brahmanant1”. 


Lược dịch: 


“Như nước giọt la sen, 
Hột cải gác đầu kim, 
Người không nhiễm dục lạc, 
Ta gọi Bà la môn ”. 


Bài kệ này nghĩa lỹ rõ rệt, phù hợp với phẩm Bà la môn, nên về sau được sắp 
chung vào phẩm ấy. 


Nhân dịp nầy, Đức Bồn Sư triệu thỉnh quốc vương Pasenadikosala đến và đề 
nghị rằng: 

- Tâu đại vương! Trong giáo pháp nầy có bao nhiêu công tử thì cũng có bấy 
nhiêu tiêu thư, đều là con nhà gia giáo vọng tộc, đã từ bỏ quyên thuộc đông đảo và tài 
sản dồi dào mà xuất gia hành đạo, cư ngụ trong rừng. Khi ngụ trong rừng, các nữ tu 
ấy hằng bị các thanh niên ác quấy, đê hèn, manh tâm làm khó, đôi khi còn gây tai hại, 
làm hư hỏng phẩm hạnh nữa là khác. 


Vì thế, cần phải xây cất chỗ ngụ cho Tỳ khưu nỉ ở trong vòng kinh thành. 

Quốc vương đáp: “Lành thay”, rồi vâng theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, 
khiến quan quân kiến thiết một cảnh già lam riêng biệt cho Giáo Hội Tỳ khưu Ni trên 
một địa điểm trong vòng thành đô. 

Từ đó về sau, các Tỳ khưu ni chỉ cư ngụ trong vòng đô thành mà thôi. 

& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 53 


Dịch giá Cần Đề 


Thanh liên sắc quý mấy ai bì, 
Chẳng khứng làm dâu, khứng đấp y, 
Lủa đỏ thiên tâm hơn nữ tử, 

Rừng xanh phạm hạnh quá nam nhỉ, 
Từ hôn đã cắt duyên trần tục, 

Đắc quả còn mang nợ thiếu thì... 
Hỷ lạc nài hoa, say mật ngọt, 


Ngờ đâu đất sụp, dạo A Tỳ. 


DỨT TÍCH THÁNH NỮ UPPALAVANNA 
ki 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 54 


The unuise thinks euil deeds are sueet ti] the ripen not. As theu ripen he*s piunged in grief. 


69. Người ngu trởng ác nghiệp là ngọt ngào khi chúng chưa chín mui. 
Khi ác nghiệp chín muôi, kẻ ây tràn ngập khô dau. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 55 


V.11- Tích JAMBUKAJTVAKA 
(Jarmbiikajnvakavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 70) 
“Mãse mãse kusaøsøena, “Tháng tháng chỉ dùng cơm, 
Bãlo bhuñjeyya bhojanam; Viít băng đâu có thơm, 
Na so sankhätadhammäanam., Người ngu không bì kịp 
Kalam agghati so]asim”. Một phân mười sáu pháp, 


Người chứng đắc lý chơn”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Ve|uvana, đề cập 
đên tu sĩ ngoại đạo Jambuka (Hào Câu) 


Tương truyền rằng: Thuở xưa vào thời Đức Chánh Đăng Giác Kassapa, trong 
một làng nọ có một ông Trưởng giả (Kutumbiko) phát tâm cất chùa, thỉnh một vị Tỳ 
khưu ở đó làm trụ trì và thường xuyên hộ độ bốn món vật dụng. Vị trụ trì này mỗi 
ngày đến thọ thực nơi nhà của người đại tín gia hộ độ. 


Một hôm, có vị Thánh Tăng Lậu Tận đi trì bình khất thực, đến đứng trước nhà 
của Trưởng giả. Phú ông nhìn thấy vẻ thanh bần thoát tục, kham nhẫn của bậc thanh 
tịnh thì phát tâm trong sạch, cung thỉnh vị Thánh Tăng vào nhà, trân trọng dâng cúng 
các món thực phẩm thượng vỊ. 


Kê đó, gia chủ cúng dường một khăn choàng lớn và bạch: 
- Bạch Ngài, xin Ngài nhuộm khăn choàng nây rôi làm nội y mà mặc. 


Và gia chủ còn thỉnh cầu thêm rằng: “Bạch Ngài! Tóc Ngài khá dài, để con gọi 
thợ cạo đên phủi sạch cho Ngài. Thỉnh Ngài vê chùa trước rôi con sẽ cho người đem 
giường năm đên dưng Ngài liên bây giờ”. 


Vị trụ trì vẫn đến thọ thực nơi nhà tín chủ hằng ngày, trông thấy ô ông ta quý trọng 
vị Sư mới đến như vậy thì không phát tâm trong sạch tùy hỷ chút nào. “Ông chủ nầy 
mới vừa gặp mặt vị Sư kia mà đã dâng cúng trọng thể dường ấy, còn mình đến nơi 
nhà ông ta mỗi ngày mà ông ta chớ hề dâng cúng lễ vật cho mình”, vị sư trụ trì nghĩ 
thầm như vậy, nhưng chăng nói ra, trở về chùa. Vị khách Tăng cũng theo chân vị trụ 
trì trở về chùa, nhuộm khăn choàng của thí chủ dâng cúng, rồi đắp làm y nội. 


Phú Trưởng giả rước thợ cạo đến phủi tóc cho vị sư trì bình, cho người khiêng 
giường năm đên lót kê đàng hoàng rôi thính răng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài tự tiện nằm nghỉ trên giường nầy. 

Trước khi ra về, chủ nhân còn thỉnh cả hai vị Đại đức ngày mai đến nhà mình 
thọ bát. 

Thấy gia chủ tỏ vẻ hâm mộ vị khách Tăng và săn sóc vị ẫy, vị trụ trì không dẳn 
được lòng ganh tị. Chiêu hôm ây, ông ta đích thân vào tận phòng của vị A La Hán và 
nhục mạ Ngài băng bôn điêu như vây: “Nây đạo hữu tân đáo! Đạo hữu không nên đên 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 56 


thọ thực nơi nhà của phú Trưởng giả, thà đạo hữu ăn phân dơ còn hơn. Đạo hữu 
không nên để cho thợ cạo đến cạo tóc, thà đạo hữu lây lá thốt nốt mà cạo còn hơn. 
Đạo hữu không nên mặc y, cứ ở trần truồng là hơn. Không nên nằm trên giường của 
thí chủ kê lót, thà đạo hữu nằm dưới đất còn hơn”. 


BỊ người đồng đạo sỉ mạ, vị Đại đức 1m lặng, tự nghĩ : “Không nên để cho kẻ 
ngu nây vì ta mà phải sa đọa”. Sáng hôm sau, Ngài thức dậy thật sớm, bỏ chùa ra đi 
vân du ta bà, chớ không theo lời thỉnh câu mà đên nhà thí chủ thọ thực. 


Sáng hôm ấy, vị trụ trì cũng dậy sớm, lo việc công phu lễ bái sớm trong chùa. 
Đên giờ đi bát, không thây khách Tăng đâu cả, ông ta nói: 


- Ông Sư khách nây, đến giờ vẫn còn ngủ. Ta phải gõ kẻng đánh thức ông ta dậy. 


Sau khi lẫy đầu móng tay gõ vào kẻng cho có chừng, vị trụ trì ôm bát đi vào làng 
một mình. 


Khi ấy, phú Trưởng giả đã chuẩn bị lễ vật cúng dường, còn đang ngóng trông hai 
vị Đại đức, thây vị trụ trì đên, phú ông hỏi: “Bạch Ngài, còn vị khách Tăng đi đầu mà 
chưa đên? 


- Nây đạo hữu, thôi đừng nhắc đến vị Đại đức của ông nữa. Hôm qua, ở đây trở 
về chủa, ông ta vào nằm luôn trong lều, cho tới sáng hôm nay, tôi dậy quét chùa, xách 
nước uống, nước xài đầy cả, châm đây vào các lu khạp. Tiếng khua động, cả đến tiếng 
kẻng báo giờ đi lấy bát, ông ta cũng chăng nghe biết chỉ. 


Vốn là bậc trí thức, phú ông, ngẫm nghĩ: “VỊ Đại đức nây có oai nghi tế hạnh 
dường ấy, mà bảo răng còn ngủ đến giờ này thì không có lý. Chắc chắn là vì thấy ta 
cúng dường trọng thể đến Ngài mà vị trụ trì có buông lời chi xúc phạm đến Ngài 
chăng?”. 

Nhưng phú Trưởng giả vẫn một mực cung kính để bát hộ độ vị trụ trì và khi vị 
nầy xong bữa, ông xin bát đem rửa thật sạch, rồi sớt đầy bát bằng đồ cao lương mỹ vị 
và bạch rằng: 


- Bạch Ngài về gặp Đại đức, xin Ngài hoan hỷ sớt bát cơm nầy cúng dường Ngài 
Đại đức dùm con. 


VỊ trụ trì nhận lãnh bát cơm, nghĩ thầm: “Nếu ông ta thọ dụng bát cơm nầy, thế 
nào ông ta cũng sẽ lưu luyên ở mãi nơi đây chăng sai”. 


Về đến nửa đường, vị trụ trì dốc bát đồ sạch bát cơm canh, rồi đi thẳng về lều 
của vị khách Tăng, nhưng nhìn tìm không thây vị ây. 


Mặc dù đã tu hạnh Sa môn trong thời gian là hai muôn năm 
(visativassasahassäni), sau khi đã tạo ác nghiệp nặng nè như vậy, thiện pháp của vị Tỳ 
khưu nầy cũng không đủ sức cứu nỗi ông ta. Khi mãn tuôi thọ, ông bị sa vào địa ngục 
Vô Gián (Avĩci) thọ khổ khốc liệt suốt cả một thời gian không có vị Phật. Mãi đến 
thời Đức Phật hiện tại giáng lâm, ông được tái sanh làm người trong một gia tộc dư ăn 
dư để (bahu annapäne), cư ngụ trong thành Rãjagaha. 


Tuy là con nhà khá giả, nhưng từ lúc biết đi cậu bé không bao giờ chịu nằm 
giường, cũng không chịu ăn cơm, chỉ ăn ròng đô xú uê do thân mình phóng ra. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 57 


Đến tuôi trưởng thành, ông cũng không chịu mặc y phục, cứ ở trần truồng mà đi 
lang thang, ngủ thì vân năm dưới đât và ăn thì nhai lại những đô mà mình đại tiện ra. 


Khi ây, cha mẹ ông buôn phiên chán nản, vì ông không thê giáo hóa được, nên 
bàn tính cùng nhau: 


- Thằng nây chắc cốt tử của nó không phải là con nhà mình, cho nên không biết 
xâu hô chi hệt. Có lẽ nó hạp với phái tu sĩ AJTvaka (phái lõa thê). 


Thể rồi, hai ông bà đem ông ta cho đứt nhóm ngoại đạo lõa thê, yêu cầu họ cho 
ông xuât gia nhập đạo. 

Phái nầy cho Jambika xuất gia theo nghi lễ của họ, đề cậu đứng dưới một cái 
mương sâu tới cần cô, bắt hai tấm ván đè trên vai cậu ta, rồi ngồi trên tắm ván ấy, 
dùng sóng lá thốt nốt mà cạo đầu của cậu. 


Sau đó, cha mẹ cậu thỉnh các tu sĩ Ajïvaka ngày mai đên nhà mình thọ thực, rôi 
đông cáo thôi. 

Ngày hôm sau, nhóm du sĩ lõa thê bảo Jambuka: 

- Lại đây, chúng ta cùng nhau đi vào làng. 

Tu sĩ mới nây không chịu đi, nói: “Xin các Ngài cứ đi đi, còn tôi xin được ở lại 
giữ chùa”. 

Nhóm tu sĩ ây năn nỉ nhiêu lân không được bèn ra đi. Khi ây Jambika bèn mở 
cửa câu tiêu, tuột xuông hâm câu, hai tay bôc phân vặt thành từng vắt mà ăn. Các tu sĩ 
AjIvaka ở trong làng gửi cơm canh vê cho Jambuka, nhưng ông ta không thọ lãnh. 
Khi họ nài ép, ông ta mới trả lời răng: 

- Tôi khỏi cân vật thực nây, vì tôi có được phân ăn rôi. 

- Phân ăn ở đầu mà có? 

- Chỉ ở gân đây chứ không xa đâu. 


Qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi khi đi vào làng nhóm äjivaka đều rủ ông ta 
nhiều lượt, nhưng ông vẫn một mực từ chối không chịu đi, bảo rằng: “Xin cho tôi ở 
lại chùa”. 


Thái độ kỳ hoặc của Jambiika làm cho nhóm tu sĩ ngoại đạo sanh nghĩ: ˆ “Ông đạo 
nầy hằng ngày không chịu đi vào làng, mà vật thực ta gửi vê cho ông, ông cũng chẳng 
ăn, cứ nói: “Tôi ở đây có phần ăn rồi”. Chúng ta phải rình coi cho biết ông ở lại chùa 
làm cái gì mới được”. 

Thế là, hôm sau khi đi vào làng, họ giao cho hai người ở lại núp xem Jambika 
làm cái chỉ. Cũng như mấẫy ngày trước, khi thấy nhóm đồng đạo đi văng hết, J ambika 
tuột xuống hầm câu ăn phần, không ngờ bị lộ tây, hai tu sĩ nọ bắt được hành động xâu 
xa của Jambũka bèn thuật lại cho cả nhóm nghe. Tất cả đều đồng tình rằng: “Chao ôi! 
Việc nầy thật là tôi tệ quá lắm. Giá như các Thinh Văn của sa môn Gotama hay biết 
rằng: “Các tu sĩ Äjïvaka thường ngày ăn phần, và truyền bá tin nây ra thì thật là nhục 
nhã cho chúng ta. Tên Jambika nầy không xứng danh là một tu sĩ Äjïvaka chút nào”. 


Thê rôi, nhóm tu sĩ ngoại đạo tuyên bô trục xuât Jambuka ra khỏi nhóm mình. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 58 


Trong một cánh đồng, chỗ đại chúng phóng uế tự do, có một tảng đá bằng 
phẳng, trên mặt đá có lỗ trũng xuống rất lớn, đại chúng ưa đại tiện xuống nơi đó. Sau 
khi bị đuổi ra khỏi chùa, Jambũka đi đến gần tảng đá Ấy, chờ đêm xuống ra bốc phần 
mà ăn. Ban ngảy khi thấy dạng đại chúng đi phóng uê thì ông lấy tay vịn tảng đá và 
đứng một chân, còn chân kia giơ lên tỳ vào đầu gối chân đứng, miệng thì hả ra, hướng 
về phía có gió. 


Đại chúng thấy vậy, đến gần đánh lễ ông ta, họ nói: 
- Bạch Đại đức, sao Ngài đứng há miệng như thế? 
- Ta lây gió làm cơm, chớ không có độ vật thực chi khác hết. 


- Bạch Ngài, còn tại sao Ngài chỉ đứng có một chân, còn chân kia rút lên tỳ vào 
đâu gôi chân đứng như vậy? 


- Bần đạo tu khổ hạnh dị thường lắm, nếu đứng cả hai chân xuống đất thì quả đất 
sẽ rúng động. Cho nên bần đạo chỉ đứng có một chân còn chân kia co lên như thế. 
Quả thật ta phải đứng mãi mãi chứ không năm ngồi bao giờ cả. 

Thế thường con người hễ nghe ai già hàm lợi khẩu, nhiều lời biện thuyết thì tin 
nghe theo. Cho nên đại chúng bảo nhau: “Ôi thật phi thường, những nhà tu khổ hạnh 
đến mức ấy, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp gỡ vị nào như thể”. 


Nhân dân trong hai xứ Anga (Ương Già) và Magadha xôn xao, náo động, nườm 
nượp kéo nhau đên đảnh lê tu sĩ Jambiika, và hàng tháng mang nhiêu lê vật trọng hậu 
đên cúng dường ông, nhưng ông ta không thọ lãnh lê vật của ai hêt, bảo răng: 


- Ta chỉ lấy gió làm cơm, chớ không độ vật thực nào khác. Nếu ta ăn món chi 
khác, sợ hư hỏng, lui sụt hạnh khô hạnh của ta đi chăng? 


Nhiều người cứ nài nỉ: “Bạch Đại đức, xin Ngài thương xót tế độ chúng con. 
Được bậc tu khô hạnh như Ngài thọ lê cúng dường thì chúng con mới mong thành tựu 
sự lợi ích, sự bình an lâu dài đó, bạch Ngài”. 


Thấy đại chúng cầu khẩn thái quá, tu sĩ Jambũka cũng phải xiêu lòng, thọ lãnh 
chút ít bơ, sữa, mật... và nói: “Mây thứ nây không gọi là vật thực chi khác, thôi ta thọ 
lãnh cho cư gia bá tánh được sự lợi ích sự bình an mà trở về nhà”. 


Nói rồi, ông ta lẫy đầu ngọn cỏ thơm (kusagga) vít mỗi thứ một chút để lên chót 
lưỡi nêm cho có vỊ rôi ra dâu cho thí chủ đi vê. 


Tu sĩ Jambuka đã trải qua năm mươi lăm năm với nêp sông khô hạnh dị thường 
như thê, là luôn luôn trân truông, ăn phân, nhô tóc và năm đât. 


Theo thông lệ, chư Phật hằng quán xét khắp thế gian vào lúc sáng tinh sương. Vì 
thế, một hôm trong khi Đức Thế Tôn quan sát khắp cõi Diêm Phù Đề vào buổi trời 
hừng sáng, thì hình ảnh của tu sĩ Jambiika lọt vào giác võng của Ngài. Quán thêm 
nữa, Đức Thế Tôn thấy rằng tu sĩ ấy có duyên lành chứng quả A La Hán với Tuệ phân 
tích. Câu chuyện Ngài tế độ ông sẽ được diễn tiễn như sau: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 59 


Trước tiên, Jambũka sẽ làm như vậy, như vậy, Đức Thây sẽ thuyết lên một bài 
kệ, khi bài kệ châm dứt, tám muôn bôn ngàn chúng sanh sẽ giác ngộ Chánh Pháp. 
Nhờ nương theo Ngài mà đại chúng đạt đên hạnh phúc cao thượng vậy. 


Sau khi biết rõ như thế rồi, ngày ây Đức Bồn Sư vào thành Rãjagaha khất thực. 
Trên đường về chùa, Ngài bảo Đại đức Ananda: 


- Nầy Änanda! Như Lai sẽ đến chỗ ngụ của JambikãjTvaka. 
- Bạch Ngài, Ngài sẽ ngự hành đến chỗ như vậy hay sao? 
- Phải đó, Như Lai sẽ đi đến chỗ như vậy. 
- Nói rồi, Đức Bồn Sư ngự đi ngay đến chỗ ngụ của Jambika nhằm lúc buổi xế 
chiêu. 
Chư Thiên suy nghĩ răng: “Chiều nay Đức Bồn Sư ngự đến chỗ của 


Jambũkãjïvaka, mà chỗ ở của ông ta là một tảng đá, ngập tràn rác rên dơ dáy, là chỗ 
thiên hạ đại tiện hết sức uế trược. Vậy ta cần làm mưa gột rửa chỗ ấy”. 


Nghĩ rồi, chư Thiên dùng thần lực làm cho mưa xuống tức khắc, dội rửa tảng đá 
bằng cho sạch sẽ tinh khiết. Kế đó, lại có đám mưa hoa ngũ sắc rơi xuống trên mặt 
thạch bàn. Đến chiều, Đức Thiên Nhơn Sư đến chỗ ngụ của JambũkãjTvaka, Ngài cất 
tiếng gọi: “Jlambika”. 


_— Jambika nghĩ thầm: “Không biết ông nây là ai mà gọi xách mé tên ta như vậy”. 
Ong hỏi “A1 đó?”. 

- Như Lai đây, Jambuka ạ. 

- Ông Đại Sa môn muốn nói chỉ? 

- Ông hoan hỷ cho Như Lai tạm ngụ đêm nay ở đây nhé. 

- Ở đây không có chỗ nghỉ, ông Đại Sa môn à. 


- Nầy Jambika, ông đừng nên chia rẽ như vậy. Hãy hoan hỷ cho Như Lai nghỉ 
nhờ một đêm. Phàm là bậc xuât gia thì tập hợp với bậc xuât gia, người thê tập hợp với 
người thê và thú vật thì tập hợp với thú. 


- Vậy ông có phải là bậc xuất gia chăng? 
- Cô nhiên ta là bậc xuất gia. 


- Nếu ông là bậc xuất gia, thì bát cơm, bầu nước, những vật tùy thân của bậc 
xuát g1a sao ông không có? 


- Ta có đủ hết, nhưng mang theo làm chi nhiều thứ kênh càng, đi đứng bắt tiện. 
Ta đê nơi kín đáo, khi nào đi bát mới mang theo. 


Jambũka nồi giận rằng: 
- Nếu thế, ông chỉ mang theo khi đi bát mà thôi à? 
Đức Thế Tôn ôn tồn bảo: 


- Nầy Jambũka, đừng nóng nảy. Hãy chỉ chỗ ho Như Lai nghỉ đi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 60 


- Nầy ông Đại Sa môn, ta đã nói: Ở đây không có chỗ nghỉ rồi mà. 

Đức Bồn Sư đưa tay chỉ một sườn núi cách đó, nơi trú của Jambiũka chẳng bao 
xa và hỏi: “A1 ở sườn núi đó”. 

- Không ai cả, Ông Đại Sa môn à. 

- Thế thì, ông hoan hỷ cho Như Lai nghỉ ở đó nghe. 

- Nơi đó thì tùy ý ông liệu định, ông Đại Sa môn. 

Đức Bồn Sư mang tọa cụ trải nơi sườn núi xong, ngự tọa nơi đó. Đêm hôm â Ấy, 
trong canh đầu Tứ Đại Thiên Vương từ bốn hướng phóng ra bốn đạo hào quang, TÔI 
nhập chung lại, bay đến hầu Đức Thế Tôn. Jambũka trông thấy ánh sáng tự hỏi: “Ánh 
sáng gì đây?”. Trong canh giữa có Đức Đề Thích ngự đến, Jambũka trông thấy Ngài 
thì nghĩ thầm: “Ông nào vậy?”. Trong canh cuối là Đức Đại Phạm Thiên ngự đến, mỗi 
ngón tay của Ngài phát ra một đạo hào quang có thể soi sáng cả cõi Ta bà. Cả mười 
ngón tay phát ra mười đạo hào quang có thể soi cả mười phương thể giới, cho nên khi 


ấy toàn thể khu rừng chỗ Đức Bồn Sư ngự tọa sáng rực như một đám cháy lớn. Thấy 
Đại Phạm Thiên, Jambũka tự hỏi: “Ông nầy là ai vậy?”. 


Sáng sớm hôm sau, Jambũka đi đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn, chảo hỏi thân 
thiện rôi đứng nép một bên, hỏi Ngài răng: 

- Này ông Đại Sa môn, hồi đầu hôm có ông nào mà hào quang chói sáng cả bốn 
góc trời đên chô của ông vậy? 

- Đó là Tứ Đại Thiên Vương. 

- Mẫy ông đến chi vậy? 

- Đề hâu Như Lai. 

- Nói vậy thì ông cao thượng hơn cả Tứ Đại Thiên Vương hay sao? 


- Phải đó Jambũka, Như Lai quả thật là vị Tối Thượng Vương (atirãja) trên hết 
các vỊ vua. 


- Còn lúc canh giữa, ông nào đến vậy? 

- Thiên Vương Đề Thích. 

- Ông đến chi vậy? 

- Đến để hầu hạ Như Lai. 

- Nói vậy, ông cũng cao thượng hơn Thiên Vương Đề Thích nữa sao? 


- Phải đó, Jambika. Như Lai cao thượng hơn cả Đề Thích. Ông ta là người nuôi 
bệnh và hâu hạ cơm nước, thuôc men của Như Lai cũng như vị Sa di vậy. 


- Còn trong canh chót, ông nào đến mà hào quang chói sáng khắp cả khu rừng 
vậy? 

- Ông đó là Đại Phạm Thiên mà các thây tế lễ như các Bà la môn trên cõi thế đều 
nương nhờ kính ngưỡng, và môi khi trợt té, mây ông thường niệm: “Nam mô Đại 
Phạm Thiên” đó. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 61 


- Nói vậy, ông còn cao thượng hơn Đại Phạm Thiên nữa sao? 


- Phải đó Jambũka!l Như Lai quả là vị tối thượng Phạm Thiên, trên tất cả Đại 
Phạm Thiên. 


- Chài Ông Đại Sa môn thật là bậc phi thường. Ta ở nơi đây ròng rã năm mươi 
năm rồi, mà trong mây ông đó không một ông nào đến để hầu hạ ta cả. Mặc dầu suốt 
cả thời gian dài đăng đẳng ta tu khổ hạnh, lây gió làm vật thực, mà cũng chưa được 
mấy ông đến hầu hạ như đối với ông bao giờ. 


Khi ấy Đức Bồn Sư bảo: 


- Nầy Jambũka! Nhà ngươi quen thói dối gạt đại chúng mù quáng si mê, bây giờ 
định dối gạt cả Như Lai nữa sao? Trong thời gian năm mươi năm qua, ngươi há đã 
chăng lấy phân làm cơm, lấy đất làm giường, lấy da mẹ đẻ làm y phục, lấy sống lá 
thốt nốt làm đỗ nhồ tóc hay sao? Thế mà ngươi dám lừa dối thiên hạ rằng: “Ta chỉ lẫy 
gió làm cơm, đứng mãi một chân chớ không ngồi, nằm chi cả”. Trong quá khứ, ngươi 
đã có kiến thức đê hèn, nên hiện tại phải chịu ăn phân, nằm đất, lõa thể và nhồ tóc 
bằng sống lá thốt nốt trong bấy nhiêu lâu. Vậy mà giờ đây ngươi còn cô chấp các thứ 
tà kiến tội lỗi đê hèn ấy mãi ư? 

- Trước kia ta đã tạo nghiệp gì đâu, ông Đại Sa môn? 

Khi ấy Đức Bồn Sư mới chỉ rõ tiền nghiệp của Jambũka cho ông ta biết. 


Nghe Đức Thây giải đến đâu, Jambika phát sanh kinh cảm đến đó, hết sức ghê 
sợ và hồ thẹn tội lỗi của mình. Ông băn khoăn hối hận. Ngay khi Ấy, Đức Thế Tôn 
ném cải choàng. tăm (Udakasätaka) xuống, bồ thí cho ông ta. Ông vận y rồi, đứng lên 
đảnh lễ Đưc Thầy và ngồi xuống một bên. 


Bấy giờ, Đức Bồn Sư mới đem tuần tự pháp thoại mà thuyết pháp cho Jambũka 
nghe. Nghe dứt thời pháp, ông chứng đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích, bèn cúi 
xuống đánh lễ Đức Tôn Sư, đoạn đứng lên ngỏ lời xin Ngài cho ông xuất gia và thọ 
luôn Cụ túc giới. 

Như thế là từ đây, bao nhiêu nghiệp báo tiền khiên của Tỳ khưu nây đã sạch hết. 
Tội mạt sát vị Đại đức Lậu Tận bằng. bốn thô ác ngữ của ông trong thời quá khứ đã 
làm cho địa đại rộng khoảng hai do tuần phải rúng động. Sau khi mạng chung, ông đã 
bị thiêu đốt trong địa ngụ Â Tỳ, quả dư sót khiến ông thọ khổ trong năm mươi lăm 
năm qua, đến nay mới chấm dứt. Còn phần phước ông đã tạo bằng sự thực hành Sa 
môn Pháp trong hai muôn năm trước không vì tội kia mà hư hoại, cho nên Đức Bồn 
Sư đưa thắng cánh tay mặt của Ngài ra, phán bảo: 

- Thiện lai Tỳ khưu! Lại đây Tỳ khưu, ông hãy thực hành phạm hạnh đi. 

Ngay lúc ấy, ông Jambika mất hắn hình dáng người cư sĩ. Trông ông có vẻ 
nghiêm trang đạo mạo như Đại đức có sáu mươi tuôi hạ, có đầy đủ tám món vật dụng 
Sa môn (y, bát, dây lưng, dao cạo, ống đựng kim, bình lọc nước). 

Dân chúng trong hai xứ Anga và Magadha đều nghe danh của Jambũka, nên 
ngày nào cũng mang lễ vật đến cúng dường ông. Sáng hôm ấy, khi họ đến trông thấy 
Đức Như Lai thì phân vân tự hỏi: “Không biết Đại đức Jambũka của mình với Sa môn 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 62 


Gotama, ai lớn hơn a1?”. Rôi họ tự giải đáp răng: “Nêu Sa môn Gotama lớn hơn thì 
Đại đức của mình phải đi đên chô của ông ta. Đăng nây, Sa môn Gotama đi đên tìm 
Đại đức của mình thì chắc hăn là Đại đức của mình lớn hơn rôi vậy”. 


Đức Bồn Sư hiểu rõ tư tưởng của đại chúng, bèn phán: 
- Nầy Jambũka! Ông hãy đoạn nghi cho tín đồ của ông đi. 
- Bạch Ngài, cong cũng định làm như vậy. 


Rồi Ngài Jambika nhập vào Tứ thiền, đoạn đứng dậy bay bổng lên cao cỡ 
khoảng cây thôt nôt, tuyên bô răng: 


- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đức Tôn Sư còn con là Thinh Văn đệ tử của Ngài. 


Nói rồi, từ trên hư không ông đáp xuống đảnh lễ Ngài, đoạn bay lên cao độ hai 
cây thôt nôt, cao khoảng ba cây thôt nôt, tuyên bô lên như trước, đoạn hạ xuông đảnh 
lê Đức Thê Tôn, cho đại chúng biệt mình là Thinh Văn của Đức Thê Tôn. 


Thấy vậy, đại chúng nghĩ thầm: “Ôi! Ân đức của Đức Phật thật là vô thượng, 
phi thường”. 

Nhân lúc quân chúng phát tâm tín ngưỡng, Đức Bồn Sư thuyết pháp để phá chấp 
tà kiến của họ, Ngài bảo: 

- Tỳ khưu này, bấy lâu nay cho răng mình ở đây hành đạo cao thượng 
(papacarana), cho nên lễ vật của các người đem cúng, ông chỉ lẫy ngọn cỏ thơm, vít 
một chút đề lên chót lưỡi mà thôi. Nhưng cho dầu lúc trước, ông có tu hành khổ hạnh 
như thế cả trăm năm đi nữa, việc làm ấy của ông chăng có giá trị bằng một phần mười 
sáu của người hiểu thông chân lý nhịn ăn một bữa cơm vì có tâm nghi ngại sợ ô nhiễm 
phạm hạnh của mình. 


Tiếp theo, Đức Bồn Sư thuyết pháp, giải rộng thêm, rồi đọc lên kệ ngôn răng: 


“Mãse mãse kusaggena, 
Balo bhuñJeyya bhoJanam; 
Na so sankhatadhammanam, 
Kalam agghatI solasinti”. 


“Người ngu thẳng tháng như nhau, 
Ăn chút vật thực bằng đầu cỏ thơm. 

So với người chứng đắc pháp chơn, 
Một phần mười sáu không hơn được mà ”. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Theo nghĩa lý bài kệ trên, người ngu (bãlo) không thông hiểu chánh pháp, đã 
xuất gia tu theo tà giáo ngoại đạo, không tôn trọng giới luật chẳng hạn. Cho nên mới 
nghĩ răng: “Ta tu khổ hạnh cho đến mức rốt ráo”. Thế rồi tháng nây tháng khác, người 
ấy chỉ thọ thực chút ít bằng đầu ngọn cỏ thơm, nhưng dầu ép xác như thế cả một trăm 
năm, công phu của người ấy cũng không có giá trị bằng một phần mười sáu của người 
chứng đắc chơn lý. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 63 


Pháp Giác ngộ tức là pháp tri kiến (ñãtadhammo), pháp Quán xét 
(tũlitadhammo), ở tầng dưới có pháp Giác ngộ của bậc Tu Đà Hườn, còn ở tầng trên 
có pháp của bậc Lậu Tận, là pháp bậc Thánh nhân, mà người ngu không thê bì kịp 
một phần mười sáu của bậc ấy. 

Nếu đem so sánh: Tác ý (cetanä) của những người ngu ráng hành khổ hạnh như 
vậy suốt cả một trăm năm, với tác ý của bậc Giác ngộ chơn lý chịu nhịn một bữa ăn 
để cho tâm mình khỏi tắc trách, hối hận thì tác ý trước tuy có lâu dài, nhưng giá trị 
cũng chắng bằng một phần mười sáu của tác ý sau vậy. 


Vả lại, nếu đme quả phước do tác ý của người chứng ngộ chân lý mà chia ra 
làm mười sáu phần nhỏ nữa, thì một phần nhỏ của quả phước nầy cũng còn to lớn gấp 
bội công phu khổ hạnh của người ngu kia. 


sg 
Khi Đức Bồn Sư chấm dứt pháp thoại, có đến bốn muôn tám ngàn chúng sanh 
giác ngộ chân lý. 
sg 


Dịch giá Cần Đề 


Hành khổ mong cho thoát khổ sầu, 
Tu theo tà kiến, khổ thêm lâu, 

Ăn dơ, lấy bụi thay quần áo, 

Ngủ đất, dùng cây nạo tóc râu, 
Quả ác trồ qua ngày cuối chót, 
Căn lành nhớ lại hạnh ban đâu, 
Ngôi nghe Phật thuyết kinh tuân tự, 


Hào câu Tỳ khưu đặc đạo mẫu. 


DỨT TÍCH JAMBÙKAJTVAKA 
o‡##4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 64 


Senseless ausferifies of reduced ealfing are nof tuorth a ragmenf of grasping the Dhamma. 


7U. Những Pháp khô hạnh nhịn ăn ngu xuẩn không có giá trị bằng 
một ít kiến thức của người hiểu Chánh pháp. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 65 


V.12- Tích NGA QUÝ MÌNH RẮN 


(Ahipetavatthu) 
& 
KỆ NGÔN : (PHÁP CÚ SỐ 71) 
Na hi päpam katam kammam, “Nghiệp ác như sữa bò, 
Sajju khiramˆva muccatfi; 1Mới văt chưa nội dậy, 
Dahantam bãlamanveti, Như lửa ngún dưới tro, 
Bhasmäcchannoˆva pävako”. Ngắm theo đôt kẻ quáy”. 


Kệ pháp cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi ngài an ngự tại Veluvana, đề cập đến 
con ngạ quỷ mình răn (ahipeta). 


Quả nhiên, một ngày nọ, Đại đức Lakkhana (Thiện Tướng), nguyên là một trong 
số cả ngàn cựu đạo sĩ hỏa giáo (Jatila) rủ Đại đức Moggallãna cùng đi vào thành 
Rãjagaha khất thực. Trong lúc hai Ngài từ trên núi Gijjhakuta (Kỳ Xà Quật) đi xuống. 
Đại đức Moggallãna trông thấy con ngạ quỷ mình rắn nên mỉm cười. Đại đức 
Lakkhana vì không có thiên nhãn, nên ngạc nhiên hỏi: 


- Vì cớ chi mà đạo hữu mỉm cười? 

- Thưa đạo hữu, bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi của đạo hữu, đạo hữu 
hãy hỏi tôi khi nào chúng ta giáp mặt Đức Thê Tôn. 

Sau khi đi bát vào trong thành Rãjagaha trở ra, hai bạn đồng đạo đến đảnh lễ 
Đức Thê Tôn. Ngôi yên chỗ xong, Đại đức Lakkhana liên hỏi răng: 


- Nây đạo hữu Moggalläna! Lúc ở trên núi Gijjhakita đi xuống, thấy bạn mỉm 
cười, tôi có hỏi cho rõ nguyên do, bạn bảo rằng: “Nên hỏi bạn trước mặt Đức Thế 
Tôn”. Vậy bây giờ bạn hãy giải rõ việc ấy đi. 


Đại đức Moggallãna liền đáp: 


- Thưa đạo hữu, buôi sáng nay tôi có mim cười khi trông thấy con ngạ quỷ mình 
rắn. Con quỷ dị hình nây, đầu giống như đầu người, còn thân thì suôn đuột giông như 
mình rắn (ahipeta), bề đài của nó ước độ hai mươi lăm do tuần. Từ trước đầu nó, ngọn 
lửa bốc cháy lên dài tới sau đuôi, rồi lại bắt đầu từ đuôi cháy ra hai bên. Cháy ngược 
tới trước đầu, hoặc từ giữa mình bốc lửa lên cháy ra hai phía, rồi từ hai phía bốc cháy 
nhập lại khúc giữa. 


Theo tục truyền rằng: Về giống ngạ quỷ nầy có hai con, mình dài đến độ hai 
mươi lăm do tuần, kỳ như những con khác chỉ dài độ ba phần tư do tuần mà thôi. Thứ 
dài hai mươi lăm do tuần như con mình rắn trên đây là một. Còn một con nữa là con 
ngạ quỷ Ô Nha (kãkapeta), hình thù như con quạ. 


Con sau này, Đại đức Moggalläna cũng thấy trên đỉnh núi Gijjhakita. Thấy nó bị 
lửa thiêu đốt, Đại đức có thuyết kệ hỏi tiền nghiệp của nó như vây: 


“PañcayoJanika Jivha, 
SIsanfe navayojJanam; 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 66 


Kayo accuggato tuyham, 
PañcavrsatiyoJanam; 
Kinnu kammam karItväna, 
Pattosi dukkhamidIssanti”. 


Lược dịch: 
“Với lưỡi năm do tuần, 
Đầu người chín do tuán, 
Mình người dài thườn thuợt, 
Hai mươi lăm do tuần, 
Do nghiệp gì kiên trước, 
Người thọ khô hiện thân? ”. 
Ngạ quỷ đáp: 


“Aham bhante Mogøallana 
Kassapassa mahesino 
Sañghassabhihatam bhattam 
Aharesim yathicchakanti”. 


Lược dịch: 


“Bạch Đại đức Mục Kiên Liên 
Thời Ca Diếp đại hiển, 

Lúc Tăng chưa thọ bái, 

Con ăn vụng trước tiên ”. 


Tiếp theo bài kệ, ngạ quỷ kể tích rằng: 


- Bạch Ngài, trong thời kì Đức Phật Kassapa, có nhiều vị vào làng khất thực. 
Dân trong làng thấy chư Tăng thì phát tâm ái mộ, nên cung thỉnh quý Ngài vào an ngự 
trong nhà khách sảnh, lấy nước rửa chân quý Ngài rồi thoa xức dầu. Kế đó, họ dâng 
cháo điểm tâm và đồ ngọt giải lao. Trong khi chờ đến giờ để cúng dường cơm ngọ, họ 
xúm nhau ngồi nghe thuyết pháp. 


Sau thời pháp, các thính giả xin thỉnh bát không của quý Ngài, rồi mạnh ai nấy 
về nhà của mình, lựa toàn cao lương mĩ vị đê đây môi bát mà đem đên khách đường. 


Lúc bấy giờ, con là một con quạ đang đậu trên mái nhà khách, thấy vậy mới bay 
xuống mồ ăn ba lần ba vắt cơm bát. Cơm ấy Đại đức Tăng chưa nhận lãnh cũng như 
chưa kiểm soát rồi bố thí, cũng không phải là cơm của thí chủ từ nhà mình đem đến, 
với tác ý cúng dường đến toàn thê Đại đức Tăng. 


Vì ăn trước ba vắt cơm ấy, và cũng chỉ có tiền ác nghiệp ấy thôi, mà đến khi 
mạng chung con phải trả quả, bị thiêu đôt trong lửa địa ngục A Tỳ, còn quả dư sót nên 
giờ đây phải hóa sanh làm ngạ quỷ Quạ (kãkapeta) ở trên núi G1Jjhakuta, đê chịu khô 
như thê này đây. 

Trên đây là tiền tích của ngạ quỹ Quạ, đã thuật lại với Đại đức Mogøallana. 


Hôm nay, trước mặt Đức Thế Tôn, Đại đức quả quyết rằng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 67 


- Tôi đã mỉm cười khi thấy ngạ qui mình rắn. 

Bấy giờ, Đức Bốn Sư xác nhận lời của Đại đức và phán: 

- Nây các Tỳ khưu, Moggalläna đã nói sự thật. Chính Như Lai từ ngày đắc quả 
Chánh Giác cũng đã từng thây ngạ quỷ răn ây nhưng không nói cho người khác biệt vì 
nghĩ răng: “Những ai không tin lời Như Lai, ăt gặp sự bât lợi”. 


Sau khi minh chứng, xác nhận sự mục kích của Đại đức Moggalläna cùng với 
Lakkhana trong buổi sáng hôm ấy, Đức Bổn Sư thuyết về nhị thập điều 
(VIsatvathium: Có lẽ hai mươi phận sự của bậc Sa môn: là 
setthabhũmissayo....sikkhapadaripirT (xin xem “Kho tàng Pháp Bảo” của Đại đức Bửu 
Chơn). 


Nghe pháp xong, chư Tỳ khưu còn muốn biết sinh tiền nghiệp của ngạ quỷ mình 
răn, nên bạch hỏi Đức Bôn Sư. Ngài từ bị thuyết tiêp sự tích sau đây: 


Tương truyên rằng: Trong thời dĩ vãng xa xưa, có nhiều người hiệp nhau cất lên 
một thảo xá (pannasälä) ở cạnh bờ sông gân thành Baranasl, rôi dâng đên Đức Phật 
Độc Giác. 

Từ khi an ngự nơi đó, Ngài vẫn thường thường đi vào khất thực trong thảnh. 


Dân chúng trong thành cũng quen lệ, sáng và chiều mang theo lễ vật như hương 
hoa đi cúng dường Đức Phật Độc Giác. Con đường của mọi người đi viếng Đức Phật 
xuyên qua đám ruộng cày của một thanh niên nọ, cũng là dân ở trong thành Baranasl. 
Vì thế, mỗi ngày hai lần sáng và chiều, tất cả đại chúng đi đến thảo xá của Đức Phật 
Độc Giác, ai cũng giẫm đạp lên đám ruộng của thanh niên ấy. 


Chàng trai đã nhiều phen cản ngăn không cho quần chúng giẫm đạp lên đất 
ruộng của mình, nhưng cũng vô hiệu. Tức quá, không biết làm cách nào khác, chàng 
ta nghĩ quấy rằng: “Nếu như không có thảo xá của vị Sa môn ở đây, thì họ bặt đường 
lui tới, đâu có đạp bừa lên ruộng của ta”. 


Vì quy tội cho thảo xá của Đức Độc Giác Phật, nên chàng nông phu thừa lúc 
Ngài đi vào thành khât thực, chàng đập phá những đô vật dụng của Ngài tan nát, rôi 
châm lửa đôt luôn côc lá. 


khi thấy chỗ ngụ của mình đã cháy tiêu, Đức Phật Độc Giác rời bỏ chỗ ây đi, 
không chút gì luyên tiêc. 


Đại chúng mang hương hoa đến, trông thấy cốc bị cháy, hỏi truyền nhau rằng: 
“Không biết Đại đức của chúng ta đi đâu?”. Chàng trai khi ấy cũng có mặt trong 
nhóm đại chúng, đến chỗ cốc cháy, chàng đứng giữa đám đông tự khoe rằng: “Chính 
tay tôi đã đốt thảo xá của ông ấy”. 

Quân chúng nỗi giận la lên: “Hãy giữ chặt tên ấy. Tại vì nó gây tội ác mà chúng 
ta không còn được gặp Đức Phật Độc Giác nữa” . Rồi kẻ tay chân, người gậy gộc đánh 
đập chàng nông dân ây đến vong mạng. Chết rồi, chàng ta bị đọa xuông A tỳ địa ngục, 
bị thiêu đốt mãi mãi, cho đến khi địa đại cao lên thêm một do tuần mới thoát khỏi nơi 
đó. Vì còn dư sót quả, chàng ta phải hóa sanh ngạ quý Rắn, ở trên núi Gijjhakũfa hiện 
nay Vậy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 68 


Khi thuật hết tích trên đây, Đức Bồn Sư kết luận rằng: 

- Nây các Tỳ khưu, nghiệp ác bao giờ cũng giống như sữa tươi vậy. Hễ sữa tươi 
mới vặt ra không biên chât như thê nào thì nghiệp ác bao giờ khi làm chưa thuân thục 
như thê ây. Nhưng khi nghiệp quả chín mùi thì lúc bây giờ kẻ ác phải mang lây thông 
khô triên miên vậy. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý trường hợp trên đây, rồi Ngài 
kêt thúc băng bài kệ nây: 

#Na hi papam katam kammam, 

Sa]Ju khiram”va muccatI; 

Dahantam balamanveti, 
Bhasmacchanno”va pavakotT”. 

“Nghiệp ác vừa mới làm ra, 

Như sữa mới nặn khó mà đông ngaÿ. 
Tro tàn lứa ngún côn đáy, 

Ngắm theo kẻ ác, hàng ngày đốt thiêu ”. 

CHÚ GIẢI: 

Sajjw khirarm: Sữa tươi mới nặn, là sữa từ trong vú bò cái mới nặn ra. 

Muccari: Là chín mùi, biến chất, nổi dậy. Sữa bò để lâu mới biến chất thành 
chua hoặc có đóng váng trên mặt, hoặc đông đặc lại, chớ lúc mới vừa nặn ra nó chưa 
bị mât tính chât sữa tươi của nó. Cho nên người làm sanh tô, lạc, đê hô cân phải ủ sữa 
và chờ đợi một thời gian mới có kêt quả. 

Nghiệp ác cũng vậy, khi mới vừa làm nó chưa trô quả liền ngay lúc ấy. Nếu quả 
ác thuân thục ngay thì không có ai dám tạo ác nghiệp cả. Những kẻ làm ác sở dĩ còn 
sông an nhiên do nhờ nghiệp lành quá khư còn duy trì Ngũ uân hiện tại. Nhưng sau 
khi Ngũ uân phân ly, nghiệp quả thuân thục, những người ây sẽ sa đọa vào khô cảnh 
ác thú chăng saI. 

Dahantam bãlamanvefi: Ngầm theo đốt kẻ ngu. 


Bhasmacchannova pãyako: Như lửa ngún dưới tro. Thật thế, than lửa bị vùi lấp 
dưới tro nóng thì không cháy lên ngọn, vì có tro che. Nhưng ai vô ý cào lớp tro mặt 
mà đụng nhăm lửa than thì sẽ bị phỏng da mặt, cháy tay ngay và sẽ có cảm giác nóng 
dữ dội như lửa cháy xém tới trong óc. 

Cũng như thế, sau khi tạo nghiệp ác, kẻ ngu bị nghiệp theo đốt mãi mãi, nhứt là 
bị sa hỏa ngục trong kiêp thứ hai hoặc kiêp thứ ba chăng hạn. 

sg 

Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà 

Hườn quả. 
sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 69 


Dịch Giả Cần Đề 


Gặp Phật mà không tạo phước gì, 
Côn gây tội ác rõ ngu sỉ, 

Ruộng kia trồng trải, ngăn người đến, 
Đường nọ liền trơn, cấm chúng đi. 
Vọng chấp tư điên, đô địa chất, 

Hỏa thiêu thảo xá, cảnh Liên trì, 

Nay làm ngạ qui mình như rắn, 


Thọ khổ trường miên khó thoát ly. 


DỨT TÍCH NGẠ QUÍ MÌNH RÁN 
CŒ4##t) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 70 


7L Hậu quả ác nghiệp không chín ngay, cũng như sữa không 
đông ngay. Chúng chúy ngâm nhàt đồm lứa dưới tro tàn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 7l 


V.13- TÍCH NGẠ QUỶ ĐẬP ĐẦU 
(Saffhikifapetavatthu) 


& 
KÊ NGÔN: (Pháp cú số 72) 
“Vãvadeva anatthãya “Trí danh và tai hại 
Nattam bãlassa jãyati Đông đên với kẻ dại 
Hanti bãlassa sukkamsam Phá thiện pháp đề dành, 
Muddhamasa vipãätayanti”. Đựp đấu y tan hoạt”. 


Pháp cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Ve]uvana, đề cập đến 
ngạ quỷ bị búa đập đầu (Satthikũtapeta ). Quả nhiên, cũng như trong truyện tích trước, 
khi Đại đức Moggallãna đang đi với Đại đức Lakkhana từ trên núi Gijjhakũta xuống, 
đến một địa điểm nọ, Ngài mỉm cười. Đề trả lời cho câu hỏi về lý do của cái cười này, 
Ngài bảo bạn đồng hành: 

- Đạo hữu nên hỏi tôi trước mặt Đức Bồn Sư. 


Thê rôi, sau khi đi bát xong, hai vị Đại đức đông đên bái kiên Đức Bôn Sư. Khi 
ngôi xuông đã yên nơi rôi, Đại đức Lakkhana nhặc lại câu hỏi buôi sáng. 


Đại đức Moggallana đáp : “Thưa đạo hữu, tôi đã thấy một con ngạ quý thân hình 
cao lỗi ba phần tư do tuần. Phía trên đầu nó có đến sáu muôn cái búa sắt cháy lên 
ngọn lửa, bay lên giáng xuống không ngớt, đập đi đập lại sọ óc của nó tan nát, rồi lại 
hường như cũ. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp chúng sanh nào có hình thù như 
thế, nên nay thấy nó, tôi mỉm cười”. 


Trong kinh: Chuyện ngạ quỷ (Petavatthu) có bài kệ như vậy : 


“SatthT kutasahassanI, 
Paripunnam! sabbaso; 

S1se tuyham niIpatantI 
Obhindanteva matthakanti”. 


Lược dịch : 


“Sáu muôn búa sắt, 
Đều đủ một loạt, 

MNớit xuống đâu người 
Đáp cho nó nát `. 

Bài kệ này đề cập đến con ngạ quỷ mà Đại đức Moggalläna mới vừa thấy đây 
vậy. 

Khi nghe Đại đức Moggalläna vừa nói dứt lời, Đức Bổn Sư xát nhận rằng : 

- Này các Tỳ khưu! Như Lai cũng đã từng thấy chúng sanh ấy từ khi đắc quả 
Chánh Đăng Chánh Giác dưới cội Bô Đê, nhưng vì lòng bi mân, Như Lai không hê 
thô lộ với những người khác, vì e có những kẻ không tin lời Như Lai sẽ gặp phải điêu 
bât hạnh. Bây giờ đã có Moggalläna là nhân chứng, nên Như Lai mới nói rõ ra đây. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 72 


Nghe vậy, chư Tỳ Khưu bạch xin Đức Thế Tôn giải về tiền nghiệp của con ngạ 
quỷ nát đâu. Do đó Đức Bôn Sư thuyết sự tích sau đây: 


Tương truyền rằng: Thời quá khứ trong thành Bãrãnasï có người đản ông quẻ, 
nhưng y có tài vê bún giàn thun (Sãlittakasippa) bá phát bá trúng. 


Hằng ngày anh ta đến ngôi nơi một gốc cây to tại công tại công vào thành. Lũ trẻ 
con trong làng xúm nhau yêu câu: “Chú lây sạn băn thủng lá cây da cho thành hình 
con voi co1 chú, cho thành hình con ngựa col chú...”. 


Nhờ biểu diễn tài băn đạn cho nhóm nhi đồng co1 thỏa thích, nhà thiện xạ què 
được chúng đem cơm bánh, vật thực đên cho anh ta ăn. 


Một hôm, có đoàn xa giá đức vua ngự đi đến gôc cây da tại công thành. Lũ tre lôi 
anh quẻ vào giữa những chùm rê phụ của cây da rôi bỏ chạy trôn hết. 


Đức vua ngự vào đứng tại gốc cây da để nghỉ mát, Ngài thấy bóng râm phủ lên 
long thể loang lô khác thường. Ngài tự nghĩ: “Sao kì lạ thế?”, khi ngước nhìn lên thấy 
những hình voi, ngựa... theo theo các lỗ thủng trong tàng lá cây, Đức vua phán hỏi: 
“A1 đã làm việc này?”. 

Khi nghe thị thần đáp là : “Anh què làm”, Đức vua cho đòi anh ta đến trươc long 
nhan và phán rằng : “Viên Ngự sử của trẫm rất già hàm lợ khâu. Dầu cho trẫm có 
khuyên nhủ nhiều phen, ông ta vẫn cứ lắm lời, khiến trằm phải bực bội khó chịu. Nhà 
ngươi có thê băn chừng một gáo phân dê vào miệng ông ta được không?”. 


Tâu hoàng thượng được. Xin hoàng thượng cho người đặt con ngôi sau bức rèm 
có khoét lỗ nhỏ. Rồi hoàng thượng cùng ngồi với quan Ngự sự phía ngoài. Con sẽ có 
cách thừa hành thánh lịnh. 


Đức vua làm theo kê của anh quẻ. 


Anh này lấy mũi dao nhọn khoét một lỗ trong bức rèm, rồi theo đó phóng viên 
phân dê vào miệng vừa hả ra của Viên Ngự sử đang ngồi lý luận với đức vua. Mãi mê 
hùng biện để thuyết phục Đức vua, vị quan già không hay biết có chuyện khác 
thường. Hễ lọn phân nào lọt vào miệng là ông ta nuốt luôn viên phân ấy với nước 
miêng. 


Khi đã bắn hết phân dê, anh què lay động bức rèm. Đức vua nhận được mật hiệu 
của anh ta, biệt là phân dê đã hêt, bèn phán bảo Viên Ngự Sử: “Này khanh Đại học sĩ 
(acariya), quả nhân chịu thua, không thê nào biện luận hơn khanh nôi, vì khanh già 
hàm lợi khâu quá! Nuôt hệt gáo phân dê rôi mà khanh chưa chiu ngậm miệng làm 
thính”. 

VỊ quan Bà la môn hết sức hồ thẹn, từ đó không thể mở miệng nói thêm lời nào 
với Đức vua nữa. 

Đức vua hài lòng, triệu anh quèẻ vào cung và phán rằng : 

- Nhờ khanh mà trẫm mới được an vui. 


Đoạn nhà vua ban thưởng cho anh ta đủ thứ phẩm vật, và còn ân tứ thêm bốn 
làng trú phú (gaãmavara) ở bôn phía thành. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 73 


Khi hay biết chuyện này, vị quân sư (amacco) đắc lực của Đức vua có nói bài kệ 
răng : 
“Sadhu kho sippakannäma, 
Ap! yädIsakidIsam; 
Passa khañJappaharena 
Laddha gama catuddIsati”. 
“Nếu tập luyện cho tỉnh, 
Nghề nào cũng là vinh, 
Như anh quê băn sạn, 
Được làng bôn phương thành ” 

Vị quân sư lúc bấy giờ chính là Như Lai ngày nay vậy. 

Thời ây có gã nam tử (puriso) trông thấy anh què được hiển vinh phú túc, tự nói 
thầm rằng : “Ong què TY còn được tài sản lớn lao, chỉ nhờ vào tài băn sạn. Vậy ta 
cũng cần học tập nghề ấy”. 

Nghĩ rồi, thanh niên đến bái kiến ông què để xin thọ giáo. 

Chàng nói : 

- Xin giáo sư (ãäcariya) truyền nghề bắn sạn cho con. 

- Ta không thê truyền nghề bắn sạn cho chú được. 

Tuy bị từ chối, thanh niên cũng không nản chí, cứ lần la chìu chuộng, đấm bóp 


tay chân, phục thị ông thầy quẻ, quyết làm cho ông hài lòng mà thâu nạp mình làm 
đệ tử. Lâu lâu mỗi khi thấy thầy vui vẻ, chàng nhắc lại lời yêu cầu. 


Về sau, ông giáo sư cũng xiêu lòng, không nỡ phụ công lao khó nhọc của người 
hầu hạ, ông mới đem hết sở trường của mình truyền lại cho y. Khi thanh niên đã tinh 
thông nghề băn sạn, giáo sư hỏi chàng : “Bây giờ con đã thành nghề, vậy con sẽ định 
làm gì sau khi xuât sư?”. 

- Thưa thầy con sẽ ra đi thực hiện tài nghệ của con. 

- Nghĩa là con sẽ làm gì? 

- Dạ thưa, con sẽ hạ sát bò cái hay là người ta bằng một phát đạn. 

- Con ơi, con băn chết bò cái thì phải bồi thường một trăm đồng vàng, còn bắn 
chêt người thường dân thì bôi thường ngàn đông vàng nhân mạng. Con đem bán vợ 
đợ con mà mang tai họa đó con. Trừ khi vật gì không gia tộc, cha mẹ vợ con, khi bị 
băn thì không có ai đòi tiên thiệt hại. 

- Thưa sư phụ, vâng. 

Rồi chàng ta lượm sạn bỏ đầy một cái bao nhỏ mang theo kè trên bắp về, ra đi 

tìm môi. Gặp con bò cái, gã không giám hạ sát, vì nghĩ răng: “Con bò này có chủ”. 

Thời bấy giờ, có vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha) hồng danh là Thiện Nhân, 

Ngài an cư trong một thảo xá ở phụ cận thành. Lúc ây, Ngài đi vào thành khât thực, 
còn đang đứng ở công thành. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 74 


Thấy Ngài thanh niên nghĩ rằng: “Ông này không cha, không mẹ, không bà con 
họ hàng chi cả, có băn chêt ông ta cũng không ai đòi tiên bôi thường nhân mạng. Vậy 
đê ta băn ông này thí nghiệm tài nghệ của ta”. 


Giương giàn cung thăng cánh, thanh niên nhắm ngay lỗ tai phải của Đức Độc 
Giác Phật, bắn ra một phát. Viên sạn bay vào lỗ tai phải, rồi lọt ra ngoài theo lỗ tai 
trái. Đức Phật Độc Giác khổ thái quá, không đi bát được nữa, nên bay về thảo xá và 
nhập vô dư Niết Bàn. 


Dân chúng thấy vắng bóng Đức Phật đi trì bình, nghĩ: “Chắc có lẽ Ngài đau yếu 
gì chăng? ”. 


Khi đến thảo xá, trông thấy Ngài đã viên tịch, ai cũng than thở, khóc lóc. 


Thấy dân chúng kéo nhau đến thảo xá, thanh niên cũng đi theo. Đến chỗ nhục thể 
của Đức Độc Giác, chàng tự thú nhận răng mình đã hạ sát Ngài: “Ông này đi vào 
thành khất thực, còn đang đứng giữa công, ngay trước mặt tôi. Hôm nay là ngày xuất 
sư, nên tôi bắn ông ta để thử tay nghề đó”. 


Dân chúng đồng thanh la to : “G1ữ chặt nó lại, giữ chặt nó lại, hắn đã tự xưng là 
bắn chết Đức Phật Độc Giíac của chúng ta”. Thế rồi, phần đông xúm nhau đánh đập gã 
thanh niên sát nhân cho đến khi y mệnh chung. Chết rồi chàng ta bị đọa vào địa ngục 
Vô Gián (Avici), bị thiêu đốt rất lâu, cho đến quả địa cầu này dày thêm một do tuần 
mới thoát khỏi nơi đó. Do quả còn dư sót, chàng ta hóa sanh làm con ngạ quỷ bị búa 
đập đầu ở trên núi Gijjhakũta. 

Thuật dứt câu chuyện này Đức Bồn Sư kết luận câu chuyện rằng : 


- Này các Tỳ khưu ! Phàm là người ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của 
tiên quyên chức, thì họ tự hại lây bản thân như thê. 


Đức Bồn Sư thuyết pháp giảng rộng thêm nghĩa lý, rồi đọc bài kệ ngôn rằng : 


“Vavadeva anatthaya 
Ñattam bãlassa jãyati 

Hanti balassa sukkamsam, 
Muddhamassa vipätayanti”. 


“Người ngu được trí danh nhiễu, 

Tài cao đề khiên tự chiêu tội tình, 

Làm tiêu thiện thiện pháp đê dành, 

Đầu y cũng phá tan tành chăng sai ”. 
CHÚ GIẢI : 


Fãdaveda: là tiếng liên từ hay tiếp tục từ (nipãto), có ý nghĩ là vô lượng vô biên 
(avaddipanicchedana). 


affam: là trạng thái của người có kiến thức, có danh tiếng, người nào có nghề 
nghiệp hay nghiệp giỏi hoặc có quyên cao chức trọng thì bao giờ cũng được tiền của 
danh vọng, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Ai ai cũng nghe biết đến thân thế 
của họ một cách rõ ràng. Tiếng Ña#z cũng hàm cả hai ý nghĩa như trên. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 75 


Đối với người ngu, hễ tải năng, chức nghiệp hoặc là của tiền quyền thế phát sanh 
lên lúc nảo thì tai họa cũng đồng thời phát sanh lên lúc ấy. Bởi vì y ỷ vào trí danh ấy 
mà tự chiêu lây tội vào thân. 


Hari: phả hủy, tiêu diệt. 
Sukkœnsưm: là thiện pháp để dành, tức là phước tích trữ do nghiệp lành quá 
khứ. 


Quả nhiên, trong lúc trí danh bắt đầu phát sanh lên cho kẻ ngu, thì vốn thiện pháp 
đê dành từ trước của y cũng bắt đầu suy sụp, tiêu hoại. 


Muddham: là cái đầu hay cân não, nghĩa bóng là trí tuệ. 


Vipafayam: là tiêu diệt, phá tan, đập vỡ ra. Quả nhiên người ngu bị trí danh phá 
tan vỡ thiện pháp của họ, phá tan vỡ luôn cái gọi là trí tuệ, đâu não của họ nữa. 


® 
Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Người ngu được thế dám làm ngang, 
Gặp bậc chân tu bắn giết càng, 

Sạn nhỏ một viên vào óc Phật, 

Búa to muôn cái đập đầu chàng. 
Phô danh chưa thấy danh thêm rạng, 
Tạo khổ nào hay khổ lại mang, 

Hỏa ngục thiêu côn dự sót lại, 


Làm thân ngạ quỷ đmh Linh Sơn. 


DỨT TÍCH NGẠ QUÝ BỊ BÚA ĐẬP ĐẦU 
LẺ 2e.) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 76 


72. Kiến thức của người ngu đưa kẻ ấy đến chỗ diệt vong. 
Nó tàn phá vận may và hủy hoại kẻ áÿ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 77 


V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP 
(Sudhammattheravatthu) 


sg 
KỆ NGÔN : (Pháp cú số 73-74) 
* Asatam bhäãvanamiccheya, “Ham danh không tương Xứng, 
Purekkhãrañ ca bhikkhusu; Chức vị Tỳ khwu trưởng, 
Aväsesu ca issariyam, Quyên hành tại chùa chiên, 
Pũjã parakulesu ca”. Lê vật ngoại nhân chúng °. 
“Mam'eva kata maññantu, Mỗi việc chính ta làm, 
GihI pabbajitä ubho; Tăng tục cả hai ban, 
Mam'ˆeva afivasã assu, Phải tùy ta sắp đặt, 
Kiccäkiccesu kismici; Từng chỉ tiêt nhỏ nhật, 
Ifi bãlassa sankappo, Người ngu chỉ bao hàm, 
Icchã mãno ca vaddhati”. Càng ngã mạn tham lam ”. 


_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn sư đã thuyết ra khi Ngài an cư tại Jetavana, đề cập 
đên Đại Đức Thiện Pháp (Suddhamma) và một cận sự nam. Chuyện ây phát khởi từ 
thành Macchikasanda (Mạc Thị Ca), về sau châm dứt tại thành Savatthi (Xá Vệ). 


Quả thật trong thành Machikasanda (Mạc Thị Ca), có vị cư sĩ tên Citta (Hữu 
Tâm). Khi trông thấy Đại Đức Mahãnãma thuộc nhóm năm vị Kiều Trần Như đang trì 
bình khất thực, tướng mạo trang nghiêm thì sanh lòng tín ngưỡng, bèn ra rước bát và 
thỉnh Đại Đức vào nhà để cúng dường thực phẩm. 


Sau khi Đại Đại Đức thọ thực xong, ông được Đại Đức thuyết pháp cho nghe, 
khiến ông đắc quả Tu Đà Hườn. Với đức tin kiên cố, ông muốn kiến tạo một ngôi 
vườn du ngoạn của mình, mệnh danh là Ambanakavana thành một cảnh Già Lam của 
Đại đức Tăng, nên ông làm lễ dâng cúng ngôi vườn bằng cách xối nước lên tay của 
Đại đức Mahãnäma và nguyện răng: “Ngay trong sát na nây, xin cho Phật Pháp được 
thành tựu”. Nước xối vừa hết thì khắp mặt địa cầu đều chuyền động. 


Tiếp theo đó, nhà đại gia sản lo sửa sang ngôi vườn, lập nên ngôi đạo tràng đại 
tự, là nơi lúc nào cũng mở rộng cửa ngõ mà đón tiêp khách Tăng tứ phương. Đại Đức 
Sudhamma được cử làm vị trụ trì ở xứ Macchikäsanda. 

Khi hay tin hai vị Thượng Thinh Văn của Đức Thế Tôn đi gần đến, ông Citta ra 
đi một quảng đường xa nửa do tuân đê nghĩnh tiệp và đưa Ngài vê chùa mình. Lo 
phục dịch cho hai vị khách Tăng, tây trân và dâng nước giải lao xong, ông ngỏ lời xin 
Đức Pháp chủ (DhammasenapatI): 

- Bạch Ngài, con ao ước được nghe thuyết pháp đã lâu, xin Ngài từ bi hoan hỷ 
ban bô cho con một vài lời. 


Khi ấy, Đại Đức Sãriputta đáp: 


- Nầy ông thiện nam, chư Tăng chúng tôi còn mệt mỏi vì đi đường xa, nên chỉ 
thuyêt chút ít thôi. Vậy ông hãy ráng nghe. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 78 


Trong lúc vị Pháp Chủ thuyết pháp, ông Citta chú ý lắng nghe và đắc quả A Na 
Hàm. 


Đến cuối thời pháp ông đảnh lễ hai vị Thượng Thinh Văn: 


- Bạch hai Ngài, con xin cung thỉnh hai Ngài cùng với một ngàn vị Tỳ khưu, 
ngày mai đên thọ thực nơi nhà con. 


Thỉnh những khách Tăng trước rồi, sau đó ông Citta mới thỉnh đến vị trụ trì là 
Đại Đức Sudhamma: “Bạch Ngài, con cũng xin thỉnh Ngài, ngày mai đi chung với hai 
Ngài Đại Đức”. 

Cho rằng mình bị mất mặt vì được thỉnh sau các vị khách Tăng, vị trù trì nổi giận 
từ khước ngay. Mặc dù thí chủ van nài khẩn khoản, Đại Đức cũng không đổi ý. 


Thấy vậy ông thiện nam Citta ra về với lời từ giã: 
- Bạch Ngài, xin Ngài thông cảm dùm con. 
Ngày hôm sau ông Citta ở nhà lo sắp đặt cuộc lễ Trai Tăng rất long trọng. 


Từ mờ mờ đất, vị trụ trì ở chùa cũng ngôi không yên, nghĩ thầm răng: “Đề sáng 
mai ta đên nhà thí chủ xem ông ta cúng dường hai vị Thượng Thinh Văn những lễ vật 
thê nào cho biêt”. 


Chờ khi trời sáng tỏ, Đại Đức Suddhamma đắp y mang bát đi đến nhà Citta, 
nhưng không chịu ngôi. Mặc dâu gia chủ có lời câu thính, Đại Đức nói răng: “Ta 
không ngôi đâu, ta sẽ đi trì bình khât thực”. 


Nói rồi, Đại Đức đưa mắt nhìn xem những lễ vật sắp đem cúng dường đến hai vị 
Thượng Thinh Văn, cỗ ý muốn xúc phạm đến dòng dõi gia chủ, mới bảo rằng: 


- Này gia chủ, những lễ vật cúng dường của ông trọng thể quá, nhưng hiềm vì 
còn thiêu một món. 


- Bạch Ngài, còn thiếu món chi. 
- Bánh mè (Tilasankulik3), gia chủ ạ. 


Nghe lời châm chích khiếm nhã, ông Citta thuật chuyện ngụ ngôn “Con quạ và 
con gà mái”, có ý khuyên vị trụ trì thôt ra những lời đạo đức như Phật ngôn chăng 
hạn, chớ đừng dùng những tiêng lóng như tiêng “bánh mè”. 


Đại Đức Sudhamma bât mãn còn nóng nảy thêm, vì đô lôi cho ông cư sĩ, dám so 
sánh mình với con quạ: “Nây gia chủ, ta sẽ ra khỏi đât chùa của ông liên bây giờ đây”. 


Mặc dầu ông Citta hết sức phân trần là mình không dám nói phạm thượng và yêu 
câu Đại Đức Sudhamma đên ba lân, Đại Đức cũng bỏ chùa, đi vê Savatthr đảnh lê 
Đức Bồn Sư và tường trình cuộc đâu khâu giữa Đại đức và ông ClItta. 


Đức Bồn Sư phán rằng: “Cận sư nam của ông là người có đức tin trong sạch, mà 
ông lại thô lỗ, cọc cần miệt thị người ta”. Phán rồi, Đức Bồn Sư triệu tập Tăng chúng, 
dạy tụng tuyên ngôn khuyến cáo, nhắc nhở (patisäraniyakammam) Đại Đức 
Suddhamma ( bài tuyên ngôn bằng Päli có ghi trong Tạng Luật, quyên thứ 9, chương 
134). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 79 


Sau khi sám hối giữa chư Tăng, Đại đức còn phải vâng lời Đức Bồn Sư trở về 
chùa chịu lôi với ông CItta nữa. 

Về chỗ cũ, đến giáp mặt với ông Cittta, Đại đức nói: 

- Nây gia chủ, ta đã biết lỗi, người hãy miễn lỗi cho ta. 

Nhưng gia chủ Citta từ chối không chịu tha thứ, nói rằng: 

- Con không thể tha thứ. 


Đại Đức Sudhamma ngỡ ngàng quá, không mở miệng được, vì nhớ lại chuyện 
mình đã cương quyết bác bỏ lời thỉnh cầu của ông ta. Đại đức làm thinh quay về 
SavatthT một lần nữa. 

Vẫn biết là vị Tỳ khưu này cống cao ngã mạn, nhứt định không chịu lỗi với thiện 
nam, thà là đi suôt quãng đường xa ba mươi do tuân rôi trở vê không, nên Đức Bôn 
Sư đê cho đi mà không chỉ dạy cách thức xin lôi làm sao cả. 

Khi Đại đức trở về Jetavana, Đức Bồn Sư phái một vị Tỳ khưu khác cùng đi với 
Đại đức để giúp cho Đại đức tự thắng được tính ngã mạn và dạy rằng: 

- Ông hãy đi chung với ông này để xin lỗi ông thiện nam. 

Đức Bồn Sư còn nhân mạnh thêm rằng: 

- Hễ là Sa môn thì không nên nghĩ quấy như vậy: Chùa của ta, đạo tràng của ta, 
thiện nam của ta, tín nữ của ta hoặc lộ vẻ kiêu căng, tật đô. Vì làm như thê thì các thứ 
phiên não nhât là tật đô và ngã mạn tự nhiên tăng trưởng thêm lên. 


Kết luận xong, Đức Bồn Sư thuyết pháp, đoạn Ngài chấm dứt bài kệ ngôn rằng: 


*Asatamn bhavanamiccheya, “Ham danh không tương xứng, 
Purekkharañ ca bhikkhusu; Chức vị Tỳ khưu trưởng, 
Avãsesu ca 1ssarIyam, Quyên hành tại chùa chiên, 
PùJa parakulesu ca”. Lê vật ngoại nhân chúng ”. 
“Mam'eva kata maññantu, Mỗi việc chính ta làm, 
Gih1 pabbaJita ubho; Tăng tục cả hai ban, 
Mameva atIvasä assu, Phải tùy ta sắp đại, 
Kiccäkiccesu kIsmICI; Từng chỉ tiêt nhỏ nhặt, 
ItI balassa sankappo, Người ngu chỉ bao hàm, 
lcchã mãno ca vaddhati”. Cảng ngã mạn tham lam `. 
sg 
CHÚ GIẢI : 


Asantam...: (Là danh không xứng): nghĩa là Tỳ khưu ngu dốt lại ham muốn 
danh vọng mà mình không xứng đáng vì mình không có tài đức, ví dụ mình không có 
chánh tín mà tuyên bố: Tôi là người có chánh tín và muốn cho ai nẫy cũng nhìn nhận 
mình là người có chánh tín. Do tà dục người ngu nói ra những lời như vậy, chăng hạn 
mình là người tà tín, phá giới ít kiến văn, không thích độc cư, biếng nhác, tâm bất 
định, trí tuệ kém, chưa dứt trừ lậu hoặc mà vẫn tuyên bố: “Hãy biết răng tôi là người 
ai cũng tán dương: Đây là bậc chánh tín, bậc giới đức, bậc đa văn, bậc độc cư, bậc 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 80 


tỉnh tấn, bậc có tâm thanh tịnh, có đầy đủ trí tuệ, là bậc Lậu Tận”. Như vậy gọi là ham 
danh không xứng đáng. 


Purekkhäram: chức vị Tỳ khưu trưởng (dẫn đầu cả nhóm), nghĩa là ham muốn 
chô ngôi trên trước cả đoàn Tỳ khưu trong chùa, đê Tăng chúng hộ tông mình và bâm 
bạch hỏi hang mọi công việc. 


yãsesu: (Quyền hành tại chùa, nơi đạo tràng): Là chỗ ngụ của Tăng chúng, như 
ở giữa vườn chùa có chỗ ngồi cao sang thì mình dành riêng cho cácTỳ khưu bạn mới 
bạn cũ của mình. Chính mình chiếm địa điểm quý báu nhất. Còn đối với các khách 
Tăng thì chỉ định chỗ ngụ dơ bắn, bắt tiện, ở bên ranh vườn chùa và chỗ có phi nhơn 
giữ gìn. Như vậy là muốn chiếm độc quyền về chỗ ngụ trong chùa. 


Phjã parakulesu ca: (LỄ vật ngoại dâng cúng): Tỳ khưu có tâm tham tứ vật dụng 
của tín thí cúng dường, muôn răng: “Chà, phải chi họ dâng lên một mình ta, chớ dâng 
cho ai khác hêt”. 


Mam 'eva kata manhantu, gihữ pabbajtfa ubho: (Mọi việc chính ta làm, Tăng 
tục cả hai ban): Người ngu hằng tư duy tự lập công trạng như vây: Tất cả hai bên cư Sĩ 
và xuất gia phải biết rằng: Bất cứ việc chi lớn nhỏ trong chùa từ việc quét tước, sắp 
đặt trong chỗ Tăng phát lộ cho đến việc kiến thiết những cơ sở mới đều do Đại đức 
của ta đứng ra chỉ huy mới thành tựu, mới kết quả mỹ mãn. 


Mam*eva afivasä assu, kiccakiccesw kismici: (Phải tùy theo sắp đặt, từng chi 
tiết nhỏ nhặt). Người ngu tư duy như vậy: Tất cả hai hàng cư sĩ và xuất gia đều nhờ 
quyền lực ảnh hưởng của ta mới có được nảo là xe cộ, bò bê, dao mác, búa rìu. Dầu là 
việc nhỏ nhen như nấu cháo ăn sáng, tất cả mọi công việc lớn nhỏ phải làm cách nào 
đều phải hỏi lại ta để ta định đoạt. 


HH bãÏlassa sankappo, icchã mãno ca vaddhafi (Người ngu nghĩ như vậy, càng 
ngã mạn tham lam): Khi tà tư duy đã phát sanh lên như vậy thì không bao giờ có được 
Tuệ minh sát hay là Đạo quả tăng tiên được nữa. Trái lại, ái dục (tanhã) sẽ dây lên 
theo sáu cửa và đông tăng trưởng với tâm ngã mạn như toàn thê nước thủy triêu dâng 
lên trong dục hải. 

& 

Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Dự 
Lưu. 

Đại Đức Sudhamma nghe Đức Thế Tôn ban huấn từ xong, đảnh lễ Ngài, rời khỏi 
chô ngôi đứng lên nhiêu quanh Ngài ba vòng, đoạn cùng vị Tỳ khưu bạn lên đường đi 
Macchikäsanda. 

Vừa trông thấy ông thiện nam Citta, Đại đức đã chịu lỗi và xin ông miễn thứ. 
Ong Citta đáp: 

- Bạch Ngài, con xin miễn lỗi cho Ngài. Nếu con có lỗi chỉ xin Ngài tha thứ cho 
con. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang §1 


Sau khi sám hối với ông thiện nam, Đại đức Sudhamma lây huấn từ Đức Bồn Sư 
làm đê tài suy niệm và ngay sau Đại đức đã giác ngộ đặc ngay quả A La Hán với Tuệ 
phân tích. 


Còn ông thiện nam nghĩ thầm: “Từ lúc đắc quả Tu Đà Hườn ta chưa gặp Đức 
Bồn Sư, kế đến đắc quả A Na Hàm ta cũng chưa gặp được Ngài. Vậy ta phải đến bái 
yết Ngài mới được”. 

Thế rồi ông Citta chuẩn bị lễ vật cúng dường như gạo, mè, đường, sữa, khăn.. 
chất đầy năm trăm cỗ xe bò. Ông thỉnh chư Tăng cị nào muốn đến bái yết Đức Bền 
Sư thì đi chung đoàn, khỏi lo đi bát cực nhọc. Ông thỉnh Tỳ khưu Tăng, Ni và luôn cả 
cận sự nam, cận sự nữ nữa. 


Thành ra tất cả năm trăm Tỷ khưu, năm trăm Tỳ khưu NI, năm trăm Thiện nam 
và năm trăm Tín nữa, vậy đoàn cùng đi với ông Citta cùng với ba ngàn tùy tùng của 
ông. Với con số của đoàn lữ hành cùng với con đường dài ba mươi do tuần đông đảo 
như thế, mà ông lo lắng sắp đặt mọi việc rất chu đáo, không để cho ai phải thiếu cơm 
vật thực chỉ hết. 


Khi hay đoàn hành hương đã lên đường, chư thiên lập trại cách khoảng đường 
từng môi do tuân một, đê khoảng đãi đại chúng băng những vật thực như cháo, cơm, 
bánh, nước... của cõi trời. Do đó, không ai thiêu thôn món chi cả. 


Được chư thiên đón đưa như thế, đoàn hành hương đi mỗi ngày được một do 
tuần. Đúng một tháng họ mới đến kinh thành Sãvatth. Số đồ vật đem theo còn đầy 
nguyên trên năm trăm cỗ xe bò, chư thiên và nhân loại đồng dốc tay cho hết tặng 
phẩm rồi mới từ biệt. 

Hôm ấy Đức Bồn Sư bảo Đại đức Änanda: “Này Änanda, chiều nay khi bóng xế 
tà gia chủ Citta dắt theo năm trăm thiện nam sẽ đến đảnh lễ Như Lai”. 


- Bạch Ngài, trong lúc ông đảnh lễ Ngài, sẽ có hiện tượng huyền diệu chi chăng? 

- Này Ananda, sẽ có. 

- Bạch Ngài, sẽ có việc chỉ? 

- Lúc đảnh lễ Như Lai, thì khắp một vùng vương thổ rộng độ tám sào, sẽ có chư 
thiên làm mưa hoa dày đặc rơi xuống, bề cao ngập lút đầu gồi. 


Kim ngôn này được dân chúng trong thành nghe được, họ truyền tin cho nhau 
rằng: “Nghe nói có một gia trưởng tên là Citta, là bậc đại phước sẽ đến đây hôm nay 
để đảnh lễ Đức Bổn Sư. Nghe nói sẽ có hiện tượng huyện diệu như vậy. Chúng ta 
cũng nên đi xem cho biết mặt nhà đại phúc ấy”, thiên hạ mang theo quả biếu, ra đứng 
chờ hai bên lề đường. 


Khi đến gần chùa Jetavana, năm trăm vị Tỳ m- vào trước nhất. Gia chủ Citta 
dặn đoàn tín nữ: “Quý bà, quý cô hãy rán chờ vào sau”. Rồi tự mình dắt cả đoàn thiện 
nam đi đến chỗ Đức Bồn Sư đang ngự. 

(Theo lệ thường, ngay trước mặt Đức Thế Tôn không có ai dám đứng hoặc ngồi 
hay làm cái chi khác. Luôn luôn chừa trống con đường trước mặt Đức Thế Tôn và chỉ 
đứng thành hàng ở hai bên). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 82 


Thấy chỗ trống rộng rãi, gia chủ Citta đi ngay vào đó. 


Những Thánh Thinh Văn đắc từ Tam quả trở xuống, lây mất nhìn nhau, hồi hộp, 
đại chúng cũng chăm chú nhìn, họ kháo nhau: “Ong ta là gia chủ Citta phải không?”. 


Đến chỗ Đức Thê tôn đang ngự, ông Citta đi vào trong vòng hào quang sáu màu 
của Ngài, rôi sụp xuông đảnh lê và ôm chân của Ngài 


Nagy trong giây phút ấy, hoa trời rơi xuống như mưa. Muôn ngàn tiếng chúc: 
“Lành thay! Lành thay!” vang dậy 


Ông Citta lưu lại bên Đức Thế Tôn trong thời gian một tháng. Lúc ấy, mỗi ngày 
đều có lễ Trai Tăng trong chùa Jevana, do thiện tín cúng dường cho toàn thể chư Tỳ 
khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Ông Citta và đoàn tủy tùng của ông cũng được 
thiết đãi tại chùa. Không có ngày nào mà ông phải đi lấy vật dụng chi để trên xe bò 
của ông cả. Chư thiên trong nhân loại mang tặng phẩm đến Trai Tăng và đảm đang tất 
cả mọi việc cúng dường. 


Đến giáp tháng, ông Citta vào đảnh lễ Đức Bồn Sư và bạch rằng: 


- Bạch Ngài, con đến đây với mục đích cúng dường, nhưng con không lấy được 
món gì trên xe con đem theo để cúng dường đến Ngài được cả, vì đã có chư thiên và 
nhân loại mang lễ vật đến cúng dường suốt một tháng qua. Dù cho con có nán ở lại 
đây một năm nữa, nhắm con không thể dâng cúng lễ vật của con được bao giờ. Nay 

con định về xứ, xin Ngài chỉ định chỗ nào cho con chất hết đỗ đạt trên xe bò xuống, 
để trở về xe không. 


Đức Bồn Sư dạy Đại đức Ananda: “Này Änanda! Ông hãy chỉ cho ông thiện 
nam này địa điêm đê ông ây chât đô trên xe bò xuông, đê trở vê xe không”. 


Đức Bồn Sư bảo Đại đức Ananda Änanda, Đại đức vâng lịnh, chọn một địa điểm 
thích nghi, rồi họp Tăng tụng tuyên ngôn, nhìn nhận địa điểm đúng heo Luật (Kap- 
piyabhimi). Tương truyền răng : Đức Bồn Sư cho phép chỉ định địa điểm thích hợp là 
do nơi lời yêu câu của gia trưởng CItta vậy. 


Sau khi dốc hết đồ vật trên xe bò xuống, ông thiện nam Citta cùng với ba ngàn 
tùy tùng lên đường trở về xứ. Nhưng chư thiên và nhân loại đồng nói: “Thưa Ngài, 
chăng lẽ Ngài đi xe không mà về hay sao?”. Nói rồi đồng đem đô thất bảo làm quà 
tặng chất đây cỗ xe bò. 


Ông Citta đích thân đứng ra phân phát bồ thí các tặng phẩm cho quần chúng, hết 
Trôi mới đi. 
Thấy vậy, Đại đức Änanda đảnh lễ Đức Bồn Sư và bạch rằng: 


- Bạch Ngài, trong lúc gia chủ Citta từ nhà đến yết kiến Ngài, ông đã đi suốt một 
tháng, và ở đây mãn một tháng ông lại trở về, suốt cả thời gian Ấy, ông không ngớt 
nhận tặng phẩm mỗi ngày. Hôm nay biết tin ông cúng dường hết tặng phẩm trên xe bò 
để trở về với xe không, chư thiên và nhân loại lại nói răng: “Thưa Ngải, chăng lẽ Ngài 
đi về xe không?”. Rồi đem đồ thất bảo làm quà tặng chất đầy các cỗ xe bò cho ông và 
nghe nói đích thân ông đứng ra bố thí hết tặng phẩm đến đại chúng rồi mới đi. Bạch 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 83 


Ngài, có phải là ông chỉ được danh dự như thế trong khi đến hầu Ngài mà thôi, hay là 
khi đên hâu vị nào khác, ông cũng được như vậy? 


- Này Änanda ! Dâu là đến với Như Lai hay đến với vị nào khác, danh dự cũng 
phát sanh lên cho ông thiện nam này. Quả thật vậy, vì ông là người có đức tin trong 
sạch, có đầy đủ giới hạnh. Người như thế đi đến xứ nào cũng được sự tôn kính của 
mỌI ngƯỜi. 

Thuyết đến đây, Đức Bồn Sư đọc bài kệ, về sau được xếp vào phẩm Tạp Lục 
(Pakinnaka vagøa). 


“Saddho silena sampanno, 
'Yaso bhogasamappIto; 
Yam yam padesam bhaJati 
Tattha tattheva pũj1totI”. 


“Bác chánh tín, giới hạnh, 

Hữu danh, tài sản Thánh, 

Dầu đên ở xứ nào, 

Cũng được người tôn kính ”. 

Nghĩa lý bài kệ này sẽ được giải thích rõ ràng nơi phẩm Tạp Lục. 


Nghe vậy Đại đức Ananda bạch xin Đức Thế Tôn thuật tiền kiếp của gia chủ 
Citta. 


Đức Bồn Sư bèn nhắc tích rằng : 


“Này Ananda! Citta đã từng phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara. Sau 
khi luân hồi lên xuống trong các cõi trời và người hết một trăm ngàn đại kiếp (kappa), 
đến thời Đức Phật Kassapa ông thọ sanh vào dòng thợ săn nai (Migaluddaka). Đến 
tuôi trưởng thành, ông cũng sông về nghề săn bắn. 


Một hôm nhằm lúc trời mưa, ông cầm lao đi vào rừng để săn thịt. Đang nhìn 
kiêm nai, ông trông thây vị Tỳ khưu đâu trùm y đang ngôi sườn núi, ông nghĩ thâm: 
“Đây chăc là vị Sa môn đang hành Sa môn pháp, ta hãy đem cơm đên dâng cúng 
Ngài”. 

Ông thợ săn nai hồi hả trở về nhà bảo vợ nhóm lò lửa, một lò nấu thịt săn được 
hôm qua, một lò nâu cơm. Khi ấy vật thực đã sẵn sảng, ông thấy những vị Tỳ khưu 
khác đang đi trì bình khất thực, ông cũng ra thỉnh bát dọn chỗ mời các vị ngôi, rồi dặn 
người nhà lo hộ độ các Đại đức trì bình khất thực, còn mình thì lây giỏ đựng cơm bát 
đem đi dọc đường, ông hái nhiêu thứ hoa đậy trên nắp bát rôi đi ngay đên cho vị Đại 
đức đang tịnh tọa. 

- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ cho con. 

Nói rồi ông rước lẫy bát, sớt cơm canh xong, dâng hai tay đến Đại đức và cúng 
dường luôn những hoa tươi mới hái. 

Khi ấy ông phát nguyện rằng: “Do tâm con thỏa thích trong khi cúng dường bát 
cơm ngon lành cùng với những bó hoa tươi đẹp như vậy như thê nào, xin cho con tái 
sanh lên cõi nào, bât cứ nơi đâu cũng được hàng ngàn quà tặng đem đên cho con và có 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 84 


mưa hoa ngũ sắc trên trời rơi xuống, làm cho tâm con thỏa thích cũng như thế ấy”. 
Nhờ tạo thiện nghiệp suốt đời, đến lúc hết tuổi thọ ông được tái sanh lên Thiên giới. 
Nơi ông sanh ra, có hoa trời rơi xuống, cao tới đầu gối. Bây giờ cũng như ngày ông 
chào đời, lúc ông đến nơi nơi đây ông được hoa trời rơi xuống đón mừng, được vô sô 
tặng phẩm đem đến biếu và được bảy vật báu chất đầy xe bò như thế, là do nơi quả 
phước cúng dường của tiền nghiệp ấy vậy. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Vì chút sỉ mê muốn đứng đâu, 

Trụ trì Thiện Pháp nặng lo âu, 
Danh cao chẳng trọn, công đành bỏ, 
Chức lớn không toàn lại miễn thâu. 
Trách kẻ hữu tâm lời nhã nhặn, 
Quên mình vô ý tảnh câu mâu, 

Nhờ kinh Pháp Cú, thầy khuyên dứt, 


Diệt ngã hành thâm đắc đạo mẫu. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP 


6.4239) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 8Š 


73. Người ngu ước muốn hư danh, đặc quyền và sự tôn kính 
giữa đám người đời. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 86 


74. Kiêu mạn tăng trưởng khi vị đệ tử Phật không tu tập. mà 
lại cả hai giới Tăng và tục tôn trọng mình. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 87 


V.15- Tích ĐẠI ĐỨC ĐÈ XÁ Ở RỪNG 


(Vanaväsifissattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN : (Pháp cú số 75) 
“Aññä hi lãbhiũpanisä, “Đường theo lợi thế khác, 
Añña nibbaänagäminr; Đường đên Nịp Bàn khác, 
Evametam abhiññaya, Như vậy hiệu biết rành, 
Bhikkhu buddhassa sävako; Tỳ khưu, đệ tử Phật, 
Sakkärarh näãbhinandeyvya, Chớ vui theo lợi danh, 
Viyekam anubrihayeti”. Hãy chuyên tu giải thoát”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn đã thuyết ra, khi Ngài an cư tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Tissa (Đê Xá) ở rừng (Vanaväs1). 


Chuyện này phát khởi trong thành RãJagaha. 


Tương truyền rằng : Thân phụ của Đại đức Sãriputta là ông Bà la môn Vaganta, 
có người bạn là ông Bà la môn Mahasena (Đại Binh) cư ngụ trong thành RaJagaha. 


Một hôm nọ nhân lúc đi trì bình khất thực, Đại đức SãrIputta đến trước cửa nhà 
của ông đề tiếp độ ông ta. Ông Bà la môn này bây giờ gia tài đã khánh tận, thành ra 
nghèo xác xơ. Ông nghĩ thầm : “Con trai ta đến trước cửa nhà ta khất thực, chắc hắn 
là chưa biết ta đang túng quần bân hàn, không có vật gì để bát cả”. Thấy không tiện 
gặp mặt Đại Đức, ông ta bèn lân tránh. Ngày khác, Đại đức lại đến đứng trước nhà 
của ông, ông cũng lánh mặt nữa, vì không tìm được chút chỉ để bát cả. 


Nhưng có một hôm nhờ tụng kinh một cuộc lễ của môn phái mình, ông Bà la 
môn được chia một phân cơm trắng và một cái choàng tăm lớn. Lúc mang lễ vật về 
nhà, ông sực nhớ đến Đại đức Sãriputta, ông nói thầm: “Phần cơm này ta nên để dành 
cúng dường đến Đại đức của ta”. 


Ngay sát na ấy, Đại đức nhập thiền vừa xuất ra, quán thấy ông Bà la môn. Đại 
đức nghĩ rằng: “Ông Bà la môn vừa có được lễ vật, còn đang chờ ta đến để cúng 
dường. Vậy ta nên đến đó”. Đại đức đắp y Tăng Già Lê (Sanghãti) ôm bát đi bộ đến 
ngay trước cửa nhà ông Mãhasena, cho ông ngó thấy mình. Trông thấy Đại đức, ông 
Bà la môn phát tín tâm trong sạch, ra đón chào đánh lễ Đại Đức, thỉnh Đại đức vào 
ngôi trong nhà, đoạn đem phần cơm trăng của ông vừa được sớt vào bát của Đại Đức. 


Đại đức chỉ nhận nửa phần cơm thì lấy tay đậy miệng bát. Ông Bà la môn xin: 
“Bạch Dại đức, Ngài hãy nhận hết, chỉ chừng ấy thì con được có nửa phân thôi. Xin 
Ngài tế độ con trong những kiếp, về sau, chớ đừng tế độ trong đời nây. Phần cơm còn 
lại đây, tôi muốn cúng dường hết cho Ngài”. Nói rồi ông sớt luôn vào bát Đại Đức, 
Đại đức thọ bát luôn tại đó. Khi Đại đức dùng xong bữa, ông Bà la môn đem cái y 
choàng ra, đảnh lễ Đại đức và nguyện: 


- Bạch Ngài, tôi nguyện xin đắc pháp mà Ngài đã đắc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 88 


Đại đức chúc phúc: “Nây ông Bà la môn, câu chúc cho ông được như ý”. Sau lời 
chúc phúc, Đại đức từ chỗ ngôi đứng dậy, ra đi vân du, lân hôi về đên Jetavana. 


Trong lúc cùng quân mà tạo được sự bồ thí, ông Bà la môn vui mừng không xiết 
tả. Sau khi để bát, ông phát tín tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ và sanh lòng ái mộ 
Đại đức vô hạn. Còn đang quyến luyến Đại đức thì ông bỏ xác lìa đời, tâm thức nhập 
vào bào thai của một tín nữ là người hộ độ Đại Đức, cư ngụ trong thành Savatth1. 


Liền đó, mẹ tương lai của ông, bảo chồng rằng: “Em đã thọ thai rồi anh ạ”. 
Người chồng chăm sóc thuốc thang để bảo dưỡng thai nhi, dựng phụ cũng ráng kiêng 
cử các thức ăn nóng lạnh hoặc chua cay thái quả, vì sợ ảnh hưởng không tốt đến bào 
thai. Do đó dựng phụ phát sanh sự thèm muốn: “Chà, phải chi mình thỉnh được năm 
trăm vị Tỳ khưu có Đại đức Sãriputta làm chủ tọa rước, vào ngồi trong nhà, rồi _Cúng 
dường toàn cơm nấu ròng sữa tươi. Còn mình thì đắp y vàng ôm bát vàng ngôi nối 
phía sau Tăng chúng và ăn dùng cơm dư của các Ngài Tỳ khưu ấy sớt bát ra cho lại”. 


Tương truyền rằng: Phụ nữ này phát sanh chứng thèm đắp. y và ăn cơm bát như 
vậy là điềm báo trước cho biết là đứa bé trong thai sau nầy sẽ xuất gia đầu Phật. 


Khi ấy, các thân bằng quyến thuộc, nhất là cha mẹ chồng nhìn nhận rằng: “Sự 
thèm muôn của dâu ta hợp theo lẽ đạo”. 


Một cuộc trai Tăng được tô chức và Đại đức Sãriputta được thỉnh làm tọa chủ 
đoàn năm trăm vị Tỳ khưu, đên thọ bữa cơm nâu ròng với sữa tươi. 


Dựng phụ bên dưới vận y vàng, trên khoác y vàng khác, lây bát bằng vàng đến 
ngôi phía sau rôt chư Tăng và ăn những vật thực mà chư Tăng sớt bát cho nàng. 


Hết chứng thèm khát, cho đến thời kỳ sanh nở, gia đình thiếu phụ lại thỉnh 
thoảng tô chức đại lê Trai Tăng. 


Sau mười tháng hoài thai, thiếu phụ sanh được cậu con trai, trong nhà nàng lại 
thỉnh đoàn Tỳ khưu Tăng năm trăm vị có Đại đức Sãriputta làm tọa chủ, đê bát cúng 
dường cơm nâu với mật ong pha ít nước. 


Tương truyền rằng: Do nhờ quả phước cúng dường bố thí cơm trắng đã gieo 
trong kiếp làm ông Bà la môn mà trong ngày ăn mừng đứa bé chào đời, buổi sáng nó 
được tắm gội sạch sẽ, mặc đồ sang trọng, đặt nằm trên giường chạm trỗ tinh vi, có trải 
lót gâm trị giá một trăm ngàn đồng vàng. 


Nằm trên nhung lụa, đứa bé sơ sanh nhìn Đại đức nhớ lại rằng: “Ông này là thầy 
của ta trong kiệp trước (pubbäcariya), ta nhờ Ngài mà được phú quý như vây. Ta phải 
cúng dường Ngài một món đồ”. 

Khi người nhà bồng đứa bé định đem đến xin Đại đức truyền Quy giới cho nó, 
thì nó lẫy ngón tay út xoăn một góc tắm vải lót bằng gấm, rồi năm chạt tay lại. Nhiều 
người bảo: “Tay nó dính trong tắm lót gầm kia, gỡ ra”. 

Đứa bé khóc lên, các quyến thuộc bảo: “Thôi đừng làm cho nó khóc”. Người nhà 
phải ôm luôn tâm lót gầm đi với đứa bé. 

Khi được đặt xuống nó đảnh lế Đại đức đặng xin thọ Quy giới, đứa bé buông tay 
ra thả tắm lót gắm rớt ngay chân của Đại Đức, thấy vậy các quyến thuộc không nói: 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 89 


““Irẻ con ngu dôt làm việc vô ý thức”, nhưng họ lại nói: “Bạch Ngài, xin Ngài thọ 
nhận lê vật chúng con cúng dường, do đứa con trai của chúng con bỏ xuông như vậy”. 


Tiếp theo đó họ yêu cầu: “Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ truyền thập giới cho 
thiện nam đã cúng dường Ngài cái y gắm có giá trị một trăm ngàn đồng vàng”. 


Đại đức hỏi: “Đứa bé này tên ch1?”. 
- Bạch Ngài, xin Ngài tùy ý đặt tên cho nó. 
- Vậy thì gọi nó là TIssa nhé. 


Nghe nói, Đại đức Sãriputta khi chưa xuất gia, Ngài có tên là Upatissamanava. 
Tiếng Upa có nghĩa là ở gần, kèm theo. Cha mẹ của cậu Tissa nghĩ rằng: “Không nên 
để con trai của ta xa lìa Thầy Tế độ của nó”. Sau cuộc lễ trai tăng đặt tên đứa bé, đến 
lễ đầy tháng, lễ giáp tuổi, rồi lễ xỏ lỗ tai đeo nhĩ hoàn... bất cứ cuộc lễ nào, có Đại 
đức Sãriputta làm tọa chủ đến dự lễ cúng dường cơm trắng nâu ròng sữa hay mật ong 
pha chút ít nước như thế cả. 


Khi đứa bé lớn lên, vừa tròn bảy tuôi, cậu lại xIn mẹ : 
- Thưa mẹ, con muôn xuât gia tu học với Đại Đức. 


Bà mẹ chấp nhận ngay: “Lành thay! Con à. Từ trước đến giờ mẹ hằng nguyện 
trong tâm răng: “Xin cho con của mẹ đừng xa lìa thầy tế độ của nó”. Vậy con hãy xuất 
gia đi”. 


Bà mẹ sai người đi thính Đại đức đến nhà, để bát xong rồi bạch rằng: “Bạch 
Ngài, kẻ tôi tớ của Ngài đấy, nó đòi xuất gia. Để chiều nay chúng con sẽ dắc nó đến 
chùa”. Sau khi tiễn chân Đại đức về, buổi chiều hôm Ấy, cha mẹ đứa bé săm lễ vật 
trọng hậu rồi dắt nó đến gởi cho Đại Đức. 


Đại đức khuyến bảo nó rằng: “Này TlIssa, việc tu học rất khó nhọc, khi mình cần 
dùng đồ nóng thì được đô lạnh, còn khi cần dùng đồ lạnh thì lại được đồ nóng. Hễ là 
người xuất gia tu hành thì phải sống kham khổ, còn con sống sung sướng đã quen, sợ 
e chịu không nổi chăng?”. 


- Bạch Ngài, những điều Ngài kê ra con có thể chịu được hết. 
- Lành thay! - Đại đức khen. 


Đoạn Đại đức làm lễ xuất gia Sa di của Tissa bằng cách truyền cho cậu đề mục 
tham thiền, niệm xuôi và ngược năm thể trược đầu tiên trong thân thể con người là 
tóc, lông, móng, răng, da. Tất cả có đến ba mươi hai thể trược, nhưng trong một thời 
gian không thê truyền dạy hết một lược cho nên vị Thầy Tế độ truyền cho đệ tử một 
phần cần yếu đề dứt trừ tham dục. Tất cả chư Phật đều không loại bỏ nó, vì nhờ niệm 
từng phần như trên, nhất là bằng đầu, bằng tóc, mà các Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, thiện 
nam tín nữ thường chứng đắc A La Hán quả không ngớt. Những vị Tỳ khưu rành rẽ 
Tăng sự, khi cho đệ tử xuất gia, không đê cho đệ tử xa lìa con đường đạo quả A La 
Hán. Vì vậy Đại đức Sariputta cho Tissa xuất gia bằng cách chỉ dạy đề mục tham 
thiền trước, rồi truyền thọ mười giới của Sadi tiếp theo. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 90 


Sau lễ xuất da Sa di của Tissa, cha mẹ ông Sadi này thiết lễ trai Tăng liên tiếp 
bảy ngày tại chùa để cúng dường cơm trắng nấu với mật ong pha chút ít nước, hay sữa 
bò nguyên chất đến _Tỷ khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Nhiều Tỳ khưu than 
phiền: “Mỗi ngày mỗi dâng cơm nấu với mật ong, chúng ta ăn mãi không xiết”. 


Nhưng cuộc lễ Trai tăng chấm dứt trong ngày thứ bảy, và thí chủ cũng trở về 
nhà. Đên ngày thứ tắm Sadi T1ssa bắt đâu theo các Tỳ khưu vào thành khât thực. 


Dân chúng trong thành SaävatthT loan tin cho nhau: “Hôm nay ông Sadi vào thành 
khât thực, chúng ta hãy dự bị lề vật cúng dường”. Họ đem theo năm trăm cái y choàng 
đã xếp gọn và năm trăm phân cơm ra cúng dường, đúng chờ Sa di Tissa và đê bát cho 
ông. Qua ngày sau, dân chúng lại đên khu rừng ở bên cạnh chùa đê đón Sadi Tissa đê 
bát và dâng y như bữa trước. Thê là trong hai ngày liên Sadi Tissa nhận được một 
ngàn lá y cùng với một ngàn phân cơm bát, và ông cúng dường lại đên chư Tăng Tỳ 
khưu. 

(Theo truyền ngôn đó là quả phước của ông đã cúng dường y choàng lớn cùng 
với phân cơm của mình khi còn là Bà la môn). 

Khi ấy chư Tỳ khưu mệnh danh cho Sa di là Tissa thí thực 
(Pindapatadayakatissa). 

Qua ngày hôm sau nữa, ông Sa đi đi trong vườn chùa, nhằm khi trời lạnh, thấy 
chư Tỳ khưu chô này, chỗ nọ, nhât là trong các phòng sưởi (Agg1sala) đang ngôi xúm 
xít hơ âm. Ông hỏi: 

- Bạch các Ngài, sao các Ngài ngôi hơ lửa chỉ vậy? 

- Chúng tôi lạnh quá, ông Sa di ơi. 


¬ Bạch các Ngài, hễ trời lạnh thì chúng ta nên trùm y gắm ngự hàn (Kamlaba) là 
có thê hêt lạnh ngay. 


- Nây Sa di, ông có đại phước, có được y gắm ngự hàn, chớ chúng tôi thì lấy đâu 
mà có? 

- Nếu vậy, xin các Ngài cần dùng y gầm hãy cùng đi với tôi. 

Các Tỳ khưu rủ nhau theo Sadi Tissa bảy tuổi nầy để kiếm lấy y ngự hàn, tất cả 
có đên ngàn vỊ. 


Chăng chút ngần ngại suy tính rằng: “Bấy nhiêu Tỳ khưu ta biết tìm y gắm ở đâu 
cho đủ”. Sa di Tissa dẫn đầu, hướng cả đoàn Tỳ khưu đi thắng vào trong thành (quả 
thật người có tâm hảo thí (sudinna) mới có thái độ hiên ngang, hùng đũng như thế 
được). Tuân tự đi từng nhà, từ ngoài vào đến cổng thành. Sa di có được năm trăm 
chiếc y gắm, rồi mới vào thành. Đi đến nơi này, nơi nọ, ông được dân chúng đem đến 
dâng nữa. 


Khi ấy có một người nam (puriso) đi qua đầu chợ, trông thấy người bán hàng 
đang bày ra năm trăm y gâm chờ khách, thì bảo: 

- Bạn ơi! Có một Sa di đi tìm y gắm, đang đi gần đến đây rồi, bạn hãy lo giấu y 
của mình đi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 91 


- Thế nảo bạn, ông là người lẫy của chưa cho hay là lấy của đã cho rồi? 

- Ông lấy của cho rồi (dinnaka). 

Người bán hàng xua đuôi anh chàng nhiều chuyện răng: 

- Nếu vậy tôi có vui lòng cho thì ông ấy mới lấy, không vui lòng cho thì thôi, 
việc gì phải giâu. Thôi bạn hãy đi đi. 

(Thật vậy, những kẻ ngu sĩ, mù quáng bao giờ cũng bỏn xén, rít róng. Khi thấy 
người khác làm phước bố thí thì họ cũng tiếc của, nóng ruột. Đến phút lâm chung, tâm 
bón xẻn của họ nhất định sẽ đưa họ sa xuống địa ngục chăng sai). 


Người bản hàng nghĩ thầm: “Anh chàng này cứ luôn đến bảo ta: Ông hãy giấu 
hết y gầm của ông đi. . Nhưng ta thiết nghĩ: Ông Sa di chỉ lấy của đã cho, còn vật sở 
hữu của ta, ta có quyên cho hay không là tùy ý ta. Tuy vậy, chớ mình có của bày ra 
trước mắt mà nói không có đồ cho thì cũng mắc cở miệng lắm. Vả lại, đỗ của mình 
mà mình giấu đi có tội chi đâu! Trong năm trăm lá y này có hai lá y trị giá hàng trăm 
ngàn đồng vàng, ta phải giấu hai lá y này mới được”. 


Nghĩ rồi người bán "hàng lấy hai chiếc y gẫm quý giá xếp chung lại, giấu vào 
giữa những lá y thường. Ông Sa di dắt đoàn tùy tùng đến ngay đầu chợ. Ông bán hàng 
vừa trông hấy Sa di thì sanh lòng thương mến như con ruột của mình, mối tình phụ tử 
hình như tràn đầy cơ thê ông ta. Ông nói thầm: “Thấy mặt Sa di này rồi, tim gan mình 
cũng có thể móc ra cho, nói gì đến y gắm chứ?”. 


Thế rồi, ông lấy hai chiếc y gấm quý, đem dâng dưới chân Sa di Tissa, đảnh lễ 
xong rôi, đứng lên nguyện răng: “Bạch Ngài, xIn cho tôi được pháp mà Ngài đã đặc”. 
Sa di Tissa đọc kinh chúc phúc và nói: “Xin cho ngươi dược như ý”. 


Đi vòng trong thành, ông Sa di cũng được năm trăm cái y gắm. Thế là, chỉ trong 
một ngày TIssa đã tìm được ngàn cái y gâm dâng lên chư Tỳ khưu Tăng. Và ông được 
chư Tỳ khưu mệnh danh là T1ssa thí y (KambaladayakatIssa). 


(Sở đĩ Sa di Tissa được danh thơm tiếng tốt trong ngày nay lúc vừa được bảy 
tuổi, là do nhân cúng dường y kiếp trước bây giờ trổ quả, khiến cho ông kiếm được 
ngàn lá y gẫm vậy). 


Quả thật, ngoại trừ Phật gíao, không có một tôn giáo nào khác, khi bố thí ít mà 
được kết quả nhiêu và bồ thí nhiều lại được kết quả nhiều hơn gấp bội. Cho nên Đức 
Thế Tôn có dạy rằng: “Này các Tỳ khưu, nơi nào có Tỳ khưu háo như thế, dầu ít 
cũng được nhiều kết quả, nếu nhiều càng được nhiều kết quả hơn nữa” 


(Như chuyện Sa di, trước kia chỉ dâng một lá y mà bây giờ mới lên bảy tuổi đã 
được dâng cúng ngàn lá y gâm vậy). 


Trong khi Tissa ngụ tại Jetavana, những thân quyên trẻ tuôi luôn luôn tìm đến 
thăm viếng, chuyện trò. Ông nghĩ thầm rằng: “Nếu ta cứ ở đây, những trẻ con thân 
thuộc của ta cứ đến nói chuyện hoài, ta không thể ngôi lặng thinh được, còn hễ ta góp 
chuyện với họ thì là một trở ngại cho việc tu hành của ta. Vậy ta hãy đến xin Đức Bốn 
Sư ban cho một đề mục đề tu tập, học xong, ta sẽ đi trú trong rừng”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 92 


Sa đi Tissa bèn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngỏ lời yêu cầu Ngài truyền dạy đề 
mục niệm cho đặc quả A La Hán. Được đê mục rôi, ông vê đảnh lê từ biệt Thây Tê 
độ, mang cả y bát đi ra khỏi chùa, đi luôn một mạch một trăm hai mươi do tuân, vì 
nghĩ răng: “Nêu ta ở chung quanh vùng này, các quyên thuộc của ta sẽ theo dõi quây 
rây ta được”. 

Đến cuối lộ trình Sa di Tissa đi vào công một làng nọ, gặp vị bô lão, Sa di bèn 
hỏi thăm : 

- Thưa ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm, tịnh xá nào 
chăng? 

- Bạch sư có. 

- Xin ông làm ơn chỉ giùm đường cho tôi. 


Ông lão này vừa gặp Sa di đã sanh lòng thương mến, ông ta xem như là con ruột 
của mình. Ông lão không chỉ đường mà lại nói: “Sư hãy đi theo tôi, tôi đưa sư đến 
đó”. Nói rồi dẫn Sa di đi. 


Trong lúc cùng đi với ông lão vào làng, đến năm hoặc sáu địa diễm dọc đường, 
theo đường có trông nhiêu hoa quả, Sa di hỏi: 

- Thưa ông thiện nam, chỗ này tên chi? Chỗ này tên chi? 

Và ông lão đều nói tên cho Sa di biết cả. Khi đến ngôi tịnh xá trong rừng, ông 
lão đưa đường nói : 

- Bạch sư, xin cầu chúc cho Sư ở lại đây bình an. 

Rồi ông hỏi pháp danh Sa di, Sa di đáp rằng: 

- Thưa ông thiện nam, pháp danh tôi là Tissa Cư Lâm (Vanavas1i T1ssa). 

Nghe vậy ông lão thỉnh: 

- Ngày mai, Sư nên vào làng chúng tôi đi bát. 

Nói rồi, ông lão về làng thông tin cho dân làng hay rằng: “Có vị Sa di pháp danh 
là Vanavas1 T1ssa) mới đên tịnh xá ta nên dự bị đem cơm cháo đê bát cho ông”. 

Vị Sa di nầy, đầu tiên được Thây Tế độ đặt tên là Tissa, sau đó được chư Tăng 
mệnh danh là Tissa Thí Thực, Tissa Thí Y và Tissa Cư Lâm. Như vậy chỉ mới bảy 
tuôi mà vị ây có đên bôn pháp danh. 

Sáng hôm sau, ông Sa di vào làng trì bình khất thực, nhiều người để bát xong, 
còn đảnh lễ vị ấy nữa, Sa di chúc răng: “Xin cho người được an vui, xin cho người 
được thoát khổ”. Trong số những người để bát rồi, không một ai trở về nhà được cả, 
tất cả đều đứng nán lại để ngắm nhìn Sa di cho thỏa thích. Sa di Tissa Cư Lâm thọ vật 
thực vừa đủ một mình thôi. Toàn thê dân làng cúi mọp dưới chân vị Sa di nhỏ mà 
bạch răng: 

——“ Bạch Ngài, xin Ngài nhập hạ ba tháng nơi đây và truyền Tam quy và Ngũ giới 
đê chúng tôi thọ trì thường nhật và truyên Bát giới cho chúng tôi vâng giữ hành theo 
trong những ngày Uposatha. Xin Ngài hoan hỷ nhận lời của chúng tôi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 93 


Xét thấy dân làng có lòng thành khẩn, Tissa Cư Lâm hứa chịu nhập hạ gần đây, 
rồi hằng ngày đi vào làng khất thực. Mõi lần thí chủ để bát và đảnh lễ, ông luôn chúc 
lại bằng hai câu: “Xin cho mọi người được an vui, xin cho người được thoát khổ”, rồi 
mới đi nơi khác. 

Sa di Tissa Cư Lâm an cư nơi đây, trải qua hai tháng, trong tháng thứ ba, vị ấy 
chứng đắc A La Hán với Tuệ phân tích. Đến khi mãn mùa an cư, làm lễ tự tứ xong, 
Thầy Tế độ đến đảnh lễ Đức Bồn Sư và xin rằng : 


- Bạch Ngài, con sẽ đi thăm Sa di T1ssa 
- Ông cứ đi đi, nầy Sãriputta 


Đại đức Sãriputta dắt theo năm trăm Tỳ khưu tùy tùng đến báo tin cho Đại đức 
Moggallana hay: 


- Này đạo hữu Mogsallana, tôi sẽ đi hăm Sa di T1ssa đây. 
Đại đức Moggallãna liền đáp: 
- Tôi cũng đi nữa đạo hữu ạ. 


Nói rồi, Đại đức cũng dắt theo năm trăm Tỳ khưu tùy tùng của mình cùng ra đi. 
Hay tin nây, tât cả chư Đại Thinh Văn như Đại đức Mahakassapa, Anurudha, Upali, 
Punna... môi vị dắt theo năm trăm Tỳ khưu của mình cùng ra đi. Con sô tông cộng 
các nhóm Tỳ khưu lên đên tắm mươi bôn ngàn vỊ. 

Các Ngài đồng bộ hành suốt cả lộ trình một trăm hai mươi do tuần mới đến làng, 
nơi trú của Sa d. 

khi Ấy, vị thiện nam hộ độ thường trực của Sa di T1ssa nhà ở gần công làng, thấy 
Đai Đức Tăng trước nhât, bèn ra đảnh lê chào đón các Ngài, Đại đức Sãriputta hỏi: 


- Nầy ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm, tịnh xá nào 
chăng? 


- Bạch Ngài, có. 

- Có Tỳ khưu nào thường trú chăng? 

- Bạch Ngài, có. 

- Vị thường trú ấy có pháp danh là chỉ? 

- Bạch Ngài là Tissa Cư Lâm. 

- Nếu vậy ông hoan hỷ chỉ đường cho chúng tôi đi. 
- Bạch Ngài, chăng hay Ngài là chỉ của Đại Đức? 

- Chúng tôi là khách đến viêng Sa di. 


VỊ thiện nam lưu ý, nhìn kĩ từ Đại đức Pháp chủ cho đến chư Đại đức Thinh Văn 
đê nhớ mặt. Tự nhiên ông cảm thây toàn thân tràn trê một niêm phỉ lạc vô biên. Ông 
yêu câu: 


- Bạch các Ngài, xin các Ngài đình bộ đôi chút. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 94 


Đọan ông hôi hả vào làng, cât tiêng kêu gọi: 


- Hôm nay có chư Đại đức Tăng quang lâm đến bổn thôn, do ngài Sãriputta lãnh 
đạo, có tám mươi vị Đại Thinh Văn, mỗi vị dẫn theo năm trăm vị Tỳ khưu tùy tùng, 
đồng đến để viếng Sa di Tissa. Các ngươi hãy đem vật thực, vật dụng như giường, 
chế, ngọa cụ, đèn, dầu... đến tịnh xá cho mau. 


Mọi người y theo lời kêu gọi, đem giường, ghế, các thứ vật dụng theo chân các 
Ngài Đại đức, đông đi đên tịnh xá. 


Sa di Tissa nhận biết chư Tỳ khưu Tăng, bèn ra rước bát Ngài Đại Trưởng lão và 
làm các phận sự đối với khách Tăng và cất hết y bát của các Ngài xong, thì trời nhá 
nhem tối. Đại đức Sãriputta bảo các thiện nam: “Thôi, các thiện nam hãy về đi, tối 


tập) 


TỒi”. 

- Bạch Ngài, hôm nay là ngày nghe pháp, chúng con không về. Chúng con ở lại 
chờ nghe pháp. Vả lại, từ trước đên giờ chúng con chưa từng được thính pháp bao giờ. 

- Thế thì, nây Sa di, ông hãy đốt đèn lên rồi tuyên bồ giờ thuyết pháp cho thiện 
tín biết. 

Sa đi Tissa làm theo lời của Đại Đức. Kế đến, Đại đức bảo rằng: 

- Này Tissa, các thiện tín của ông đã ngỏ lời muốn nghe pháp. Vậy ông hãy 
thuyêt pháp cho họ nghe đi. 

Các thiện tín đồng loạt đứng dậy, bạch rằng: 

- Bạch Dại Đức, Sư của chúng con chỉ thuộc lòng có hai câu kệ chúc phúc: “Xin 
cho người được an lạc, xin cho người được thoát khổ”, ngoài ra không biết pháp nào 
khác. Vậy xin Ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp cho chúng con nghe. 

Ngài Sa di Tissa tuy chứng đạt A La Hán nhưng không hề thuyết pháp cho thiện 
tín nghe. Khi ấy, vị Thầy Tế độ của Ngài bảo: 

- Nầy Sa di, ông hãy lây hai mệnh đề: Những người được an vui, những người 
được thoát khô làm đê tài mà thuyêt giảng rành rẽ nghĩa lý đi. 

- Lành thay! Bạch Ngài. 

Đáp xong, Sa di cầm lấy cây quạt đẹp, trèo lên pháp tọa ngôi nghiêm trang tễ 
chỉnh, rôi bất đâu thuyêt giảng nghĩa lý kinh điên, từ cạn đên sâu, từ thâp lên cao, 
phân tích lân lược Ngũ uân, Tứ đại, Lục căn, Ba mươi bảy phâm trợ đạo là con đường 
đưa đên mức tôi cao là A La Hán quả. Thời pháp bao la phô cập như đám mưa rào dội 
ướt khăp cả bôn châu thiên hạ. 

Đề kết luận Sa di Tissa nói: 

- Bạch Ngài, người đã đắc A La Hán được an vui là thế, người đắc A La Hán quả 
được thoát khô là thê, là người được thoát khỏi! tứ khô sanh, lão, bệnh, tử, cũng là khô 
sanh vào ác đạo, nhât là địa ngục mà phàm phu nhân loại thường phải vương mang”. 

- Lành thay, này ông Sa di. Hai cầu chúc phúc ông đã khéo giảng lắm đấy. Bây 
ø1ờ ông hãy giảng tiêp theo phân V1 Diệu Pháp đi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 95 


Vâng lời thầy, Sa di Tissa giảng thêm phần Vi Diệu Pháp. Đến khi trời rựng 
sáng, những người hộ độ của Sa di chia làm hai nhóm: Một nhóm bất bình vì nghĩ 
răng: “Thật từ trước đến giờ chúng ta chưa từng thấy ai lãnh đạm, bạc bẽo như thế. 
Ông ta thuyết pháp như thế mà bấy lâu nay đối với những người có công hộ độ, cấp 
dưỡng ông ta chẳng khác nào cha mẹ nuôi con, ông chẳng hề giảng thuyết một câu 
nào Pháp Cú nào cho họ nghe”. 


Còn nhóm kia thì lại hoan hỷ nghĩ răng: “Thật hoan hỷ chúng ta có phước báu 
quá. Những vị sư như thê mà chúng ta chỉ biệt hộ độ chứ không biệt tài đức của vị ây, 
hôm nay chúng ta được may duyên nên được nghe Ngài thuyêt pháp”. 


Ngày hôm ấy, từ sáng tinh sương, Đức Bồn Sư vẫn theo thông lệ, Ngài quán sát 
thế gian, thấy được những cận sự nam của Tissa Cư Lâm lọt vào giác võng của Ngài: 
“Chuyện chi xảy ra?”, khi quán thêm nữa, Ngài thấy răng: “Trong sô các tín đồ của 
Tissa Cư Lâm có nhóm bất mãn, có nhóm hoan hỷ”. Những ai bất bình chống đối với 
con Như Lai ắt sẽ bị sa đọa xuống địa ngục chẳng sai. Thế thì Như Lai phải đi đến đó, 
nhờ có Như Lai đến, tất cả đều khởi tâm Từ với Sa di Tissa và được thoát ly khỏi khổ 
não. 

Ở chốn thiền lâm, dân chúng thỉnh cầu được chư Tỳ khưu Tăng, bèn trở về làng 
lo cất trại và nâu sẵn cơm cháo, dọn sẵn tọa vị, rồi ngồi chờ chư Tăng đến. 


Chư Tỳ khưu tắm rửa xong, đến giờ đi bát, sắp sửa vào làng bèn hỏi Sa di: 
- Nây Tissa, ông cùng đi một lược với chúng tôi hay là ông đi sau? 

- Xin các Ngài đi trước. 

Chư Tỳ khưu đắp y mang bát đồng đi vào làng. 


Tại Jetavana, Đức Bốn Sư cũng đắp y mang bát chỉ trong một sát na tâm 
(Cittakhano: Lẹ hơn trong nháy mắt), Ngài đã hiển hiện, đứng trước mặt chư Tỳ khưu. 
“Có lẽ Đức Chánh Biến ngự đến”, tin này làm cho khắp cả làng xôn xao, náo động. 
Mọi người đều vui mừng hỷ dạ, đông thỉnh chư Tăng có Đức Phật làm tọa chủ, an tọa 
xong rôi cúng dường cháo và đồ ngọt điểm tâm. 


Trong khi chư Tăng độ chưa xong bữa, thì Sa sĩ Tissa đi vào làng. Dân chúng tản 
bớt ra, cung kính đê bát cho Sa di. 

Sa di thọ bát vừa xong, đem dâng lên Đức Bồn Sư, Ngài bảo : 

- Đưa Đây TIssa. 

Và Ngài đưa tay thọ bát, trao Đại đức Sãriputta và bảo: “Nầy Sãriputta, đây là 
bát của Sa di TIssa, đệ tử của ông”. 

.__ Đại đức nhận bát trên tay của Đức Bốn Sư rồi cho lại Sa đi và dạy: “Ông tìm chỗ 
ngôi phải lẽ rôi thọ thực đi nhé”. Sau khi hộ độ Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm tọa 
chủ xong, dân làng đông xin Đức Bôn Sư thuyệt kinh chúc phúc. 

Đức Bồn Sư thuyết giảng như sau: “Này các thiện nam tử, các ông thật là hữu 
phúc, nhờ có Sa di mà các ông hộ độ hàng ngày ở đây, các ông mới được dịp hội kiên 
với Sãriputta và Moggllana, Mahakassapa luôn cả tắm mươi vị Đại Thĩnh Văn. Chính 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 96 


Như Lai hôm nay đến đây cũng là vì ông Sa di Tissa mà các ông hộ độ hàng ngày đó. 
Nhờ có Sa di mà các ông hân hạnh được diện kiên Đức Phật, thật là các ông hữu 
phước lăm mới được như vậy”. 


Đại chúng đều suy nghĩ rằng: “Ôi chúng ta thật hân hạnh biết mấy, sở dĩ chúng 
ta có thê thỉnh được Đức Phật và chư Tăng đê cúng dường trai Tăng là nhờ các Ngài 
đên thăm vị Đại đức của chúng ta... ”. 


Những người bắt bình Sa di lúc trước, bây giờ cũng vui mừng, còn những người 
đã hài lòng thì càng có đức tin trong sạch đôi với ông thêm nữa. 


Đức Bồn Sư phúc chúc xong, có nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà 

Hườn. 
__ Đức Bốn Sư từ chỗ ngồi đứng lên đi ra, dân chúng kéo nhau theo tiễn biệt, đảnh 

lê Ngài và quay trở lại. 

Đức Bồn Sư dắt Sa di Tissa cùng đi đến địa điểm mà trước kia khi mới đến ông 
đã hỏi thăm vị bô lão, khi ây Đức Bôn Sư cũng hỏi ông : 

- Này ông Sa di, xứ này tên chỉ? Xứ kia tên chỉ? 

Vị Sa di vừa đi vừa đáp lời răng: “Bạch Ngài đây là xứ...đây là xứ...”. 


Đến chỗ ngụ của Sa di, Đức Thế Tôn đi lên tận đỉnh núi, từ chỗ Ngài đứng trông 
xuông thì thây mặt biên mênh mông. Đức Bôn Sư phán hỏi Sa di: 


- Này Tissa, ông đứng nơi này, nơi nọ trên đỉnh núi nhìn xuống thì thấy cái chỉ? 

- Bạch Ngài, con thấy đại hải. 

- Thấy đai hải, ông nghĩ thế nào? 

- Bạch Ngài, con nghĩ rằng: “Số lượng nước mắt mà con đã khóc ra trong những 
khi sâu khô, có lẽ còn nhiêu hơn nước biên trong đại dương. 

- Lành thay! Lành thay! Này Tissa, thật quả như thế, suối lệ của mỗi chúng sanh 
tuôn trào trong những khi sầu khổ còn nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương. 


Nói rồi Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng : 


“Cãtusu samuddesũ Jalam parittakam, 
Tato bahum assuJalam anappakam; 
Dukkhena phu{thassa narassa socato 
Km kãranã samma tvam pamaJJas1 t1”. 


“Nước trong bón biên có bao nhiêu, 
Nước mất so ra mới thật nhiêu, 
Khấp cõi nhân gian đáy khô lụy, 
Sao côn lơ đênh thả xuôi chiêu ”. 
Đức Bôn Sư lại hỏi Sa di: 

- Nây Tissa, ông ngụ ở đâu? 


- Bạch Ngài, tại hang núi này đây. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 97 


- Lúc ngụ tại đây ông nghĩ như thế nào? 


- Bạch Ngài, con nghĩ rằng: “Đến khi chết thì con bỏ xác luôn nơi đây, khỏi phải 
lo kiêm chô năm trên mặt đât băng”. 


- Lành thay! Lành thay. Này Tissa quả thật cũng như thế ấy, những chúng sanh 
này (xác thân chết) năm trên mặt đất cũng không đến bắt tử được. 

Nói rồi Đức Thế Tôn ngâm lên kệ ngôn răng : 

“Upasalhakanamanam, 

SahassanI catuddasa; 

Asmim padese daddhãn1, 

Natthi loke anamatam. 

YamhI saccañca dhammo ca, 

Ahimsa samyamo damo; 

EtadarIyä sevantI, 

Etam loke anaämatantI”. 


“Muôn lại với bốn ngàn, 

Thổ dân đã rụi xương tàn nơi đây. 
Không bao giở cối tạm này, 

Có nơi bất diệt cho thay phàm trần. 
Nơi nào Đạo pháp chánh chân, 

Vô não thu thúc, tâm thân tự điểu. 
Là nơi chư Thánh tiêu điểu, 

Nơi ấy bắt diệt, nghịch chiêu thể gian ”. 

Dứt hai bài kệ, Đức Bồn Sư thuyết tích Bồn Sanh Upasalhaka (Dân xứ). Theo 
phong tục, họ đặt thi thể nằm trên đất bằng, mong sao người chết theo dâu ô ông bả về 
xứ bất tử (amata pubbepadesa). Nhưng sự thật, người thường không ai về xứ ấy cả. 
Chỉ những bậc chư Đại đức Ananda mới được viên tịch, theo dấu tiền nhân lên đến 
bất tử mà thôi. 

Tương truyền rằng: “Lúc được một trăm hai mươi tuổi, Đại đức Änanda quán 
xét thấy thọ mạng của mình sắp hết, bèn báo tin cho thiện tín hay: “Bảy ngày nữa, bần 
Tăng sẽ nhập diệt”. 

Hay tin nây, trong số người ở hai bên bờ sông Rohinĩ, nhóm ở bên bờ này nói 
rằng: “Chúng ta hộ độ Đại đức nhiều, chắc là Ngài sẽ viên tịch trên phần đất của ta”. 


Nhóm người bên kia sông cũng nói: “Chúng ta hộ độ Ngài nhiều, chắc là Ngài sẽ 
viên tịch trên phần đất của ta”. 

Đại đức nghe cả hai bên nói giống nhau như thế thì nghĩ rằng: “Thiện tín ở hai 
bên bờ sông đều hộ độ cho ta nhiều cả. Nhưng ta không thể chiều ý theo cả hai bên, 
nếu ta viên tịch ở bên này thì nhóm cư sĩ ở bên kia sẽ tranh cãi. Do nơi ta mà họ sẽ đối 
chọi lẫn nhau. Ta phải làm sao cho họ sẽ vì ta mà chấm dứt mọi tranh chấp”. 


Nghĩ rồi, Đại đức bảo hai nhóm thiện tín rằng: “Quý vị ở bờ sông bên này cũng 
như quí vị ở bờ sông bên kia, đêu là những người có công hộ độ cho ta cả. Ta không 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 98 


thể nào theo ai mà bỏ ai. Thôi thì quý vị ở bên này hãy tập hợp ở bờ bên ấy, và quý vị 
ở bên kia hãy tập hợp bờ bên kia”. 

(Đến ngày thứ bảy, Ngài ngôi kiết già ở giữa sông, lơ lửng trên từng cao độ bảy 
cây thôt nôt mà thuyêt pháp cho đại chúng nghe). 

Thuyết pháp xong Ngài nguyện: “Xá lợi của ta hãy phân làm hai, một rơi xuống 
bờ này, một rơi xuông bờ kia. 

Đoạn Ngài nhập vào hỏa giới, lửa bốc lên có ngọn thiêu nhục thân Ngài. Xá lợi 
tự nhiên chia đôi, một phân rơi xuông bờ này, một phân rơi xuông bờ kia. 

Đại chúng kêu gào than khóc nghe như mặt đất vô tình cũng vỡ tan từng mảnh, 
nâc lên những tiêng al b1. 

Khi Đức Bồn Sư Níp Bàn, quả đất vang rên tiếng than khóc não ruột của đại 
chúng trong bôn tháng dài, nghe thật ai bị sâu thảm, mọi người đi lang thang kê lê 


rằng: “Đức Bồn Sư Ngài đã Níp Bàn, chúng ta không còn trông thấy ánh từ quang, 
không còn được trông thấy kim thân của Ngài đắp y mang bát như thưở tại tiền”. 


Dứt tích Bốn Sanh, Đức Bồn Sư phán hỏi Sa di Tissa: 

- Nầy Tissa, trong khu rừng nầy có những tiếng cọp, beo gầm thét mà ông không 
SỢ sao?”. 

- Bạch Thế Tôn, chẳng những con không sợ, mà khi nghe tiếng gầm thét của loài 
đã thú, con càng vui thích với cảnh lâm tuyên. 

Nói rồi Sa di ngâm lên bài kệ trường thiên gồm sáu mươi đoạn mô tả tả phong 
cảnh rừng núi. 

Khi ấy Đức Thế Tôn phán hỏi: 

- Này Tissa. 

- Dạ bạch Ngài. 

- Như Lai sẽ đi với Tăng chúng, còn ông đi hay là trở lại? 

- Bạch Ngài. Nếu Thầy Tế độ của con dắt con đi thì con đi, nếu người trở lại thì 
con trở lại. 

Đức Bồn Sư cùng với Tăng chúng đồng lên đường, ông Sa di đi lui lại tìm thầy 
tê độ. Gặp ông, Đại đức hỏi: 

- Nầy Tissa, nếu ông muốn trở về chỗ ngụ thì cứ đi. 

Ông Sa di Tissa đảnh lễ cáo biệt Đức Bồn Sư và Tỳ khưu Tăng rồi trở lại. Đức 
Bôn Sư thì đi luôn về Jetavana. 


Trong phòng pháp hội giữa các Tỳ khưu, pháp thoại sau đây được đề khởi: 
“Chà! Tội nghiệp ông Sa di Tissa bây giờ tu khổ hạnh quá. Từ ngày ông tục sanh, 
song thân ông thiết lập bảy cuộc đại thí cơm tráng nấu với sữa tươi hay mật ông pha 
đặc để cúng dường đến năm trăm vị Tỳ khưu. Đến khi ông xuất gia, song thân ông lại 
thiết lễ Trai Tăng bảy ngày liền trong chùa, cúng dường cơm trắng này với mật pha 
chút ít nước đến Tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Xuất gia rồi, từ ngày thứ tám 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 99 


ông vào làng đi bát, trong hai ngày được cúng ngàn bát cơm cùng ngàn bộ y tắm. Qua 
ngày sau được thêm ngàn lá y gâm ngự hàn. Đên nay, ông vào cư ngụ trong rừng lại 
có lễ lộc phát sanh dồi dào đến cho ông, mà rồi ông cũng xả bỏ tất cả lợi danh nhự 
thế, đi vào rừng sâu ăn cơm trộn lộn trong bát. Thật là ông Sa di tu hành khô hạnh quả”. 


Đức Bôn Sư ngự đên phán hỏi: “Này các Tỳ khưu, hôm nay các ông ngôi thảo 
luận việc đó?”. 


- Bạch Ngài, chuyện như vậy... 
Nghe vậy Đức Bồn Sư dạy rằng: 


- Phải đó, nầy các Tỳ khưu, có hai đường lối khác nhau. Con đương thiên về thế 
lợi như trên là khác và con đường hành đạo đề chứng đạt Níp Bàn là khác. Thật thế, 
Tỳ khưu nào cứ mong ước: “Ta sẽ được lễ lộc như thế”, dầu cho có thọ các chi Đầu 
đà nhất là ngụ trong rừng mà còn lo gìn giữ lợi danh thì nhất định bốn cảnh ác thú 
đang mở rộng chờ đón ông ta. Còn Tỳ khưu muốn đặt bước lên đường Níp Bàn thì xả 
bỏ hết lợi danh, lễ lộc, vào cư ngụ trong rừng văng tỉnh tấn hành đạo không xao lãng 
thì sẽ chứng đắc quả A La Hán chẳng sai. 


Đức Bồn Sư kết luận xong, còn thuyết pháp giải rộng thêm những nghĩa lý và 
đọc bài kệ này: 
“Añña hi labhũpanmisa, 
Añña nibbanagamnni; 
Evametam abhIññäya, 
Bhikkhu buddhassa sãvako; 
Sakkaram nabhinandeyya, 
Vivekamanubruhayeti”. 


“Một đường hưởng lộc thể gian, 
Một đương tu chứng Níp Bản vô sanh. 

T khuu phật tử phải rành, 
Chớ nên tham đàm lợi danh thê quyên. 

Đạo máu rắn đề tâm chuyên, 
Đi đường giải thoát bình yên lâu đài ””. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Aliiä hi lãbhipanisä, añfñiã nibbãnagñmiri: (Đường theo thế lợi khác, đường 
đến Níp Bàn khác). Quả nhiên, muôn có lợi lộc phát sanh, vị Tỳ khưu phải gây tạo 
một vài nghiệp bất thiện, tà vạy, nhất là thân tà hạnh (kãyavanka), nhờ vậy mới kiếm 
được lợi lộc. Thật thế, như phần cơm bát chẳng hạn, nêu có giơ tay ra thăng cánh, 
không chịu cong quẹo thì bàn tay sẽ ngay ra để xuống chỉ có đụng được mà thôi. Còn 
như chụm tay lại đưa xuống, đến khi giớ lên thì có thê bốc lấy cục cơm mà đem lên 
được. Chính khi nào làm việc tà vạy, nhất là thân tà hạnh như thế mà lễ lộc phát sanh, 
thì con đường tu hành này chỉ thiên về danh lợi thế gian, không hợp theo lẽ đạo 
(adhammika), còn dính mắc trong vòng tái sanh luân hồi. Lợi lộc phát sanh hợp theo 
lẽ đạo là khi nào vị Tỳ khưu chỉ hướng theo y bát, nghiêm trì giới luật, cư ngụ trong 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 100 


rừng... Tỳ khưu là hành giả đi trên đường đến Níp Bàn phải dứt bỏ tất cả tà hạnh do 
thân khâu là nhiều nhất, không đui phải làm như đui, không câm phải làm như câm, 
không điếc phải làm như điếc, không nên lường gạt tráo trở, giả dối điêu ngoa. 

Evamctam abhinaya bhikkhu buddhassa sãvyako: (Như vậy hiểu biết rành, Tỳ 
khưu đệ tử Phật). Sau khi hiểu biết rành rẽ con đường đưa đến Níp Bàn và con đường 
theo thế lợi khác nhau như vậy, Tỳ khưu là Thinh Văn đệ tử Phật, đã giác ngộ được 
đâu là chánh pháp, đâu là chi pháp. 


Sakkaãram nãbhinandeyya, vivekamanubrihayefi: (Chớ vui theo lợi danh, hãy 
chuyên tu giải thoát). Đây là huấn từ dạy thêm vị Tỳ khưu, không nên vui theo tứ vật 
dụng và sự lễ bái phi pháp, nhưng nếu lễ vật ấy hợp pháp thì cũng đừng từ chối. Hãy 
thực hành tịnh pháp (viveka) nhất là thân thanh tịnh, ở đây có nghĩa là thân sống độc 
cư (kãäyassa ekabhava). Tâm thanh tịnh (upadhiviveka) tức là Níp Bàn. Người có thân 
thanh tịnh là người xa lánh chỗ đông đảo, bè phái. Người có tâm thanh tịnh là người 
xa lánh việc chất chứa phiền não. Người có thủ thanh tịnh là người xa lánh được tất cả 
các pháp hữu vI.Thân thanh tịnh là duyên sanh tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là duyên 
sanh thủ thanh tịnh. 


Cũng có thê giải rằng: Người có thân thanh tịnh (kãyaviveko) là người thỏa thích 
trong sự xuất gia hành đạo, một mình ở chỗ hẻo lánh quạnh hiu; người có tâm thanh 
¡nh (attaviveko) là người đã đạt đến mức thánh thiện tối cao về mặt tinh thần; và 
người có thủ thanh tịnh (upadhiviveko) là người đã chấm dứt cái vòng luân hồi, không 
còn bị pháp hữu vi (sañkhara) chi phối để phải tái sanh làm người lại nữa. 

Tỳ khưu nên rán xúc tiến thực hành tròn đủ ba pháp thanh tịnh trên đây luôn luôn. 

& 


Đức Bồn Sư vừa dứt thời pháp, có nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là 
qảu Atu Đà Hườn. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang I0I 


Dịch Giả Cần Đề 
Đề Xá Sa di bảy tuổi đầu, 
Tu rừng giác ngộ lý cao sâu, 
Sườn non thấy tiệp màu xương trăng, 
Nước biển xem thua suối lệ sẩu. 
Lễ lộc hơn người thêm khổ lụy, 
Tài danh quản chúng nặng lo áu, 
Con đường thể lợi nhiêu khê lắm, 
Thà sống an vui với đạo mầu. 
DỨT TÍCH TISSA CƯ LÂM 


DỨT PHẨM : NGU NHƠN 
t)##(⁄2 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 102 


75. Vị đệ tử chân chánh phải biết rõ con đường đi đến lợi lạc 
thế gian khác với con đường đi đến Níp Bàn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 103 


VI. PHẨM HIẾN TRÍ 
(PANDITAVAGGA) 
14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89 
TÌ] tích truyện 


ki 
VI.1- Tích ĐẠI ĐỨC LA ĐÀ 
(Raãdhattheravatthu) 

ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 76) 
NÑidhmnamˆvapavattära, “Được hiển nhân thánh thiện, 
Yam passe vajjadassinam; Chỉ bày lôi thô thiên, 
Nigøayhavädim medhävim, Nên hoan hỷ kêt tình, 
Täãdisam panditam bhajc; Tôn như bậc cao mình. 
Täãdisam bhajamäãnassa, Chỉ đường ta kiêm lại, 
Seyvo hoti na päpiyoti”. Hám chôn giâu của cải, 


Thân hiền lợi ích nhiều, 
Chăng có chỉ tai hại”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Radha (La Đà). 


Tương truyền răng: Lúc còn ở tại gia, Đại đức trên đây vốn là một ông Bà la 
môn nghèo khó, cư ngụ trong thành Sãvatthĩ. Vì muốn xuất gia để sống gần gũi chư 
Tỳ khưu, ông ta đến chùa xin ở làm công quả, nhứt là phụ giúp chư Tăng trong các 
việc lặt vặt như quét dọn cốc liêu, dưng nước rửa mặt... Tuy nhiên, chư Tăng không 
nhận cho ông xuất gia, không được toại nguyện, ông trở nên ôm o gầy mòn. 


Một hôm, trong lúc quán sát thế gian vào lúc sáng sớm, Đức Bồn Sư quán thấy 
ông Bà la môn ây. Đê xem ông ta có đủ căn lành hay không, Ngài quán thêm nữa thì 
biệt ông sẽ đắc quả A La Hán. Cho nên, chiêu hôm ây, Đức Thây ung dung bách bộ 
trong vòng tịnh xá, như đi kinh hành rôi ngự ngay đên chô ở của ông Bà la môn và 
phán hỏi răng: 

- Nầy ông Bà la môn, thường ngày làm công việc chỉ? 

- Bạch Ngài, con làm tất cả mọi việc hộ giúp chư Tăng. 

- Ông có được chư Tỳ khưu tế độ chăng? 

- Bạch Ngài, về vật thực thì con được tiếp độ, nhưng chư Tăng không nhận cho 
con xuât gia. 

Nhân dịp nầy, Đức Bồn Sư triệu tập Tăng chúng và phán hỏi về vấn đề Bà la 
môn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 104 


- Nây các Tỳ khưu, trong các ông, có aI nhớ ra răng mình đã có thọ bát của ông 
Bà la môn nây chăng? 


Đại đức Sãriputta đáp rằng: 


- Dạ bạch Ngài, con đã nhớ ra, trong lúc con đi trì bình trong thành RãJagaha, 
chính ông nây đã đích thân đê bát cúng dường đên con một vá thực phâm. Con nhớ 
răng con đã thọ bát của ông ta. 


- Nây Sãriputta, một người hộ giúp ông như thế, không đáng được ông giải khổ 
hay sao? 


Nghe Đức Bồn Sư hỏi vậy, Đại đức Sãriputta vội đáp: 
- Lành thay! Bạch Ngài, con sẽ tế độ ông ta. 


Nói rồi, Đại đức làm lễ xuất gia cho ông Bà la môn ấy. Mỗi lần nhập chúng 
trong Trai tăng đường, vị tân sư này phải khó khăn vắt vả trong sự thọ lãnh vật thực 
như cơm cháo, vì ông phải đi đến chỗ ngồi ở phía sau cùng chư Tỳ khưu. Thấy vậy, 
Đại đức mới dắt ông đi du phương, một thầy một trò và nhân thể luôn kèm dạy lần 
lần, nhắc nhở ông những điều nên hành và những điều phải tránh. 


Là người dễ dạy, hết lòng tôn kính thây chỉ dạy, Sư Rãdha chăm chỉ hành đúng 
theo huấn từ của Đại đức Sãriputfa, mấy ngày sau Đại đức Radha chứng đắc A La 
Hán quả. Kế đó, Đại đức dắt Sư trở về yết kiến Đức Bồn Sư. Sau khi hai vị đệ tử đảnh 
lễ và ngồi xuống, Đức Bổn Sư hỏi Đại đức những câu hàn huyên thông thường rồi 
Đức Bồn Sư hỏi Đại đức rằng: 


- Nầy Sãiiputta! Học trò mới của ông có dễ dạy không? 


- Bạch Ngài, ông ta rất mềm mỏng, dễ dạy. Ông ta không hề tỏ ra nóng giận mỗi 
khi bị chỉ trích dâu là phạm lôi nhỏ nhen chút ít. 


- Này Sãriputta, nêu được những người như vậy theo xin ông tế độ, thì ông sẽ 
thâu nhận bao nhiêu cho xuât gia. 


Một hôm nọ, chư Tỳ khưu câu hội trong giảng đường, đưa ra luận đề như vây: 
“Tiếng đồn Đại đức Sãriputta là người biết ghi ơn và biết đền ơn. Sau khi nhớ lại sự 
hỗ trợ của ông Bà la môn nghèo, dầu chỉ một vá thực phẩm, cũng chịu khó tế độ cho 
ông ta xuất gia. Đại đức Rãdha cũng là người giỏi chịu đựng, uốn nắn, mới gặp được 
thầy khéo dạy dỗ như thế”. 


Khi Đức Bốn Sư ngự đến giảng đường, nghe chư Tỳ khưu bạch lại đề tài của 
cuộc luận đạo, Ngài phán răng: 
- Nây các Tỳ khưu, không phải bây giờ mới như thế đâu, trước kia Sãriputta 
cũng đã từng là người biệt ghi ơn và biệt đên ơn như thê rôi. 
Đoạn Ngài lại dẫn tích xưa, bắt đầu đọc kệ rằng: 
“Alinactttam nIssäya, 
Pahattha mahatI camn; 


Kosalam senasantuttham, 
Jrvagsgaham agahay!. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 105 


Evam nIssaya sampanno, 
Bhikkhu araddhavrriyo; 
Bhavayam kusalam dhammam, 
'Yogakkhemassa pattIyä; 
Papune anupubbena, 
SabbasamyoJanakkhayanui. ” 


“Nhờ phần chắn tâm dẫn đâu, 

Đại bính hoan hỷ phục thâu san hà. 
Sanh câm vua Kiêu Tát La, 

Phá tan quân địch bắt hòa chúa tôi. 
Cũng vậy phần chấn tâm ri, 

Tỳ khưu tỉnh tấn trau dồi thiện duyên, 
Chăm lo trì giới tham thiển, 

Nip Bàn tịch tịnh chứng liền chẳng sai. 
Bao nhiêu kiết sử dăng dai, 

Lân lượt cắt hết một hai chẳng côn ”. 


Kế đó, Đức Bồn Sư thuyết giảng rành mạch tích Bồn Sanh Phân Chân Tâm 
(Alinacitta Jãtaka), gồm có hai phân đoạn trên đây. Trong đó, con tượng chúa độc 
chiếc, đã đem con tượng con toàn sắc trắng của mình hiến tặng cho ông thợ mộc vì 
nhớ ơn người đã chữa lành vết thương nơi chân, chính là Đại đức Sãriputta đây vậy. 


Sau khi kế sự tích tiền thân Đại đức Sãriputta, Đức Bồn Sư lại đề cập đến Đại 
đức Radha. 


- Nây các Tỳ khưu, bất kế là Tỳ khưu nào, cũng nên noi gương dễ dạy của ông 
Rãdha đây mà bắt chước. Nếu được người trí thức chỉ rõ lỗi mình, không nên nóng 
giận trong lúc nhận lãnh những lời dạy dỗ. Phải xem người ban huấn từ như là bậc 
hướng đạo chỉ cho mình chỗ có hầm chôn giấu của cải vậy. 


Đai: 


“NidhTinamva pavattaram, 
'Yam passe vaJjadassinam; 
Niggayhavadim medhavim, 
Tadisam panditam bhaJe; 
TadIsam bhaJamãnassa, 
Seyyo hoti na pãp1yotI.” 

Dịch: 
“Gặp người hiện trí giải bày, 

Những điêu lâm lỗi sửa sai cho mình. 
Hãy nên cùng họ kết tình, 

Xem họ như bậc cao mỉnh chỉ đàng. 
Cho ta tìm thấy kho tàng, 

Gần hiên vô hại, lợi càng gia tăng”. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 106 


CHÚ GIẢI: 


Trong Päli, tiếng Nidhữnam nghĩa là: Những kho tảng bí mật, hay là những chỗ 
nào mà người đã đảo lên chôn giâu của cải, thường là những chỗ đựng đây vàng, bạc 
chăng hạn. 


Pavaffarzm: Người chỉ lỗi không khác nào người có lòng từ mẫn muốn tế độ 
những kẻ khốn cùng khỏi cảnh vất vả lầm than, bèn kêu: “Hãy lại đây, ta sẽ chỉ cho 
các người một lỗi sống an vui”, rồi dắt họ đến tận chỗ chôn của đề dành, lây tay chỉ và 
bảo họ: “Hãy lẫy của nây và sống an vui đi”. 


Vajjadassinzrn: (Người cho thấy lỗi). Có hai hạng Tỳ khưu ưa vạch lỗi của 
người khác. Một là hạng Tỳ khưu tiểu tâm tìm lỗi lầm sơ suất của Tỳ khưu bạn, để lên 
mặt khiển trách người ở giữa Tăng chúng. Hai là hạng Tỳ khưu có tâm bị mẫn, muốn 
tế độ người tăm tôi dốt nát, muốn dắt y đi lần đến chỗ sáng suốt, thông minh, giúp cho 
y tăng trưởng về mặt trí đức, cho nên mỗi việc lầm lỗi của y đều vạch ra cho y nhìn 
thấy để sửa chữa, ngõ hầu tiễn lên bậc trên, trở nên con người đạo hạnh gương mẫu, 
tiếng Vajjadassinam trong bài kệ chỉ hạng Tỳ khưu thứ hai nây vậy. 


Quả thật, ví như một người khốn cùng, gặp được người chỉ bảo: “Hãy lẫy của 
nây đi!”. Dâu cho người ây có dọa nạt, đánh đập anh ta chăng nữa, anh ta cũng không 
nóng giận mà còn vui thích là khác khi mà mắt anh ta nhận thây được chô chôn vàng. 


Cũng vậy, Tỳ khưu nào nhận thấy điều sơ suất lỗi lầm của mình bị vạch ra, 
không nên tỏ vẻ nóng giận trong khi được chỉ dạy. Trái lại, phải hết lòng hoan hỷ và 
phải yêu cầu như vây: “Bạch Ngài, ơn Ngài chỉ bảo thật rất trọng đại, xin Ngài hãy 
nhận làm Thầy Tiếp dẫn hoặc Thầy Tế độ của con mãi mãi, để ban thêm nhiều huấn 
từ giáo hóa cho con”. 


NiggayhavädF: (Là người phản đối, khiến trách). 


Như có một SỐ Thầy Tế độ (Hòa thượng) hoặc Thầy Tiếp. dẫn (Yết Ma) nhìn 
thấy các đệ tử sơ suất phạm lỗi, nhưng không dám nói ra vì cho rằng: “Ông nầy chăm 
lo hầu hạ ta đàng hoàng tử tế, phục vụ ta được nhiều việc, nhất là dâng nước rửa mặt, 
nếu ta vạch lỗi ông ta sợ e ông ta sẽ không hầu hạ ta nữa, như thế thì ta sẽ bị thiệt 
thòi”. Tỳ khưu nghĩ như vậy không đáng gọi là NiggayhavädI. VỊ ấy dung túng tội lỗi, 
như người xả rác trong giáo pháp nầy vậy. 


Còn vị thầy nào thấy đệ tử mình phạm lỗi như thế, mà chỉ dạy, nhắc nhở giới 
luật, có khi đe dọa đòi đuổi, bắt chịu hình phạt hoặc không cho ở trong chùa thì mới 
đáng gọi là NiggayhavädI. Cũng như câu kim ngôn của Đức Chánh Biến Tri có dạy 
rằng: “Nầy Änanda, việc đáng phản đối thì Như Lai khiển trách, cấm ngăn. Nầy 
Änanda, việc đáng ủng hộ thì Như Lai khích lệ, thúc đây”. (Niggayha niggayhãham, 
Ananda, vakkhämi; paggayha paggayhaãham Ananda vakkhämi. Yo sãro sothassafiti). 


Medhavim: Bực này có đầy đủ trí tuệ đã nếm được hương vị của Pháp Bảo. 
Tñdisam: Nên giao hảo, nương nhờ, học hỏi với bậc hiển trí như thế. 


Quả thật, vị đệ tử mà nương nhờ học hỏi với Giáo sư như vậy thì thâu hoạch 
được nhiêu lợi ích, không bao giờ phải chịu thiệt thòi, hoặc tăng thêm những điêu 
quây ác tai hại. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 107 


Thời pháp vừa dứt, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Đạo quả. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Dâu ơn nhỏ mọn cũng không quên, 
Đợi lúc lâm nguy mới đáp đền, 
Người trí tùy cơ mà ứng biến, 
Giúp cho bạn cũ được làm nên. 
Giữ tánh nhu hòa diệt nết sân, 
Một lòng cầu tiến, học chuyên cần, 
Càng mau thấy lỗi càng mau sửa, 


Thây đó, trò đây, thảy Thánh nhân. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC RÄDHA 
ki 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 108 


76. Hãy thân cận những bậc trí chỉ bảo các lỗi lầm của ta vì các 
vị ấy cũng như người phát hiện kho báu. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 109 


VI.2- Tích ÁC TĂNG 
(Assaqjipunabbasukavathu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 77) 
“Ovädeyyänusäseyya, “Những người hay khyên giải, 
Asabbhä ca niväraye; Cán ngăn điêu chăng phải, 
Satam hi so piyo hoti, Người sáng trí kính yêu 
Asatam hoti appiyotT”. Kẻ tôi thì trái lạt”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 
nhóm Tỳ khưu AssaJipunabbasuka (Ác Tăng). 


Câu chuyện của nhóm Tăng này đã phát khởi tại miền núi Kita. 


Tương truyền rằng: Họ là những Tỳ khưu quấy ác, không biết hồ thẹn tội lỗi, 
mặc dầu vị nảo cũng đã từng là đệ tử của hai vị Thượng Thinh Văn. Họ quy tụ được 
đồ chúng cũng quấy ác như họ, gồm có năm trăm Tỳ khưu cùng trú ngụ chung nhau, 
tự mình trồng hay bảo kẻ khác trồng hoa... sửa kiếng... Nói tóm lại là họ tạo nhiều 
việc tà hạnh, làm hư hỏng các gia đình thiện tín, để nhờ đó mà nuôi sống băng tứ vật 
dụng tà mạng. Họ chấp chứa các Tỳ khưu quấy ác như thế, còn những vị trong sạch 
thì bị họ đuôi đi, không cho ở (anãvãsam akamsu). 


Việc tác tệ của nhóm Tỳ khưu nây thấu đến tai Đức Thế Tôn. Để hành Tăng sự 
trục xuât (pabbãajaniyakammakarana) họ ra khỏi vùng cư trú, Đức Thây gọi hai vị 
Thượng Thinh Văn cùng với đoàn tùy tùng của các Ngài, đên phán bảo: 


- Này Sãriputta, các ông hãy ra đi... Hễ những ai không vâng lịnh các ông, thì 
các ông hãy cho đọc tuyên ngôn trục xuất họ. Còn những ai vâng lịnh thì ông hãy dạy 
dỗ nhắc nhở họ. Quả thật, đối với người dạy dỗ, nhắc nhở thì những kẻ thiểu trí không 
mấy gì yêu mến, nhưng những người sáng suốt thì lại kính yêu. 


Tiếp theo đó, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn răng: 

“Ovadeyyänusäseyya, 

Asabbhäa ca nIivaäraye; 

Satam hi so piyo hot, 

Asatam hoti appiyotI”. 

__ Người hay dạy dỗ khuyên răn, 

Tháy ai phạm lôi can ngăn tức thì. 

Người sáng trí kính yêu vì, 
Kẻ tồi, trải lại sân sỉ oán thù ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Tiếng Ovädeyya trên đây nghĩa là chỉ dạy về điều lỗi nào đã hoặc đang phạm. 
Còn tiếng asãseyya là chỉ dạy khuyên răn vê điều lỗi nào chưa phạm nhưng có thể 
phạm trong tương lai, và làm hạ phẩm giá của người phạm lỗi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 110 


Dạy dỗ người cách trực tiếp, lúc giáp mặt gọi là ovadati, còn dạy dỗ gián tiếp 
hoặc băng thơ, hoặc băng lời nói nhăn thì gọi là anusasati. 


Dạy dỗ chỉ một lần cũng gọi là ovadati, còn dạy dỗ theo cách dạy đi dạy lại 
nhiêu lân nôi tiệp thì dạy những lân sau gọi là anusäsat. 


Câu kệ đầu là nói về sự chỉ dạy bằng cả hai cách như đã giải trên. 

Asabbhã có nghĩa là ngăn cấm các bất thiện pháp và khuyến khích các thiện 
pháp. 

$afam: người sáng trí như thể, hằng được các bậc đại nhân, nhất là chư Phật 
mền yêu. 


Asafain: những người chưa giác ngộ chơn lý giải thoát, xuất gia chỉ có mục đích 
kiếm ăn để nuôi thân sống mà thôi cho nên đối với người dạy dỗ khuyên răn họ, họ trả 
lời trăng trợn như muốn xỉa xói vào mặt: “Sư không phải là Thầy Tế độ, không phải là 
Thầy Tiếp dẫn của chúng tôi, tại sao Sư lại muốn dạy chúng tôi?”; kẻ tối mê không ưa 
mà còn ghét người dạy dỗ như thế. 


& 


Đến cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà 
Hườn. 


Sau khi nhận lãnh huấn từ của Đức Bồn Sư, Đại đức Sãriputta cùng Đại đức 
Moggallãna ra đi đến dạy dỗ, nhắc nhở nhóm Tỳ khưu tà hạnh. Có một số nhận lãnh 
huấn từ giáo hóa, cải tà quy chánh, một SỐ tự động xin hoàn tục, còn một SỐ không 
nhận lỗi bị Tăng tụng tuyên ngôn trục xuất ra khỏi địa phương Kita. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Phẩm giá nhà sư chẳng giữ gìn, 
Làm điễu tà hạnh để mưu sinh, 
Biết nghe lời dạy còn yêu Phật, 
Ngoan cố thì theo hẳn thể tình... 


DỨT TÍCH ASSAJIPUNABBASUKA 
ko‡##4 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang LII 


77. Lời khuyên của bậc trí làm vui lòng người hiền và làm mắt 
lòng người ác. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 112 


VI.3- Tích ĐẠI ĐỨC SA NẶC 


(Channaftheravatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 78) 
Na bhaje pãpake mitte, “Đừng thân cận bạn ác, 
Na bhaje purisadhamec; Đừng thân kẻ tiêu nhân, 
Bhajcetha mitte kalyäne, Tìm bạn lành, hiệp tác, 
Bhajetha purisuttameti”. Gặp quân tử câu thân ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại đức Chamna (Sa Nặc). 


Tương truyện rằng: Đại đức có lần thốt ra lời mai mỉa hai vị Thượng Thỉnh Văn 
như sau: “Trong khi Thái tử, con đại vương ta phát nguyện xuât gia tu hành khô hạnh, 
thì Ngài ra đi chỉ có một mình, ta chăng thây có mặt nào khác. Thê mà, bây giờ có 
người đi đâu cũng tự xưng tên: Ta là SarTputta, ta là Moggallana. Chúng ta là Thượng 
Thủ Thinh Văn...”. 

Đức Bồn Sư được chư Tỳ khưu bạch lại Việc nầy, bẻn cho gọi Đại đức đến 
khuyên răn, dạy bảo. Đại đức nín nhịn được ba lân như vậy, nhưng sau đó lại vân mỉa 
mai hai vị Thượng Thủ Thĩnh Văn như trước. 

Trong khi đang mỉa mai như thế, lần thứ ba Đại đức bị Đức Bồn Sư đòi đến và 
phán dạy răng: 

- Nầy Chamna, hai Tỳ khưu ấy là Thượng Thinh Văn, chính là bậc đại trượng 


phu quân tử, là những bạn lành của ông. Ông nên thân cận giao kết với những bạn 
lành như thế. 


Nói rồi, Đức Bốn Sư nhân đó thuyết một thời pháp, Ngài kết luận bằng bài kệ 


nầy: 
“Na bhaJe papake mitte, 
Na bhaJe purisadhame; 
BhajJetha mitte kalyane, 


BhaJetha purisuttametI”. 


“Đừng thân cận bạn ác, ngu, 
Đừng gân gũi kẻ thất phu tục tăn. 

Chỉ nên kết nghĩa kim bằng, 
Với bậc hiển đức, trí năng hơn đời. 


Lê) 


bộ 
CHÚ GIẢI: 


Bài kệ trên đây có ý khuyên các Tỳ khưu không nên giao thiệp với hai hạng bạn 
ác: Một là bọn người truy hoan trong các bât thiện pháp, nhât là thân tà hạnh 
(kayaduccaritä) như hành động trộm cướp chăng hạn. Và hai là hạng đê tiện thâp hèn 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 113 


trong số hai mươi mốt hạng người không nên thân cận. Trái lại, những người lành, 
thuộc hạng trượng phu quân tử thì nên tìm đên mà câu thân giao kết. 


& 


Sau thời pháp, có nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả. 


Đại đức Channa mặc dù nghe được huấn từ, sau đó cũng vẫn còn tiếp tục mỉa 
mai, nhiếc móc các Tỳ khưu. Chư Tăng lại bạch lên Đức Thế Tôn việc làm khiếm nhã 
nầy. Đức Thầy phán rằng: “Nầy các Tỳ khưu, trong lúc Như Lai còn tại thế, các ông 
không thể nào bắt buộc Chamna vâng giữ điều học được. Ráng chờ khi Như Lai Níp 
Bàn rồi, các ông sẽ dạy dỗ ông ta”. 


Và khi Ngài sắp Níp Bàn, nghe Đại đức Ãnanda bạch hỏi: 
- Bạch Ngài, chúng con phải dùng pháp nào đề cảm hóa Đại đức Channa? 
Ngài dạy rằng: 


- Này Ananda, hãy dùng hình phạt Phạm Đàn (Brahmadanda) một cách phạm tội 
là tuyệt giao, không tiêp xúc chuyện trò chi với vị Sư phạm tội cả, mà phạt Tỳ khưu 
Channa. 


Trong lúc Đức Bổn Sư Níp Bàn, vừa nghe tiếng Đại đức Änanda đã tuyên bố 
phạt Phạm Đàn mình, Đại đức Channa đang buồn khổ phải ngất xỉu đến ba lân, tỉnh 
lại thì kêu than: 


- Bạch các Ngài, xin đừng hủy diệt. 


Sau khi hối ngộ không bao lâu, Đại đức thực hành tròn đủ Phạm hạnh nên đắc 
quả A La Hán với Tuệ phân tích. 


g 
Dịch Giả Cần Đề 


Thép còn bị lửa đốt mêm thay, 
Sa Nặc đành thua một phép nây, 
Phật tại, phạm hình chưa đúng lúc, 
Nhân sanh, nghiệp quả phải chờ ngày. 
Võ đòn tâm lý, sao mà nặng, 
Bài học ưa sâu, nghĩ cũng hay, 
Cải bịnh cổng cao vừa trị đút, 
Thì ngôi La Hản đã phô bày. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC CHANNA 
#4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 114 


__^ 
Z/2È 
2772 


78. Đừng nên thân cận với người ác độc và người hèn hạ. 
Hãy thân cận với người bạn đức hạnh và người bạn cao thượng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 115 


VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA 
(Mahäkappinattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 79) 
“DhammapIti sukham seti, “Các pháp hỷ thánh thơi, 
Vippasannena cetasäã; Với tâm tư thuân khiết, : 
Ariyappavedite đhamme, Nghe pháp Thánh nhân thuyết, 
Sadäã ramatfi panditoti”. Người trí mãi vui chơi”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức MahakappIna (Ma Ha Kiêp Tân Na). 

Và đây là sự tích kế theo thứ lớp. 

Tương truyền rằng: Từ thời quá khứ, Đại đức Mahãkappina đã từng cúng dường, 
rôi phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara. Trong thời gian phiêu lưu trong 
vòng luân hôi, có kiêp Đại đức tái sanh vào gia tộc ông trưởng đoàn thợ dệt, trong một 
khu phô dệt cách thành BãranasI không bao xa. 

Vào thời ấy, có một ngàn vị Độc Giác Phật, sau khi trú ở miền Tuyết Sơn đã tám 
tháng, các Ngài đên thành Bãranasi đê tìm nơi an cư trong bôn tháng mùa mưa. Các 
Ngài dừng chân tại một địa điểm cách thành Baränasi không xa, cử tám vị đi yết kiến 
quốc vương đề xin nhân công đến xây cất chỗ ngụ cho các Ngài. 


Bấy giờ, nhằm lúc Đức vua đang bận tô chức cuộc lễ gieo mạ. Khi nghe quan 
hầu báo tin có chư Phật Độc Giác ngự đến, quốc vương lâm triều và phán hỏi cho rõ 
mục đích của cuộc tiếp xúc nây. 


- Bạch chư Đại đức, trẫm không thể chuẩn nhận lời xin của chư Đại đức bởi vì 
sáng mai trâm sẽ cử hành cuộc lễ gieo mạ kéo dài cả ba ngày đêm liên. 


Phán rồi, quốc vương trở vào hoàng cung không mời thỉnh chư Phật Độc Giác 
cúng dường vật thực chi cả. Các Ngài đành ra khỏi thành, tính thâm: “Chúng ta sẽ đên 
một làng khác”. 


Ngay trong lúc ấy, bà vợ của ông trưởng đoàn thợ dệt đang đi vào thành 
BaranasT vì một chút việc cân. Gặp chư Phật Độc Giác, bà đảnh lễ xong, bạch hỏi: 


- Bạch chư Đại đức, sao các Ngài đến trễ quá vậy? 

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, người nữ có đầy đủ đức tin và trí tuệ ấy 
mới thỉnh câu: 

- Bạch chư Đại đức, con xIn thỉnh các Ngài sáng mai đến thọ bát tại nhà con. 

- Nầy cô, chư Tăng chúng tôi đông lắm. 

- Bạch chư Đại đức, các Ngài có tất cả bao nhiêu? 


- Độ một ngàn vị cô ạ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 116 


- Bạch chư Đại đức, trong làng có một ngàn gia tộc, mỗi nhà sẽ lo để bát một vị. 
Các Ngài hãy nhận thọ bát trước, rôi con sẽ lo liệu việc cất liêu cốc, chỗ ngụ đề cúng 
dường các Ngài sau. 
Chư Phật Độc Giác bèn nhận lời. Bà tín nữ đi vào làng, cất tiếng kêu gọi rằng: 
“Tôi đã gặp độ ngàn vị Phật Độc Giác và đã cung thỉnh Ngài, vậy quý vị hãy lo sắp 
đặt chỗ ngôi, nâu sẵn cơm cháo...”. Sau đó dựng lên một trang trại ở ngay giữa làng, 
trải lót tọa cụ đảng hoàng và qua ngày mai họ thỉnh chư Phật Độc Giác an tọa, rôi 
dâng cúng vật thực ngon quý. Sau khi các Ngài dùng xong bữa, bà tín nữ dắt tất cả nữ 
nhân trong làng cùng đi với mình đến đảnh lễ chư Phật Độc Giác và thỉnh các Ngài 
chấp nhận ở lại nơi đó an cư mùa mưa ba tháng. 


Kê đó, bà tín nữ vào làng, cât tiêng kêu gọi răng: 


- Nây các người ơi! Mỗi nhà hãy đơn cử một người nam, đem theo búa rìu vào 
rừng đôn cây làm vật liệu mang về đặng kiên tạo chô ngụ cho chư Đại đức. 


Dân chúng trong làng theo lời của bà tín nữ, mỗi nhà đưa ra một nam nhân, hiệp 
lực công tác dựng lên ngàn thảo am (pannasãlä) có đủ chỗ hành đạo và nghỉ ngơi. Đến 
gần ngày an cư, các chủ nhà của những thảo xá tranh nhau cung thỉnh chư Phật Độc 
Giác và hứa hẹn: “Tôi nguyện sẽ hộ độ Ngài tử tế đàng hoàng”. Nhà nào thỉnh được 
vị Phật nào ở thảo xá của mình thì lo hộ độ vị đó. Đến khi mãn hạ, mỗi nhà đều nhắc 
vị Phật của mình may y và dâng mỗi vị một xấp vải may y đáng giá một ngàn đồng. 


Sau khi mãn mùa an cư, chư Phật Độc Giác tụng kinh phúc chúc cho các thí chủ 
xong, thì từ giã ra đi. Còn dân chúng trong làng nhờ tạo phước này, đến khi chết siêu 
sanh lên cõi trời Đao Lợi (Tãvatimsa) mệnh danh là thiên chúng (Ganadevaputta), 
hưởng lộc trời. Đến thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Kassapa, họ cùng tái sanh vào những 
gia đình Trưởng giả trong thành Bãranasi, ông đoàn trưởng thợ dệt tái sanh làm con 
trai của ông Đại Trưởng giả trong thành, bà vợ của ông lại là một tiêu thư con của một 
Đại Trưởng giả khác. Tất cả các bà vợ của ông thợ dệt cũng là các tiêu thư của các 
nhà Trưởng giả và khi khôn lớn họ lại tái hợp với nhau như thuở trước. 


Một hôm, dân chúng cùng rủ nhau vào tịnh xá nghe thuyết pháp. Khi nghe nói: 
“Có Đức Bôn Sư thuyêệt pháp”, tât cả Trưởng giả đông thanh: “Chúng ta hãy đi nghe 
pháp”. và dắt luôn vợ đi vào tịnh xá. 


Lúc họ đến giữa vườn chùa thì trời đồ mưa. Những ai có người quen thuộc hoặc 
là thân quyến của các vị Sa di... thì chạy vào đụt mưa trong cốc của các vị ấy. Còn 
những ai không có người quen thì không biết chạy đâu, đành đứng y giữa sân tịnh xá 
mà chỊu trận. 

Khi ấy, ông Đại Trưởng giả nói với họ rằng: “Quý vị hãy nhìn xem thảm trạng 
của chúng ta! Là con nhà danh giá cả, mà phải chịu cái cảnh xấu hồ như vầy. Thưa 
quý vị, bây giờ ta phải tính sao?”. 

- Chúng ta sở dĩ gặp phải tình cảnh như vây là do thiếu chỗ thân thiện có thể 
nương nhờ. Vậy chúng ta nên bỏ tiền ra chung đậu lại mà cất lên một ngôi chánh điện 
(parivena). 


- Lành thay, thưa quí vị. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 117 


Ông Đại Trưởng giả bỏ ra ngàn đồng vàng, kỳ dư đều bỏ ra năm trăm đồng vàng 
cho môi vị, còn các nữ nhân thì cũng bỏ ra mỗi người hai trăm năm mươi đồng vàng 
đề hùn vào. Khi góp được số tiền lớn ấy, họ khởi công xây cất một chánh điện mệnh 
danh là Đại Giảng Đường (Mahãparivena), gôm cả ngàn cái nóc để cúng dường đến 
chư Tăng có Đức Bồn Sư là tọa chủ. Công trình kiến trúc đồ sộ quá, phí tôn rất nhiều, 
thành ra số tiền góp được khi trước không đủ, họ phải góp thêm hai lần phân nửa như 
vậy nữa. 


_ Ngày khánh thành ngôi Giảng Đường Trùng Các nây, họ cung thỉnh Đức Bồn Sư 
đên chứng minh cuộc đại lê Trai Tăng suôt bảy ngày, và lúc sắp kêt thúc đại lê, họ lại 
cúng dường y đên hai muôn vị Tỳ khưu. 


Vợ của Đại Trưởng giả không chịu đồng hưởng phước như mọi người, mà định 
sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra công đức tối thăng hơn: “Ta sẽ cúng dường đến 
Đức Bồn sư”. Nghĩ như vậy, bà lây một đóa hoa Anoja (Hoàng Hoa), gói trong một 
khăn choàng có màu như hoa Anoja trị giá một trăm ngàn đồng vàng, chờ khi Đức 
Bồn Sư sắp tụng kinh phúc chúc, bà dâng y cùng hoa đến Ngài, đặt tâm y choàng quý 
giá dưới chân Đức Phật, bà phát nguyện: “Bạch Ngài, xin cho con tái sanh trong cảnh 
giới nào, cũng được thân thể sáng màu vàng cam như sắc Hoàng Hoa (AnoJa) đây 
vậy, và xin cho con được mang tên là AnoJa (Hoàng Hoa) nữa”. 


Đức Phật phúc chúc: “Chúc con được mãn nguyện”. Tất cả những gia trưởng 
trên đây sống tủy theo tuổi thọ, sau khi mạng chung đều thọ sanh về Thiên giới. Đến 
thời Đức Phật hiện tại, ông Đại Trưởng giả thời trước, từ cõi trời tái sanh vào hoàng 
tộc, tại thành Kukkutavati (Hùng Kê), đến tuổi trưởng thành thì được tôn vương, ngự 
hiệu là Đức vua MahäkappIna. Các Trưởng giả xưa kia cũng tái sanh vào cõi người, 
trong những gia tộc đại thần cả. Bà Đại Trưởng giả thì tái sanh vào hoảng tộc trong 
thành Tayala, xứ Madda, được song thân đặt tên là công chúa Anoja (Hoàng Hoa), vì 
toàn thân công chúa có ánh sắc vàng cam như bông Anoja vậy. Các bà Trưởng giả kia 
cũng đều sanh vào các gia tộc quyền quý, đến khi trưởng thành lại kết hôn với những 
công tử con quan trong triều vua Mahäkappina, theo đúng như quan hệ từ trước. Còn 
công chúa Anoja thì được hoàng đế Mahãkappina rước về làm Hoàng hậu trong triều. 


Tất cả những quý tộc nây đều giàu sang ngang hàng với quốc vương. Khi nào 
quốc vương vận triều phục, điểm trang lộng lẫy, cỡi voi ngự đi du ngoạn, thì họ cũng 
xuất hành đi theo chung thể, chứ không chịu kém. Còn quốc vương cỡi ngựa hoặc 
ngôi xe thì họ cũng cỡi ngựa hoặc ngồi xe mà đi như quốc vương. Họ được vinh hiển 
đồng đăng như vậy là do nhờ hưởng quả của những phước lành mà họ đã tạo dựng 
chung một lượt với nhau. 


Quốc vương có năm con tuấn mã tên là Bala (Lực), Balavähana (Lực Tải), 
Puppha (Hoa), Pupphavahana (Hoa Tải) và Supatta (Thiện Đạ0. Quốc vương chỉ cỡi 
con Supaffa, còn bốn con thì giao cho những sứ giả của vua cỡi để đi săn tin. Mỗi 
sáng quốc vương đãi đăng các vương sứ ăn uông xong TÔI, phán bảo họ: “Chư khanh 
hãy đi, trải qua độ hai ba do tuần để nghe ngóng, dò hỏi: Khi biết rõ có Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng ra đời thì mang phúc tín vê cho quả nhân”. 
Bốn vị vương sứ theo bốn cửa thành ra đi bốn hướng, trải qua hai ba do tuần 
chăng băt được tin lành, bèn trở về triệu. 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 118 


Một hôm, Đức vua cỡi con tuấn mã Supatta cùng với ngàn quan đại thần hộ giá, 
xuât thành du ngoạn, bông thây năm trăm người lái buôn dạn dày sương gió, đang đi 
vào thành, quôc vương nghĩ thâm: “Những người lái buôn nây có vẻ mệt mỏi phong 
trân vì đi đường xa. Trâm sẽ hỏi thăm họ, may ra nghe được tin lành nào chăng?”. 
Quôc vương cho đòi đoàn lái buôn đên và phán hỏi: 

- Các người từ đâu đến đây? 

- Tâu Đại vương, cách đây độ một trăm hai mươi do tuần, có một kinh thành tên 
là Savatthr. Chúng tôi từ đó đên đây. 

- Trong xứ đó của các người, có tin lành gì phát sanh lên chăng? 

- Tâu Đại vương! Chắng có tin lành chi khác ngoài cái tin Đức Chánh Biến Tri 
đã giáng thê. 

Vừa nghe tới đó, long thê tràn đầy năm thứ phỉ lạc, quốc vương không suy tính 
được gì cả, một chập sau mới phán hỏi răng: “Các khanh nói sao?”. 

- Tâu Đại vương, Đức Phật đã giáng thé. 


Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba quốc vương cũng ngơ ngân vì quá vui mừng trong 
chôc lát như thê. Lân thứ tư, quôc vương lại phán hỏi: “Các khanh nói chỉ?”. 


LÊT) 


Khi nghe trả lời: “Tâu Đại vương! Đức Phật đã giáng thế”, quốc vương phán 


răng: 
- Này chư khanh, trầm sẽ ân thưởng chư khanh một trăm ngàn đồng. 
Phán rồi quốc vương lại hỏi tiếp: 
- Về sau còn có tin lành nào khác nữa chăng, các khanh? 
- Tâu Đại vương! Đức Pháp đã giáng thế. 


Nghe tin này, Đức vua cũng ngây ngất trong chốc lát ba lần như trước. Đến khi 
nghe câu: “Đức Pháp đã giáng thế” lần thứ tư, Đức vua cũng hứa: “Trẫm sẽ ân thưởng 
chư khanh một trăm ngàn đồng”. Hứa xong, Đức vua lại phán hỏi: 


- Về sau, có tin lành nào khác nữa không? 
- Tâu Đại vương, Đức Tăng đã giáng thế. 


Nghe vậy, Đức vua cũng ngây ngất vì vui mừng trong chốc lát như ba lân trước. 
Và lần thứ tư khi nghe câu: “Đức Tăng đã giáng thế”, Đức vua cũng tuyên bố sẽ ân 
thưởng một trăm ngàn đồng vàng cho đoàn thương buôn báo tin lành đến Ngài. 


Đoạn Đức vua đưa mắt nhìn ngàn quan đại thần tùy giá hỏi rằng: “Chư hiền 
khanh, sẽ làm gì?”. 


- Tâu Bệ hạ, chăng hay Bệ hạ định làm gì? 


- Nây chư khanh! Bây giờ đã biết tin lành Đức Phật đã giáng thế, Đức Pháp đã 
giáng thế, Đức Tăng đã giáng thế, quả nhân sẽ không thối chuyền, nhất định sẽ tìm 
đến Đức Thế Tôn đê xin xuất gia với Ngài. 


- Tâu Bệ hạ! Chúng tôi cũng sẽ xuất gia chung với Bệ hạ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 119 


Quốc vương khiến quan hầu lấy vàng lá, thảo tín thơ trao cho những lái buôn và 
dặn rằng: 


- Chư khanh về triều trao tín thơ nầy đến Hoàng hậu Anoja, Hoàng hậu sẽ ban 
thưởng cho các khanh ba trăm ngàn đồng vàng. Khi ấy, chư khanh hãy tâu với Hoàng 
hậu như vây: “Quốc vương truyền ngôi và giao phó giang san đề nghiệp về tay Hoàng 
hậu. Vậy Hoàng hậu hãy tùy nghi sử dụng”. Nếu Hoàng hậu có hỏi chư khanh: 
“Hoàng thượng bây giờ ngự ở đâu?”, thì chư khanh nên cho biết rằng: Ngài tuyên bố: 
“Trẫm sẽ đi tìm Đức Bồn Sư đề xuất gia”, và Ngài đã đi rồi. 

Còn ngàn quan đại thần cũng thảo thơ, mỗi vị đều báo tin cho vợ mình như thế 
cả. 

Sau khi lái buôn từ biệt rồi, quốc vương lập tức lên đường tầm sư học đạo cùng 
với ngàn viên đại thần tùy tùng. Ngày ây, lúc sáng tỉnh sương, trong khi Đức Bồn Sư 
quán sát thế gian, Ngài trông thấy quôc vương MahakappIna cùng với đoàn hộ giá. 
Quán thêm nữa, Ngài biết rõ rằng: Đức vua Mahãkappina khi nghe đoàn lái buôn báo 
tin đã có Tam Bảo giáng thế thì ban thưởng cho họ ba trăm ngàn đồng vàng, rồi rời bỏ 
ngai vàng, dắt theo ngàn quan đại thần đi tìm Như Lai để xuất gia hành đạo. Ngày 
mai, Đức vua sẽ đến đây xuất gia, sẽ đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích một lượt 
với ngàn quan tùy tùng. Như Lai sẽ đón tiếp để tế độ Đức vua. 


Qua hôm sau, cũng như vị Chuyển Luân Vương ngự đón đường một vị thôn 
trưởng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát, một mình vượt qua quãng đường một trăm hai 
mươi do tuần, đi về hướng có quốc vương, đến ngồi tại bờ sông Candabhaga (Nguyệt 
Phần), dưới gốc cây đa và phóng tỏa ra hào quang lục sắc. 


Còn quốc vương đang ổi tìm Đức Phật, đến một con sông, bèn hỏi quan tùy 
tùng: 

- Con sông này tên chỉ? 

- Tâu Bệ hạ! Đây là sông Aravacchi. 

- Sông này sâu rộng thế nào vậy chư khanh? 

- Tâu Bệ hạ, bề sâu của nó là một dặm, bề rộng là hai dặm (gävuta). 

- Nơi đây có thuyên bè chi để qua sông chăng? 

- Tâu Bệ hạ, không có. 


Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè... quốc vương khẩn thầm răng: “Vì 
chúng tôi nhận thấy sự sanh dắt dẫn đến sự Ø1à, SỰ già dắt dẫn đến sự chết, nên bá 
quan đã một lòng cùng trẫm ra đi để tìm Tam Bảo. Do nhờ oai lực của Tam Bảo, xin 
cho nước sông này hãy đừng giống như nước”. 


Sau khi suy tư đến Hồng Ân Tam Bảo, quốc vương bắt đầu tưởng niệm: 

“Itipiso Bhagavã Araham Sammäsambuddhoti”. (Ngài là Đức Thế Tôn, bậc 

ứng Cúng, Đức Chánh Biến Tri...) chú tâm giữ vững đề mục Niệm Phật, quốc vương 

với đoàn tùy tùng ngồi trên lưng cả ngàn con ngựa, lướt trên mặt nước mà qua sông. 

Những con tuần mã vó câu dồn dập như chạy trên mặt đá, đầu móng chân không bị 
thắm ướt chút nào cả. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 120 


Qua khỏi con sông nây, quốc vương đi trước lại gặp một con sông khác, liền 
phán hỏi: 

- Sông nầy tên chỉ? 

- Tâu Bệ hạ, nó tên là Nï|avahanä (Thanh Sắc Cấp Thủy Hài). 

- Nó sâu, rộng bao nhiêu? 

- Tâu Bệ hạ, bê sâu cũng như bề rộng của nó là nửa do tuần. 


Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè để qua sông. Quốc vương cũng khấn 
nguyện như lần trước, nhưng với con sông nầy quốc vương tưởng niệm câu 
“Svakkhãto bhagavatä dhammoti” (Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng...). Chú 
tâm giữ vững đề mục Niệm Pháp, quốc vương phóng ngựa vượt qua sông an toàn. 


Nhưng vượt qua sông nây rôi, quôc vương lại gặp một con sông khác nữa, lại 
phán hỏi các quan: 


- Sông nầy tên chỉ? 

- Tâu Bệ hạ, tên nó là Candabhãga (Nguyệt Phần). 
- Bề sâu và rộng của nó là bao nhiêu? 

- Bề sâu và rộng của nó là một do tuần. 


Trong lúc bá quan nhìn kiếm thuyền bẻ quốc vương cũng khẩn nguyện như 
trước, nhưng với con sông này, quốc vương khẩn nguyện, niệm tưởng Ân Đức Tăng 
“SupatIpanno bhagavato savakasanghoti” (Tăng là các Bậc Thinh Văn đệ tử Phật đã 
tu hành đúng theo Chánh pháp). Chú tâm giữ vững đề mục Niệm Tăng, quốc vương 
vượt sông an toàn. 


Qua sông rồi, quốc vương tiếp tục hành trình đi mãi đi mãi, cho đến khi trông 
thấy những tia hào quang sáu màu từ kim thân của Đức Bồn Sư phóng ra. Toàn cả cây 
đa, chỗ Đức Bồn Sư ngự, những cành lá và rễ phụ đều lóng lánh y như bằng vàng 
ròng. Quốc vương nghĩ thầm: “Trẫm chưa từng thấy ánh sáng rực rỡ dường này bao 
giờ. Nó không phải là của mặt trăng, mặt trời, hay chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, Long vương, Kim sí điều... hoặc của ai khác nữa. Trên đường đi tầm sư học 
đạo chắc là trằm được gặp Đức Phật Tổ Gotama bây giờ đây”. 


Quốc vương bèn xuống ngựa, hạ mình nương theo ánh hào quang mà đến gần 
Đức Bồn Sư. Như người lặn trong hồ nước thơm, mát mẻ (manosilärasa), quốc vương 
đến bên trong vùng hào quang của Đức Phật, đảnh lễ ra mắt Đức Bồn Sư xong tồi, 
ngôi xuống một bên cùng với một ngàn cận thần. 


Đức Bồn Sư thuyết tuần tự Pháp (Anupubbikathä), đến cuối thời pháp, quốc 
vương cùng đoàn tùy tùng đều đắc quả Tu Đà Hườn. Khi ấy, tất cả đồng đứng dậy, 
ngỏ lời xin xuất gia. 

Đức Bồn Sư tự vấn: “Những thiện gia tử quí tộc này có y bát do thần thông lực 
được chăng?”. Khi quán xét, Ngài thấy răng: “Những thiện gia tử nầy đã có cúng 
dường một ngàn lá y đến ngàn vị Độc Giác Phật, và trong thời Đức Chánh Biến Tri 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 121 


Kassapa đã cúng dường hai muôn lá y. đến hai muôn Tăng chúng. Không có chỉ lạ, 
nêu có y bát phát sanh đên cho họ do thân thông lực”. 


Biết rõ như thế, Đức Bồn Sư đưa tay phải ra, phán rằng: “Thiện lai Tỳ khưu! 
(Hãy đến đây hỡi chư Tỳ khưu!) Hãy thực hành Phạm hạnh cho chơn chánh, ngõ hầu 
chấm dứt mọi nỗi khô đau”. 

Ngay khi ấy, những Tỳ khưu mới nầy có đầy đủ tám món vật tùy thân, có hình 
dáng trang nghiêm như những VỊ Đại đức hằng trăm tuôi hạ, đồng bay bồng lên hư 
không, đáp xuống đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi ngồi yên nơi đó. 


Nói về các thương khách, về đến kinh đô vào triều kiến Hoàng hậu, báo tin rằng 
mình có mang lời ủy thác của Đức vua, khi được Hoàng hậu truyên lịnh: “Hãy vào!”, 
họ bèn vào triêu bái tung hô xong, đứng nép qua một bên. 

Khi ấy, Hoàng hậu phán hỏi họ: “Chư khanh đến có việc chi cần yêu?”. 

- Chúng tôi được lịnh quốc vương phái về tiếp kiến Hoàng hậu ban cho chúng tôi 
ba trăm ngàn đông. 

- Chư khanh xin sao nhiều quá vậy? Chắng hay chư khanh đã làm điều chi khiến 
Hoàng thượng phát tâm trong sạch đôi với chư khanh, mới ban thưởng cho chư khanh 
sô tiên to lớn như thê ây? 

- Tâu Hoàng hậu, chúng tôi chăng có làm điều chi khác ngoài việc báo một tin 
lành đên quôc vương biệt. 

- Chư khanh báo tin lành ấy đến cho ta nghe được chăng? 

- Tâu Hoàng hậu, được. 

- Thế thì chư khanh hãy nói đi. 

- Tâu Hoàng hậu, Đức Phật đã giáng thé. 


Nghe được tin này, từ lần thứ nhất đến lân thứ ba, cả ba lần ngọc thê tràn đầy phỉ 
lạc, Hoàng hậu không còn tưởng nghĩ điều chi được nữa. Khi nghe tiếng Đức Phật 
(Buddho) lần thứ tư, Hoàng hậu mới phán hỏi: “Chư khanh, nghe câu nầy hoàng 
thượng đã ban thưởng bao nhiêu?”. 


- Tâu Hoàng hậu, một trăm ngàn. 


- Chư khanh, nghe được tin lành như thế mà hoàng thượng chỉ ban cho chư 
khanh có một trăm ngàn, như thế thì không xứng đáng. Quả thật, ta sẽ ban tặng cho 
chư khanh món quà nhỏ mọn của ta là ba trăm ngàn đồng. Chư khanh còn báo tin gì 
khác cho hoảng thượng biết nữa chăng? 


Các thương khách lần lượt tâu cho Hoàng hậu biết hai tin lành khác: '““Tâu Hoàng 
hậu, Đức Pháp đã giáng thê”, “Tâu Hoàng hậu, Đức Tăng đã giáng thê”. 


Cũng như lần đầu, long thể Hoàng hậu biết hai tin lành ấy, cả ba lần đều ngắn 
ngơ. Nghe đến lần thứ tư, Hoàng hậu tinh trí, khiến ban thưởng cho các thương khách 
hai lần, mỗi lần ba trăm ngàn đồng vàng nữa. Thế là các nhà đem tin báo tiệp được 
lãnh tất cả là một triệu hai trăm ngàn đồng vàng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 122 


Sau đó, Hoàng hậu phán hỏi các thương khách: 

- Này chư khanh, hiện giờ Hoàng thượng đang ở đâu? 

- Tâu Hoàng hậu, Hoàng thượng có nói: “Trẫm sẽ đến xuất gia nơi Đức Phật”, và 
Ngài đã lên đường. 

- Thế Hoàng thượng có nhắn lời gì cho ta? 

- Ngài dặn tâu lại rằng: Tất cả quyền tước của Ngài, Ngài giao phó cho Hoàng 
hậu toàn quyên sử dụng, răng Hoàng hậu hãy thừa hưởng vương vị tùy theo sở thích. 

- Nây chư khanh, còn các quan cận thần đi đâu? 

- Tâu Hoàng hậu, bá quan cũng có nói: “Chúng tôi sẽ xuất gia theo cùng với Đức 
vua”, và cũng ra ổi cả rôi. 

Hoàng hậu cho triệu tập các mệnh phụ phu nhân của ngàn vị đại thần và phán 
hỏi răng: 

- Chư tỉ muội, chồng của các chị em đã nói: “Chúng ta sẽ đi xuất gia với quốc 
vương”, và đã ra đi. Vậy các chị em tính làm sao đây? 

- Tâu Hoàng hậu, các ông ấy có nhắn lời gì cho chúng tôi chăng? 

- Các chị em, Hoàng thượng cùng các ông ấy, nghe nói là giao hết sự sản của 
mình lại cho chị em, bảo chị em cứ tha hô hưởng thụ đi. 

- Tâu Hoàng hậu, chẳng hay giờ đây Hoàng hậu tính sao? 

: Nây chị em, khi Hoàng thượng đang đứng ngoài đường, nghe được tin lành 
nầy, đã xuất ra ba trăm ngàn đông để cúng dường Tam Bảo, rồi từ bỏ giang san sự 
nghiệp như thế, như người nhồ bỏ nước bọt. Ngài tuyên bố: “Trẫm sẽ đi xuất gia”, và 
đã ra đi. Còn ta, khi nghe tin lành Tam Bảo đã khởi hiện, ta cũng đã cúng dường Tam 
Bảo chín trăm ngàn đồng. Quốc vương đã từ bỏ vương vị, xả phú cầu bần thì ta cũng 
nên xả phú cầu bân, chứ ai lại quỳ gối xuống đất, hả miệng liễm lại nước bọt của quộc 
vương đã nhỏ bỏ hay sao? Ta không cần vương vị làm chi, ta cũng sẽ đi tìm Đức Bốn 
Sư mà xin xuất gia hành đạo. 

- Tâu Hoàng hậu, chị em chúng tôi cũng sẽ đi xuất gia một lượt với Hoàng hậu. 

- Nếu được vậy thì quý lắm chị em ạ. 

- Tâu Hoàng hậu, được lắm. 

Sau khi cho thắng ngàn chiếc xe, Hoàng hậu đích thân ngự lên một chiếc, cùng 
với các mệnh phụ phu nhân khởi hành, rời bỏ kinh đô. 

Dọc đường, Hoàng hậu thấy con sông thứ nhứt, cũng đã phán hỏi như quốc 


vương lúc trước. Khi đã nghe rõ tự sự, Hoàng hậu khiến các phu nhân tìm xem quốc 
vương đã đi về ngả nào. 


- Tâu Hoàng hậu, chúng tôi không thấy dẫu chân của những tuấn mã đâu cả. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 123 


Nghe vậy, Hoàng hậu đoán rằng: “Có lẽ hoàng thượng đã phát nguyện, đem cả 
tầm chân thành ra đi tâm câu Tam Bảo, cho nên đã đi trót lọt”. Nay ta cũng ra đi tâm 
câu Tam Bảo. Xin nhờ oal lực Tam Bảo mà nước sông nây không giông như nước 
thường. 


Chú tâm niệm ân đức Tam Bảo, Hoàng hậu ra lịnh cho một ngàn chiêc xe vượt 
qua sông. Mặt nước khi ây đặc cứng như mặt đá băng, các vành bánh xe lăn qua 
không dính chút nước nào cả. 


Cũng bằng cách ấy, mà đoàn xe lữ hành vượt qua hai con sông kia. Đức Bồn Sư 
biệt răng Hoàng hậu và các phu nhân sắp đên, bèn khiên cho những Tỳ khưu đang 
ngôi gân bên Ngài biên mât hình dạng. 


Đoàn phụ nữ quý tộc đang đi, bỗng thấy những tia ánh sáng từ kim thân Đức 
Phật phóng ra, cũng có ý nghĩ như quốc vương lúc trước, bèn đến đảnh lễ Ngài rồi 
đứng nép qua một bên. 


- Bạch Ngài, Đức vua Mahäkappina đã ra đi để tìm Ngài. Theo chúng con tưởng, 
chắc có lẽ Đức vua đã đên đây rôi. Vậy nhờ Ngài từ bị chỉ giùm chúng con biệt, hiện 
giờ Đức vua ở đầu? 

- Các bà hãy ngồi xuống đây đi, rồi ta sẽ chỉ cho thấy Đức vua. 


~ 


Tất cả phụ nữ quý tộc đều hài lòng, ngồi xuống vừa thầm nghĩ: ` HIẾU lời Ngài 
nói, chúng tôi ngồi nơi đây, rồi thì sẽ được gặp mặt các đấng lang quân”. 


Đức Bồn Sư bắt đầu thuyết tuần tự pháp, nghe dứt thời pháp, Hoàng hậu Anoja 
cùng đoàn mệnh phụ thảy đêu chứng đặc Tu Đà Hườn quả. 


Đại đức Mahäkappina ngồi nghe thời pháp của Đức Bồn Sư thuyết đề tiếp độ các 
nữ nhân ây thì lại chứng đặc A La Hán quả cùng với Tuệ phân tích, cùng với ngàn vị 
Tỳ khưu tùy tùng chứng đạt như thê. 


Ngay sát na ấy, Đức Bồn Sư khiến cho các nữ nhân được thấy chư Tỳ khưu đã 
đắc A La Hán quả (Người ta cho răng: Lúc các mệnh phụ vừa đến mà gặp mặt ngay 
chồng mình cạo tóc, đắp y thì không thể giữ được tâm định tĩnh, do đó sẽ không 
chứng đắc đạo quả chi hết. Bởi thế cho nên, Đức Thế Tôn mới chờ khi họ đã có tín 
tâm kiên cô rồi mới khiến cho họ nhìn thấy chư Tăng A La Hán). 


Khi nhìn thấy chư Thánh Tăng này, quý bà liền gieo năm vóc xuống đảnh lễ và 
bạch răng: “Bạch chư Đại đức, lúc nây chư Đại đức đã đạt đên mục đích tôi cao của 
người xuât gia rôi chăc?”. 


Kế đó, quý bà đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi đứng nép qua một bên ngỏ lời xin xuất 
gia (có một số người nói rằng: Nghe vậy, Đức Bồn Sư nghĩ đến nàng Uppalavannä, 
nàng biết được tư tưởng của Đức Thế Tôn, nên hiện đến nơi Ấy, Đức Thế Tôn phán 
bảo Uppalavannä cho ngàn nữ nhân xuất gia, rồi đưa các Tỳ khưu Ni ấy trở về 
Jetavana Ni viện bằng thần thông lực). 


Đức Bôn Sư bèn bảo các tín nữ ây răng: “Các con hãy đên thành SãvatthT vào 
chùa Sư nữ mà xIn xuât gia”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 124 


Các tín nữ vâng lời ra đi, họ trải qua quãng đường xa một trăm hai mươi do tuần, 
lân hôi mới đên thành Sãvatth1, dọc đường họ được đại chúng đón đường cúng dường 
lễ vật rât vinh quang. 


Sau khi đến Ni viện, được xuất gia Tỳ khưu ni, đoàn phụ nữ ấy về sau chứng đắc 
A La Hán quả cả thảy. 


Đức Bồn Sư cũng dắt ngàn vị Tỳ khưu bay trở về Jetavana. 


Tương truyền rằng: Đại đức Mahãkappina hăng đi tới lui trong các nơi hàng hiên 
hoặc nơi nghỉ ngơi... cao hứng thôt lên câu: “Oi sung sướng thay! Oi sung sướng 
thay!”. Chư Tỳ khưu bèn bạch với Đức Thê Tôn: 


- Bạch Ngài, Đại đức Mahäkappina hằng đi tới lui cao hứng thốt lên câu: “Ôi 
sung sướng thay! O1 sung sướng thay!”. Có lẽ Đại đức muôn nhắc lại thời sung sướng 
vương giả của mình chăng? 


Đức Bồn Sư cho gọi Đại đức đến và phán hỏi: 


- Nầy Mahäkappina, nghe nói rằng ông hồi tưởng đến thời sung sướng vương 
giả, toại hưởng ngũ trần, nên thốt lên những lời cao hứng phải chăng? 


- Bạch Thế Tôn, Ngài vẫn biết con có hay là không có thốt ra lời cao hứng vì hồi 
tưởng đên dục lạc ngũ trân rôi. 


Đức Bồn Sư xác nhận răng: “Nầy các Tỳ khưu, con trai Ta không phải vì ngũ 
trân dục lạc, sự sung sướng vương giả mà thôt lên lời cao hứng đâu. Pháp hỷ đã phát 
sanh đên con trai Ta, và con trai Ta đã nêm vị của Bât tử Níp Bàn nên mới thôt lên 
câu cảm hứng khái thê ây vậy”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: 


“DhammapfTtI sukham setI, 
Vippasannena cetasä; 
Ariyappavedite dhamme, 
Sadã ramatI panditoti”. 


“Người đắc pháp hỷ thảnh thơi, 
Với tâm khiết tịnh, sông đời thanh cao. 
__ Người trí mãi mãi hân hoan, 
Lăng nghe Pháp Phật bảo ban giáo truyện ””. 
CHÚ GIẢI: 


Tiếng đhanưnapifi trên đây nghĩa là người được no vui nhờ pháp, ví như đứa bé 
được mẹ cho bú sữa là pháp vậy. Gọi là Pháp (đhammo) này, không thể uống, húp 
hay bú như cháo, sữa đựng trong chén, bát... người tu hành nhờ để mục niệm mà 
chứng được chín pháp Siêu Thế (Lokuttaranavadhamma), giác ngộ bằng trực giác 
chân lý Tứ Diệu Đế, nhứt là Khổ Đề. Gọi là người uống được pháp, tức là đắc Pháp 
hỷ vậy. 

Sukham sefi: Sông an vui luôn luôn trong bốn oai nghỉ, cả trong lúc thức và 
trong lúc nghỉ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 125 


Vippasannena: Với tâm khiết tịnh không nhiễm ô, không phiền não. 


__ Arijyappavedire: Được các bậc Thánh nhân như Đức Phật... thuyết giảng rành rẽ 
về các nhân sanh quả Bô Đê (Bodhipakkhiyadhamma), Tứ niệm xứ... 


Sadã ramafi: Người đắc pháp hỷ như thế, tâm hằng thanh tịnh, thuần khiết. Có 
đây đủ trí tuệ sáng suôt thì luôn luôn hoan hỷ thánh thơi, vui một niêm vui thoát tục. 


sg 
Thời pháp vừa dứt có nhiều vị chứng đắc Thánh quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Ai bằng Đại đức Kiếp Tân Na, 
Ngàn dặm xuyên sơn kiếm Phật Đà, 
Từ ngôi nguyện sống đời tu sĩ, 
Bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia. 
Giữa chốn thanh bân vui biết máy, 
Nghe tên Chánh Pháp sướng thay là, 
Của tiền danh vọng cân chỉ nữa, 


Một quả vô sanh quá đủ mà. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC MAHÄKAPPINA 
ti 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 126 


øN 


` 


2 
~ 


\) 


79. Người yêu mến Chánh pháp thường trú trong an lạc thanh 


tịnh, thích thú Giáo lý của Bậc Thánh. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


Trang 127 


VI.5- Tích SA DI TRÍ GIÁ 


(Pauditasarmauperavatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 80) 
“Udakam hi nayantfi nettikã, « Người dẫn thủy dẫn nước, 
Usukãärä namayanfi tejanam; Thợ làm tên năn tên, 
Dãrum namayanti tacchakaä, Thợ mộc uỗn gỗ ướt, 
Atfanam đdamayanfi panditäti.” Trí giả tự điều tâm °. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Sa di Pandita (Trí Giả). 


Vào thời quá khứ, có một lần nọ Đức Chánh Biến Tri Kassapa ngự vào thành 
BaranasI, dắt theo hai muôn vị Tháng Lậu Tận. 


Dân chúng tự lượng sức mình, rủ nhau từng nhóm tắm người cũng có, mười 
người cũng có, chung lo tiêp đãi chư Tăng mới đên, nhứt là bô thí cúng dường tứ vật 
dụng. 


Thế rồi, một hôm sau khi thọ thực, Đức Thầy nhân dịp nây tỏ lời hoan hỷ cuộc 
phước thí, thuyêt giảng như sau: 


- Nầy các thiện gia tử, nơi đây có một số người nghĩ rằng: “Ta nên xuất của nhà 
ra, tự mình làm việc phước thí, cần gì kêu rủ ai khác làm ch¡i?”. Thế rồi, những người 
nây tự mình làm việc phước chớ không kêu rủ ai khác cả. Trong kiếp tái sanh, họ 
được tài sản dồi dào, nhưng không được đông đảo người tùy thuộc. Lại có một SỐ 
người nữa chỉ kêu gọi người làm phước còn tự mình chăng bố thí chi cả, cho nên 
trong kiếp vị lai họ được nhiều người tùy thuộc, nhưng tài sản chẳng được dôi dào. 
Còn một số người tự mình không bồ thí, cũng không kêu gọi ai bố thí thì trong kiếp vị 
lại họ không thể nào được phú túc về mặt tài sản và tùy thuộc cả. Trái lại họ còn 
nghèo túng đến nỗi phải xin ăn cơm thừa cá cặn mà sống qua ngày. Một SỐ người tự 
mình làm phước bố thí và kêu gọi người khác bố thí thì kiếp sau họ được đầu đủ 
phước báu, tài sản dỗi dào, tùy thuộc đông đảo. 


Nghe vậy, một người nam là bậc có trí, đứng gân nghĩ thâm răng: “Bây giờ ta sẽ 
làm theo cách của nhóm người thứ tư, đê sau nây được dôi dào về cả hai mặt”. 


Ông đảnh lễ Đức Bồn Sư và bạch rằng: 

- Bạch Ngài, ngày mai xin các Ngài hãy thọ bát của chúng con. 

- Ông cần bao nhiêu Tỳ khưu? 

- Bạch Ngài! Chư Tăng theo Ngài có được là bao nhiêu vị Tỳ khưu? 
- Hai muôn vị Tỳ khưu. 


- Bạch Ngài, con xin Ngài với tất cả chư Tỳ khưu ngày mai hãy thọ cơm bát của 
con. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 128 


Đức Bồn Sư im lặng nhận lời. 
Thiện nam có trí ấy đi vào làng báo tin cho dân chúng hay: 


- Các người ơi! Tôi thỉnh được chư Tỳ khưu Tăng có Đức Phật là vị tọa chủ, 
ngày mai đên thọ bát nơi nhà tôi. Các người aI có sức hộ độ được bao nhiêu vị Tỳ 
khưu thì hãy hộ độ bây nhiêu vỊ. 


Nghe vậy, dân làng tùy theo sức mình, người thì nói: Chúng tôi sẽ để bát mười 
vị, chúng tôi hai mươi vị; chúng tôi năm trăm vị... Thiện nam ây lây giây ghi tât cả 
danh sách thí chủ ây, từ đâu đên cuôi. 


Thuở ấy, trong thành có chàng nông dân nghèo khó, quá đói nghèo, nên mọi 
người gọi là là Mahadugøsata (Đại Bân Khô). Gặp anh ta, thiện nam ây cũng rủ: 


„.* Nây bạn Mahãduggata! Ngày mai tôi thỉnh Tỳ khưu Tăng có Đức Phật dẫn đầu 
đện tại nhà tôi, ngày mai dân thành sẽ cúng dường làm phước. Vậy phân bạn, bạn lãnh 
đê bát bao nhiêu vị Tỳ khưu? 


- Dạ thưa ông, nhà tôi mà ông hỏi để bát Tỳ khưu ư? Để bát cho Tỳ khưu phải là 
người giàu có, còn tôi buối sáng kiếm một nhúm gạo để nấu cũng chắng có thay. Tôi 
làm thuê làm mướn sống lay lất qua ngày, tôi biết lấy chi để bát Tỳ khưu mà ông kêu 
gỌI. 

Người đi khuyên nhủ người khác làm phước phải là người khéo nói, mới thuyết 
phục người khác làm theo mình được. Bởi vậy, ông thiện nam dầu nghe anh 
Mahaduggata than túng, cũng không làm thính mà nói tiếp rằng: “Nầy bạn 
Mahaduggata, trong thành nây, có nhiều người ăn ngon, mặc áo đẹp, năm trên giường 
ngà chiếu ngọc, thân thể thì trau dồi, đeo giặt nhiều loại nữ trang quý giá. Họ thì 
hưởng phước lộc dôổi dào như vậy, còn bạn thì mỗi ngày phải làm thuê làm mướn cực 
khổ, kiếm ăn cũng chưa no bụng. Thế mà bạn chắng nghĩ biết gì răng: “Vì ta không 
gieo chút ít phước chỉ trong quá khứ, cho nên trong đời này ta chắng hưởng được chút 
ít quả gì ư?”. 

- Thưa ông, tôi biết lắm chứ. 


- Thế thì tại sao bây giờ bạn không làm phước? Bạn còn trẻ trung, đầy sức mạnh. 
Nếu bạn làm thuê lãnh tiền công rồi, tùy theo sức mình mà làm phước bó thí, há 
chẳng nên ư? 


Trong lúc ông thiện nam đang dùng tài hùng biện để giảng giải, thì anh 
Mahaduggata phát sanh kinh cảm (samvegappatto), bèn hứa răng: “Làm thuê được 
nhiêu ít chỉ, tôi cũng sẽ đê bát một vị Tỳ khưu”. 

Ông thiện nam không ghi vào số, vì cho răng: “Có một Tỳ khưu thì biên vào số 
đê làm chỉ?”. 

Ông Mahãduggata về nhà bảo vợ rằng: 

- Nầày hiền nội, mai nầy dân chúng trong thảnh sẽ đặt bát Trai Tăng, ông hội 
trưởng có gọi anh đê bát, hộ độ một vị Tỳ khưu. Và anh cũng đã hứa: “Ngày mai 
chúng tôi sẽ đê bát hộ độ một vị Tỳ khưu”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 129 


Khi ấy, vợ chàng không nói: “Chúng ta nghèo túng, sao anh nhận lời làm chỉ?”, 
mà nàng lại nói răng: “Thưa chàng, chàng nhận lời là phải lắm. Chúng ta trong kiếp 
trước không bồ thí chút gì, nên kiếp nây sanh ra gặp cảnh khốn cùng. Vậy hai vợ 
chồng ta hãy đồng đi làm thuê để góp tiền công, lo sớt bát hộ độ một vị Tỳ khưu”. 


Nói rồi, hai vợ chồng đồng ra khỏi nhà, đi đến chỗ chợ thuê người làm công 
(bhattitthanam). 


Ông đại Trưởng giả trông thấy chàng Mahãdugøgata thì hỏi: 

- Nầy Mahãduggata, chú làm được công việc chi chăng? 

- Dạ được, thưa ông chủ. 

- Chú làm được việc chi? 

- Dạ bất cứ việc gì mà ông chủ sai bảo con làm. 

—_- Thế thì, mai nầy ta có thỉnh để bát hai trăm, ba trăm vị Tỳ khưu. Chú em hãy 
đên bửa củi nghe. 

Đại Trưởng giả bảo người nhà mang dao, búa ra trao cho Mahaduggata. Anh 
buộc thất lưng lại cho thật chặt, ráng sức bửa củi, khi thì dùng dao, khi thì thay búa, 
làm liên tay tùy theo cây củi. 

Thấy vậy, Trưởng giả hỏi rằng: “Nầy chú em, hôm nay chú em làm việc hết 
sức siêng năng, hăng hái là do cớ chi vậy?”. 

- Thưa chủ! Vì mai nầy con được để bát cho một vị Tỳ khưu. 

Nghe vậy, đại Trưởng giả phát tâm hoan hý, trong sạch đối với chàng 
Mahäduggata, vì nghĩ răng: “Chà! Chuyện của chú nây làm quả thật là khó lãm thay. 
Chú làm thinh, không than thở là: “Tôi nghèo khổ”, còn xuất lực để làm thuê, và nói: 
“Tôi sẽ đề bát một vị Tỳ khưu”. 

Bà Trưởng giả khi thấy vợ chàng Mahãdugøgata cũng hỏi: 

- Nâầy con! Con là được việc chi? 

- Dạ thưa, tùy bà chủ sai làm việc chi thì con làm việc ẫy. 

Nghe vậy, bà Trưởng giả dắt nàng vào trong trại giã gạo, khiến người nhả mang 
cối, chày trao cho chị ta. Chị hớn hở giã gạo, sàng gạo, làm việc nhanh nhẹn như 
người khiêu vũ. Thấy vậy, bà Trưởng giả hỏi rằng: 

- Nầy con, con làm việc siêng năng vui vẻ hết sức là do cớ chi vậy? 

- Thưa bà chủ, con làm thuê lẫy công đặng chúng con cúng dường để bát đến 
một vị Tỳ khưu. 

Nghe nàng nói như thế, bà Trưởng giả cũng phát tâm hoan hý và trong sạch với 
nàng, vì nghĩ răng: “Chà! Cô nây làm được một việc khó làm thật”. 

Đại Trưởng giả bảo gia nhân đong cho chàng Mahãduggata bốn gáo gạo SãÏT và 
nói: “Đây là phân công một ngày bửa củi”, và ông còn sai cho thêm anh bôn gáo gạo 
SalT nữa, bảo răng: “Còn đây là phân thưởng cho sự siêng năng của anh”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 130 


Chàng vê nhà bảo vợ: “Phân anh làm thuê được lãnh tám gáo gạo Sãlr, phân ây 
đê nâu cơm được rôi. Còn phân công của em, em hãy nài đôi lây sanh tô, dâu và các 
món gia vị nghe”. 


Vợ chàng thì được bà Trưởng giả trả công bơ lỏng và sanh tô, mỗi thứ một tô 
nhỏ và một tô gia vị cùng với một gáo gạo Sãlï ròng. Như thế hai vợ chồng được lãnh 
tất cả là chín gáo gạo SãlT cùng đồ gia vị. Hai vợ chồng bảo nhau: “Chúng mình đã có 
đồ dâng cúng rồi”. Nhờ vui thích, sáng hôm sau hai người thức dậy thật sớm. Vợ bảo 
chồng rằng: “Anh ơi, anh hãy đi tìm lá (nấu cà ri) chắp sẵn đem về đây cho em”. 


Anh Mahaduggata đi đến chợ tìm lá, nhưng không thấy có bèn thả ra bờ sông đề 
hái lá. Trong tâm chàng vô cùng thỏa thích, vừa đi vừa hát nghêu ngao răng: “ “ƑFa sẽ 
được đê bát cúng dường các Ngài Đại đức”. 


Một ngư phủ vùa ném cái chải xuống nước, đứng gần đó, nghe tiếng hát văng 
văng thì nghĩ răng: “Đây chăc là tiêng của anh Mahadugsata”. Khi thây chàng đên, 
người chải cá hỏi: 

- Ô! Có việc chỉ làm tâm anh thỏa thích lắm sao, mà anh ca hát nghêu ngao như 
vậy? 

- Dạ tôi tìm lá anh ạ. 

- Đề làm chi vậy anh? 

- Tôi sẽ để bát cúng dường đến vị Tỳ khưu. 

- Chả! Vị Tỳ khưu nào được chiếc lá của anh chắc hạnh phúc lắm thay. 

- Thưa anh, tôi làm sao tìm được lá cúng dường để bát? 

- Thể thì, anh hãy lại đây. 

- Dạ tôi đến để làm gì? 


- An hãy lựa những con cá này, chia để riêng ra thành từng mớ, tùy theo giá tiền: 
Thứ một đông (pada), thứ nửa đông và thứ một đông vàng (kahapana). 


Anh Mahaduggata làm đúng theo lời dặn. Từng mớ, từng mớ cá đã xỏ xâu sẵn, 
được dân chúng trong kinh thành lân lượt đên mua đem về đê cúng dường sớt bát chư 
Tỳ khưu mà mình đã thỉnh. 


Anh Mahaduggata vừa phân chia hết đồng cá từng xâu xong thì đã đến giờ để 
bát. Anh sợ trê liên nói với người chải: 

- Tôi phải về anh à, về cho kịp giờ rước chư Tăng. 

- Còn mớ cá nào không vậy? 

- Thưa, hết sạch cả rồi. 


- Nếu vậy, còn bốn con cá thu của tôi để dành ăn, tôi vùi dưới cát. Nếu anh muốn 
đê bát cúng dường Tỳ khưu thì anh hãy đào lên mà lây đem đi. 


Và anh thợ chài cho Mahãduggata cả bốn con cá thu. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 131 


Ngày ấy, trong buổi sáng tinh sương, Đức Bồn Sư quán xét thế gian, thấy anh 
Mahaduggata lọt vào giác võng của Ngài: “Chuyện gì sẽ xảy ra?”. Quán thêm nữa, 
Ngài thấy răng: “Anh Mahaduggata nây, cùng vợ anh, ngày hôm qua đã làm thuê để 
lấy tiền công mua sắm đồ để bát một vị Tỳ khưu”. Ngài tự hỏi: “Anh ta sẽ gặp được vị 
Tỳ khưu nào?”. Quán tiếp, thì Ngài biết rằng: “Mọi người coi theo bảng ghi danh các 
Tỳ khưu mà mình thỉnh để bát, sẽ thỉnh các vị ấy về nhà mình. ` chàng 
Mahãdugsata nây, ngoài Ta ra thì sẽ không được vì Tỳ khưu nào khác cả” 


Theo truyền ngôn thì chư Phật hằng tế độ những người nghèo khó, vì thế cho 
nên sáng hôm ây, sau khi tăm gội, Đức Bổn Sư vào an ngự trong hương thất, nghĩ 
rằng: “Ta sẽ tiếp độ chàng Mahãduggtata”. 


Trong khi chàng Mahãaduggata xách cá đi vào nhà, thì ngai vàng bằng Thạch 
Anh vàng của Đức Đê Thích phát nóng lên. Thiên Vương biệt răng: “Ngày hôm qua, 
chàng Mahaduggata đã hứa: “Tôi sẽ đặt bát vị Tỳ khưu”, rôi cùng vợ đi làm thuê, anh 
ta sẽ gặp được vị Tỳ khưu nào?”. Thiên Vương nghĩ như thê và được thây răng: “Anh 
không được vị Tỳ khưu nào khác ngoài Bậc Chánh Đăng Giác”. Hiện Ngài đang an 
ngự trong hương thât, nghĩ răng: “Fa sẽ tiêp độ chàng Mahaduggata”. 

Và Mahäduggata tự mình phải lo cho có thực phẩm xứng đáng như cháo, cơm và 
cà ri lá câm (panasipeyya)... đê cúng dường Đức Như Lai. Vậy ta hãy đên nhà 
Mahãdugsata lãnh phần nẫu nướng. 

Hóa thành một người lạ mặt, Thiên Vương đi đến túp lều của Mahãdugøata, ứng 
tiêng lên hỏi: “Ơ đây, có công việc chi cân người làm không?”. 

Thấy khách lạ, Mahãdugsata hỏi: 

- Nầy bạn, bạn làm được việc chi? 


- Thưa ông chủ, tôi bá nghệ, không nghề nào mà tôi không biết cả. Nhất là nghề 
nấu nướng cơm cháo thì tôi rành lắm. 


- Nầy bạn, chúng tôi rất cần tay bạn phụ giúp trong việc nầy, nhưng khổ nỗi 
chúng tôi không có tiên đề trả công cho bạn. 


- Thưa ông, ông cân việc chỉ? 
- Chúng tôi đang cân người nâu nướng cháo cơm cho vị ây. 


- Nếu ông sớt bát cúng đường đến Tỳ khưu, thì cần chỉ trả công cho tôi. Vậy ông 
chia phước cho tôi chăng quí hơn sao? 


- Nếu được như vậy thì tốt lắm. Vậy mời bạn vào nhà. 

Đức Đề Thích vào nhà Mahãdugsata, bảo đem gạo ra cho mình, rồi giục anh 
răng: ““Thôi anh hãy đi thỉnh vị Tỳ khưu vê phân anh đê bát, rôi rước vê đây”. 

VỊ Trưởng ban đứng trông coi cuộc đại thí, phân chia các nhóm Tỳ khưu. Tùy 
theo thứ tự trong bảng ghi danh sách thí chủ mà đưa chư Tăng đên nhà các thí chủ. 

Anh Mahãduggata đến gặp vị ấy và nói: “Xin cho tôi một vị Tỳ khưu lấy bát ở 
nhà tôi”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 132 


Trong lúc ây, vị Trưởng ban hộ Tăng mới chực nhớ lại, bèn đáp: “Tôi đã quên 
ghi vị Tỳ khưu của chú rôi”. 


Anh Mahãduggata nghe như bị dao nhọn, bén cắt vào bụng mình. Anh ôm chập 
lây hai tay khóc than, kể lề rằng: “Ông ơi! Sao ông nỡ giết hại tôi chỉ? Hôm qua nghe 
lời ông kêu rủ, tôi với vợ tôi làm mướn trọn ngày lây tiền công và sáng hôm nay tôi đã 
phải thả ra mé sông mà kiếm lá cẩm vẻ nấu canh. Ông ơi, ông hãy cho tôi một vị Tỳ 
khưu đi, ông ơI...”. 


Nhiều người tụ hội lại, hỏi rằng: “Việc gì thế? Nầy anh Mahãdugsata!”, anh liền 
thuật lại hêt tự sự. Họ bèn hỏi ông Trưởng ban hộ Tăng răng: 


- Anh ta nói rằng ông đã kêu gọi anh ta hãy đi làm việc phước. Anh đã đi làm 
thuê đê được đê bát cho một vị Tỳ khưu. Có thật vậy hay chăng? 


- Thưa các Ngài, có ạ. 


- Việc làm của ông là quấy lắm. Ai lại lo phân chia bấy nhiêu vị Tỳ khưu như 
thê, lại chăng đê cho anh ta được một vỊ. 


Vị Trưởng ban nghe đại chúng trách cứ, lấy làm hồ thẹn, bảo chàng 
Mahãdugsata rằng: “Nầy bạn Mahãduggata, xin bạn đừng giết hại tôi, tôi vì bạn mà 
khổ tâm hết sức. Mọi người tùy theo bản nêu danh sách sắp sẵn mà thỉnh các Tỳ khưu 
về nhà của mình lây bát cả rồi, không còn sót lại vị Tỳ khưu nào nữa mà giao lại cho 
anh cả. 


Bây giờ, chỉ có Đức Bồn Sư, sau khi rửa mặt, đang tĩnh tọa trong Hương thất. 
Bên ngoài, các Tiểu vương, đại thần... đang chờ trông, tính rằng: “Chúng ta ở đây đợi 
Ngài ra khỏi Hương thất, tiếp đón và lãnh bát của Ngài đem đi”. Thường thì chư Phật 
hay tế độ những người khốn khó. Vậy anh hãy vào ENHG xin với Đức Thây: “Bạch 
Ngài, con là kẻ khốn cùng, xin Ngài từ bi tế độ cho con”. Nếu anh hữu phước may ra 
anh sẽ được Ngài châp thuận”. 

Anh Mahãdugsata bèn đi đến chùa. 

Thấy anh ta, các tiêu vương, đại thần... tưởng lầm anh ta là người ăn xin tàn thực 
như những người khác, bèn nói răng: 

- Nầy Mahãduggata, bây giờ chưa phải là giờ thọ thực, mà chú đến làm chi? 

Anh đáp: “Dạ thưa tôi biết chưa tới giờ thọ thực, tôi đến để đảnh lễ Đức Bổn 
Sư”. 

Vừa nói, anh ta vừa phủ phục xuống, đập đầu lên ngưỡng của Hương thất, lạy rồi 
bạch răng: 

- Bạch Ngài, trong kinh thành nây, không có ai nghèo khổ hơn con. Xin Ngài 
hãy là người bảo trợ cho con. Xin Ngài hãy tê độ cho con đi. 

Đức Bồn Sư mở cửa Hương thất, lấy bát của Ngài đặt trên tay của anh 
Mahäduggata. Anh ta vui mừng sung sướng như được tôn lên làm Chuyên Luân 
Vương. Các tiêu vương, đại thân trô mặt nhìn nhau. Quả thật, bát của Đức Thê Tôn 
trao cho thanh niên Mahadugsata rôi thì không ai có thê dùng quyên lực nào mà lây 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 133 


lại được cả. Các vương tử đồng nói: “Nầy bạn Mahãduggata, bạn hãy giao bát của 
Đức Bôn Sư lại cho ta đi, chúng ta sẽ trả bạn một sô tài vật như thê... Bạn đang nghèo 
khô, hãy lây tiên của đi, chớ lây bát mà làm gì?”. 


Mahãdugsata đáp: “Dầu sao đi nữa, tôi cũng không giao bát, tiền của thì tôi 
không cần, tôi chỉ cần để bát cúng dường Đức Bồn Sư mà thôi”. Các tiểu vương nài nỉ 
lây bát không được liền trở về cung. Quốc vương nghĩ thầm: “Gã Mahãdugsata nây, 
dầu đem cả tài sản ra dụ dỗ, gã cũng chẳng giao bát, nhứt định tự mình cúng dường 
Đưc Thế Tôn, không ai có thể giành lấy được với gã. Gã sẽ cúng dường thực phẩm 
loại nào? Trẫm phải chờ đến giờ gã cúng hà rồi, ra rước bát Đức Thế Tôn về 
cung, để bát Ngài những vật thực đã sắp sẵn” 


Nghĩ rồi, đức vua đi cùng với Đức Bồn Sư. 

Thiên vương Đề Thích đã dọn sẵn cơm, cháo, cà ri... lây tọa cụ của Đức Bồn Sư, 
trải ra rôi ngôi nghỉ. 

Anh Mahãduggata rước Đức Thế Tôn về đến nhà, thỉnh rằng: 

- Xin thỉnh Ngài ngự vào nhà con. 


Túp lều của anh ta thấp lụp xụp, nếu không khom lưng cúi đầu thì không thể vào 
được. Chư Phật không bao giờ cúi đầu đi vào nhà. Thật vậy, vì khi Ngài bước vào 
nhà, thì mặt đất lõm xuống, và cái nhà thì lại vươn lên cao. Đây là do quả phước của 
hạnh bồ thí tốt đẹp của các Ngài. Khi các Ngài trở ra đi thì tất cả đều hườn y lại như 
thường. Bởi thế, Đức Bồn Sư cứ thắng người mà đi vào trong nhà rồi ngự lên bảo tọa 
của Đức Đề Thích dọn sẵn. 


Khi Đức Bôn Sư an tọa, quôc vương hỏi răng: 


- Nầy Mahãdugsata! Trẫm và chư vương tử hỏi xin lất bát của Đức Thế Tôn, 
nhưng bạn vân một mực chôi từ. Vậy bây giờ trâm muôn xem bạn cúng dường đên 
Đức Thê Tôn đên mức nào cho biết. 


Khi ấy, Đức Đề Thích giở nắp các nội cháo, cơm ra cho vua ngửi thấy. Mùi 
thơm bát ngát từ các nồi xông ra, tỏa lan khắp cả châu thành, quốc vương nhìn các 
món thực phẩm, rồi bạch cùng Đức Bồn Sư: 


- Bạch Ngài! Quả nhân nghĩ thầm: “Lễ vật cúng dường của Mahaduggata sẽ 
trọng hậu bậc nào, trầm chờ cho gã đề bát rồi, trằm sẽ rước Ngài về cung mà dâng vật 
thực đã soạn sẵn. Vì nghĩa vậy nên trằm mới đến đây. Nhưng vật thực như vây, trầm 
chưa từng thây, nêu trâm đứng mãi ở đây, sợ làm rộn cho Mahadugsata, vậy trâm xin 
cáo từ lui gót”. 

Quốc vương đảng lễ Đức Bồn Sư tồi ra đi. 

Nói về Đức Đề Thích, sau khi dâng cháo đến Đức Bồn Sư rỏi, thì chăm lo tiếp 
đãi Ngài rât kỹ lưỡng. Đức Bôn Sư thọ thực xong, tụng kinh phúc chúc cho thí chủ, 
rôi từ bảo tọa đứng lên, ngự ra đi. 

Đức Đế Thích ra dấu cho Mahãduggata, anh bèn ôm bát đi theo sau Đức Thế 
Tôn. Đức Đê Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà anh Mahadugøsata, nhìn lên trời, 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 134 


từ trên hư không, vật báu rớt xuống như mưa, đầy hết các lu khạp rồi tràn ra đầy nhà 
của Mahadugøsata, không có chô nào trông cả. 


Đức Thế Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà Mahãduggata, khi ấy, vợ và 
con trai của Mahaduggata ra đứng ở ngoài sân. 

Sau khi tiễn chân Đức Bốn Sư, anh Mahãduggata quay trở về, trông thấy lũ trẻ 
đứng ngoài sân, bèn hỏi: 

- Có việc gì đây? 

- Anh à! Khắp nhà ta bây giờ tràn ngập bảy báu, không còn chỗ nào trống để 
chúng ta vào trong. 


Mahãduggata nghĩ thầm: “Do nhờ phước báu ta cúng dường hôm nay, nên ta 
mới được ban thưởng như vậy”. 


Anh bèn vào triều bái yết quốc vương, nghe quốc vương phán hỏi: “Khanh đến 
có việc chi?”, anh đáp: 


- Tâu hoàng thượng! Nhà con chứa đây vật báu, xin hoảng thượng hãy nạp dụng 
những vật báu ây. 


Đức vua nghĩ thầm: “Ôi! Sự cúng giường lễ vật đến chư Phật đưa đến phước tối 
cao phát sanh hiện tiễn như thế”. 


Đức vua phán hỏi: “Khanh cân có những gì?”. 


- Xi hoàng thượng hãy ban cho ngàn cỗ xe bò đi chở những vật báu ấy, đem về 
chất đống nơi giữa sân rồng. 


Đống báu vật ấy cao ngủn ngụt đến ngọn cây thốt nốt. Đức vua cho triệu tập dân 
chúng trong thành vào triều, quốc vương phán hỏi: 


- Trong thành này có ai có được bấy nhiêu bảo vật như vầy chăng? 
- Tâu bệ hạ, không có. 

- Vậy thì ta nên làm gì với người chủ kho tảng nây? 

- Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy phong chức Trưởng giả cho người ấy. 


Quốc vương ban thưởng cho Mahãdugøata trọng hậu và ban chức đại Trưởng giả 
đên anh. Kê đó, đức vua chỉ chô nên nhà cũ của Trưởng giả và phán răng: “Nây 
khanh, hãy chỉnh trang nơi ây và cât lâu đài lên mà ở”. 


Trong lúc quét đọn và san bằng mặt đất, những người làm khi cuốc đất nơi này, 
nơi nọ, phát giác được những ché đựng đô chôn giâu đã di chuyên khỏi vị trí cũ. 

Mahãdugsata trình báo lại đức vua, đức vua phán rằng: 

- Đó là phần phước của khanh, khanh cứ giữ lấy mà dùng. 

Mahãdugsata cất xong dinh thự, bèn thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến tư gia để 
cúng dường. Từ đó vê sau anh làm phước suôt đời. Đên khi hêt tuôi thọ, được sanh vê 
nhàn cảnh, hưởng lộc trời suôt một khoảng thời gian hai đời vị Phật. Cho đên thời 
Đức Phật hiện tại, anh mệnh chung từ Thiên giới, tái sanh vào lòng của một tiêu thư 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 135 


con nhà Trưởng giả, là một gia tộc thiện tín đệ tử của Đại đức Sãrputta cư ngụ trong 
thành SävatthI. 


Khi cha mẹ biết thai đậu thì lo chăm nom thuốc thang bảo dưỡng thai nhi. Khi 
thai đã lớn, bà mẹ phát sanh chứng thèm kỳ lạ. Bà ao ước: “Ôi! Phải chi ta được cúng 
dường, sớt bát năm trăm vị Tỳ khưu, có Đại đức Sãriputta cầm đầu, với thực phẩm 
ngon lành như cá thu, rồi ta đắp y vàng, ngồi phía sau Tăng chúng, dùng những vật 
thực của chư Tăng dùng dư thừa sót cho ta”. 

Nghĩ rồi, dựng phụ ngỏ lời cho cha mẹ biết và thực hành ý định ấy. Bịnh ốm 
nghén liền dứt. 

Từ đó về sau, trong bảy cuộc lễ trong gia tộc, thí chủ lại cúng dường sớt bát năm 
trăm vị Tỳ khưu, có Đại đức Sãriputta dẫn đầu, với món vật thực đặc biệt là cá thu 
(đoạn này giải rộng ra y như tích công tử Tissa). 


Đó là do phước báu của Mahadugsata lúc trước đã cúng dường cá thu, bây giờ 
trô quả như vậy. 


Đến ngày lễ đặt tên con, thiếu phụ bạch với Đại đức Sãriputta: 
- Bạch Ngài! Xin Ngài truyền giới cho kẻ tôi tớ của Ngài. 
Nghe người mẹ bạch, Đại đức hỏi: 

- Đức bé trai này tên chỉ? 


- Bạch Ngài! Kê từ khi con thọ thai về sau, trong nhà này dầu là kẻ ngu khờ cũng 
trở nên bậc trí giả, cho nên con mới đặt tên là Pandita (Trí Giả Tủ). 


Đại đức truyên giới cho đứa hài nh1. 

Kê từ ngày đứa con ra chào đời, tự nhiên bà mẹ phát tâm nguyện răng: “ “Ta nhât 
định sẽ không phá hoại căn lành của con trai ta”. 

Đên khi lên bảy, cậu con trai ngỏ ý với bà mẹ: 

- Thưa mẹ, con sẽ xuât gia với Đại đức. 

Bà mẹ liên tán thành răng: 

- Tôt lăm con, mẹ đã phát nguyện là sẽ không phá hoại căn lành của con. 

Nói trôi, bà thỉnh Đại đức đên cúng dường đê bát, bạch răng: “Bạch Ngài! Kẻ tôi 
tớ của Ngài, nó muôn xuât gia. Đê chiêu nay con sẽ mang nó vào chùa”. 

Tiễn chân Đại đức về chùa rôi, bà triệu tập quyên thuộc báo tin cho họ biết răng: 
“Hôm nay là ngày cuôi cùng con trai tôi là tại g1a cư sĩ, nên tôi thêt đãi nó một buôi 
tiệc tiên hành xứng đáng”. 

Sau bữa tiệc long trọng, bà mẹ dắt con trai đên chùa giao cho Đại đức và bạch 
răng: “Xin Ngài cho hài tử nây xuât gia”. Đại đức nói: “Đời sông của người xuât g1a 
rât khó khăn, nhiêu cực nhọc lăm”. Cậu bé đáp: 

- Bạch Ngài, con sẽ tuân hành theo huân từ của Ngài. 

Nghe vậy, Đại đức nói: “Nêu vậy thì con hãy lại đây”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 136 


Đại đức truyền giáo năm chi đầu của đề mục tham thiền ba mơi hai thể trược, 
khởi đầu bằng tóc đề làm phép xuất gia Sa di cho cậu Pandita. 

Cha mẹ của Sa di Pandita lưu lại chùa trong bảy ngày để làm phước Trai Tăng, 
cúng dường thực phẩm là cá thu đến chư Tăng có Đức Phật là tọa chủ. Chiều ngày thứ 
bảy, hai ông bà mới trở về nhà. Qua ngày thứ tám, lúc đi vào làng khất thực, Đại đức 
dẫn theo Sa di Pandita, chớ Ngài không đi chung với chư Tăng. Tại sao vậy? Vì Sa di 
mới tu, cách đắp y mang bát hoặc trong bốn oai nghi chưa được tê chỉnh nghiêm 
trang. Vả lại, trong chùa Đại đức cũng có nhiều phận sự phải làm, trong lúc chư Tăng 
vào làng khất thực thì Đại đức dạo khắp trong chùa để quét dọn, đồ đầy nước uông, 
nước xài vào những lu khạp còn trồng... sáp lại những giường, ghế dài để sái chỗ.. 
Xong đâu đó rôi, Ngài mới đi vào làng khất thực. Một lẽ nữa, Đại đức nghĩ rằng: 
“Chúng ta đừng để cho nhóm ngoại đạo buông lời chỉ trích như vây, khi họ vào viêng 
chùa: “Chúng ta hãy nhìn xem chỗ ngồi của các đệ tử Sa môn Gotama như thế nầy”. 


Chỉ khi nào nhìn thấy khắp chùa chu đáo rôi, Đại đức mới đi vào làng khất thực. 
Cho nên ngày ây, sau khi xong cộng việc tại chùa, Đại đức bảo Sa di Pandita theo Đại 
đức đi vào làng. Đang đi với Thây Tê độ, dọc đường Sa di nhìn thầy một lạch nước, 
Sa di hỏi: 

- Bạch Ngài, cái nầy gọi là gì? 

- Này Sa di, tên nó là lạch nước. 

- Người ta dùng nó đề làm gì? 

- Người ta dẫn nước đi đến chỗ nầy, chỗ nọ, để tưới vào ruộng của mình. 

- Bạch Ngài, nước có tâm thức chăng? 

- Không có đâu, nầy Sa di. 


- Bạch Ngài, một vật không có tâm thức mà người ta dẫn dắt đến chỗ người fa 
muôn đê làm công việc, thì tại sao những chúng sanh có tâm lại chăng thê tự điêu chê 
tâm mình đê hành Sa môn pháp? 


Đi thêm đoạn nữa, Sa di tự mắt trông thấy người thợ làm tên đang hơ cây gậy 
cứng băng lõi cây trên lửa nóng đê uôn cho ngay thăng, bèn hỏi: 


- Bạch Ngài, những người nây gọi là chỉ? 

- Gọi là thợ làm tên, Sa di à. 

- Họ đang làm chi đó, Bạch Ngài. 

- Họ đang hơ lửa một khúc cây có lõi cứng để uốn cho thắng. 
- Bạch Ngài, cây ấy có tâm thức chăng? 

- Không có tâm đâu, này Sa di. 


Sa di nghĩ thầm: “Nếu một khúc cây vô tâm mà người ta có thê hơ lửa cho thắng 
được, thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chăng có thê tự điêu chê tâm mình đê 
hành Sa môn pháp?”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 137 


Lại đi thêm một đỗi nữa, Sa di trông thấy nhiều thợ mộc đang làm căm, vành, 
đùm xe, bèn hỏi: 

- Bạch Ngài, những người này kêu là chỉ? 

- Gọi là thợ mộc, Sa dÌ à. 

- Họ đang làm cái chi thế? 

- Họ lây cây làm thành đùm, bánh xe, vành xe của những chiếc xe nhỏ. 

- Những vật ấy có tâm không, bạch Ngài? 

- Không có tâm đâu, Sa di à. 


Khi ấy, Sa di Pandita suy nghĩ: “Nếu như người ta có thê lấy cây rừng là vật vô 
tâm làm thành bánh xe thì tại sao những chúng sanh hữu tâm lại chẳng có thê tự điều 
chế tâm mình để hành Sa môn pháp?”. 


Sa di suy nghĩ thấy được những lý lẽ trên đây chín chắn rồi, bạch rằng: “Bạch 
Ngài, nêu y bát nây của Ngài thì xin Ngài hãy câm giữ lây, con cân phải trở vê chùa”. 

Đại đức không nghĩ trong tâm rằng: “Ông nhỏ nầy mới xuất gia Sa di, lúc đang 
đi sát bên ta mà còn nói như thê à”. 

Nhưng Đại đức bảo rắng: “Hãy đưa đây, này Sa di”. 

Nói rồi, Đại đức tự cầm giữ lất y bát của mình, Sa di đảnh lễ Thầy Tế độ, rồi 
quay trở lại, miệng còn nói: 

- Bạch Ngài, khi Ngài lẫy phần cơm của con mang về, xin Ngài hãy lấy phần 
cơm cá thu cho con. 

- Này con, làm sao ta có được. 


- Bạch Ngài, nếu như Ngài không có được do phước của Ngài, thì Ngài sẽ có 
được do phước của con. 


Đại đức nghĩ thầm: “Nếu để Sa di nầy ngồi bên ngoài, e có sự tai hại nguy 
hiêm”, nên trao chìa khóa cho Sa di và dặn răng: “Con hãy mở cửa côc của ta, vào 
ngôi trong ây”. 

Sa di Pandita vâng theo lời thầy dạy, ngồi tịnh trong thất của thầy. Khi ấy, do oai 
lực ân đức của Sa di, chiêc ngai vàng của Đê Thích nóng ran lên. Thiên Vương tự hỏi: 
““Fại cớ nào vậy?”. Quán xét thì thây được Sa di Pandita sau khi giao y bát lại cho 
thây, trở vê hành Sa môn pháp: “ “Ta cũng nên xuông nơi đó”. 

Nghĩ rồi, Đề Thích triệu bốn vị Thiên Vương đến khiến rằng: 

- Chư Thiên Vương hãy đi tuần gần tịnh xá Jetavana, đuôi chim, thú đi hết, lo 
việc canh phòng cho chu đáo. 

Phán rồi, Thiên Vương ra lịnh cho Thái Âm Thiên Tử (Candadevaputta): “Hãy 
níu giữ mặt trăng lại”, ra lịnh cho Thái Dương Thiên Tử (Suriyadevaputta): “Hãy níu 
giữ mặt trời lại”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 138 


Xong tồi, tự thân Thiên Vương làm người đứng cạnh giữ cái chốt quả lắc chuông 
cho Sa di. Trong tịnh xá lặng thinh, dù một tiêng lá khô rụng cũng không có. 


Tâm của Sa di đến mức an tịnh, chỉ trong thời gian độ xong bữa cơm, ông chứng 
đạt đạo quả, đạt đên ba tâng Thánh đâu. Trong lúc Sa di đang ngôi trong tịnh xá, thì 
Đại đức Sãriputta nghĩ thâm: “ “Ta nên đên nhà ai đê có thê kiêm được vật thực cho Sa 
di?”. Đại đức đi nhà một gia chủ hộ độ Đại đức, nơi đây trong ngày ây, người ta có 
được nhiêu cá thu, và đang chờ đợi Đại đức đên đê đặt bát. 

khi thấy Đại đức đến gần, họ bạch rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài đến thật là đúng lúc. Xin thỉnh Ngài vào trong. 

Khi Đại đức vào trong nhà, họ dâng cháo vào kẹo bánh, điểm tâm xong, họ đặt 
bát cơm với vật thực là cá thu. Đại đức định mang bát ra đi, nhưng họ thỉnh: “Xin 
Ngài hãy thọ thực bát nây đi, còn phân mang về tịnh xá chúng con sẽ dâng lên sau”. 

Khi Đại đức dùng xong bữa rồi, họ xin bát không để ròng cơm cá thu đây bát, rồi 
dâng đên tay Ngài. 

Đại đức vội vã ra đi, nghĩ thầm: “Sa di của ta chắc hắn đang đói bụng”. 

Ngày hôm ấy, Đức Bồn Sư thọ thực trong lúc phải thời xong rồi và đã trở về tịnh 
xá. Ngài quán thây răng: “Sa di Pandita đã trao bát lại cho Thây, với ý niệm: “Ta sẽ 
hành Sa môn pháp”, và đã trở về liêu”. Ngài tự hỏi: “Sa di nây có đặc được đạo quả 
chi chăng?”. Khi quán thây, Sa di chứng đạt được ba quả Thánh, Ngài lại xét tiêp: “Sa 
di có thê chứng đác A La Hán quả chăng?”. Và Ngài lại biệt rắng: “Ong Sa di nây có 


~ 


thê chứng đắc quả A La Hán”. Khi ấy, Đức Bồn Sư suy nghĩ: “Sãriputta đang hối hả 
đem cơm về cho Sa di sớm quá, chính là gây chướng ngại cho Sa di. Vậy ta hãy đón 
Sãriputta, hỏi ông ta bốn câu hỏi, khi ông ta giải đáp xong thì Sa di cũng chứng đắc A 
La Hán với Tuệ phân tích”. 


Thế rồi, Đức Bồn Sư ngự ra đứng trước công tịnh xá, và khi Sãriputta đang về, 
Ngài hỏi Đại đức bốn câu hỏi, Đại đức đã giải đáp đầy đủ. Tương truyền rằng: Cuộc 
vấn đáp nây đã diễn tiễn như sau: 


- Nầy Sãriputta, ông được vật chỉ? 

- Bạch Ngài, là vật thực (ahara). 

- Cái gọi là vật thực, đem vật chi đến? Hỡi SãrIputta. 
- Bạch Ngài, Thọ uân (vedanam). 

- Thọ uân đem vật chi đến? Hỡi SãrIputta. 

- Bạch Ngài, Sắc uẫn (rũpam). 

- Sắc uân đem vật chi đến! Hỡi Sãriputta. 

- Bạch Ngài, Xúc (phassam). 


Những lời vấn đáp vắn tắt trên, chúng ta nên hiểu rộng như sau: Do sự đói khát, 
chúng sanh dùng vật thực (ahara), vật thực tiêu hóa từ lân mang đên sự thọ vui 
(sukham vedanam). Trong khi sự thọ vui phát sanh lên do nhờ sự thỏa thích thọ dùng 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 139 


vật thực, thì toàn thân của con, nó có màu sắc tươi tốt, đầy đủ, như thế là thọ (vedanäa) 
đem đến Sắc (rũpam). Nhờ sự an vui của Sắc phát sanh từ vật thực (ãhãrajarũpa) mà 
sự hỉ lạc (sukha somanasso) phát sanh. Bây giờ đây con thỏa mãn xứ (assado) dầu 
ngôi hay năm, lúc nào con cũng tiếp xúc với sự an vui (sukhasamphassam). 


Khi Đại đức Sãriputta giải đáp xong bốn câu hỏi như trên, thì Sa di Pandita cũng 
vừa đặc quả A La Hán với Tuệ phân tích. 


Đức Bồn Sư bèn bảo với Đại đức: “Nầy Sãriputta, hãy đem cơm vào cho Sa di 
của ông ăn đi”. 

Đại đức đến gõ cửa cốc, Sa di bước ra, thọ lãnh bát từ tay Đại đức, rồi đứng qua 
một bên, lây quạt quạt hâu Thây Tê độ. Đại đức bảo: 


- Nầy Sa di, hãy dùng cơm đi. 
- Bạch Ngài, còn Ngài thì sao? 
- Ta dùng rồi, con cứ dùng đi. 


Vị Sa di mới bảy tuổi đầu, xuất gia được tám ngày đã chứng đắc quả A La Hán 
như hoa sen vừa nở đẹp, bèn ngồi xuống quán tưởng bát cơm, rồi thọ dụng. 


Khi Sa di rửa bát sạch sẽ đảng hoảng, Nguyệt thần phóng thích mặt trăng, Nhựt 
thần phóng thích mặt trời. Tứ Đại Thiên Vương giải tỏa sự giữ gìn bốn hướng, Đức 
Đề Thích cũng thôi không giữ chừng chốt nữa. Mặt trời đứng bóng, bóng chếch qua 
rất lẹ, thành ra mới đó mà đã xế chiêu. 


Chư Tỳ khưu bàn tán xôn xao rằng: “Bỗng nhiên đã xế tà, mặt trời từ trên đỉnh 
thượng đã trịch qua rât lẹ, có phải là chờ Sa di độ xong bữa, hay là sao vậy?”. 


Đức Bồn Sư hiểu biết việc nầy, bèn ngự đến phán hỏi: 
- Này chư Tỳ Khưu! Các ông đang thảo luận việc chi đó? 
- Bạch Ngài, như thế, như thế... 


- Đúng vậy, nây các Tỳ khưu, trong lúc bậc hữu phúc (punnavato) đang hành Sa 
môn pháp, Nguyệt thần phải níu giữ chặt mặt trăng, Nhựt thần níu giữ mặt trời. Tứ 
Đại Thiên Vương canh giữ bốn hướng, Đức Đề Thích xuống giữ chốt cửa và chính ta 
là Đẳng Chánh Đắng Giác cũng không ngôi an nhiên được, nên giữ tại cổng Jetavana 
cho con trai ta. 


Khi nhìn thấy những người dẫn thủy nhập điền bằng cống rãnh, những người thợ 
làm tên uốn thăng cây tên và những thợ mộc bào gỗ, đẽo ván. Bậc trí giả lấy những 
đối tượng ây làm đề mục tham thiền, rồi tự mình điêu chế lây mình đắc quả A La Hán 
như thế đó. 


Sau khi dãn giải như vậy, Đức Bồn Sư thuyết giảng một thời pháp trong đó có 
bài kệ nây: 
“Udakam hi nayanti nettIka, 
Usukarã namayantI teJanam; 
Dãrum namayanti tacchaka, 
Atfanam damayantI panditätI.” 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 140 


“Người tưới nước vào điển, 

Thợ làm cung nắn ngay liên mũi tên. 
Thợ mộc uốn gỗ cần chuyên. 

Trí giả điều chế tâm viên của mình. ” 


& 


CHÚ GIẢI: 

_ Kệ ngôn thứ nhất đề cập đến những người thợ dẫn nước (nettikä), sau khi ban 
chô đât gò xuông thâp, đắp chỗ trũng cho băng, làm thành mương, lạch lộ thiên, hoặc 
đặt ông băng cây có bọng, xong rôi có thê theo ý muôn, họ dân nước đên chô cân 
dùng. 

Tejanam: Cây tên đề bắt vào cung, nỏ để bắn. Kệ ngôn nầy ÿ nói: Những người 
thợ dẫn nước tủy theo sở thích, thợ làm tên cũng vậy, sau khi hơ nóng cây tên rôi, họ 
uốn năn cho nó ngay thắng, và thợ mộc nữa, muôn làm thành những căm xe... họ đếo 
gọt rồi sửa cho ngay ngắn, hoặc uốn cong nó được theo sở thích. 


Bậc trí giả, sau khi quán niệm báy nhiêu đề mục trên đây, đã làm phát khởi Tu 
Đà Hườn đạo tâm... Rôi điêu chê tự ngã mà đặc A La Hán luôn liên theo đó. 


- Dầu với vật vô tâm hay hữu tâm, hành giả đều phải hạ thủ công phu mới đạt đến 
chô diệu dụng được. 
sg 
Sau thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả... 
bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 
Sa đi Trí giả đã căn lành, 
Nửa bước theo thầy, tuệ giác sanh, 
Thấy vật vô hình, người biến chế, 
Lo thân hữu phước, tự điểu hành. 
Phật trời hội giúp tâm không sụt, 
Nhựt nguyệt ngừng cho quả kịp sanh, 
Nguyện cũ mãn rồi trong kiếp chói, 
Níp Bàn bảy tuổi đã nên danh. 
DỨT TÍCH SA DI PANDITA 

t4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 14I 


80. Bậc trí điều phục bản thân như người trị thủy dẫn nước, 
người làm tên uốn tên và người thợ mộc bào gỗ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 142 


VI.6- Tích ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN 
(Lakutfakabhaddiyattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 81) 
“Selo yathä ekaghano, “Như táng đá không động, 
Väãtena na samirati; Gió thôi chăng bạt đi, 
Evam nindäpasamsäsu, Trí giá tâm không động, 
Na samiñjanti panditätï”. Mặc tiêng đời thị phỉ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sự đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Bhaddiya (Bạt Đà) lùn. 


Tương truyền rằng: “Khi gặp Đại đức, chư phàm Tăng, nhất là các vị Sa di, ông 
thì rờ đâu, vị thì kéo tai hay bóp mũi Đại đức mà trêu chọc: “Sao chú không bât mãn 
trong giáo pháp nây mà lại thỏa mãn lăm vậy?”. 


Đối với những người quấy nhiễu như thế, Đại đức không bao giờ giận hờn, căm 
tức họ. 


Trong giảng đường, chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau: 


- Các vị hãy coi đó, gặp mặt Đại đức Bhaddiya lùn thì các vị Sa di trêu ghẹo như 
vây, như vây... thê mà Đại đức chăng có tâm giận hờn căm tức họ... 


Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi: 
- Nầy chư Tỳ khưu, các ông đang bàn luận về việc gì vậy? 
- Bạch Ngài, câu chuyện như thế này... 
Nghe đáp xong, Đức Bồn Sư xác nhận răng: 
- Đúng vậy, nầy chư Tỳ khưu, các bậc Lậu Tận thì không bao giờ nóng nảy giận 
hờn, giông như những tảng đá đặc ruột, năm yên không lay động. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp giải thêm về đề tài trên và đọc bài kệ này: 
“Selo yatha ekaghano, 
Vãtena na samTratI; 
Evam nindäpasamsasu, 
Na samIlñJantI pandHtätI”. 
“Vi như đá núi Táy đình, 
Giông nào lay chuyên, rung rinh bao giờ. 
Tâm người đại trí trơ trơ, 
Chê khen cũng mặc, lặng lờ như không ”. 
sg 


CHÚ GIẢI: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 143 


Tiếng Windãpasarusãsu trên đây, nghĩa là những lời chê khen, tức là hai pháp 
thế gian (lokadhammä), bao gồm tất cả những tiếng đời thị phi, mai mỉa. Còn là phảm 
phu, ai cũng phải chịu ảnh hưởng tai hại của tám pháp thế gian: Được lợi (Iãbho), mất 
lợi (alabho), được danh (yaso), mất danh (ayaso), được khen (pasamsä), bị chê 
(ninda), hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha). Tám pháp này như gió trốt lôi cuốn, 
xoay vân làm cho tâm chúng sanh phải điên đảo luôn luôn. 


Quả thật, cũng như tảng đá đặc, không tầm bọng, không hè bị gió bốn phương 
lay động, xê dịch, lúc lắc, các bậc trí giả dầu còn ở trong vòng tám pháp thế gian, vẫn 
không hè bị phiền phức. Tâm các bậc ây không lay động, biến đổi vì ảnh hưởng của 
sự não hại hay là bất thân thiện. 


“ 
Đến cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Tu Đà Hườn quả... 
bó 


Dịch Giả Cần Đề 


Tưởng tuy lùn bé khó tự hào, 
Đại đức Bạt Đà chẳng núng nao, 
Mặc kệ rờ đầu cùng bóp mũi, 
Dầu ai hạ thấp hoặc đề cao. 
Vô sanh Thánh cảnh đà đi tới, 
Tục lạy phàm phong hết lọt vào, 
Tâm trí kiên cường như núi đá, 
Ngoài da bạn lữ biết đâu nào. 

DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC BHADDIYA LÙN 

#4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 144 


7 


Ả.' 
3 
FềN 
52a, 
S 
ì 
“ 
: 
= 
3 
* 


*% 
." 


81. Như táng đá không lay động trước gió, bậc trí không lay 


động trước những lời chê khen. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


Trang 145 


VI.7- Tích MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA 


(Kanãmatfãvatfhu) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 82) 
“VYathäpi rahado øambhrro, «Như lòng sâu biển hỗ, 
Vippasanno anävilo; Yên lặng không nhiêm ô, 
Evam dhammäãni sutvãna, Khi đã nghe Chúnh pháp, 
Vippasidanti panditäti”. Tâm trí giả thanh tịnh ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên mẹ nàng Kanã. 


Chuyện nầy trích từ Tạng Luật, trong đó phi lại rằng: 


Mẹ nàng Kãnã, không muốn con mình tay không trở về nhà chồng, nên đã làm 
bánh. Nhưng bôn lần làm bánh đêu dâng cúng cho bôn vị Tỳ khưu trong giờ thọ thực, 
do đó Đức Bôn Sư đã ban hành điêu học cầm Tỳ khưu thọ lãnh vật thực quá bôn bát. 


Chồng nàng Kãnã cưới vợ khác. Sau khi hay tin nầy, nàng Kãnã gặp mặt các Tỳ 
khưu thì buông lời măng nhiêc, chửi rủa răng: “Mây ông Sư nây phá hoại gia can nhà 
ta”. Chư Tỳ khưu chăng dám đi trên con đường ây nữa. 


Hay biết việc nầy, Đức Bốn Sư ngự. đến nhà mẹ nàng Kãnã. Bà đánh lễ Đức Thế 
Tôn, thỉnh Ngài ngự vào nơi được soạn sẵn, rồi dâng cháo cùng đồ ngọt. 


Sau bữa điểm tâm, Đức Bồn Sư phán hỏi: 

- Nàng Kana đâu? 

- Bạch Ngài, Kaãnã thấy Ngài, nó hồ thẹn đang đứng khóc một mình. 
- Tại sao thế? 


- Bạch Ngài, vì nó mắng nhiếc chư Tỳ khưu, cho nên thấy Ngài nó xấu hồ, đứng 
khóc như thê. 


Đức Thế Tôn bảo gọi nàng Kãnã đến và hỏi: 

- Này Kăãng, tại sao thấy Như Lai con lại xấu hồ, lánh mặt ta mà khóc như thế? 

Nàng Kana bạch lại mọi việc nàng đã mắng nhiếc chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
bèn hỏi răng: 

- Nây mẹ Kãnã, thế nào? Các đệ tử Như Lai nhận vật của bà có dâng cúng thì họ 
phạm lôi chị hay là vật không có dâng cúng? 

- Bạch Ngài, đồ vật không có dâng cúng. 


- Nếu thế, khi đệ tử Như Lai khất thực, đến đứng trước cửa nhà bà, nhận được 
vật dâng cúng thì họ phạm lôi chỉ? 


- Bạch Ngài, chư Đại đức không có lỗi chi cả, chỉ Kãnã là có lỗi thôi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 146 


Đức Bôn Sư bèn bảo nàng Kãnã: 


- Nây Kãnã, chư Thinh Văn đệ tử của Ta khi đi bát khất thực, đến trước cửa nhà 
nây, nhận được bánh của mẹ con cúng dường, thì các Thinh Văn đệ tử của Ta có 
phạm tội lôi gì? 


- Bạch Ngài, chư Đại đức không có lỗi gì cả, chỉ mình con là có lỗi thôi. 


Nói đoạn, nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối. Nhân đó, Đức Phật thuyết 
lên tuân tự pháp cho nàng nghe, và nàng chứng đặc quả vị Tu Đà Hườn. 


Đức Bồn Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, ngự về tịnh xá, đi ngang qua sân rồng, Đức 
vua trông thấy Ngài, bèn phán hỏi thị thần: 


- Hình như là Đức Bồn Sư, có phải không chư khanh? 
- Tâu bệ hạ, phải. 


Nghe tâu như vậy, Đức vua phán bảo thị thần ra đón Đức Bồn Sư: “Chư khanh 
mau ra bạch với Ngài răng: Trâm xin đên đảnh lễ Ngài”. 


Đức Bồn Sư đứng dừng lại trong sân ngự, quốc vương đến gần Ngài, đảnh lễ 
xong bạch răng: 


- Bạch Ngài, chẳng hay Ngài đi đâu đây? 
- Tâu Đại vương! Như Lai đến nhà của mẹ nàng Kanã. 
- Bạch Ngài, vì lẽ gì vậy? 


- Nghe rằng: nàng Kãnã mắng nhiếc chư Tỳ khưu nên Như Lai đã đến nhà mẹ 
nàng. 


- Bạch Ngài, có lẽ Ngài đã khiến được nàng Kãnäã thôi mắng nhiếc phải không? 

- Tâu Đại vương! Như Lai đã khiến nàng dứt bỏ sự mắng nhiếc chư Tỳ khưu, 
đồng thời thâu hoạch được Thánh tài (Lokuttarakutumba). 

- Bạch Ngài, Ngài khiến nàng thu được Thánh tải, phần trầm, trẫm sẽ khiến nàng 
được làm chủ thê tài (lokryakutumba). 

Nói rồi, Đức vua đảnh lễ cáo từ Đức Bồn Sư. Về triều, Đức vua phái một cỗ loan 
xa có màn che sáo phủ đi rước nàng Kãnã vào cung, khiên cung phi trang điêm và đeo 
đủ thứ trang sức quý giá cho nàng rồi lập nàng lên làm đại công chúa. Sau đó, Đức 
vua báo tin cho các quan hay răng: “Ai có thể nuôi dưỡng con gái trẫm thì hãy đến 
rước công chúa về nhà”. 

Khi ấy, có viên Đại thần Tế tướng tâu rằng: 

- Hạ thần xin lãnh nuôi công chúa. 

Ông rước công chúa đem về nhà mình, giao nàng đủ cả quyên hạn trong tay và 
bảo: 

- Công chúa hãy làm phước theo tùy thích đi. 

Từ đó, công chúa Kãnã sai nhiều người đàn ông đứng gác ở bốn cửa để đón rước 
chư Tăng, nhưng chỉ hoài công chờ đợi, vì không gặp được Tỳ khưu và Tỳ khưu m 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 147 


đặng mà để bát. Thành ra tại bốn cửa nhà nàng vật thực cứng mềm đã dự bị để cúng 
dường đêu còn nguyên, ôI đọng dôn dập mãi phân nhiêu như thác nước. 


Trong giảng đường, chư Tăng đề khởi pháp thoại như sau: 


- Nầy chư huynh đệ, lúc trước nàng Kaãnã làm cho bốn vị Đại đức Trưởng lão 
phải ăn năn hối tiếc. Là người gây sự phiền phức như vậy, mà khi Đức Bồn Sư đến 
viêng, nàng lại có đức tin đầy đủ. Đức Thế Tôn đã khiến được nàng đem của nhà đến 
gần chư Tỳ khưu. Nhưng bây giờ nàng muốn có chư Tăng hoặc chư Ni để cúng dường 
thì kiếm cũng không ra. Ôi! Ân đức Phật bảo quả là kỳ diệu thay. 


Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi: 

- Nầy chư Tỳ khưu, hôm nay các ông hội thảo về vấn đề gì? 

- Bạch Ngài, việc như vây... như vây... 

- Này các Tỳ khưu, Đức Bốn Sư dạy, không phải nàng Kãnã chỉ làm cho chư Tỳ 
khưu cao hạ phải hôi hận bây giờ mà thôi. Trước kia nàng đã từng làm như thê rôi. 
Không phải bây giờ là lân đâu tiên. 

_ Ta đã khiến được nàng vâng lời, trước kia ta cũng đã từng khiến được nàng như 
thê rôi. 

Chư Tăng muốn nghe Bồn Sanh, bèn thỉnh cầu Đức Thế Tôn, Ngài ngâm kệ mở 
đầu răng: 


“Vattheko labhatI babbu, 
Dutiyo tattha Jayati; 
Tatiyo ca catuttho ca, 
Idante babbuka bilanti.” 


“Khi nào thấy một chú mèo, 

Thì một chu nữa hiện theo chẳng từ, 
Rồi chú ba và chú tư, 

Hang nây mèo nọ hình như thích tìm ””. 


Đức Bồn Sư dẫn giải răng: “Bốn vị Trưởng lão hôm nay là bốn chú mèo thuở 
trước, nàng Kanã đã là con chuột cái, còn Như Lai là người thợ ngọc vậy”. 


Giải rằng: Đức Bồn Sư dạy rằng: “Nầy các Tỳ khưu, trong thời quá khứ, nàng 
Kanã cũng đã từng gặp cảnh buôn râu, khô tâm như thê rôi, nhưng nhờ nghe lời Như 
Lai mà nàng được tâm thanh tịnh như hô nước trong veo”. 


Kết luận xong, Đức Bồn Sư lại thuyết pháp và đọc lên bài kệ nây: 


“Vathapi rahado gambhrro, 

Vippasanno anävIlo; 

Evam dhammamI sutvãna, 

Vippasidanti panditätI”. 

“Hiển nhân nghe pháp vừa xong, 
Tâm liên thanh tịnh, sạch [rong nước hồ. 

Nước sâu, gương phẳng lặng tờ, 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 148 


Trong veo sáng suối, chẳng nhơ bụi hông ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Danh từ Rahado trên đầy nghĩa là hồ, nhưng là hồ sâu rộng lắm. Dầu cho bốn bộ 
binh (quân, xa, mã, tượng) xuống hết dưới hồ đó, nước hồ cũng không tràn dâng lên. 
Như vậy thì chỉ có đại trùng dương (mlamahãsamuddo), bề sâu tám muôn ngàn do 
tuần mới xứng với tên Rahado. Quả thật, từ dưới đáy hồ của nó ở chỗ sâu độ tám 
mươi bốn ngàn do tuần (cattä[Tsayojanasahassa), nước chao động vì cá, khoảng giữa 
độ sâu bốn ngàn do tuần thì nước đứng yên, còn ngang phía trên mặt nước chao động 
vì gió. Chỗ yên lặng ấy có thể gọi là hồ sâu thắm vậy (gambhirarahado). 


Evaim dhammami (nghe pháp) đây chỉ cho những thời pháp thuyết: Theo định 
nghĩa trên, cũng như hồ sâu không bị xáo trộn, thì nước của nó trong sạch, yên tịnh, 
lặng trang như thế nào; cũng như thế ấy, sau khi nghe thời pháp của Ta thuyết, do nơi 
Tu Đà Hườn đạo... bậc trí giả đạt đến tâm thanh tịnh, xa lìa phiên não chứng đắc A La 
Hán quả. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Đợi bánh, Cà Na bị mắt chồng, 

Tức mình, đồ tội bốn Sư ông, 

Nhờ nghe Pháp Phật, tâm liên tịnh, 

Hưởng lộc trời ban giữa bệ rồng. 

Trước lỡ buông lời nhiếc lão Tăng, 

Sao lo bù đắp lại cho bằng, 

Mỗi ngày công chúa lo làm phước, 

Chờ mãi hoài công, nghĩ chẳn chăng? 
DỨT TÍCH MẸ NÀNG KÂNA 

#4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 149 


82. Giáo Pháp làm cho bậc trí an tịnh giống như hồ nước sâu 
thăm, tĩnh lặng và trong sáng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 150 


VI.8- Tích NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU 
(Pañcasatabhikkhuvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 83) 
“Sabbattha ve sappurisä cajanti, “Trượng phu lìa mọi Pháp, 
Na kãmakämä lapayanti sanfo; Không bàn đên dục lạc, 


Sukhena phu{thã atha vã dukkhena,  7rí giả gặp khổ vui, „ 
Na uccävacam panditä dassayanti”. ˆ Không lo nghĩ cao thấp. 


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư khi ngự tại tịnh xá Jetavana đề cập đến năm trăm 
vị Tỳ khưu phát sanh tại Verañja (Huê Lan Nhã). Thật thế, sau khi chứng đắc quả 
Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn ngự đến thành Verañja trước hạ kỳ đầu 
tiên, được ông Bà la môn VerañJa thỉnh cầu Ngài an cư kiết hạ nơi đó với năm trăm vị 
Tỳ khưu. Ông Bà la môn Verañja bị Ma vương ám ảnh, khiến ông quên lãng lời thỉnh 
cầu, không nhớ đến Đức Tôn Sư, dầu chỉ là một ngày. Lúc ấy, thành Verañja gặp cảnh 
mất mùa, đói kém, chư Tỳ khưu đi bát khắp thành Verañja mà không tìm được vật 
thực, tình cảnh rất gian nan, vất vả. May nhờ đoàn lái ngựa nhín lại từng nhúm cơm 
khô đề bát, chư Tăng mới sống lây lất qua ngày. 


Thấy chư Tăng vắt vả, Đại đức Moggallãna có M muốn lây chất dinh dưỡng bên 
dưới mặt đất (pathavojam) cúng dường Tăng, và muốn dùng thần thông đưa chư Tăng 
sang Bắc Cưu Lưu Châu đi bát, nhưng Đức Thế Tôn không cho Đại đức làm như vậy. 


Còn chư Tỳ khưu không có ngày nảo than phiền việc đi bát có ít ỏi vật thực cả. 
Các Ngài đã dứt được lòng tham dục nên vân sông an vui với đời đạo hạnh. 


Đến khi mãn mùa an cư nơi đó, Đức Bồn Sư đến từ giã ông Bà la môn Verañja, 
Ngài được ông ta cúng dường kính ngưỡng, và Ngài truyền thụ Quy giới cho ông ta. 


Rời khỏi VerañJa, Đức Bồn Sư ngự ổi vân du, cho đến một thời Ngài ngự về 
thành SãävatthI, vào ngự an nơi tịnh xá Jetavana. 


Dân cư trong thành Sãvatthĩ thiết đại lễ Trai Tăng cúng dường mừng ngày Đức 
Bốn Sư trở về. Khi ấy có năm trăm người ăn tàn thực nương theo chư Tỳ khưu, cũng 
cư ngụ trong vòng tịnh xá. Xin được những món ăn dư thừa của chư Tăng, toàn là 
thực phẩm ngon, quý, họ ăn uống xong rồi, ngủ xong thức dậy, đi ra mé bờ sông chơi 
giỡn la hét, chia phe đấu vật với nhau trong vòng hoặc ngoài vòng tịnh xá. 


Trong chư Tăng, nơi giảng đường đề khởi lên Pháp thoại như sau: “Nầy chư 
huynh đệ, bọn người dùng tàn thực nây, trong khi ở thành Verañja nhằm mùa đói kém 
thì họ không tỏ ra vẻ sái quấy. Bây giờ về đây, được ăn uông cao lương mỹ vị như 
vậy, họ lại phô bày ra lắm trò bỉ ổi hằng ngày. Chư Tỳ khưu khi ở Verañja tuy vậy mà 
được an tịnh, còn bây giờ thì không được an tịnh”. 


Đức Bồn Sư ngự vào giảng đường, phán hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, các ông đang 
thảo luận chi vậy?”. 


- Bạch Ngài, việc nây... 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang I5I 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn phán dạy: “Những người ấy xưa kia đã là năm trăm con 
lừa sanh ra từ những con lừa mẹ. Những con lừa nây đã dùng nước cốt nho tươi của 
năm trăm con tuấn mã được thuần phục uống, còn dư là cặn bã bắt tịnh, người nài 
ngựa pha trộn thêm nước lã, rồi lược bằng giẻ bố và gọi rằng: “Tịnh thủy”, thứ nước 
hư bỏ, lạt lẽo, hèn hạ như vậy mà chúng nó xúm nhau uống như uống rượu ngon và 
sau khi uống lại hò hét la lối như người say rượu. 


Thời ấy, Đức vua nghe tiếng ồn ào, huyên náo, phán hỏi. Đức Bồ Tát tường trình 
hành vi của bọn lừa ây như sau: 


“Valodakam apparasam nihTnam, 
Pitvä mado JäyatI gadrabhanam; 
Imañca pItvãna rasam panTtam, 
Mado na sañJäyati sindhavanam. 
AppampIviItvana nih1naJacco, 

So maljafi tena Janinda phut{tho; 
DhorayhasIlr ca kulamhi Jãto, 

Na maJJat aggarasam pIvItva”t”. 


Lược dịch: 


“ “Tĩnh thủy ' lạt lẽo thấp hèn, 
Bây lừa uống bị ma men nhập vào. 
Rượu nho ngon ngọt thanh cao, 
Ngựa tuấn uống, chẳng khi nào biết say. 
Tâu quốc vương, kẻ không hay, 
Nhắp chút ít rượu là say tức thì. 
Con nhà dòng dõi lễ nghỉ, 
Không say, dù uống rượu gì quỷ ngon”. 


Sau khi giải rộng tích Bốn Sanh Tịnh Thủy (vãlodaka), Đức Bồn Sư kết luận 
răng: “Nây chư Tỳ khưu, các bậc hiên nhân quân tử hăng giữ được phâm hạnh như 
thê. Xa lìa tham dục rôi, dâu gặp hoàn cảnh vui buôn, sướng khô thê nào, các bậc ây 
cũng vân điêm đạm, an nhiên”. 

Kết luận xong, Đức Bồn Sư lại thuyết pháp và đọc bài kệ này: 

“Sabbattha ve sappurIsä caJantI, 
Na kãmakama lapayantI sanfto; 


Sukhena phu{thã atha vã dukkhena, 
Na uccavacam panditä dassayanti”. 


“Trượng phu chẳng chút bận lòng, 
Đến điều tham dục không nên luận bản. 
Trí giả, tâm đã tịnh an, 
Gặp cảnh sướng khổ, chẳng màng nói ra ”. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 152 


CHÚ GIẢI: 


Tiếng Sabbaiha (khắp nơi) trên đây ám chỉ tất cả mọi pháp, nhất là khắp tất cả 
mọi thành phân của Ngũ uân (thân và tâm). 
__ 9øppwrisử (Trượng phu) là những nam nhân tốt (Sappurisãä), tức là những bậc 
hiên nhân quân tử. 
Vajanra (lìa bỏ), đây là đứt bỏ được ái dục (chandaräga) do nhờ chứng đắc A La 
Hán đạo tuệ (Arahattamaggaññana). 


Na kñmakãmä: không bàn đến động cơ của dục lạc (kãmayantã) nhân của dục 
lạc (kãmahetu), lý do của dục lạc (kamakaran). 


Samfo: Bậc an tịnh như chư Phật... thì không tự mình nói hoặc bảo kẻ khác nói 
đến nhân dục lạc... Quả vậy, những vị Tỳ khưu nào lúc đi trì bình khất thực, đến đứng 
chỗ mình ưa thích rồi mở lời răng: “Nây ông thiện nam, vợ con ông mạnh giỏi 
không?”; hoặc “ông có việc chi phiền phức chớ?”. Tỳ khưu nói chuyện vô ích phù 
phiếm, như chuyện vua quan, trộm cướp... chừng ba bốn câu như vậy, là là /apayarmii 
(nói phiếm). Khi gia chủ nghe rồi, đáp lại: “Bạch Ngài, cả nhà con đều được an vui, 
không có điều chi phiền phức. Bây giờ, chúng con dư dả vật thực, xin thỉnh Ngài ở lại 
đây”. Tỳ khưu nói ướm để được thinh mời như vậy, gọi là /apayamii. Bậc Tịnh giả 
không nói theo hai cách trên đây. 


Dầu tiếp xúc với cảnh vui hay cảnh khổ, dầu bị tám pháp thế gian đụng chạm 
đên các Ngài, bậc Trí giả cũng không to tiêng, lộ vẻ bât bình khen tôt, chê xâu, hãnh 
diện hay hô thẹn chi cả. 


Cuối thời pháp, có nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc quả Tu Đà Hườn... 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Tịnh giả dầu trong cảnh ngộ nào, 
Cũng là trầm mặc chẳng xôn xao, 
Khi vui, lúc khổ, tâm thưởng trụ 
Bữa được, ngày thua, trí vẫn cao. 
Lan Nhã đã qua mùa đổi kém, 

Kỳ Viên còn gặp nhóm tâm phào, 
Thói đời no đủ sanh nhiều chuyện, 


Theo Phát ăn dư lại tự hào. 


DỨT TÍCH NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU 
tk›‡lŒ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 153 


83. Bậc trí không vui hay buồn vì lạc hay khố, vì bậc trí từ bỏ 
tât cả. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 154 


VI.9- Tích ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP 
(Dhamumikattheravatthu) 
bó 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 84) 

Na attahetu na parassahetu, 

Na puttamicche na dhanam na raf(ham; 
Na iccheyvya adhammena samiddhimattano, 
Sa silavã paññavä dhammiko siyã”. 


Không mong con, của, Xứ, 
Không mong được không thành, 
Rằng lời, mắt, danh dụ, 

Thế mới gọi hợp pháp, 

Giới đức và trí tuệ”. 


—_ Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên Đại đức Dhammika (Hợp Pháp). 


Tương truyền răng: Trong thành Sãvatthi có một Thiện nam đang sống an vui 
với gia đình, một hôm phát tâm muốn xuất gia. Ông ngồi gần bên vợ, chuyện trò vui 
vẻ rôi nói: “Nây mình, anh có ý muốn xuất gia”. 

Người vợ can: “Anh hãy khoan đi đã, trong khi em còn bụng mang dạ chửa như 


vầy”. 

Người chồng hoãn lại ý định xuất gia, chờ tới khi đứa hài nhi biết đi, rồi mới từ 
biệt đê đi tu. Người vợ lại van: 

- Anh ơi! Anh hãy chờ đợi con khôn lớn. 

Nghe vậy, ông Thiện nam suy nghĩ: “Dầu vợ ta chấp thuận hay không, ta cũng sẽ 
tự mình làm cho mình hêt khô!”. Thê rôi, ông xuât gia đi tu. 

Sau khi thọ đề mục, ông tĩnh tấn tham thiền quán tưởng, tự mình hoàn tất phận 
sự xuất gia, xong rồi mới quay trở về Sävatthi, cốt đề thuyết pháp tế độ gia tộc cho 
thấu đạt chân lý. Con trai của ông cũng xuất gia theo ông và sau đó không bao lâu 
chứng đặc quả A La Hán. 

Lúc bấy giờ, còn vợ ông ở nhà, tự nghĩ: “la vì chồng con mới ở nhà lo coI sóc 
gia đình. Nay cả hai đêu xuât gia cả rôi, thì ta còn ở nhà mà làm chị. Ta sẽ xuât g1a”. 
Sau khi xuât gia không bao lâu, bà cũng chứng đạt A La Hán. 

Một hôm, trong giảng đường, câu chuyện này được đề khởi: 

- Này các hiền giả! Thiện nam Dhammika tự mình sống theo Chánh Pháp xong 
rồi xuât gia hành đạo thành bậc A La Hán, thê mà cũng còn sanh tâm ái luyên vợ con. 


Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 15ŠS 


- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy câu hội bàn tán chuyện gì thế? 
- Bạch Ngài, chuyện như vây... 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, đã gọi là bậc Trí giả thì không bao giờ nên vì mình, vì người 
mà mong thành đạt kêt quả, chỉ nên nương theo pháp, làm việc hợp pháp mà thôi. 


Đề kết thúc, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kệ nây: 


“Na attahetu na parassahetu, 

Na puttamicche na dhanam na rattham; 

Na 1ccheyya adhammena samiddhimattano, 
Sa silava paññava dhammiko siya.” 


“Không vì mình, vì người, 

Không cầu con, ruộng, tiễn, 

Không mưu thân, chước quỷ, 

Chỉ sông thuần đức hạnh, 

Chánh trí, họp chánh pháp `. 

Người trí không làm điêu tả, 

Không vị thiên hạ, hoặc là riêng di. 

Không nên, băng việc quấy sai, 

Cầu mong vưong quốc, con trai, sự giàu. 

Không nên tha thiêt mong câu, 

Dùng phương bát chánh ngõ hẳâu thành công. 

Được vậy mới thật đáng phong, 

Đạo đức, trí tuệ, có lòng thăng ngay”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Na affahefu: Bậc xứng danh là trí giả (pandita) thì không thiên vị vì mình hoặc 
vì người khác mà làm việc quây ác. 

Ma puftamicche: Bậc trí giả không cầu mong được con, tài sản, xứ bằng việc 


làm quấy ác, mà dầu có mong muốn đi nữa, cũng không vì vậy mà tạo thêm ác 
nghiệp. 


Samiddhim afano: Dầu việc chỉ có lợi ích đến mình, bậc trí cũng không muốn 
được băng phi pháp, cho nên không làm ác vì lý do lợi ích vậy. 


sa sữaya: Bậc quân tử, trượng phu như vậy chính là bậc có đức hạnh, có trí tuệ 
và sông hợp Chánh pháp. Ngoài ra không có a1 khác. 


Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ Khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
® 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 156 


Dịch Giả Cần Đề 


Lÿ đạo thông rồi, quyết xuất gia, 
Xã chỉ con, vợ, xã chỉ nhà, 

Trước lo giải thoát riêng mình mỘI, 
Sau tính châu toàn trọn cả ba. 

Bậc trí trước sau hành đúng đắn, 
Người ngu cao thấp nói sai ngoa, 
Mắt trần khó biết phân tà chánh, 
Họp Pháp Tỳ khưu, La Hán mà. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC DHAMMIKA 
k›‡lŒ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 157 


84. Bậc trí không bao giờ làm gì Phi Pháp vì bất cứ lợi lộc 
nào ở đời. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 158 


VI.10- Tích NGHE THUYÉT PHÁP 


(Dhammassavanavatffhu) 


“g 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 85-86) 


“Appakäã te manussesu, 

Ye janã päragämino; 
Athãyam ïtarä paj3. 
Tiramevänudhävati”. 

“Ye ca kho sammadakkhãte, 
Dhamme dhammänuvatfino; 
Te janã pãramessanti, 
Maccudheyyam suduttaram”. 


“Giữa nhân loại Íf người, 
Bờ kia đạt đến nơi, 

Có nhiều người còn lại, 
Chạy theo bờ nây mãi”. 


“Nương theo Pháp khéo dạy, 
Những ai chân hành trì, 
Vượt biển dục nan giải, 

Sẽ đạt đến bờ kia”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 


nhóm thiện tín nghe pháp. 


Tương truyền rằng: Nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sãvatthi, 
thỏa hiệp lập thành một nhóm Thiện tín, làm phước Trai Tăng xong, rủ nhau ở lại 
chùa suốt đêm để nghe pháp. Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm 
theo ý định, một số bị lòng tham dục thúc đầy, tự động rút về nhà, một số khác bị sự 
sân hận nỗi lên cũng bỏ chùa ra đi, một số nữa bị hôn trầm thụy miên còn ngồi nắn lại 
gục lên, sục xuống chớ không nghe được pháp. Ngày sau, chư Tỳ khưu câu hội trong 
giảng đường, đem đề tài “nghe pháp” nây ra đàm luận, Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 


- Nây các Tỳ khưu, hôm nay các thây câu hội bàn luận việc chỉ? 


- Bạch Ngài, việc nây... 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu! Những chúng sanh ấy hàng sống theo cõi Dục, dính mắc 
trong cõi Dục như thê, nên rât ít người đạt được Níp Bàn. 


Để kết thúc thời pháp, Đức ThếTôn nói lên kệ ngôn: 


S5. “Appakã te manussesu, 
Ye Janã paragamnno; 
Athãyam Itara paJ3, 
TiramevanudhavatI”. 

86. “Ye ca kho sammadakkhate, 
Dhamme dhammanuvattino; 
Te Janã paramessantI, 
Maccudheyyam suduttaram”. 


“f† người giữa nhân loại, 

Đến được bờ bên kia, 

Số lớn người còn lại, 

Xuôi ngược bờ bên nầy ”. 
“Những ai chơn cháành hành trì, 
Theo chảnh pháp khéo đạy, 

Sẽ đạt đến bờ kia, 

Vượt ma giới khó thoát ”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 159 


85 - 86. “Nội trong đảm nhân quần nây, 
Bờ kia đạt đến một vài mà thôi, 
Còn thì vơ vấn bôi hồi, 
Bao nhiêu người khác tại nơi bờ nấy. 
Những người nghe được pháp hay 
Ráng hành cho đúng lời thây chẳng sai, 
Bờ kia sẽ đạt đến ngay, 
Biển trần lao ắt có ngày vượt qua ”. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Appakã: Số ít, không có nhiều. 

Pãragãmino: Đáo bỉ ngạn, qua đến bờ kia là đến Níp Bàn. 

Athãyan taraä pajñ: Số người còn lại, là phân đông nhân loại vì thân kiến, tức là 
thành kiên ngã châp, cứ bám chặt vào danh sắc, nên cứ chạy theo bờ bên nây. 

Sammnadakkhãre: Được chỉ dạy đúng đắn, khéo thuyết giảng. 

Dhamrme: Trong các pháp đã thuyết. 

Dhanunanuvaffino: Pháp mà được nghe thuyết rồi, theo đó thực hành cho đầy 
đủ, đê chứng đạt đạo quả. 

Pãramessanri: Những người như thế sẽ đạt đến bờ kia, tức là Níp Bàn. 

Maccudheyyarn: Trong vòng tử thần, ám chỉ cõi trần, nơi mà chúng sanh bị cái 
gọi là phiên não Ma vương (Kilesamarasañkhata) bao vây. 


Suduffaran: Những ai thực hành đầy đủ theo pháp đã nghe thì thoát qua khỏi 
vòng vây của Ma vương rât khó vượt qua và đạt đên bờ kia là Níp Bản. 


bó 
Cuối thời pháp, nhiều thính giả đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
° 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 160 


Dịch Giả Cần Đề 


Rủ nhau làm phước, thức nghe kinh, 
Ý niệm đấu tiên quả thật lành, 

Ma dục xen vào, về nghỉ lẹ, 

Lửa sân nổi giận, bỏ đi nhanh. 

Lắm anh ngủ gật, gân như chết, 
Nhiễu chị hôn trầm, tựa mới sanh, 
Vượt biển khô qua bờ giải thoát, 


Xưa nay rát hiêm bậc viên thành. 


DỨT TÍCH NGHE THUYẾT PHÁP 
tò‡##(4 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang ló1 


85. Chỉ một số ít người vượt qua đến Bờ bên kia. Số người khác 
chạy tán loạn ở bờ bên nầy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 162 


8ó. Những ai thực hành Chánh Pháp và Chánh Nghiệp sẽ đạt 
đến Níp Bàn, Bắt Tử. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 163 


VI.11- Tích KHÁCH TĂNG 
(AgantukabhikkhUvatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 87 - 88 - 89) 
87. “Kanham dhammam vippahãya, “Người frí bỏ hắc pháp, 


Sukkam bhãvetha pandito; Tu tập theo bạch pháp, 
Okã anokamägamma, Xuất gia sống không nhà, 
Viveke yattha dũramam”. Một mình ở nơi xa”. 

88. “Taträbhiratimiccheyya, “Người trí một rửa sạch, 
Hitvä kãme akiñcano; Cấu uế ở HỘi tâm, 
Pariyodapeyya at(änam, Lìa dục không ô nhiễm, 
Cittakilesehi pandito”. Hãy câu vui Níp Bàn”. 

89. “Yesam sambodhiyangesu, “Những người giữ chánh tâm, 
Sammä cittam subhävitam; Tu giác chỉ bảy pháp, 
Ädãnapatinissagse, Xa lìa mọi thủ chấp, 
Anupädäya ye ratäã; Không ái nhiễm hỷ hoan, 
Khimãsavä jutimanto, Sẽ sanh không lậu hoặc, 
Te loke parinibbutã”. Hiện sắp chứng Níp Bàn”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
năm trăm vị Tỳ khưu khách. 


Tương truyền răng: Có năm trăm vị Tỳ khưu đã kiết hạ an cư trong xứ Kosala. 
Sau khi mãn mùa an cư, các vị ấy trở về Jctavana để yết kiến Đức Bồn Sư. Đến nơi, 
đảnh lễ Đức Bồn Sư tồi, các vị ấy ngồi xuống một bên. 


Sau khi lắng nghe chư Tăng phúc trình sự hành đạo của riêng từng nhóm, Ngài 
thuyết pháp và ngâm lên bải kệ rằng: 


87. “Người trí hắc pháp bỏ ra, 
Tu tập bạch pháp lìa xa gia đình, 
Xuất ly, tự sống một mình, 
Y theo giới đức, lộ trình Sa môn ”. 


6Š. “Người trí phải gội sạch trơn, 

Những điêu cấu uễ chỉ còn trong tâm. 

Thủ vui Chánh Pháp nên tâm, 

Xa lìa ngũ dục, nhập tâm Nip Bản `. 
§9. “Không còn cô thủ chấp nê, 

Rời tâm ái dục, diệt bê trăm lao, 

Để thành sáng suốt thanh cao, 

Nip Bàn ất sẽ chứng vào hiện nay”. 
87. “Kẻ trí bỏ hắc pháp, 

Tu tập theo bạch pháp, 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 164 


Bỏ nhà sống không nhà, 
Đức thân rất khó hưởng ”. 


88. “Hãy cấu vui Nip Bàn, 
Bỏ dục không nhiễm uế, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 
Mọi cầu uễ nội tâm `. 

69. “Những ai thường chảnh tâm, 
Tu tập pháp Giác chỉ, 
Xa lìa mọi chấp trước, 
Hoan hỷ không nhiễm ái, 
Sẽ sống không lậu hoặc, 
Sáng chói, chứng Nịp Bản, 
Ngay trong đời hiện tại ”. 


CHÚ GIẢI: 


Kanham dhammưmm: Sau khi rời bỏ hắc pháp, là pháp bắt thiện, nhất là thân ác 
hạnh. 


ukkam bhaãyetha: Người trí xuất gia tu lên Tỳ khưu rồi, từ đó nên hành cho đắc 
A La Hán đạo, tu tập bạch pháp, nhât là thân thiện hạnh, làm sao? 


Okã anokammãñgamma: Okam đây chỉ cho chỗ ngụ, là gia đình. 

Anokam: Là vô gia đình, cốt bước lên con đường đến Níp Bàn. 

Tatrãbhiratiiniccheyyd: Ám chỉ trạng thái vô gia đình, cô tịch, Níp Bản. Người 
tu tập thât giác chi nên thỏa thích trong trạng thái đó. 

Hữưwa kaãme: Là đã rời xa vật dục và phiền não dục, không còn bị ô nhiễm, tâm 
tịch tịnh an vuI1. 

Ciffakilesehi: Năm pháp cái hãy tự mình gột rửa, tây sạch. 

Sambodhiyangesu: Chỉ Thất giác chỉ. 

Sammñ cifam subhãwifam: Đào luyện phát triển chánh tâm cho càng tăng 
trưởng, ưu tú. 

Adãnapdfinissagge: Adãna là bám níu, cầm năm, nay từ bỏ sự bám níu. Cả bốn 
cái thủ đêu dứt bỏ hêt thì được hoan hỷ. 

Jufaanfo: Bậc có oal lực, nhờ ánh sáng của A La Hán đạo tuệ lúc tan rã Ngũ 

uân sẽ Vô dư Níp Bàn vì đã giác ngộ lý pháp. 

Te loke: Những người trong thế gian là Ngũ uấn nây, sau khi Níp Bản. Từ khi 
đắc quả A La Hán, về sau đã liệng bỏ cả vòng Ngũ uân với sự diệt tận cuối cùng bằng 


Vô dư Níp Bàn. Người đã Níp Bàn là người không còn chấp thủ thứ gì cả, giống như 
cây đèn tắt vậy. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 165 


Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 
Dịch Giả Cần Đề 

Năm trăm Tăng khách Kiêu Tát La, 
Về đến Kỳ Viên lễ Phật Đà, 

Ngài đã ban truyễn ba pháp kế, 
Dạy khuyên bác trí hạnh không nhà. 
Một nên độc chiếc hành phạm hạnh, 
Hai phải trừng thanh ngũ dục ra, 
Ba ráng tu theo bảy nhánh giác, 
Nip Bàn quả vị sẽ không xa. 
DỨT TÍCH KHÁNH TĂNG 

sg 
DỨT PHẨM HIÈN TRÍ 
tot#Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 1ó6 


ực tỉnh 


87. Hãy đoạn trừ Tà kiến, sống đời xuất gia, và khéo nỗ I 
đặc Níp Bàn. 


tấn 


Trang 167 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


88. Người trí tự thanh tịnh thân tâm, ly tham và bỏ dục lạc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 168 


89. Những ai thường chánh tâm, tu tập pháp Giác chỉ: 
Xa lìa mọi chấp trước, hoan hỷ không nhiễm ái; 

Sẽ sống không lậu hoặc. sáng chói, chứng Níp Bàn; 
Ngay trong đời hiện tại. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 169 


VII. PHẨM A LA HÁN 
10 bài kệ: Pháp Cú số 90 — 99 
10 tích truyện 


ki 
VII.1- Tích NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT 
(Jrvwakapafihavatfhu) 

kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 90) 
“Gataddhino visokassa, “Đến đích không ưu phiên, 
Vippamuttassa sabbadhi; Giải thoát ngoài tất cả; 
Sabbagandhappahimassa, Trừ diệt mọi buộc ràng, 
Parilaho na vijjati”. Không còn lứa tham di”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại vườn xoài của ông JTvaka (Kỳ 
Bá), đề cập về một câu hỏi của ông ấy. 


Sự tích Ngự y JTvaka đã giải rõ rộng rãi, đầy đủ chỉ tiết, đây chỉ lược thuật vắn 
tắt mà thôi: 

Một thuở nọ, sau khi chia rẽ Tăng và liên kết với Thái tử Ajãtasattu (A Xà Thế), 
Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) có ác ý muốn ám sát Đức Bốn Sư, bèn trèo lên núi 
Gijjhakũta (Kỳ Xà Quật), xeo một hòn đá cho lăn xuống lúc Đức Bồn Sư đang đi phía 
dưới. Thời may, tàng đá bị hai ngọn núi giữ lại. Nhưng một mảnh đá vỡ bằng tai nắm 
rơi xuống, làm giập chân Đức Thế Tôn, đến nỗi máu chảy ra khiến Ngài đau nhức dữ 
dội. Các Tỳ khưu tiếp đỡ dìu Ngài đi. Đức Bốn Sư muốn từ đây đi đến vườn xoài nên 
bảo: “Hãy đưa ta đến đó”. Các Tỳ khưu vâng lệnh Đức Thệ Tôn đưa Ngài đến vườn 
xoài của ông Jivaka. Ngự y Jivaka hay tin này liền đến gặp Đức Bồn Sư, để chữa trị 
vết thương, ông dùng thứ thuốc cay nông băng bó xong, bạch với Đức Bốn Sư rằng: 
“Bạch Ngài, con phải đi làm thuốc chữa bịnh cho một người ở trong thành rồi sẽ trở 
lại, xin Ngài hãy chịu khó chờ con về mở băng thuốc này ra” 


Ông y sĩ ra đi, làm xong phận sự đôi với người bịnh thì đã tới giờ đóng cửa 
thành, ông không kịp tới cửa công. Khi ấy ông lo lắng tự nghĩ : “Chao ôi! Nghiệp ta 
đã tạo thật là nghiêm trọng, ta đã vì một người bịnh khác mà không lo châu toàn cho 
Đức Thế Tôn, đã cho thuốc men cay nồng và băng bó vết thương, nhưng bây giờ tới 
lúc mở băng ra cho Ngài, ta lại không có mặt trong thành để mở băng. Cả đêm nay 
Đức Như Lai toàn thân sẽ phát nhiệt”. 


—— Ngay lúc đó, Đức, Thế Tôn cho gọi Trưởng lão ÄẨnanda và bảo răng: “Này 
Ananda! Ngự y JTvaka tôi nay không về kịp đên cửa thành, hiện giờ ông đang lo lăng 
vì đã đên giờ mở băng vêt thương. Vậy ông hãy mở băng vêt thương đi”. 


Trưởng lão Änanda mở băng ra, vết thương đã kéo da non. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 170 


Qua ngày sau, mặt trời chưa mọc, ông JTvaka đã về thành, lật đật đến thăm Đức 
Bôn Sư và hỏi: “Bạch Ngài, Ngài nghe trong châu thân có nông nhiệt lâm không?”. 
Đức Bôn Sư đáp: 


- Nầy Jivaka! Dưới cội cây Bồ Đề của Đức Như Lai, tất cả mọi sự nồng nhiệt 
thảy đêu lăng dịu. 


Nhân dịp này, Ngài thuyết lên thời pháp thích hợp, rồi ngâm lên kệ ngôn rằng: 


“Gataddhino vIsokassa, 
Vippamutfassa sabbadhi; 
SabbagandhappahTnassa, 
Parilaho na v1JJati”. 


Không còn Ìo sợ mảy may, 
Khi đã căt đứt mọi dây buộc ràng; 
Người đã giải thoát hoàn toàn, 
Là người đi mút con đường tử sanh ”. 
CHÚ GIẢI: 


Gafaddhino: người đã hoàn tất cuộc hành trình, tức là đã chứng đắc đạo quả A 
La Hán. Có hai lộ trình là lộ trình băng qua cõi hoang vu (Kãntaraddhã) và lộ trình đi 
quanh một vòng luân hôi (Vattaddha). 


Trong hai lộ trình đó, người lữ hành (Addhiko) đang đi trên lộ trình băng qua cõi 
hoang vu là chưa đạt đên mục đích đã nhăm, một khi đạt đên mục đích là Níp Bàn rôi, 
thì gọi là đã hoàn tất cuộc hành trình (Gataddhãa). Những chúng sanh còn dính mắc 
trong vòng luân hồi cứ luân quần trong đó, thì còn là những người lữ hành mãi mãi 
(Addhikã). Bởi thế cho nên phải tận cùng vòng luân hồi, các bậc Thánh Nhân nhất là 
Tu Đà Hườn là những người lữ hành đã tận cùng vòng luân hi, là những bậc Lậu tận, 
đã được gọi là những người đên đích (Gataddha). Đó nghĩa là tiêng Gataddhino. 

Visokassa: không ưu phiền (Soka) là đã dứt hết mọi nỗi khổ lo âu, phiền muộn 
có căn bản là vòng luân hôi. 

__ Vippamuffassa sabbadli: đã giải thoát hết tất cả là đã giải thoát Pháp Hữu vi 
nhât là Ngũ uân. 

$abbagandhappahinassa: đã trừ bỏ mọi trôi buộc là đã dứt cả bốn loại trói buộc 
(Gantha): Abhijjä (Tham xan), Vyäpada (Oán hận), Silabbatäparamäsa (Giới câm thủ) 
và Idam saccabhinivesa (Kiên thủ). 

Parilaho na vựửjafi: Có hai loại nông nhiệt: một của thân và một của tâm. Đối 
với bậc Lậu tận, khi bị ảnh hưởng của điêu kiện bên ngoài, nhât là sự lạnh, sự nóng thì 
chỉ có thân nhiệt sanh lên mà thôi. 


Câu hỏi của ngự y Jivaka liên hệ với thân nhiệt này, còn Đức Bồn Sư là bậc 
Pháp Vương chuyên môn thuyêt pháp, giảng đạo, nên nhân dịp này, Ngài thuyêt pháp 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang L7I 


đề cập đến ảnh hưởng của tâm nhiệt (Cetasikaparilaho)': “Nầy đạo hữu Jïvaka, nói 
theo Chân Đê (Paramattha) thì đôi với bậc Lậu tận như vậy, không có sự nông nhiệt”. 


& 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà 
Hườn. 


Tích này đề cập đến câu hỏi của ngự y Jïvaka, còn nguyên sự tích của ông ngự y 
nây rât dài, trong tạng Luật quyên 6 có kê rõ. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngự Y Kỳ Bá hỏi Phật rằng: 

“Ngài thấy trong người có nóng chăng? ”. 
Phật đáp: “Từ khi Ta đại Ngộ, 

Trong Ta lứa dục đã trừ căn ”. 

Y Ngài ám chỉ đến Tâm không, 

Phiên não đâu còn cháy phía trong, 
Nhưng phía ngoài thân, sao khỏi khổ, 
Giáp chân, nát thịt, máu ròng ròng. 
Nghiệp mới tuy là đã dứt rồi, 

Nhưng bao quả cũ vẫn còn nhôi, 
“Hứa thân hữu khổ là Chân lÿ!”. 
Dâu Phật hay ai, cũng thể thôi! 


DỨT TÍCH NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN THẬT 
xi4 


: Đây là nói VỀ Sự nóng nảy tinh thần, do nhiệt độ của tham, sân... hay lửa tham ái... 
Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 172 


90. Vì đã đi đến đích, không sầu, giải thoát mọi buộc ràng và 
không còn bị tham dục áp đảo. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 173 


VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIỆP BỊ CHẾ 
(Mahakassapattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 91) 
“Uyyuñjanti safimanto, “Tự sách tắn, Chánh niệm. 
Na nikete ramantfi te; Không thích cư xá nào; 
Hamsä'ˆva pallalam hitvä, Như ngông trời rời ao, 
Okamokam jahantfi te”. Bỏ sau mọi trú ân”. 


-_ Kệ Pháp cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên Trưởng lão Mahakassapa (Ma Ha Ca Diệp). 


Thuở nọ, Đức Bồn Sư nhập hạ gần thành Rãjagaha (Vương Xá), đến khi mãn an 
cư, Ngài tuyên bô với chư Tỳ khưu: 


“Nửa tháng nữa Ta sẽ đi vân du”. Theo truyền ngôn: Chư Phật có phận sự đi vân 
du hành đạo với các Tỳ khưu, khi các Ngài muốn đi, chư Tỳ khưu được thông báo 
trước như thế, để có thì giờ chuẩn bị những vật dụng mang theo mình, nhất là đốt bát 
và nhuộm y để khi đi được an vui. Do đó, Đức Bồn Sư mới thông báo cho các Tỳ 
khưu: “Từ nay đến nửa tháng nữa, Ta sẽ đi vân du”. 


Chư Tăng mạnh ai nẫy lo phận sự của mình, nhất là đốt bát. Chính Trưởng lão 
Mahãkassapa cũng giặt những chiếc y của mình, nhiều vị Tỳ khưu than phiền: “Tại 
sao Trưởng lão lại giặt y? Nơi thành này cả bên trong lẫn ngoài, số dân cư là một trăm 
tám mươi triệu, những người không phải là quyến thuộc của Trưởng lão đêu là những 
thiện tín của Trưởng lão, còn những ai không phải là Thiện tín đều là quyến. thuộc của 
Trưởng lão cả. Ai ai cũng đều tôn kính, trọng đãi, dâng cúng tứ vật dụng đến Trưởng 
lão, thế mà Trưởng lão từ bỏ bấy nhiêu sự hộ độ đó, để rồi đi đâu? Vả lại, nếu có đi 
thì chỉ lên hang đá Đừng Dễ Duôi (Mãpamäda) không đi qua nơi khác”. 


Theo truyện thuyết, sau khi Đức Thế Tôn đến một hang đá nào, Ngài thường bảo 
chư Tỳ Khưu có phận sự phải trở vê chùa. 

“Từ bây giờ, các Thầy hãy quay trở lại, đừng dễ duôi”. Do đó mới có tên hang 
đá Đừng Dê Duôi mà Chư Tăng nói đên ở trên. 

Trong khi sắp đi vân du, Đức Thế Tôn nghĩ răng: “Nơi thành nây, bên trong lẫn 
bên ngoài có đên một trăm tám mươi triệu dân cư, các Tỳ khưu còn phải đi đên những 
nơi hạnh phúc hoặc bât hạnh của nhiêu người. Ta không thê bỏ tịnh xá trông không, 
vậy ta sẽ cho vị Tỳ khưu nảo quay trở lại?”. 

Rồi Đức Bốn Sư quyết định: “Dân chúng ở thành nây đều là quyến thuộc và 
thiện tín của Kassapa (Ca diêp). Vậy Kassapa nên quay trở lại”. 

- Lành thay! Bạch Ngài. 

Trưởng lão bèn dắt đoàn đệ tử của mình quay trở lại. Các Tỳ khưu than phiên: 
“Các đạo hữu thấy chưa? Chúng tôi há chăng nói trước rồi sao, Trưởng lão 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 174 


Mahãkassapa giặt y làm gì? Trưởng lão sẽ không đi chung với Đức Bổn Sư đâu? 
Chúng tôi đã nói điêu gì thì bây giờ quả đúng y như vậy”. 

Đức Bồn Sư nghe các Tỳ khưu nói chuyện, bèn đứng quay mặt lại và hỏi rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, các Thây nói đến chuyện gì đó. 


Các Tỳ khưu đáp : “Bạch Ngài ! Chúng con nói đến Trưởng lão Mahäkassapa”. 
Rôi các Tỳ khưu đem hêt mọi lời đàm luận của mình trình lên Đức Bôn sư. Nghe 
xong, Đức Bôn Sư bảo: 


- Nầy các Tỳ khưu ! Các Thầy nói rằng: “Kassapa lưu luyến quyến thuộc, họ 
hàng, tứ vật dụng”. Nhưng Kassapa chỉ vâng lời Ta mà quay trở lại thôi. Quả vậy, 
trong tiên kiêệp Mahakassapa đã từng phát nguyện không quyên luyên tứ vật dụng, ví 
như mặt trăng có thê đên gân họ hàng quyên thuộc mà không bị vướng bận bởi những 
họ hàng và tứ vật dụng đó”. Đức Bôn Sư nhặc lại lời nguyện đó của Trưởng lão 
Mahaäkassapa là: “Tôi nguyện hành đạo của Bậc Thánh Nhân, ví như mặt trăng noi 
theo lộ trình (quĩ đạo) của nó, chớ không bám víu vào những họ hàng và tứ vật dụng 
ây”. 

Các Tỳ khưu lại hỏi Đức Bổn Sư: “Bạch Ngài, Trưởng lão đã nguyện vào lúc 
nào?”. 

- Nầy các Tỳ khưu, các Thầy có muốn nghe không? 

- Thưa vâng, bạch Ngài. 

Đức Bồn Sư thuyết lại Bốn sanh: 


- Nầy các Tỳ khưu, cách đây khoảng trăm ngàn đại kiếp, có vị Phật Chánh Đăng 
Giác Hồng danh là Padumuttara (Thượng Liên Hoa) giáng sanh... Kế đó, Đức Bổn sư 
thuật luôn sự hành đạo phát nguyện đầu tiên của Trưởng lão Mahakassapa trong tiền 
kiếp ấy. Sự tích nầy trong kinh tạng Pã|i có giải rành. 


Sau khi nhắc lại đầy đủ hạnh nguyện của Trưởng lão, Đức Bồn Sư nói: “Nây các 
Tỳ khưu! Con trai ta là Mahäkassapa đã từng phát nguyện lần đầu tiên: “Ta nguyện 
hành đạo của Bậc Thánh nhân, ví như mặt trăng tuân theo quỹ đạo của nó, như thế ấy 
rồi”, cho nên đối với con trai Ta, sự quyến luyến trong tứ vật dụng, họ hàng, hoặc 
chùa, am, tịnh thất, nhất thiết đều không có nơi con trai Ta. Ví như con hạc chúa, sau 
khi đáo xuống một cái hồ, đi vơ vẫn đó đây rồi bay đi nơi khác, không có một chút gì 
luyến tiếc”. 

Đức Bồn sư tóm tắt ý nghĩa của sự tích, thuyết lên thời pháp và ngâm kệ rằng : 


“UyyuñjJanti safmanto, 
Na nikete ramanti te; 
Hamsava pallalam hitvä, 
Okamokam Jahanti te”. 


“Đại Hùng, Chánh niệm viên thành, 
Tâm không ưa thích đắm chìm tại gia, 

Vĩ như la bỏ ao nhà, 
Thiên nga chẳng chút thiết tha bận lòng ””. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 175 


CHÚ GIẢI: 


UyyuRjanfi safaanfo: các bậc Lậu tận đã đạt đến mức Chánh niệm tròn đủ, 
luôn luôn dũng mãnh Tinh tấn hành đạo, nhất là phát triển các ân đức của mình băng 
pháp hành Thiên định và Minh sát. Sau khi nhập thiền và xuất thiền thì cố gắng suy 
xét quản tưởng. 


Na nikete ramarri te: đối với các bậc ấy thì không có sự vui thích, quyến luyến 
chô ngụ. 


Harmrsa”va: như con chím hạc, có nơi dịch là chỉm thiên nga. Sở dĩ chỉm này 
được nêu ra làm thí dụ sánh với bậc Lậu tận, là vì giống chim trời, sau khi đáp xuống 
một ao hồ, kiếm ăn no đủ rồi, ra đi không mang theo vật thực của mình. Nó không 
nghĩ nước của ta, hoa sen xanh của ta, hoa sen hồng của ta, cỏ của ta,... Nó không 
thèm muốn, không chấp nắm chút gì trong ao hồ ấy cả. Nó bỏ lại tất cả xứ ấy mà bay 
lên không trung ra đi thảnh thơi vui thú. Các bậc Lậu tận cũng thế, dầu một chút chi 
của chùa, quyến thuộc... các Ngài cũng không luyến tiếc. 


Sau khi an cư, đến giờ lên đường, các Ngài từ bỏ chỗ ngụ mà đi như không, 
không bao giờ thèm muôn nhớ tiệc: Chùa của ta, đạo trường của ta, người hộ pháp 
của ta... 


Okamokanu: ao nước, chỗ trú ấn, tất cả đều bỏ lại hết. 
Cuối thời Pháp nhiều vị tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Dự Lưu Quả. 
& 


Dịch Giả Cần Đề 


“Ra đi hành đạo lại quay vê! ”. 

Tăng chúng phàm phu giở giọng chê: 
“Trưởng lão Ma Ha ham vật dụng! ”. 
Ngờ đâu, Ngài đã hết sỉ mê! 

Phật ví Ngài giống như thiên nga, 

Ra ẩi nào tiếc nước ao nhà! 

Trời cao, gió lộng, chữm bay mãi, 


La Hán không còn chấp “Của ta!” 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIẾP BỊ CHẾ 
xi4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 176 


91. Giữ chánh niệm, không thích trú xứ nào cả, chư vị sống đời 
xuất gia không nhà, giống như thiên nga bay. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 177 


VIIL3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ 
(Belatfthasisattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 92) 
“Yesam sannicayo natthi, ®Tài sản không chất chứa, 
Ye pariññätabhojanä; An uống biệt liêu trì, 
Suññato animitto ca, Tự tại trong hành xứ, 
Vimokkho yassa g0caro; Không, Vô tướng, (Giải thoát 
Akäseva sakuntänam, Như chữn giữa hự không, 
Gatfi tesam durannayäti”. Hướng chúng đi khó tìm ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết, khi Ngài ngụ tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
tự), đê cập đên Trưởng lão Belatthasisa (Bê Lát Thá X1 Xô). 


Tương truyền rằng: Trưởng lão này, sau khi vào làng đi khất thực theo một con 
đường, độ cơm xong rồi, lại theo một con đường khác thọ lãnh cơm khô đem về chùa 
cất để dành, vì thấy sự đi bát kiếm ăn hàng ngày vất vả khó nhọc. Trưởng lão muốn 
nghỉ vài ba hôm đê hành thiền cho được an vui, lúc cần đến vật thực sẽ lây cơm khô 
ấy mà độ. Chư Tỳ khưu biết được chuyện này trách móc Trưởng lão, rồi mách lại với 
Đức Thế Tôn. 


Mặc dầu Đức Thế Tôn nhân cơ hội nây đã ban hành điều học cắm các Tỳ khưu 
từ nay trở đi không được phép cất giữ vật thực quá thời hạn, nhưng Ngài cũng giải 
thích rằng: Trưởng lão không phạm tội vì hành theo hạnh Thiểu dục, trong khi các học 
giới chưa được ban hành. Kế đó, Đức Bồn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng : 


92. “Yesam sannicayo natth1, 
Ye pariññatabhoJana; 
Suññato anImitfo ca, 
Vimokkho yassa øgocaro; 
Akãseva sakuntänam, 
Gati tesam durannayätI””. 


“Những bực đắc Lậu tận thông, 
Của tiên chăng đề dự phòng mà chỉ. 

Uông ăn quản tưởng theo thì, 
Trên đường giải thoát lại đi an nhàn. 

Cõối Không, Vô Tướng, Níp Bản, 
Là nơi trông văng chữn ngàn bay cao ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Sannicayo: Sự tích trữ có hai thứ: Tích trữ nghiệp (Kammasannicayo) và tích 
trữ vật dụng (Paccayasannicayo). Sự tích trữ các thiện hay bât thiện nghiệp, gọi là tích 
trữ nghiệp, sự tích trữ bôn món vật dụng đê ăn, mặc, ở và trị bịnh gọi là tích trữ vật 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 178 


dụng. Trong ngôi chủa nói trên đây, là một khối đường cục, bốn phần sữa chua và một 
đầu gạo của vị Tỳ khưu cất giữ để dành còn không có, huống chi nhiều hơn nữa, đó là 
nói vệ tích trữ vật dụng. Đối với các bậc A La Hán, cả hai thứ tích trữ trên đều không 
có. 
Pariññãätabhojanãä: biết rõ vật thực, có ba thứ biết rõ gồm chung trong đó: 

1. Ñãtapariññä: là sự biết rõ thường thức, chắng hạn như biết rõ cháo là cháo 
bởi trạng thái của nó. 

2. Tưanaparrna: sự biết rõ đặc biệt do Suy Xét đến nhân phát sanh vật thực ô 
trọc tưởng (Ahaãrepatikulasaññ3). 


3. Pahanaparinna: Sự biệt rõ dứt bỏ, nhờ có Trí tuệ cao thượng không còn 
tham dục đôi với các món ăn thức uông. 


Suñiiafo anữniffo ca: Không, Vô tướng ở đây có luôn cả vô dục giải thoát. Cảnh 
giới Níp Bàn là nơi có ba tánh cách: Không, Vô tướng và Vô dục giải thoát nầy. Nơi 
đó không có những tâm tham, sân, si nên gọi là Không (Suññam), đã giải thoát cả tam 
độc đến mức rỗng không nên gọi là Không giải thoát (Suññatovimokkha), không còn 
hình tướng của Tam độc nên gọi là Vô tướng (Animitta), đã giải thoát đến mức không 
còn hình tướng của Tam độc nên gọi là Vô Tướng Giải Thoát (Animitto vimokkho), 
không có sự thèm muốn dục lạc nên gọi là Vô dục (Appanhita), đã giải thoát hết cả 
mọi tình dục, nên gọi là Vô Dục Giải Thoát (Appamihito Vimokkho). Các bậc đã đắc 
Đạo quả, lẫy Níp Bàn làm cảnh giới, trú tâm trong đối tượng đó mà được giải thoát cả 
ba mặt nói trên đây. 


Gatam tesan„ durannayñ: Lộ trình của các vị ấy không thể vẽ lại được. Cũng 
như đàn chim bay trên hư không, không có lưu lại dấu chơn, ta không thấy lối đi của 
chúng, nên không thê vẽ lại được. Các bậc Lậu tận cũng thế, các Ngài không có hai 
thứ tích trữ về nghiệp và vật dụng, lại có ba thứ biết rõ về vật thực ăn uống, các Ngài 
lây Níp Bàn Không, Vô tướng và Vô dục giải thoát làm cảnh giới. 

Đối với các Ngài, ba cõi (Tam giới), bốn loài (Tứ sanh), năm đường luân hồi 
(Ngũ lộ), bảy nơi nhàn cảnh (Satta viññaãnatthitiyo), chín cõi Tịnh cư (Navasattävasa), 
tất cả là năm đường lỗi tái sanh các Ngài đã vượt qua, lộ trình các Ngài đi không thê 
biết được, cũng không bày vẽ cho ai biết được. 


Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả Thánh nhất là quả vị Tu Đà Hườn. 
® 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 179 


Dịch Giả Cần Đề 
Trưởng lão Bê Lát Thả Xi Xô 
Ham ngôi Thiên quả, chứa cơm khô, 
Nghỉ chán ít bữa, mong vào Định, 
Tăng chúng xì xò, Định chẳng vô... 
Phật chẳng chê sự hám lợi quyên, 
Nhưng ban Giới cấm chứa cơm tiễn, 
Người tu đi bát ăn từng bữa, 
La hán không còn trữ Nghiệp duyên. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ 
tx)‡#Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 180 


92. Con đường của vị đã giải thoát không để lại dấu vết, cũng 
như đường chim bay giữa trời. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 1§1 


VII.4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LẦU ĐÀ 
(Anuruddhattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 93) 
“Vassasavä parikkhm, “Ai lậu hoặc đoạn sạch, 
Ahãre ca anissito; An uông không tham đdăm, 
Suññato animitto ca, Tự tại trong hành xứ, 
Vimokkho yassa g0caro; “Không, Vô tướng, Giải thoát”. 
Akäseva sakuntänam, Như chữn giữa hự không, 
Padanfassa durannayam”. Dâu chân thật khó tìm ”. 


- Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên Trưởng lão Anuruddha (A Nậu Lâu Đài). 


Một hôm nọ, Trưởng lão là Tỳ khưu nguyện Đầu Đà mặc y cũ (JinnacTvaro), đi 
tìm y nơi đóng rác mà người ta vứt bỏ. Người vợ cũ trong tiền kiếp thứ ba của Trưởng 
lão, lúc ấy tái sanh làm Thiên nữ trên cõi trời Đạo Lợi, tên là Jãlinï (Cha Lí Ni), trông 
thấy Trưởng lão đi kiếm vải dơ, bèn lẫy ba khúc vải trời dải mười ba hắc, rộng bốn 
hắc, nhưng không dám mang đến dâng ngay Trưởng lão, vì e Ngài không nhận. Thiên 
nữ đem đề ba tâm vải trên một đống rác, phía trước đường đi của Trưởng lão, cũng 
như đồ vô chủ vậy. Quả nhiên, Trưởng lão đang đi kiếm vải dơ, cứ thăng đường mà 
tiền bước, trông thấy mấy tấm vải ấy, bèn lượm lây XỔ ra coi thì thấy là vải trời, dài và 
rộng như thế. Đây là loại vải phấn tảo quý giá hiểm có. Nói rồi, Trưởng lão ôm ba tắm 
vải ây đi. 


- Đến ngày Trưởng lão may y, Đức Bồn Sư với năm trăm vị Tỳ khưu tùy tùng 
đến chùa ngự tọa, cả tám mươi vị Trưởng lão cũng ngôi nơi ấy. Trưởng lão 
Mahakassapa (Ma Ha Ca Diếp) ngồi ở một góc để may y, Trưởng lão Sariputta (Xá 
Lợi Phất) ngồi ở giữa, Trưởng lão Änanda (A Nan Đa) ngồi đẳng đầu, Tăng chúng lo 
se chỉ, chỉ ấy Đức Bồn Sư xỏ vào lỗ kim, còn Trưởng lão Moggallãna (Mục Kiền 
Liên) đi qua đi lại, xem chỗ nào cần dùng cái chỉ thì đưa tới. Cô Thiên nữ JãlinT đi vào 
làng khuyến khích dân chúng đi để bát: Bà con thân mến! Hôm nay trưởng lão 
Anuruddha làm y, có Đức Bồn Sư với đoàn tùy tùng tám mươi vị Đại Trưởng lão và 
năm trăm vị Tỳ khưu ngự đến an tọa trong chùa. Bà con hãy đi chùa dâng cúng vật 
thực, nhất là cháo sáng đi”. 


Khoảng giữa hai bữa ăn, Trưởng lão Moggallana còn đem về mận đỏ của xứ Đại 
Diêm Phù (MahaJambipesito). Năm trăm vị Tỳ khưu không thê độ hêt vật thực. 


Đức Đề Thích đánh bóng lên chỗ nền may y, mặt nên trơn láng như có sơn 
vecni. Cơm, cháo và đồ ngọt Chư Tăng độ còn dư lại một đống lớn, các Tỳ khưu than 
phiền: “Chỉ có bấy nhiêu Tỳ khưu đây, cần chi nhiều vật thực, nhất là cháo cơm như 
vậy? Nếu có suy tính độ lượng thì đáng lẽ nên bảo cả quyến thuộc và người hộ độ 
mang đến đây bấy nhiêu vật thực mà thôi! Chắc có lẽ Trưởng lão Anuruddha muốn 
khoe cho ta biết mình có nhiều quyến thuộc và người hộ độ vậy”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 182 


Khi ấy, Đức Bốn Sư hỏi chư Tăng : “Nâầy các Tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi 
thế?”. 


- Bạch Ngài, chuyện như vây... Như vây... 


Nghe vậy, Đức Bốn Sư hỏi rằng: “Này các Tỳ khưu, các thầy nghĩ răng số vật 
thực nây do Anuruddha khiên sai mang đên phải chăng?”. 


- Bạch Ngài, phải. 


- Nầy các Tỳ khưu! Không phải do Anuruddha con trai Ta sai bảo như vậy. 
Không bao giờ các bậc Lậu tận nói chuyện chi dính líu đên vân đê tứ vật dụng. Bữa 
ăn cúng dường, sớt bát nây phát sanh lên nhờ oal lực của Chư Thiên. 


Sau câu kết luận tóm tắt, Đức Bồn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng: 


“VYassasava parikkhna, 
Ahãre ca anissIto; 
Suññato animitto ca, 
Vimokkho yassa gocaro; 
Akãseva sakuntänam, 
Padantassa durannayam”. 


“Không tham ăn uống chút nào, 
Bục đã giải thoát trần lao hoàn toản. 

Cõi Không, Vô tướng, Nịp Bản, 
Là nơi trồng văng chỉm ngàn lại bay. 

Quảng trời vồ tận bao la, 
Dầu chữn bay mãi biết là vê đâu? ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Yassãasavã: Cả bốn lậu hoặc đã dứt sạch nơi người nảo, bốn thứ lậu là 
Kamasava, bhaväsava, ditthasava, av1JJasava (Dục, Hữu, Kiên và Vô minh lậu). 

Ahãre ca anissifo: không bám vào vật thực vì không nương theo sự thèm khát, 
tà kiên đôi với vật thực. 

Padantassa durannayarn: dẫu chân khó noi theo, ví như những con chim đang 
bay trên hư không vậy, đã biêt dùng chân bước khỏi chô nây, đã hêt vô cánh tại chô 
nây, ta không thê biêt được đâu là đâu, đâu là cặp cánh. Một Tỳ khưu không bám víu 
vào vật thực cũng thê, ta không thê biệt vị ây đi theo lôi nào, xuông ĐỊa ngục hay thọ 
sanh làm thú chăng hạn. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đã đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 

sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 183 


Dịch Giả Cần Đề 
Á Nậu La Đà lượm vải trời, 
Do người vợ cũ giả buông rơi... 
Phát, Tăng xám lại may y mới, 
Thiện tín đem cơm cháo thỉnh mời. 
Bánh trải, cơm canh quá thặng dư, 
Cũng làm bắt mãn lắm nhà Sư, 
Phật rằng: La hán tâm không bận, 


Lo nghĩ cơm tiên vật dụng tư... 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO A NẬU LẦU ĐÀ 
tkx›‡lŒ42 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 184 


93. Con đường của vị đoạn tận lậu hoặc, không tham đắm âm 
thực, không để lại dấu vết như đường chim bay giữa hư không. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 185 


VIIL5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIẾN DIÊN 
(Mahakaccayandaftheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 94) 
“Vassˆ°indriyäni samathaigatäni, “4i nhiếp phục các căn, 
Assã vathäã särathinäã sudanfä; Như đánh xe điêu ngự, 
PahTinamänassa anäsavassa, 1MMạn trừ, Lậu hoặc dút, 
Deväpi tassa pihayantfi tadino”. Người vậy, Chw Thiên mên”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết, khi ngự tại Pubbãräma (Đông Phương Tự), 
đê cập đên Trưởng lão Mahakaccayana (Ma Ha Ca Chiên Diên). 


Một thuở nọ, trong ngày lễ Tự Tứ Tăng, Đức Bồn Sư ngự tọa bên dưới tòa nhà 
lâu của bà Visakhã (Thiện Chì), có đại chúng Thĩnh Văn và đệ tử theo hâu. 


Trong thời gian ấy, Trưởng lão Mahakaccäyana cư ngụ trong xứ Avanti (A Quan 
T¡). Dầu cách trở xa xôi, Trưởng lão cũng đến _8ðÓp mặt đề khích lệ sự nghe Pháp. Do 
đó các vị Trưởng lão cao hạ, khi ngồi vào chỗ ngồi có chừa một chỗ trống để dành 
cho Trưởng lão Mahakaccayana. 


Đức Thiên Vương Đề Thích cùng với chư thiên hộ giá và đoàn tùy tùng từ hai 
cõi trời, đem lê vật nhât là hương và tràng hoa của chư thiên đên cúng dường Đức 
Bôn sư. 


Khi đứng lên không thấy Trưởng lão Mahäkaccãyana, Thiên vương tự hỏi: “Sao 
Ngài Trưởng lão của ta không có mặt ở đây? Phải chi Ngài đến là tôt biệt mây?”. 

Ngay khi ấy, Trưởng lão đến nơi, ngồi vào chỗ của mình cho mọi người thấy 
mình. 


Đức Đề Thích trông thấy Trưởng lão, năm chắc lấy hai cườm chân của Trưởng 
lão, nói: “May quá, Trưởng lão của ta đã đến! Bạch Trưởng lão, Trẫm đã mong đợi 
Trưởng lão đến!”. Nói rồi Thiên Vương lấy hai tay xoa bóp chân của Trưởng lão cúng 
dường hương hoa, lễ vật, đảnh lễ Trưởng lão xong đứng nép qua một bên. 


Các Tỳ khưu than phiền: “Đức Đề Thích lựa mặt mà cúng dường lễ bái, bao 
nhiêu bậc Đại Thinh Văn khác Thiên Vương không cung kính như vậy, còn khi gặp 
Ngài Mahäkaccãyana thì lật đật nắm mắt cá chân: “May quá, Trưởng lão của ta đã 
đến. Bạch Trưởng lão, Trẫm mong chờ Trưởng lão đến!”. Nói rồi lấy hai tay xoa bóp 
chân, cúng dường lễ vật, đảnh lễ rồi đứng qua một bên”. 


Nghe lời bàn luận của Chư Tăng, Đức Bồn Sư bảo: “Nâầy các Tỳ khưu, những Tỳ 
khưu nào thu thúc lục căn như con trai Ta là Mahakaccäyana thì cả chư thiên và nhân 
loại thảy đều ái mộ.”. 

Nói rồi, Ngài thuyết pháp giải thích thêm và tóm lược ý nghĩa băng kệ ngôn này: 

“YassˆindriyanI samathangatani, 
Assaä vathäã sarathina sudantä; 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 186 


PahInamaãanassa anasavassa, 
DevaïpI tassa pihayanti tadIino”. 
“Đúng bực La Hán dôi trau, 
Các căn tịch tịnh, làu làu, sạch trong. 
Như người cõi được ngựa hông, 
Phiên não, ngã mạn nơi lòng lặng yên. 
Nhân loại cho đên chư thiên, 
Thảy đêu ái mộ nê kiêng đức lành. ” 
& 
CHÚ GIẢI: 
Fassa... : Tỳ khưu nào khéo điều ngự lục căn, như người ky mã khéo huấn luyện 
ngựa, cho đên mức tịch tịnh thuân hóa. 
Pahinamänassa: Tỳ khưu ấy dứt bỏ được chín cách ngã mạn (navavidham 
mãnam), là: 
1. Seyyassa seyyoharmasmHfi mãno: người cao thượng cho mình cao thượng hơn 
nØƯỜI. 
2. .Sepyassa sadisohaimasimifi mãno: người cao thượng cho mình bằng người hay 
ngang hàng người. 
3. Sepyassa hinohqmasmifi mãno: người cao thượng cho mình đê hèn hơn 
nĐƯỜI. 
4. Sadisassa seyyohqmasumfi mữno: người ngang hàng với người nhưng cho 
mình là cao thượng hơn người. 
2. Sgđisassa sadisohamasmHfi rmữno: người ngang hàng với người nhưng Ở 
mình băng người. 
6. Sadisassa hinohamasmifiLẦ mãno: người ngang hàng với người nhưng cho 
mình thâp hèn hơn người. 
7. Hĩmassa seyyohamasmifi mãno: người thấp hèn hơn người lại cho mình là 
cao thượng hơn người. 
$. Hmassa sadisohamasmifi mãno: người thấp hèn hơn người lại cho mình băng 
nĐØƯỜI. 
9. Hữmassa hĩnohamasmifi mãno: người thấp hèn hơn người cũng lại cho mình 
đê hèn hơn người. 
Anasavassa: không còn bốn thứ Lậu hoặc. 
Tadino: người có khả năng như vậy thì được chư thiên ước mong, nhân loại chờ 
đợi đê trông thầy mặt. 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ Khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn... 
& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 187 


Dịch Giả Cần Đề 
Trưởng lão Ma Ha Ca Chiên Diên, 
Đến sau mà cũng được chư thiên, 
Củng dường lễ bái như là Phật, 
Làm các sư phàm thấy đảo điên. 
Phật dạy: Tỳ khưu tánh dịu hiên, 
Lục căn thanh tịnh, đăng siêu nhiên, 
Tâm không Ngã mạn, không Tà kiến, 
Ất được lòng yêu của Nhân thiên. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIẾN DIÊN 
kò‡##(4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 188 


94. Người nhiếp phục các căn thì như ngựa được điều phục, 
thanh tịnh, khiêm tốn, được chư thiên ái kính. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 189 


VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT BỊ CÁO GIAN 
(Sariputtattheravatthu) 


“ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 95) 
Pathavisamo no virujjhati, «Như đất không hiềm hận, 
Indakhilipamo tãdi subbato; Như cộí trụ, kiên trì, 
Rahadoˆva apetakaddamo, Như hó, không bùn nhớ, 
Samsäräã na bhavanti tãdino”. Không luân hồi, vị y”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Một thuở nọ, sau khi mãn mùa an cư, Trưởng lão SãrIputta muốn đi vân du, bèn 
vào xin phép Đức Bồn Sư, đảnh lễ cáo từ Ngài và ra đi với đoàn tùy tùng của mình, 
nhiều Tỳ khưu ở nhóm khác cũng đi theo Trưởng lão. Những Tỳ khưu được Trưởng 
lão biết rõ tên họ được Trưởng lão quay lại chào hỏi theo tên họ. Có một Tỳ khưu nọ 
không được Trưởng lão lưu ý vì đứng lẫn lộn trong đám đông Tăng chúng. Vị Tỳ 
khưu vô danh này thấy mình không được ưu đãi như các Tỳ khưu khác thì buộc oan 
trái với Trưởng lão. Khi ấy, Trưởng lão vô tình để cái y Tăng Già Lê chạm vào mình 
của vị Tỳ khưu ấy. 

Khi biết: “Có lẽ bây giờ Trưởng lão đã đi khỏi ranh chùa rồi!”, vị Tỳ khưu bắt 
bình vào khiếu nại với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài Trưởng lão Sãriputta ÿ thị: “Ta đây là Thượng Thịnh Văn, lớn nhất 
trong Tăng chúng”, nên khi ra đi vân du, Trưởng lão đánh con muốn bể vành tai mà 
không sám hối. 

Đức Bồn Sư cho gọi Trưởng lão trở lại để phân xử. Ngay khi ấy hai vị Trưởng 
lão là Mahãmoggallãna (Ma Ha Mục Kiền Liên) và Änanda (A Nan Đa) đều nghĩ 
thầm: “Sư huynh của ta không có đánh Tỳ khưu này, nếu Đức Bồn Sư không biết rõ 
sự thật thì oan cho Sư huynh của ta lắm”. Hai Trưởng lão muốn cho Trưởng lão Xá 
Lợi Phát rồng lên tiếng rồng của con sư tử, nên bảo nhau: “Ta sẽ triệu tập Tăng chúng 
câu hội lại tất cả”. 


Thế rồi, hai vị Trưởng lão mở hoác các cửa vào đạo trường, kêu gọi chư Tỳ khưu 
Tăng tập hợp: “Các Trưởng lão hãy đên hội trường cho đông đủ, hôm nay trước mặt 
Đức Thê Tôn, Trưởng lão SãrIputta sẽ rông lên tiêng rông con sư tử”. 


Trưởng lão Sãriputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống, khi ấy Đức 
Bồn Sư hỏi Trưởng lão về câu chuyện vị Tỳ khưu vô danh tố cáo, thay vì nói: “Con 
không có đánh Tỳ khưu này”, Trưởng lão chỉ thuyết trình về đức tính của tự ngã: 
“Bạch Ngài, thật vậy, Tỳ khưu nào chưa thuần thục trong đề mục niệm Thân trược 
(Käyagatäasati), tâm còn luyến lưu một bạn đồng Phạm hạnh nảo đó, chưa dứt bỏ được 
thì nên ra đi hành đạo”. Rồi Trưởng lão giảng giải: “Bạch Ngài, ví như mặt đất, trên 
đó người ta bỏ đồ sạch, hay đồ dơ nó vẫn như thường, tâm mình cũng bình thản như 
mặt đất vậy đối với mọi sự thị phi. Hoặc nói cách khác tâm mình cũng bình thản như 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 190 


nước, như lửa, như gió, như bụi, như thanh niên Chiên đà la, như bò rụng sừng, như 
chén mỡ đặc. Vả lại, tự thân mình thật đáng ghê tớm như xác răn chêt sình, như chảo 
chiên dâu mỡ, chứ nào có đáng gì trân trọng bảo trì?”. 


Trong khi Trưởng lão đang thuyết trình, tự ví mình như chín vật trên đây, bắt 
đầu từ đất đến nước.... thì quả địa cầu rung động. Đến khi Trưởng lão ví mình như từ 
hạt bụi đến thanh niên Chiên đà la, đến chảo chiên dầu mỡ, thì các Tỳ khưu còn phàm 
không còn cầm được nước mắt, các bậc Lậu tận thì kinh cảm vì Pháp 
(Dhammasamyego). 


Trong khi Trưởng lão đang thuyết trình về các đức tính của mình có theo thứ lớp 
như vậy, vị Tỳ khưu cáo gian nghe trong mình toàn thân bị nóng như bị lửa đôt. VỊ ây 
quỳ mọp dưới chân Đức Thiện Thệ vừa tự thú là mình cáo gian Trưởng lão. 

Đức Bồn Sư gọi Trưởng lão và bảo: “Này Sãriputta hãy tha tội cho kẻ này, để 
cho đâu hăn khỏi bị bê thành bảy mảnh”. 

Trưởng lão ngồi xôm, chấp tay lại và nói: “Bạch Ngài, con tha thứ cho vị Tỳ 
khưu này và xin Trưởng lão ây hãy xá lôi cho con, nêu con có lôi”. 

Các Tỳ khưu nói chuyện với nhau: 

- Nầy các đạo hữu hãy nhìn xem, Trưởng lão có đức độ vô thượng, bây giờ đối 
với vị Tỳ khưu nguyên cáo giả dôi như vậy mà Trưởng lão không có tâm giận hờn 
chút chi, lại còn tự mình ngôi xôm, châp tay xin sám hôi nữa. 

Đức Bồn Sư nghe câu chuyện của Chư Tăng, liền hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi vậy? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy như vây... như vầy. 

Nghe vậy, Đức Bốn Sư dạy rằng: “Nầy các Tỳ khưu, không thể nào làm cho 
hạng người như SãrIputta phát sanh tâm sân. Nây các Tỳ Khưu, tâm của Sãriputta 
bình thản như mặt đât, kiên cô như cột trân của chư thiên, thanh tịnh như nước ao 
không bùn”. 

Nói rồi, Ngài thuyết pháp dạy thêm tóm tắt bằng bài kệ rằng: 

“PathavTsamo no viruJJhatI, 
Indakhrlipamo tadI subbato; 
Rahado”va apetakaddamo, 
Samsara na bhavanti tadino”. 
“La Hán giñ sạch Tam hành, 

Tám như bình địa chí thành có kiên. 

Như cột trần của chư thiên, 

Như ao sâu thăm, lặng yên, không bùn. 
Nên vòng sanh tử cuối cùng, 
Khởi từ vô thủy cáo chung nơi người ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang I91 


Pathavĩsamo: Này các Tỳ khưu, ví như trên mặt đất người ta vứt bỏ những vật 
sạch sẽ là hương thơm, tràng hoa chăng hạn, người ta vứt bỏ những vật dơ bân như 
phân, nước tiêu chăng hạn, như ở ngoài công thành là chỗ đô rác vậy. 


Indakhila: lại ví như trụ đá bị lũ trẻ con đến tiểu lên, hoặc đập sứt mẻ, khi khác 
lại được người khác đến cúng dường dâng hương hoa, lễ vật. Cả mặt đất và cây trụ đá 
cũng không vui mừng hay phẫn nộ. Bậc Tỳ khưu Lậu tận cũng như thế, tâm không 
dao động vì Tám pháp thể gian, do có tư cách tốt đẹp mà nên người có hạnh kiểm tốt, 
không quan tâm nghĩ rằng: “Những người nây tôn trọng cúng dường ta bằng tứ vật 
dụng, còn những người nây không tôn trọng cúng dường ta”. Dầu ai tôn trọng hay 
không tôn trọng, bậc ây cũng không hề nỗi giận, hoặc chống cự lại, chẳng khác mặt 
đất và cây trụ đá đó vậy. 


Rahado?»a: Ví như ao hồ nước trong veo vì không lẫn bùn, bậc Lậu tận có tâm 
thanh tịnh, không lân bùn nhơ là phiên não tham ái, sân hận, si mê. 


Tadino: đôi với vị thánh thiện như vậy, con đường luân hôi siêu sanh nhàn cảnh 
hay đọa vào bôn khô cảnh không thê có. 


Cuối thời Pháp, chín ngàn vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ mà còn bị cáo gian, 

Người ngay đâu lẽ chịu hàm oan? 
Phân minh tự ví mình như đất: 

Hàm chứa bao dung chẳng thở than! 
Phật dạy: Tâm người đã hết sân, 

Là tâm La Hán, bậc Siêu nhán, 
Vững như trụ đả trên Thiên giới, 


Sạch tợ trùng dương, chẳng nhuốm trần. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT BỊ CÁO GIAN 
xi4 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 192 


95. An tịnh như đất và trong sáng như hồ, bậc A La Hán không 
còn trôi trong vòng luân hồi sanh tử. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 193 


VII.7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ Ở KIỂU THƯỞNG DI 


(KosambivasifissattherasamatIeravafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 96) 
“Sanfam fassa nanam hoti, “Người tâm ý an tịnh, 
Sanfä väcã ca kamma ca; Lời an, nghiệp cũng an, 
Sammadaññä vimuttassa, Chánh trí, Chơn giải thoát, 
Upasantassa tãdino”. Tịnh lạc là vị ây”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên Tự), đê cập đên vị Sadi đệ tử của Trưởng lão TIssa (Đê Xá). 


Tương truyền rằng: Một vị công tử ở gần Kosambi (Kiều Thưởng Di), sau khi 
xuất gia trong Giáo Pháp, thọ Cụ túc giới, được mệnh danh là Trưởng lão Đề Xá ở 
Kiều Thưởng Di. Trưởng lão an cư ở vùng Kosambi (Kiều Thưởng Di), đến khi mãn 
mùa an cư, được người hộ độ mang các lễ vật như Tam y, sữa chua, mật mía đặt dưới 
chân. 


Thấy vậy, Trưởng lão hỏi người ấy: “Cái chi đây ông thiện nam?”. 

- Bạch Ngài, Ngài đã nhận lời con an cư mùa mưa nơi nây, bây giờ mãn mùa an 
cư, phân lê vật nây phát sanh được đây, xin Ngài hãy hoan hỷ thọ dụng. 

- Nây cận sự nam, ông hãy thông cảm, ta không cần đến những lễ vật này. 

- Bạch Ngài, tại sao vậy? 

- Nây đạo hữu! Vì bần tăng không có Sadi để dâng lễ vật thọ đúng Luật 
kappiyakasako. 

- Bạch Ngài, nếu Ngài không có người phục dịch theo Luật, thì con xin đưa con 
trai con xuât gia Sadi đê phục dịch Ngài. 

Trưởng lão im lặng chấp nhận. 

Ông thiện nam dắt đứa con trai của mình vừa được bảy tuôi đến với Trưởng lão, 
giao cho Trưởng lão và nói: “Kính Ngài, xin cho nó được xuât gia”. 

Trưởng lão xối nước ướt tóc đứa bé, truyền dạy phần đầu của đề mục ; quán tưởng 
thân trược gồm có năm chi: tóc, lông, móng, răng, da cho nó và cho nó xuất gia. 

Ngay khi lưỡi dao cạo chạm vào da dầu, vị Sadi mới đắc chứng A La Hán quả 
với Tuệ phân tích. 

Sau khi cho Sadi xuất gia, Trưởng lão còn lưu lại trên chùa thêm nửa tháng, rồi 
muôn vê đánh lê Đức Thê Tôn, Trưởng lão bảo ông Sadi thu thập hành lý đê lên 
đường. Đên nửa đường hai thây trò ghé vào một ngội chùa, ông Sadi có bôn phận phải 
lo sửa soạn chỗ trú cho thây Tê độ. Khi lo cho thây xong thì trời đã xê chiêu, Sadi 
không thê dọn dẹp chỗ ngụ của mình cho kịp giờ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 194 


Khi ông Sadi đến giờ hầu thây, trở lại ngồi một bên thầy, Trưởng lão liền hỏi: 
“Ong SadI, ông lo sửa soạn chô nghỉ của ông chưa?”. 


- Bạch Ngài, con không có giờ rảnh đê sửa soạn! 


- Vậy thì, con hãy ở chung chỗ với ta. Mình là khách lữ hành phải chịu khó ở ký 
túc xá vậy (Agantukatthane). 


Nói rồi, Trưởng lão dắt Sadi vào chỗ ngụ. Trưởng lão nầy còn là phàm nhân nên 
đến giờ đi nghỉ là nằm xuống ngủ. Sadi thầm nghĩ: “Hôm nay ta với thây Hòa thượng 
ngụ chung nhau trong một chỗ ngụ đến nay là ngày thứ ba rồi, nếu ta nằm sợ e ta sẽ 
ngủ quên đến sáng, thì Trưởng lão sẽ phạm giới ngủ chung ba đêm với Sadi. Thôi ta 
sẽ ngồi cho qua hết đêm nay vậy”. Thế rồi, Sadi ngồi kiết già kế bên giường ngủ của 
thầy Hòa thượng mà nghỉ cho qua một đêm. Hôm sau, trời vừa mờ mờ sáng, Trưởng 
lão thức dậy, tự nghĩ: “Ta phải bảo ông Sadi đi ra ngủ bên ngoài mới được”, nên lây 
cây quạt để bên giường, Trưởng lão dùng đầu nhọn của cây quạt đập xuống chỉ i của 
Sadi, rồi giở quạt lên gọi: “Nầy Sadi, hãy đi ra ngoài”, không may đầu cây quạt xỉa 
trúng một mắt của Sadi, tròng mắt bị bê ra. 


Sadi giật mình hỏi lại: “Bạch Ngài, bảo gì?”. Khi nghe thây nói: “Dậy đi ra 
ngoải!”, ông không nói: “Bạch Ngài, mắt con đã bị bề tròng”, mà chỉ lẫy tay bụm mắt 
rồi đi ra. 

Tới giờ phục dịch thây, Sadi cũng làm thính không nói “Mắt con đã bị bể tròng”. 
Mà chỉ đứng chứ không ngôi xuống, một tay bụm mắt đau, còn tay kia cầm lẫy cán 
chỗi vào quét cầu tiêu và nhà tắm, múc nước rửa mặt cho thầy, rồi quét sân chùa. 


Đến khi dâng cây đánh răng (dantakattham) cho thầy Hòa thượng, ông cũng chỉ 
dâng băng một tay. Thấy vậy Trưởng lão rây: 


- Cái ông Sadi này mất dạy thật! Đối với thầy Tiếp dẫn và thầy Tế độ mà ông 
dâng cây đánh răng băng một tay được? 


- Bạch Ngài ! Con vẫn biết không nên làm như vậy, nhưng một tay con không 
được rảnh. 


- Tại sao vậy SadI ? 


Sadi bèn thuật câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, vị Trưởng lão phát tâm 
kinh cảm: “Chao ôi! Nghiệp của ta đã tạo thật là nặng nề!”. Than rồi, vị Trưởng lão 
tuột xuống ngồi chồm hồm dưới chân Sadi bảy tuôi chấp hai tay đưa lên trán, và nói: 
“Xin thiện nam tử (Sappurisa) xá tội cho tôi! Thật tôi không biết việc ấy, xin hãy là 
người nâng đỡ cho tôi”. 


VỊ Sadi điềm nhiên đáp lời Trưởng lão: “Bạch Ngài, con không có ý muốn nói 
về câu chuyện ấy, xin Ngài cứ an tâm. Theo con nghĩ, trong việc này thây không có 
lỗi, mà đó cũng không phải là lỗi của con. Xin Ngài đừng lo nghĩ nhiều, con xin giữ 
kín việc Ngài sám hồi với con, không nói cho ai biết hết”. 


VỊ Trưởng lão được lời an ủi của Sadi thì nghe dễ chịu, nhưng rồi lại sanh tâm 
kinh cảm, mang hết hành lý của Sadh, vê đảnh lê Đức Bôn Sư. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 195 


Lúc ấy, Đức Bồn Sư ngồi đợi hai thầy trò đến, vị Trưởng lão đi đến đảnh lễ Đức 
Bôn Sư xong, Đức Thê Tôn niêm nở hỏi: 


___- Này Tỳ khưu! Thầy hành đạo có được dễ chịu không? Có gặp điều chỉ cực khổ 
lăm không? 


- Bạch Ngài, con được dễ chịu, không có chút chi cực khổ thái quá. Hơn thế nữa, 
con còn có được một Sadi nhỏ, giông như được một vị có hạnh đức phi thường, con 
chưa từng thây vậy. 


- Ông này đã làm cái chi vậy, nầy Tỳ khưu? 


VỊ Trưởng lão thuật lại câu chuyện xảy ra, từ đầu cho đến cuối với Đức Bồn Sư, 
rồi nói tiếp: 

- Bạch Ngài, khi con yêu cầu sám hối như thế, Sadi đã nói với con như vây: 
“Bạch Ngài, trong việc nầy Ngài không có lỗi chi cả, mà đó cũng không phải là lỗi 
của con, thôi Ngài đừng bận tâm lo nghĩ nhiều”. Sadi ấy an ủi con, không tỏ vẻ chỉ 
giận hờn, thù ghét chỉ con cả. Bạch Ngài, từ trước đến giờ con chưa từng thấy một bậc 
hiền đức hoàn toàn như vậy. 


Khi ấy, Đức Bồn Sư bảo Trưởng lão rằng: 


- Nây Tỳ khưu, hễ là bậc Lậu tận thì không còn chút giận hờn, sân hận, cả Lục 
căn an tịnh và Tâm ý cũng an tịnh. 
Nói rồi Ngài thuyết pháp giải rộng thêm và tóm tắt bằng bài kệ này: 
“Santam tassa nanam hot, 
Santa vãca ca kamma ca; 


Sammadañña vImuttassa, 
Upasantassa taädino””. 


“La Hán thường được thánh thơi, 
Nhờ có Chánh trí thoát nơi bụi hông. 
Thân nghiệp, khâu nghiệp sạch trong, 
Y nghiệp văng lặng, không không, hoài hoài ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Sanfam: tâm ý (Mano) của vị thánh Lậu tận an tịnh (santa có chỗ còn dịch là 
trầm tĩnh), vì không có tham, sân, si. Trong khi tâm đang yên lặng thái bình như vậy, 
thì các khâu ác nghiệp, nhất là vọng ngữ không có và các thân ác nghiệp, nhất là sát 
sanh cũng không có, cho nên thân khẩu thường an tịnh luôn. 


Sammadaiiñã vimuffassa: bằng cách suy tư biết rõ nguyên nhân là Ý, hễ Ý đã 
giải thoát thì cả năm căn kia là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân cũng được giải thoát, 
nên gọi là Chánh trí giải thoát. 

Upasanfassa: tâm thường an tịnh vì trong đó tham, sân, si đều vắng lặng. 


Tñdino: người như thế ấy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 196 


Cuối thời Pháp, Trưởng lão Đề Xá ở kiều Thưởng Di đắc A La Hán Quả với 
Tuệ Phân Tích. Kỳ dư đại chúng nghe Pháp đêu hưởng được sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Trưởng lão nào hay đệ tử mình, 
Cạo đâu liên đắc quả Vô sinh! 
Ngủ chung, sáng thọt trò hư mái, 
Trò tỉnh, côn Sư lại cảm kinh. 

Sư chấp tay xin sảm hối trò, 

Trò khuyên: Ngài chớ khá buôn lo, 
Không ai tội cả, toàn do nghiệp, 
Quả đến, cần chỉ phải đắn đo? 
Phật dạy: “Người tam nghiệp trọn lành, 
Sadi bảy tuổi, Đạo viên thành! ”. 
Sư nghe, Ngã mạn tiêu tan hết, 


Cũng đắc như trò, Quả tối linh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ Ở KIỂU THƯỞNG DI 


ko##Œ 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 197 


96. Vị hoàn toàn giải thoát nhờ chánh trí được an tịnh về ba 
nghiệp thân, khẩu, ý. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 198 


VII.8- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT TỰ TIN 
(Sariputtattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 97) 
“Assaddho akataññu ca, “Không tin ` hiểu Vô Vũ, 
Sandhicchedho ca vo naro; Người căt mọi hệ lụy. 
Hatävakäso vantäso, Cơ hội tận, xả ly, 
Sa ve u(tamaporiso”. VỊ ây thật tôi thượng ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Một ngày nọ, có ba mươi vị Tỳ khưu tu hành hạnh Đầu Đà nøụ ở rừng 
(araññakä), về yết kiến Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài rồi ngồi nép qua một bên. Đức Bổn 
Sư biết rõ những vị nây có căn lành đắc A La Hán quả với Tuệ Phân tích, nên Ngài 
gọi Trưởng lão Sãriputta mà hỏi về Ngũ quyền (Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ) nhất là 
Tín quyền, là những yếu tố thành tựu Pháp Bất tử. 


- Nầy Sãriputta, thầy có đức tin chăng? 
(Tín quyên là yếu tô phát triển gia tăng thành tựu Pháp Bất tử là Níp Bàn). 


- Bạch Ngài, nói về Tín quyên thì con không đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn v.v... 
Thật vậy, bạch Ngài! Về Tín quyên thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa 
làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc Tấn Bất tử trọn vẹn bằng Trí Tuệ, thì người đó phải 
đặt niềm tin nơi tha nhân, v.v.. 


Trưởng lão đã giải đáp năm câu hỏi về Ngũ quyên là những yếu tổ để thành tựu 
Pháp Bắt tử như thế. 


Nghe lời giải của Trưởng lão, các Tỳ khưu hợp nhau bàn tán: “lrưởng lão 
Sãriputta đã giải đáp bằng những luận điệu sai lầm như thế, là hôm nay Trưởng lão đã 
hết tin nơi Đức Chánh Biến Tri nữa rồi”. Nghe vậy, Đức Bồn Sư hỏi: 


- Nầy các Tỳ khưu, sao các thầy lại nói như thế? Chính Ta đã không làm phát 
triển Ngũ quyên, không tăng tiến pháp Chỉ Quán (Samathavipassanã) mà đã có thê 
làm cho thấu rõ các Đạo quả. Đáp lại câu hỏi: “Nầy Sãriputta thầy có đức tin chăng?”. 
Thầy ấy cũng làm cho thấu rõ Đạo quả như thế, nên mới nói : “Bạch Ngài, con không 
có đức tin (nơi tha nhân), thầy ấy không có đức tin nơi Đạo quả hiện tại hoặc tương lai 
(Phalavipäka) của ai cho, hoặc của ai làm giùm. Thầy ấy cũng không có đức tin nơi 
cái chi, nhất là nơi hồng ân của chư Phật. 


Thầy ấy tự mình chứng đắc các pháp Thiền Quán, Đạo quả, chứ không đặt niềm 
tin nơi những người khác, bởi thê cho nên thây ây là người không thê chê trách”. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng bài kệ này: 
“Assaddho akataññủ ca, 
Sandhicchedho ca yo naro; 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 199 


Hatävakaso vantäso, 
Sa ve uttamapor1so.”” 


“La Hán chẳng cân tin ai, 

Vì đã chứng Đạo không hai thoát trần. 
Dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân, 

Cùng quả ràng buộc tự thân luân hồi. 
Lòng tham dục cũng lìa rồi, 

Bực vô thượng sĩ cao ngôi, chính người. ` 


& 


Là 


CHÚ GIẢI: 


Assaddho: vô tín hay bắt tín, là tự mình chứng biết, không tin lời nói của người 
khác (một cách mù quáng). 
Akafaññä: hiểu là Vô vi, đây là làm cho thấu rõ Níp Bàn là Pháp không có nhân 
tạo ra. 
(Akataññu cũng có nghĩa là vô ơn). 
Sandhicchedho: người đã cắt đứt mọi ràng buộc là cắt đứt những kiết sử trói 
buộc trong vòng Luân hôi. 
Hafãävakaso: người đã đoạn tuyệt cả phước và tội, là người đã tận trừ những cơ 
hội đê tạo nghiệp thiện và bât thiện. 
Vanfãso: người đã dứt hết sự tham muốn, vì đã làm xong phận sự bằng bốn 
Thánh đạo. 
Người đủ tư cách như vậy, quả thật là người cao thượng, đắc Pháp cao thượng 
nhât trong sô những người giác ngộ Pháp siêu thê. 
sg 
Cuối bài kệ, ba mươi vị Tỳ khưu ấy đắc quả A La hán với Tuệ Phân tích. Kỳ dư 
đại chúng thính pháp của Đức Bôn Sư thảy đêu hưởng được lợi ích lớn. 
sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 200 


Dịch Giả Cần Đề 
Muốn độ người cao, Phật hỏi cao, 
Phàm phu nghe ngóng tựa chiêm bao, 
Nghĩ rằng: Pháp Chủ theo tà kiến, 
Dám nói: Không tỉn Phật chút nào!... 
Dưới thấp cần tin trởng Phật Đà, 
Lên cao, La hán: “Chỉ tin ta!”. 
Tự mình thấu triệt luân hồi khổ, 
Cởi bỏ mười dây kiết sử ra. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHÁT TỰ TIN 
x)‡#Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 201 


,= 
© 
—_ 
b= 
t© 
— - 
”.. 
.^ ‹q 
bứm 
e 
"- 
H 
<# 
.—"Œ 
PP 
- 4) 
Ƒ_ sày~4 
sẽ 
E eụ 
ca: 
_- 
¬ 
s Ê 
& tP 
= 
ai 
“ri: 
= ` 
SŠ 
các 
‹© & 
_= 
v 
ti 
 “Z 


Trang 202 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


VII.9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO 


(Khadiravaniyarevatattheravafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 98) 
“Gãme vã yadi väˆrañũc, “Làng mạc hay rừng núi, 
Ninne vã yadi vã thale; Thung lũng hay đôi cao, 
Yatthaärahanto viharanti, La Húảán trú chô nào, 
Tam bhũmim rãmaneyyakam”. Đút ây thật khả át”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Revata (Ly Bà Đa) ở rừng Keo. 


Khi Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phát) từ bỏ gia sản trị giá đến tám trăm bảy 
chục triệu đồng vàng (Sattäsãtikoti) ra đi xuất gia, nơi nhà còn lại ba chị em gái là 
Calã (Cha La), Upacala (U Pá Cha La) và Sisucala (Xi Xú Cha La), cùng với ba em 
trai. Kế đến, Trưởng lão cho ba người em gái xuất gia, rồi hai người em trai lớn là 
Cunda (Chun Đá) và Upasena (Ú Pá Xê Ná) xuất gia, rốt cuộc chỉ còn lại người em út 
là Revata (Ly Bà Đa) ở lại nhà. 


Lúc bấy giờ, thân mẫu của Trưởng lão tự nghĩ: “Con trưởng nam của ta là 
Upatissa (U Pá Đề Xá) đã từ bỏ bấy nhiêu tài sản mà xuất gia, lại cho ba chị em gái 
cùng hai người em trai lớn xuất gia nốt. Chỉ còn lại Revata ở lại nhà, nếu cho thẳng út 
xuất gia nữa thì bấy nhiêu tải sản này sẽ bị tiêu hoại, dòng dõi ta sẽ bị gián đoạn. 
Trong khi Revata còn xuân xanh, ta phải lập gia thất cho nó để buộc ràng nó lại”. 


Về phần Trưởng lão Sãriputta cũng đã tiên liệu, Ngài bắt đầu dặn dò chư Tỳ 
khưu: “Này các đạo hữu! Nếu như Revata có đến đây xin xuất gia, thì quý vị cứ tự 
tiện cho Revata xuất gia. Song thân của bân tăng là người Tà kiến, khỏi phải đi hỏi ý 
kiến của ông bà mà làm chi. Bần Tăng sẽ thay thế quyền làm cha mẹ của Revata, cho 
phép là được rồi”. 


Thân mẫu của Revata, tuy con trai mới bảy tuổi đầu nhưng vì muốn lấy sợi dây 
gia đình ràng buộc chân con lại, nên bà đã tìm nơi môn đăng hộ đối (Samajätikekule) 
hỏi vợ cho cậu bé. Đến ngày ấn định lễ cưới, bà lo trang điểm cho công tử thật tươm 
tất, dắt theo rất đông họ hàng bên trai, đi đến sui gia đàng gái. 


Trong khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới, thân băng quyến thuộc đến chúc 
tụng hạnh phúc lứa đôi vị thành niên, cầm bát nước xôi trên tay cô dâu trẻ và nói: 
“Chúng tôi xin câu chúc cho cô duyên ưa phận đẹp, tuôi thọ sông lâu như bà lão âu 
ngày nay vậy”. 

Công tử Revata tự hỏi: “Bà lão âu ngày nay này là ai?”, rồi cậu hỏi ngay người 
chúc: “Bà lão âu nây là bà nào đâu?”. 

Họ đàng gái đáp: “Nây con thân, con chưa gặp bà ta sao? Bà nầy sống một trăm 
hai mươi tuôi, răng đã rụng hết, tóc bạc trắng, da môi nhăn nhíu, thân hình còm xuống 
cong như hai cái sừng bò. Đó là lão âu đó con thân”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 203 


- Vì sao bà lại có hình thù như thế? 
- Nếu sống lâu thì sẽ già như thế con thân à. 


Chàng rễ bé nhỏ suy nghĩ : “Thân thể con người đến tuổi già nua phải chịu thay 
hình đối sắc như thế này ư? Vậy thì ta phải gặp anh Upatissa của ta ngay. Hôm nay ta 
phải bỏ nhà đi xuất gia mới được”. 

Khi họ nhà trai rước cô dâu lên ngồi chung xe với chàng tê rồi, mọi người đồng 
lên xe của mình đi theo hộ tống. Công tử Revata chốc chốc lại giả thầm đau bụng 
muốn đi tiêu, kêu xe ngừng lại cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Mỗi lần 
xuống xe, cậu ổi vào trong bụi rậm ngồi nán một chút rồi đi ra. Cậu cứ viện lẽ nầy lý 
kia để xuống xe, lên xe như thế mãi. 


Thế rồi các quyến thuộc của cậu cũng không gìn giữ cậu chặt chẽ nữa, vì nghĩ 
rằng: “Chắc cậu này lên cơn (khủng)”. Một lúc sau, công tử cũng viện lẽ là cần phải 
đi giải một chút, rồi xuống xe bảo quyền thuộc: “Bà con cô bác đánh xe về trước đi, 
để tôi thủng thắng đi sau”. Nói rồi cậu xuống xe đi ngay vào một bụi rậm, các quyến 
thuộc thân nhân của cậu tưởng cậu sẽ theo sau, nên đánh xe đi luôn về nhà. 


Cậu Revata từ đó thoát ra chạy đến một trú xứ nọ, gặp ba mươi vị Tỳ khưu trú 
nơi đó, bèn đảnh lê chư Tăng và nói: 
- Bạch các Ngài, xin các Ngài cho con được xuất gia. 


- Nầy đạo hữu, đạo hữu ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy như thế. Nhưng 
chư Tăng chúng tôi không biệt đạo hữu là Hoàng tử con vua, hoặc là âm tử con quan 
đại thân, thì làm sao chúng tôi dám cho đạo hữu xuât gia? 


- Nói thế, các Ngài không biết con hay sao? 
- Thật chúng tôi không biết đạo hữu. 

- Con là em út của Ngài Dpatissa đây mà. 

- Người tên Upatissa là ai vậy? 


- Bạch các Ngài, các Ngài quen gọi anh con là Trưởng lão Sãriputta. Bởi vậy, 
nghe tên Trưởng lão Upatissa thì các Ngài không biết. 

- Nói vậy đạo hữu là em út của Trưởng lão Sãriputta chăng? 

- Bạch các Ngài, phải. 

- Nếu vậy thì hãy đến đây, anh của đạo hữu đã cho phép đạo hữu xuất gia rồi. 

Nói rồi chư Tăng bảo cậu Revata cởi bỏ đồ trang sức, cất để có nơi, hành lễ xuất 
gia cho cậu xong, liên gởi thơ báo tin cho Trưởng lão Sãriputta biệt. Bắt được tin, 
Trưởng lão Sãriputta vào bạch với Đức Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, các Tỳ khưu hạnh 
đâu đà ân lâm đã cho Revata xuât gia và gởi thơ báo tin cho con biệt, con xin đi thăm 
Revata và sẽ trở về”. 

Đức Bổn Sư không chấp thuận, bảo với Trưởng lão rằng: “Khoan đi đã nầy 
Sariputta”. Vài ngày sau, Trưởng lão lại đền xin phép Đức Bôn Sư, Ngài cũng không 
cho đi, lại bảo: “Khoan đi đã SãrIputta, đê rôi Như Lai sẽ cùng đi nữa”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 204 


Sadi Revata, sau khi xuất gia nghĩ thầm: “Nếu ta ở lại đây, người nhà sẽ theo dấu 
tìm bắt ta về”, ông đi đến chư Tăng xin chư Tăng dạy về đề mục niệm cho đắc thánh 
A La Hán quả. Thọ trì đề mục rồi, ông đắp y mang bát đi vân du hành đạo. Đi xa 
khoảng ba mươi do tuần, ông đến một nơi trong rừng Keo, an cư mùa mưa nơi đó, rồi 
đắc chứng A La Hán với Tuệ phân tích giữa khoảng ba tháng an cư. 


Trưởng lão Sãriputta, sau khi lễ Tự Tứ Tăng, lại đến xin phép Đức Bồn Sư để đi 
thăm em. Đức Bôn Sư bảo: “Nây Sarrputta, Ta cũng đi nữa”, rôi Ngài khởi hành dắt 
theo năm trăm Tỳ khưu. 


Đi được một khoảng dài, đứng trước một lộ rẽ, Trưởng lão Ananda hỏi Đức Bồn 
Sư rằng: “Bạch Ngài, có hai lối đi đến chỗ ngự của Revata, lối quanh nây dài đến sáu 
mươi do tuần, nhưng có nhà dân chúng. Còn lối đi thắng này tuy xa chỉ có ba mươi do 
tuần nhưng lại chắng có nhà, có phi nhân trấn giữ. Chúng ta nên đi lối nào?”. 


- Nầy Ananda! Có Tỳ khưu Sivali (Xi Vá Lí) cùng đi với Ta chăng? 
- Bạch Thế Tôn, phải. 
- Nếu có STvali đi, thì hãy đi theo con đường thẳng. 


Theo truyền thuyết: Đức Bồn Sư không nói: “Ta sẽ làm cơm, cháo phát sanh đến 
các thầy, các thầy hãy đi theo con đường thắng”, vì Ngài biết phần cúng dường phát 
sanh đến chư Tăng là do phước báu của Tỳ khưu Sĩvali, nên Ngài bảo: “Nếu có Sĩïvali 
cùng đi thì thầy cứ đi đường thắng”. 


Trong khi Đức Bồn Sư đang noi theo lộ trình ấy, thì chư thiên nghĩ thầm: 
“Chúng ta sẽ cung nghinh Trưởng lão STvali của ta”, cứ cách một do tuần trở lại chớ 
không cho xa hơn thì chư thiên lại dựng lên một ngôi chùa. Cứ mỗi sáng tinh sương 
vừa thức giấc là chư thiên mang vật thực, nhất là cháo trời đến chùa, đi loanh quanh 
hỏi thăm: “Trưởng lão Sĩvali của ta ngồi đâu? Trưởng lão ngôi nơi đâu?”. 


Trưởng lão mang lễ vật của chư thiên tặng mình dâng lên chư Tỳ khưu Tăng có 
Đức Phật làm tọa chủ. 


Đức Bồn Sư với Tăng chúng tùy tùng đã trải qua đoạn đường xa ba mươi do 
tuân một cách an vui như thê là nhờ oal lực phước báu của Trưởng lão S1vali vậy. 


Về phân Trưởng lão Revata, khi biết tin Đức Bồn Sư sắp đến, liền cho xây cất 
hương thất là chỗ ngự riêng của Đức Thế Tôn, rồi cho cất tiếp theo năm trăm cái cốc 
tạm nóc nhọn cho chư Tăng, cho dọn năm trăm con đường kinh hành, cùng với năm 
trăm chỗ che nắng ban ngày. 


Đức Bồn Sư ngự an ở nơi Trưởng lão Revata độ một tháng, trong khoảng thời 
gian đó, tất cả vật dụng phát sanh lên chư Tăng đều do oai lực phước báu của STvali 
cả. 

Lúc bấy giờ, có hai vị Tỳ kheo cao hạ, vì không hoan hỷ với sự việc Đức Bồn Sư 
ngự đến rừng Keo, nên đã nghĩ tưởng như vây: “Tỳ khưu Revata nầy, mãi lo tạo tác 
bao nhiêu chỗ ở mới thì làm sao mà thực hành Sa môn pháp được? Đức Bồn Sư ngự 
đến nơi đạo tràng tân tạo này, là do Ngài coi theo mặt, vì đây là công trình của em trai 
út Ngài Sariputta”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 205 


Sáng sớm ngày thứ ba, trong khi quán xét thế gian, Đức Thế tôn thấy được hai vị 
Tỳ khưu này, và biết được ý nghĩ trong tâm họ, cho nên sau khi ngự tại nơi đó khoảng 
một tháng, đến ngảy ra đi, Đức Bồn sư dùng Thần thông khiến cho hai vị ấy lãng quên 
những dụng cụ lặt vặt của mình, nào là hũ dầu, bình nước, giày, dép v.v... 


Sau khi quyết định khởi hành, Đức Bồn Sư đi ra khỏi ranh chùa, lúc bấy giờ 
Ngài mới xả thần thông. 

khi ẫy, hai vị Tỳ khưu cao hạ mới sực nhớ mình còn bỏ quên thứ nầy, thứ nọ, vị 
nầy rủ vị kia trở lại chùa. Vì không nhận định phương vị của chùa, hai vị tuôn bờ lướt 
bụi qua khu rừng Keo đây gai góc một hồi, mới thấy đồ đạc của mình treo tòn ten trên 
một cây Keo, bèn lấy xuông đem đi ra. 


Trên đường về, Đức Bốn Sư cũng dắt Tăng chúng đi, cũng mất hết một tháng, 
nhưng vân được an vui, nhờ nương vào phước báu của Trưởng lão S1vali, Đức Bôn 
Sư ngự vào Đông Phương Tự (Pubbarama). 


Sáng hôm sau, hai vị Tỳ khưu cao hạ rửa mặt xong, rủ nhau: “Ta hãy đến độ 
cháo nơi nhà bà Đại Tín nữ Visakha (Thiện Chị), là nữ thí chủ cúng dường vật thực 
đến khách Tăng”. Đến nơi đó, hai vị Trưởng lão độ cháo và đồ ngọt, rồi ngồi nghỉ. Bà 
Visakhã hỏi Trưởng lão: 

- Bạch hai Ngài! Chắc hai Ngài cũng có đi với Đức Bồn Sư đến chỗ ngụ của 
Trưởng lão Revata phải chăng? 


- Phải đó, nầy bà Tín nữ. 
- Bạch hai Ngài, chỗ ngụ của Trưởng lão có ngoạn mục (ramanTya) không? 


- Có chỉ đâu mà ngoạn mục? Chỉ toàn là những cây Keo gai trắng rậm rạp, y như 
chô ngụ của giông Ngạ quỷ vậy, bà Tín nữ ạ! 


Khi Ấy, có hai vị Tỳ khưu trẻ đến. Bà Tín nữ cũng dâng cháo và bánh ngọt đến 
hai vị nầy, rồi cũng hỏi thăm về chỗ ngụ của Trưởng lão Revata. Hai vị sau đáp: 


- Đẹp không thể tả, bà Tín nữ ạ. Chỗ ngụ của Trưởng lão chăng khác nào cảnh 
giới hiện băng Thần thông của Quân Tiên hội. 

Bà Tín nữ nghĩ thầm: “Hai vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau thì nói khác. 
Chắc có lẽ hai vị Tỳ khưu trước có quên lãng chút chi, đã chạy ngược trở lại lúc Đức 
Bồn Sư đã xả Thần thông. Còn hai vị sau ra đi, trong lúc Đức Bồn Sư còn thị hiện 
Thần thông”. 


Nhờ tự mình có Trí tuệ sáng suốt, bà Visakhã biết rõ vẫn đề nầy như vây, nhưng 
bà cũng chờ đên dịp đảnh lê Đức Bôn Sư đê hỏi lại. Ngay lúc ây, Đức Bôn Sư cùng 
với đoàn Tỳ khưu tùy tùng đoanh vây ngự đên nhà bà Visakha, ngôi lên bảo tọa đã 
Soạn săn. 


Sau khi cung kính phục vụ chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu, đến cuối bữa ngọ, bả 
Tín nữ đảnh lề Đức Thê Tôn và hỏi cặn kẽ: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 206 


- Bạch Ngài, trong số các Tỳ kheo cùng đi chung với Ngài, có nhóm nói chỗ ngụ 
của Trưởng lão Revata là khu rừng rậm đây Keo gai, có nhóm nói chỗ ây ngoạn mục. 
Vậy chô ây ra sao bạch Ngài? 

Nghe bà hỏi, Đức Bồn Sư đáp: “Này bà Tín nữ, dầu là làng mạc hoặc rừng rậm 
cũng vậy. Hệ nơi nào có bậc A La Hán tịnh cư thì nơi đó phong cảnh ngoạn mục...”. 

Nói rồi Ngài thuyết thêm và tóm tắt bằng bài kệ: 

“Game vã yadI va raññe, 

NÑimne vã yadl vã thale; 

Yattharahanto viharanti, 

Tam bhùmim rãmaneyyakam”. 

“Dâu ở rừng núi chơi VỚI, 
Xóm làng, gò trùng hay nơi đái băng. 

Chô nào có La hán Tăng, 

Thì quanh vùng đó cảnh hãng an vui `. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Y nghĩa của kệ ngôn nây là : 

Dầu ở xóm làng, các vị A La Hán không được thân biệt lập, nhưng cũng được 
tâm tịch tịnh. Đôi với các Ngài những cảnh tượng đẹp ngang chư thiên cũng không 
thê làm xao động tâm các Ngài. Bởi thê, cho dù ở nơi làng mạc hoặc nơi nào khác, 
chăng hạn như rừng núi hay bât cứ nơi đâu, các bậc A La hán tịnh cư, thì nơi đó 
phong cảnh phải ngoạn mục, đât đai phải an vui. 

sg 
Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả vị Tu Đà Huờn. 
Thời gian sau, chư Tỳ khưu đề khởi câu chuyện nầy: 
¬ Này chư đạo hữu, vì duyên cớ nào mà Trưởng lão Sivali đã ở trong bụng mẹ 
đên bảy năm, thêm bảy tháng và lẻ bảy ngày. Tại cớ nào mà Trưởng lão bị thiêu đôt ở 
Địa ngục, và tại cớ nào mà Trưởng lão được hưởng lợi lộc danh dự tôi cao như thê?”. 

Đức Bồn Sư nghe được câu chuyện của chưTăng, bèn hỏi: 

- Nầy chư Tỳ khưu, các thầy đang nói chuyện chi đó? 

- Bạch Ngài, chuyện nây... chuyện này... 

Nghe vậy Đức Bồn Sư bèn thuyết về tiền nghiệp của Trưởng lão Sĩvall. “Nầy 
các Tỳ khưu! Cách nay chín mươi môt đại kiệp có Đức thê Tôn có hông danh là 
VipassI (Tỳ Bà Thị) giáng thê. 

Một thuở nọ, sau khi vân du khắp xứ, Ngài trở về thành của phụ vương. Đức vua 
chuẩn bị cuộc lễ Trai Tăng để cúng dường vật thực đến Tăng chúng có Đức Phật dẫn 


đầu từ phương xa mới về, sai sứ thông báo cho dân chúng trong thành hay để đến dự 
lễ cũng dường của nhà vua với tình hữu nghị. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 207 


Dân thành vâng lịnh đến dự lễ Trai Tăng của Đức vua xong, cùng nhau quyết 
định: “Chúng ta sẽ thiết lễ Trai Tăng trọng đại hơn cuộc lễ của Đức vua”. Quyết định 
xong, cử người đến thỉnh Đức Thế Tôn và Tăng chúng. Rồi cử người đi dâng sớ, cung 
thỉnh Đức vua đến chia phước với họ. 


Đức vua ngự đến, thấy cuộc thí của chúng dân hơn mình, nghĩ rằng: “Trẫm sẽ 
thiết đãi lễ Trai Tăng trọng đại hơn thế nây”. Đức Vua lại cung thỉnh Đức Bồn Sư vào 
hoàng cung thọ thực ngày hôm sau. Trong cuộc thi đua làm phước này, Đức vua 
không thê đánh bại dân thành, mà dân thành cũng không thắng nỗi Đức vua. 


Đến lần thứ sáu, dân thành quyết nghị rằng: “Cuộc lễ Trai Tăng của chúng ta tổ 
chức ngày hôm nay, không được đê thiêu món chi cả”. 


Sau khi sắp xêp cuộc lê rôi, họ kiêm soát lại xem còn thiêu món chi chăng, thì 
thây không có mật ong tươi. 


Mật ong chín thì đã có nhiêu. Ban tô chức đưa bôn ngàn đông vàng cho bôn 
người đi kiêm mua mật ong tươi ở bôn cửa thành. 


Khi â ấy, có người dân quê, đi đến thị trấn để viếng ông thị trưởng, dọc đường gặp 
một tô ong, người ây xông khói để đuôi ong bay đi, rồi chặt nhánh cây có tô ong mật 
đem xuống, lẫy nhánh cây làm gậy, quảy đi vào thành với ý nghĩ: “Ta sẽ biếu tặng 
ông thị trưởng”. 


Người đi mua tìm mật ong tươi, thấy người dân quê bèn hỏi: 

- Chú Hai ơi, mật của chú có bán hay không vậy? 

- Thưa ông chủ, tôi không bán. 

- Này, chú em hãy cầm lẫy một đồng vàng rồi cho ta xin mật ấy đi. 


Người dân quê suy nghĩ: “Tổ ong này giá không đáng một đồng bạt (Pãda), thế 
mà ông nây trả một đồng vàng. Có lẽ ông ta có nhiều đồng vàng lắm. Vậy ta phải 
thách giá mới được”. Thế rồi người dân quê nói với dân thành: 


- Tôi không bán với giá một đồng vàng. 

- Vậy thì chú em hãy lẫy hai đồng nhé ? 

- Hai đồng tôi cũng không bán. 

Người dân quê thách giá dần lên mãi, sau cùng người dân thành dứt giá: 

- Thôi, chú em hãy cầm lấy một ngàn đồng vàng này, rồi giao quảy mật cho ta. 

Khi ấy người dân quê hỏi người mua mật: “Nè ông ông có điên không, hay là 

không tìm được kho đê tích trữ tiên vàng? Chô mật này không đáng giá một đông bạc, 
mà ông lại trả đên một ngàn đông vàng, là tại sao?”. 

- Tôi biết thế lắm, chú em à! Nhưng vì chúng tôi có việc cần kíp, muốn có mật 
này nên mới nói như thê. 


- Thưa ông chủ, việc chi thế? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 208 


- Chúng tôi có sắp đặt cuộc lễ Trai Tăng, cúng dường đến sáu triệu tám trăm 
ngàn vị Sa môn tùy tùng của Đức Thê Tôn VipassI, nhưng vì còn thiêu món mật tươi 
cho nên tôi mới mua với giá như thê. 

- Vậy thì thôi! Tôi không bán chác bạc tiền chỉ cả. Nếu tôi được chia phần phước 
Trai Tăng thì tôi sẽ giao mật cho ông chủ. 

Người mua mật dắt người dân quê vảo thành giới thiệu với những thị dân. Dân 
thành biêt được đức tin mạnh mẽ của người dân quê nây, nên băng lòng cho hùn 
phước. 


Sau khi cung thỉnh chư Tăng có Đức Phật làm tọa chủ an tọa xong, các thí chủ 
dâng cúng món điêm tâm cháo và đô ngọt, kê đên họ cho mang đên cái tô băng vàng 
rồi ép lây mật trong tô ong ây. 


Lúc ấy có người mang đến tặng một mái (lu lớn) sữa chua (dadhi). 


Người dân quê lẫy sữa chua hòa với chén mật ong tươi, rồi tự mình đem cúng 
dường đến tất cả chư Tăng có Đức Phật tọa chủ, từ trên xuống theo thứ tự. Chỉ một 
chén mật hoà sữa chua mà đem đến cúng dường đến tất cả chư Tăng, chư Tăng thọ 
lãnh đây đủ, không thiếu cũng không dư thừa. 


Nơi đây, chúng ta không nên thắc mắc về chỗ mật ít, Tăng nhiều thì làm sao 
dâng cho đủ? Vậy mà đủ được, là do nhờ oai lực của Đức Phật. Phật giới bất khả tư 
nghì. Có bốn pháp bất khả tư nghì mà Phật giới là một. Ai không tin lời Đức Thế Tôn, 
cứ suy nghĩ về Phật giới để tìm hiểu thì sẽ điên loạn mà thôi. 

Người dân quê tạo được bấy nhiêu nghiệp đó, sau khi mãn tuôi thọ, được sanh 
lên thiên giới, hưởng hết tuôi thọ chư thiên, lại luân hồi xuống tái sanh làm nhân loại, 
là vị Hoàng tử trong thành BaranasI (Ba La Nạn). Khi phụ vương băng hà, vị Hoàng tử 
nối nghiệp vua cha, vị tân vương này định chiếm đoạt một thành của vua khác, bèn 
dẫn binh đến vây thành và gửi tôi hậu thư cho dân trong thành: “Hãy dưng biểu đầu 
hàng hoặc là giao chiến”. Dân trong thành gửi thư phúc đáp: “Chúng ta không đầu 
hàng mà cũng không giao chiến!”. Rồi họ theo lối cửa nhỏ mà ra ngoài thành kiếm củi 
hoặc là làm công kia việc nọ. 


Tân vương đóng quân vây chặt bốn cửa thành lớn trọn bảy năm, bảy tháng, bảy 
ngày. Khi ây, bà Thái hậu hỏi: “Nây vương nhi, con làm việc chi vậy?”. 


- Tâu mâu hậu, việc như vây... như vây... 


Nghe rõ câu chuyện, bà Thái hậu nói: “Vương nhi trẻ người non dạ, hãy ra lịnh 
cho binh sĩ đóng hêt cửa nhỏ, cặt đứt mọi đường lôi giao thông thì thành mới bị cô 
lập”. 

Tân vương vâng lời Thái hậu, đóng bít luôn các cửa nhỏ, dân thành không có lối 
ra ngoài được, đên ngày thứ bảy nôi loạn, hành thích vua mình rôi dâng biêu đâu 
hàng. 

Vì tạo nghiệp nầy nên sau khi mãn tuôi thọ, Đức vua bị đọa xuống A ty Địa ngục 
(Avici) bị thiêu đôt trong đó khoảng thời gian mặt đât cao lên thêm một do tuân, do 
tội đã đóng bít bôn cửa thành nhỏ. Từ địa ngục chết đi, lại đâu thai vào lòng bà mẹ cũ, 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 209 


ở trong bụng mẹ bảy năm, bảy tháng lẻ bảy ngày và nằm ngang sản môn mẹ thêm bảy 
ngày nữa. 


- Nầy các Tỳ khưu, vì tiền kiếp Sĩvali đã tạo nghiệp ác là cho vây bốn cửa thành 
lớn, lại cho đóng chặt bốn cửa thành nhỏ, cho nên bị thiêu đốt trong địa ngục như thế. 
Khi đầu thai vào bụng mẹ lại ở đó bảy năm, bảy tháng và bảy ngày. Nhưng nhờ thiện 
nghiệp là cúng dường mật tươi mà được hưởng quả phú túc vinh quang cùng tột. 


Qua ngày sau, chư Tăng lại câu hội đề khởi lên câu chuyện nây: “Ôi phước lộc 
của ông Sadi thật lạ, phi thường. Một mình ông mà ông đã kiên tạo năm trăm cái nóc 
nhọn cho năm trăm vị Tỳ khưu”. 

Đức Bồn Sư đến hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy họp nhau thảo luận 
việc chi thê?”. 

- Bạch Ngài, việc như vây... như vây. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, đối với con trai Ta không có phước cũng chẳng có tội chỉ cả, 
vì đã dứt bỏ cả hai nghiệp thiện và bât thiện rôi. 

Nói xong Ngài ngâm lên bài kệ này đã được ghi lại trong phẩm Bà la môn: 


'Yodha puññañ ca pãpañ ca, 
Ubho sangam upaccaø3; 
Asokam vriraJam suddham, 
Tam aham brũmI brahmanam. 


“Ở đây, người đã vượt khỏi cả hai điêu thiện và ác, và các ràng buộc, người 
không ưu phiên, không ö nhiêm và thanh tịnh, người ây Như Lai gọi là Bà la môn `. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Ai ngờ cậu bé Ly Bà Đa 

Đắc quả sau vài ba tháng xuất gia, 
Nhập hạ trong rừng Keo héo lánh, 
Phật thăm, không quản ngại đường xa. 
La Hán an cư ở chỗ nào, 

Dù là thung lũng hoặc đôi cao, 

Xóm làng, đổi múi đêu ngoạn mục, 


Thánh cảnh, trời người thảy tước ao. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO REVATA Ở RỪNG KEO 
o‡##4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 210 


àš 
` 


x 
S 


' í = 


22 


98. Dù ở trong làng, thung lũng, rừng rú, đồi núi, trú xứ của 
chư A La Hán đều an lạc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 211 


VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIÊN SƯ 
(Aññatara-ttthivatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 99) 
“RamanTyäni araññäni, “Khả ái thay núi rừng, 
Yattha na ramafT jano, Chô người phàm không ưa, 
VItaräg3 ramissanti, VỊ ly tham wa thích, 
Na te kãmagavesino”. Vì không tìm dục lạc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên một phụ nữ nọ. 


Tương truyền răng: Có vị Tỳ khưu hạnh Đầu Đà đi khất thực, sau khi thọ giáo đề 
mục Chỉ Quán nơi Đức Bồn sư, bèn vào một vườn bách thảo đã bỏ phé, thực hành Sa 
môn pháp. 

Khi ấy có một phụ nữ là gái kỹ nữ nơi thành, đã hẹn hò với tình nhân: “Tôi sẽ 
đến nơi ấy, nơi ấy... Anh hãy đến nơi đó mà gặp tôi”. Nhưng khi phụ nữ ấy đến chỗ 
hẹn thì gã nhân tình lại không đến, cô nảng thất vọng đi tới đi lui, rồi đi vào vườn 
bách thảo, nàng trông thấy vị Trưởng lão đang ngồi kiết già. Cô ả nhìn quanh nhìn 
quất không thấy ai khác cả, tự nói thầm rằng: “Đây cũng là một thanh niên, ta sẽ giải 
tỏa tâm chàng nây”. Thế rồi cô ta đứng ngay trước mặt Trưởng lão, cởi áo choàng 
ngoài ra rồi mặc lại, nhiều lần như vậy, còn không thì xả tóc ra, bới tóc lại hoặc võ tay 
cười trêu ghẹo. 


Trưởng lão sanh tâm kinh cảm, toàn thân đều rởn óc, tự nghĩ: “Cái chi đây 
vậy?”. Ngay lúc ây, Đức Bôn Sư dùng Phật nhãn quán xét: “Thây Tỳ khưu đã đên xin 
đê mục Chỉ Quán của Ta đê hành Sa môn pháp, hiện giờ tiên hóa ra sao?”. 


Ngài thấy được nàng kỹ nữ đang lơi lả đề quyến rũ vị Tỳ khưu và biết được sự 
phát tâm kinh cảm của vị Trưởng lão, Ngài vẫn ngồi yên trong hương thất, nói với 
Trưởng lão rằng: “Này Tỳ khưu, chỗ ở không khả ái với những người đi tìm dục lạc 
như vậy, chính là chỗ ở khả ái của những người xa lánh tình dục (Rãga)”. Rồi Đức 
Bồn Sư phóng hào quang soi sáng đến Trưởng lão, đồng thời Ngài thuyết pháp rồi 
ngâm kệ răng: 

“RamanTyän1 aranññãn1, 
'Yattha na ramafI Jano; 
VItaragäa ramIssanti, 

Na te kamagavesino.” 


“Lâm tuyển hẻo lảnh xa xôi, 

Cảnh La Hán thích, người đời chẳng ưa. 
Dục lạc cảnh La Hán chữa, 

Mặc cho kẻ thể thích ưa, tầm cầu ”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 212 


CHÚ GIẢI: 

Araññiani: những cánh rừng đáng gọi là khả ái, là những khu rừng non có cây 
trông từng khóm, trô đây hoa đủ màu sắc, cảnh trí tuyệt đẹp lại có đủ nước trong mát 
bôn mùa. 

Yafthä tí: trong những khu rừng nói trên, theo nghĩa rộng như rừng sen 
(Padumavana) thì giông ruôi ở làng xóm là con người đi tìm dục lạc không ưa thích. 


Vifaraga: các bậc Lậu tận đã xa lánh tình dục, ưa thích với cảnh núi rừng, giống 
như những con ong nó ưa thích cảnh rừng sen trên đây vậy. Tại sao? 


Na te kãmagavesino: tại vì các bậc ây không phải là những người đi tìm dục lạc. 
sg 


Cuối thời Pháp, vị Trưởng lão chứng đạt A La Hán quả với Tuệ Phân tích ngay 
tại chô ngôi, rôi bay bông lên hư không ca ngợi ân đức của Đức Như Lai và đáp 
xuông đảnh lê dưới chân Ngài tôi ra đi. 

bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 


Vườn cây cổ thụ ít người qua, 

Hành giả ngôi thiên, bắt Kiết già. 

Cô ả đợi mèo, lâu chẳng thấy, 

Cọt trêu Trưởng lão hạnh Đầu Đài! 

Phật biết nhà Sư phát cảm kinh, 

Dạy rằng: Dục lạc, đời ưa thích, 

La Hán không theo lối thể tình. 
DỨT TÍCH PHỤ NỮ GHẸO THIÊN SƯ 

sg 


DỨT PHẨM A LA HÁN 
t)f4 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 213 


99, Rừng núi không được người đời ưa chuộng, lại là nơi đem 
đến niềm vui cho những ai không tìm dục lạc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 214 


VHI. PHẨM NGÀN 
(SAHASSAVAGGA) 
16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115 
14 tích truyện 
® 
VIII.1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐÔNG 
(Tambadäthikacoraghatakavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 100) 
“Sahassamapi ce vãcã, “Dâu nói ngàn ngàn lời 
Anatthapadasañhitä?), Nhưng không gì lợi ích 
Ekam atthapadam seyyo, Tôt hơn một câu nghĩa 
Yam sufväã upasammati”. Nghe xong, được tịnh lạc”. 


___ Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Ve|uvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên đao phủ thủ (Coraghatakam) tên Tambadathika (Nanh Đông). 


Tương truyên răng: Có bôn trăm chín mươi chín tên cướp, chuyên môn làm việc 
phi pháp nhât là cướp phá xóm làng mà nuôi mạng sông. 


Khi ấy, có một thanh niên tráng kiện không bị việc chỉ ràng buộc, tên là 
Tambadathika (Nanh Đồng) đi đến gặp bọn cướp và nói: “Tôi cũng muốn chung sông 
với mây anh”. Bọn cướp đưa thanh niên vào thưa với đảng trưởng: “Chú nầy ngỏ ý 
muốn sống chung với bọn ta”. 


Chúa đảng cướp nhìn xem tướng thanh niên, nghĩ thầm: “Thằng nầy tướng ác ôn 
lắm, nó có thể chặt vú mẹ hoặc là cắt cô cha mà ăn thịt, uống máu”. Chúa đảng nói: 
“Chúng ta không cần hắn sống chung với chúng ta làm chỉ cả”. Mặc dù bị chúa đảng 
không chấp nhận cho vào đảng, gã thanh niên cũng cứ đến hầu hạ, phục dịch lấy lòng 
tên phó đảng. Tên nây lại dắt anh ta vào tiến cử với đảng trưởng: “Xin chúa công chấp 
nhận cho tên nầy vào làm người giúp việc cho chúng ta!”. Vì có lời yêu cầu của phó 
đảng, đảng trưởng chấp thuận cho thanh niên vào đảng. 

Thế rồi, một ngày nọ, dân chúng trong thành hợp lực với đội binh của Đức vua, 
bắt hết bọn cướp nây, đưa ra tòa án đề luận tội. 

Quan tòa đã kết án tử hình cả bọn, ra lệnh cho đao phủ thủ chặt đầu bọn CưỚớp. 
Nhưng khi hỏi: “Ai chịu giết những tên phạm nhân nây?”, thì không một ai chịu lãnh 
mạng giết chết bọn chúng cả. Sau cùng dân chúng bảo tên đầu đảng: “Nếu nhà người 


chịu giết chết những tên đồng bọn, thì nhà ngươi sẽ được tha cho toàn mạng sông. 
Hãy giết chết bọn chúng cho tử tế đi”. 


' Anatthapadasañhitä (theo bản Pä]i của CSCD/Dhammagiri. India). 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 215 


Tên đầu đảng không chịu giết đồng đảng để mình được còn sống. Dân thành cứ 
thế mà hỏi hết cả bốn trăm chín mươi chín tên cướp, sau cùng người ta hỏi đến 
Tambadãthika, thì hắn ta nhận lời: “Được thôi!”. Sau khi giết cả bọn cướp, 
Tambadãthika được tha bổng và được tôn trọng quyền sống như một người dân lương 
thiện. 

Về sau, dân thành hợp lực cùng quân đội của Đức vua, bắt được năm trăm tên 
cướp nhiễu loạn ở hướng Nam kinh thành, đưa đến quan xử, bọn cướp bị kết án tử 
hình như trước, dân thành cũng bắt đầu hỏi tên thủ lãnh, đến tên đồng đảng cuỗi cùng, 
cũng không tên nảo chịu giết đồng đảng của mình cả. Dân thành nhắc lại: “Lúc trước 
có người giết hết bốn trăm chín mươi chín tên cướp, bây giờ người đó ở đâu?”. Có 
người đáp: “Anh ta đang ở xứ ấy, ta đến thì sẽ gặp thôi”. 

Nghe vậy, quan Chánh án ký trát cho mời Tambadathika đến và mọi người đồng 
yêu câu: “Hãy giết chết những tên cướp này thì anh sẽ được ban thưởng”. 


Tambadathika nhận lời: “Lành thay!”. Và anh ta giết hết bọn cướp, được dân 
thành hoan hồ nhiệt liệt. Tiệp theo đó dân thành quyêt nghị: “Thanh niên nây có biệt 
tài chặt đâu kẻ cướp như vậy, chúng ta hãy đê cử anh ta lên giữ chức đao phủ thường 


Lêu 


trực”. 


Tambadaäthika được mời đến công sở, được ủy nhiệm chức đao phủ thủ và được 
dân thành tôn trọng. 

Tiếp theo đó, năm trăm tên cướp ở hướng Tây, rồi năm trăm tên cướp ở hướng 
Băc bị bắt và bị xử tử, đêu giao cho một tay Tambadathika hành quyêt cả. Đao phủ 
thủ đã giêt tât cả là gần hai ngàn tên cướp từ bôn hướng giải về như thê. 

Từ đó về sau, mỗi ngày Tambadathika lai rai chặt đầu một vài người đã bị kết án 
tử hình và chàng ta hành nghê đao phủ thủ suôt năm mươi lăm năm. Đên khi già yêu, 
Tambadathika không thê chém một nhát đứt lìa đâu người như trước, có khi phải 
chém đên ba nhát khiên tội nhân vô cùng đau đớn. 


Dân thành nghĩ rằng: “Chắc ta phải tìm một đao phủ thủ mới, chớ ông nây già 
yêu rôi, làm đau khô tội nhân thái quá. Chúng ta còn lưu giữ ông ta lại làm gì?”. Thê 
là, người ta cách chức Tambadathika. 


Lúc trước, khi đang còn nghẻ đao phủ thủ, ông ta không hề hưởng được bốn điều 
này: một là mặc y phục mới, hai là ăn cháo nâu với bơ trong mới, ba là trang sức băng 
những vòng hoa lài và bôn là thoa xức dâu thơm. 


Ngày bị ngưng chức, Tambadathika dặn người nhà: “Hãy nấu cháo sữa cho ta 
ăn”, rôi ông bảo đem y phục mới, trang điểm với vòng hoa lài, mang dầu thơm ra 
sông tắm rửa. Tắm xong, Tambadathika mặc y phục mới, trang điểm vòng hoa lài, 
thoa dầu thơm khắp. mình rồi về ngồi ở nhà. Lúc bấy giờ người nhà đem đến để trước 
mặt ông cháo sữa nấu với bơ trong mới cùng với nước rửa tay. Ngay trong sát na ẫy, 
Trưởng lão Sãriputta vừa xuất khỏi Thiền Diệt (Samäpatti), quán xem hôm nay mình 
phải đi khất thực ở nơi nào? Thấy món cháo sữa của Tambadathika, Trưởng lão tự 
hỏi: “Người nây sẽ hộ độ cho ta hay không?”. Trưởng lão quán thấy: “Sau khi thấy ta, 
Tambadãthika sẽ cúng dường cháo sữa đến ta và y sẽ được phước báu lớn”. Hiểu rõ 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 216 


như thế rồi, Trưởng lão đắp y mang bát đến đứng ngay trước cửa nhà của 
Tambadathika đê cho gia chủ nhìn thây. 


Tambadäthika trông thấy Trưởng lão liền phát sinh tâm tịnh tín, nghĩ thầm: “Ta 
hành nghề đao phủ thủ đã lâu năm, chém giết rất nhiều người rồi, hôm nay trong nhà 
ta có sẵn cháo sữa và trước cửa nhà ta có vị Trưởng lão đứng chờ, bây giờ ta phải 
cúng dường cho Trưởng lão mới được”. 


Tambadäthika dèn dẹp món cháo sữa qua một bên, ra đảnh lễ thỉnh Trưởng lão 
vào ngồi trong nhà, sớt cháo sữa vào bát, rưới thêm bơ trong mới, rồi đứng hầu quạt 
Trưởng lão. Vì đã lâu không dùng món cháo sữa, Tambadäthika cảm thấy thèm ăn dữ 
lắm. Trưởng lão biết tâm trạng của ông ta, bèn bảo: “Nầy gia chủ, ông hãy độ phần 
cháo của ông đi”. 


Tambadãthika liền trao quạt qua tay người khác, rồi đi dùng món cháo sữa của 
mình. 


Trưởng lão lại bảo người quạt hầu rằng: “Hãy đi qua hầu gia chủ ấy đi”. 


Được quạt hầu, Tambadäthika độ cháo đầy bụng rồi lại đứng hầu quạt Trưởng 
lão. Chờ Trưởng lão độ xong cháo, thỉnh bát đem đi rửa. 


Trưởng lão tụng kinh chúc phúc cho thí chủ, nhưng thí chủ không thê đưa tâm 
mình theo dõi lời Pháp của Trưởng lão thuyết, Trưởng lão suy nghĩ rôi hỏi: “Nây gia 
chủ, tại sao ông không thê đưa tâm an tịnh đê theo dõi Pháp thoại được như vậy?”. 


- Bạch Ngài, vì tôi hành nghề thô bạo đã lâu năm, giết chết rất nhiều người, tôi 
mãi nhớ đên hành vi ây của mình, nên không thê đưa tâm theo dõi lời Pháp của 
Trưởng lão thuyết. 


Trưởng lão tự nghĩ: “Ta phải gạt ông nây”. (Vañcessãminanti) rồi hỏi rằng: “Ông 
có tự ý mình vui thích việc ây, hay bị người khác sai bảo ông làm?”. 


- Bạch Ngài, Đức vua ra lệnh cho tôi làm. 

- Vậy thì, nầy Thiện nam, ông có làm chi bất thiện đâu. 

Gia chủ Tambadathika vốn tư chất đần độn, nghe Trưởng lão nói như vậy, tự cho 
là mình chăng có điêu chi bât thiện cả, nên mừng rỡ nói: “Nêu vậy, xin Ngài hãy 
thuyêt pháp”. 

Trong khi Trưởng lão tụng kính chúc phúc thì Tambadathika định được nhất 
tâm, nghe Pháp đặc Tu Đà Hườn đạo, rôi tiêp theo đó phát sinh tâm nhân nại. 


Sau khi chúc phúc xong, Trưởng lão ra đi, ông Tambadathika tiễn chân Trưởng 
lão một khoảng đường, rồi quay lại trở về. Một nữ Dạ xoa nhập vào một con bò cái, 
chạy đến húc vào ngực Tambadathika khiến ông ngã xuống chết ngay. Sau khi chết, 
ông được tái sanh vào cõi trời Đâu Suất. 

Các Tỳ khưu câu hội cùng nhau tại giảng đường đề khởi câu chuyện nây: “Ông 
đao phủ đã hành nghề thô bạo trong năm mươi lăm năm, mới nghỉ việc hôm nay đề 
bát cho Trưởng lão Sãriputta rồi chết ngay, không biết tái sanh về đâu?”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 217 


Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: “Nây các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy bàn luận về vẫn 
đê gì?”. 

- Bạch Ngài, về việc như vầy. sử 

Nghe vậy, Đức Bốn Sư dạy: “Nây các Tỳ khưu, ông ta đã sanh lên cõi Đâu Suất 
Đà Thiên”. 

- Bạch Ngài nói sao? Có phải sau khi giết chết bấy nhiêu nhân mạng, trong bấy 
nhiêu lâu, ông ta được tái sanh lên cung trời Đâu Suât chăng? 

- Phải đó, nầy các Ty khưu, may nhờ gặp được một bậc Hiền trí vĩ đại, ông ta 
nghe Pháp của Đức SãrIputta nên đã hôi tâm, đắc được Pháp nhãn. Sau khi lìa đời 
được sanh lên Đâu Suât Đà Thiên. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


Subhãsitam sunItvãna, 
Nagare coraghatako; 
Anulomakhantim laddhãna, 
Modati tivivañgatoti”. 

Sau khi được nghe lời kinh khéo giảng, ông đao phủ thủ trong thành phố, chứng 
được Pháp nhãn hợp thời, hoan hýỷ mà đi về Thiên giới. 

- Bạch Ngài, kinh chúc phúc không đủ mãnh lực đối với tông số lớn lao các 
nghiệp bât thiện của ông ta. Tại sao chỉ có bây nhiêu đó mà ông hôi tâm giác ngộ 
được Chánh Pháp? 

- Nầy các Tỳ khưu, Pháp của Ta thuyết dầu ít hay nhiều, chớ có so bì số lượng. 
Quả thật vậy, chăng thà chỉ nói một lời mà hữu ích, còn hơn là ngàn câu, ngàn lời mà 
vô ích. 

Rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp tóm tắt và ngâm kệ rằng: 

“SahassamapI ce väcã, 

Anatthapadasañhita, 

Ekam atthapadam seyyo, 

'Yam sutvä upasammati”. 

“Dâu cho nói đến ngàn câu 
Toản lời vô nghĩa thì đâu ích gì? 

Thà lời chí lý, thích nghị, 
Một câu nghe cũng đoạn ly khô sáu ”. 

CHÚ GIẢI: 

Sahassamapi: dầu cả ngàn lời nói ra, nếu tính số nhiều từ một ngàn đến hai ngàn 
lời nói như vậy, mà toàn là lời nói vô ích, chăng hạn như lời nói giải về vũ trụ, về núi 
non, về rừng rú.. . Những câu nói vô ích vì không phải là những câu nói là đuốc soi 
đường đi Níp Bản, thì dầu có nói bao nhiêu cũng chỉ dẫn đến nơi tội ác. 

Ekam qtthapadam: một lời nói hữu ích, như câu: “Người có thân, niệm thân 
trược thì đăc Tam Minh, là đã làm xong lời dạy của chư Phật”. Khi được nghe một 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 218 


câu hữu ích rồi, thính giả làm cho lắng dịu các pháp bất thiện nhất là tình dục, bằng 
chứng của sự hữu ích ấy là làm cho các Pháp sáng tỏ các pháp liên hệ với Níp Bàn 
như Ngũ uân (Khandha), Tứ đại (Dhãtu), Thập nhị xứ (Ayatana), Ngũ quyền 
(Indriya), Ngũ lực (Bala), Thất giác chi (Bhojjhanga), Tứ niệm xứ (Satipatthäna). Thà 
chỉ một lời nói như thế, nghe xong cũng được an vui. 


bó 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Làm nghề chém cô cướp nhiều năm, 
Kẻ ác côn dự chút thiện tâm, 

T hấy Pháp Chủ vừa ra Đại định, 
Củng dường cháo sữa một phần mâm. 
Nhờ duyên bồ thí đây đủ chỉ, 

Sơ quả chứng liễn, dứt ngại nghỉ, 
Đâu Suất được về an hưởng phước, 


Mặc cho bỏ húc rã thây thi... 


DỨT TÍCH ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐÔNG 
L6..4--2.) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 219 


100. Một lời nói có ý nghĩa đưa đến an tịnh còn tốt hơn cả ngàn 
lời trồng rỗng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 220 


VIII.2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY 
(Bahiyadäruciriyattheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 101) 
“Sahassamapi ce gãthä, “Đầu nói ngàn câu kệ 
Anatthapadasañhita. Nhưng không gì lợi ích 
Ekam gãthãpadam seyyo, Tôt hơn nói một câu 
Yam sutvä upasammati”. Nghe xong, được tịnh lạc”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Bahiyadärucrriya (Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây). 


Một thời nọ, có nhiêu người ngôi thuyền vượt ra biên khơi, đến giữa đại dương, 
thuyền bị sóng đánh vỡ, tất cả đều chết chìm làm mồi cho cá và rùa. Nhưng còn một 
người sống sót nhờ vớ được tấm ván, ráng sức lội mãi, thời may tấp vào một bãi cát 
tại cảng tên là Suppãaraka (Súp Pa Rá Ká). Lúc bấy giờ, nạn nhân không còn quân áo 
chi cả, không tìm thấy được thứ chi khác, anh bèn lây cành cây khô, tước vỏ soăn lại 
làm chỉ đan thành y phục để mặc đỡ che thân cho khỏi bị lõa lồ, rồi lượm cái bát của 
chư thiên (vỏ sò) đi vào hải cảng Suppãraka để khất thực. 


Dân chúng thấy người hành khất này, cho là vị A La Hán nên tôn trọng cúng 
dường cháo cơm đầy đủ. Khi có người tặng anh y phục băng vải thì anh ta từ chối, chỉ 
đắp bằng thứ y phục vỏ cây mà thôi, vì nghĩ rằng: Nếu ta mặc y phục vải nầy, ta sẽ bị 
giảm bớt sợ tôn trọng cúng dường của dân chúng đi chăng. 


Khi ấy, có vị chư thiên trong tiền kiếp đã từng kết nghĩa bạn bè với vị khất sĩ 
mặc y vỏ cây này. Nay thấy bạn cũ thì nghĩ rằng: “Khi bạn ta được nghe mọi người 
tôn xưng là A La Hán, y đã khởi lên Tà kiến “zếu có người nào đắc A La Hán hoặc là 
chứng A La Hán đạo, thì ta là một trong những vị A La Hán đó”, ta nên nhắc nhở bạn 


Là) 


tá, 
Câu chuyện kết nghĩa trong tiền kiếp để hành Sa môn Pháp đã diễn tiến như vây. 


Theo truyền thuyết thưở xưa, trong thời mà Giáo Pháp của Đức Thập lực 
Kassapa (Ca Diếp) đã mạt, có bảy vị Tỳ khưu trông thấy việc làm phi Pháp của chư 
Tỳ khưu, nhất là các vị Sadi thì phát sanh tâm kinh cảm, đồng phát nguyện đem hết 
sức của mình hành đạo để duy trì Giáo Pháp không cho tiêu hoại. Sau khi đảnh lễ Bảo 
tháp vàng thờ Xá lợi của Đức Phật, bảy vị ấy vào rừng trông thấy một ngọn núi cao, 
bèn rủ nhau: “Ta hãy là người vô dục (Niralayä), chối bỏ tất cả sự luyễn tiếc mạng 
sống. Ta hãy trẻo lên núi nây hành đạo”. 

Nói rồi, bảy vị Tỳ khưu kiếm cây buộc làm cái thang trèo lên đỉnh núi, rồi xô bật 
cái thang, nguyện ở lại nơi đó hành Sa môn Pháp. Trong bảy vị, vị Trưởng lão cao hạ 
nhất chỉ qua một đêm đã đắc quả A La Hán. Ngài bay đến hồ Thiên Lãnh (Anottatta) 
ở Hy Mã Lạp Sơn rửa mặt, súc miệng xong, bay qua xứ Bắc Câu Lưu Châu khất thực 
xong mang về, gọi chư Tỳ khưu bạn: “Nầy các đạo hữu, hãy lấy dây trầu (mãgalatä) 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 221 


này. đánh răng, súc miệng, rửa mặt đi, rồi độ những vật thực nầy”. Chư Tăng không 
muôn độ, hỏi răng: 


- Bạch Ngài, sao Ngài lại bảo vậy. Chúng ta có giao ước với nhau: “VỊ nảo đắc 
quả A La Hán đầu tiên, thì phần cơm bát đầu tiên của vị ấy, các vị kia sẽ thọ thực” 
hay không? 


- Không có như vậy đâu, này các đạo hữu. 

- Như vậy thì, nêu chúng tôi giác ngộ Níp Bàn, chúng tôi sẽ tự mình đi bát về mà 
độ. 

Qua ngày thứ hai, vị Trưởng lão thứ hai đắc quả A Na Hàm, Ngài cũng bay đi 
khất thực, mang bát vật thực về mời các bạn kia như vị trước, các Tỳ khưu ây không 
chịu độ, đáp răng: 


- Bạch Ngài, sao Ngài bảo vậy? Chúng ta có giao ước với nhau: “Phần cơm của 
vị Đại Trưởng lão mang về không được độ, chúng ta sẽ độ phần cơm của Ngài 
Trưởng lão thứ hai chăng?”. 


- Không có như vậy, này các hiên hữu. 


- Như vậy, chúng tôi phải ráng hành đạo cho giác ngộ như Ngài rôi mỗi người sẽ 
độ phân cơm của mình tự lực kiêm được mà thôi. 


Sau đó, vị đắc A La Hán thì diệt độ, vị A Na Hàm thì tái sanh về Phạm thiên 
giới, còn năm vị kia không chứng đắc Níp Bàn, bị đói kiệt quệ như cánh hoa tàn, đên 
ngày thứ bảy thì chêt sanh lên thiên giới. 


Trong thời Đức Phật hiện tại giáng sanh, năm vị thiên nhân tái sanh vào năm gia 
tộc có danh giá. Một vị là Đức vua Pukkusati (Púk Kú Sa Tí), một vị là công tử 
Kumarakassapa (Ca Diếp Đồng Tử), một vị là khất sĩ Bahiyadãrucrriya (Ba Hí Dá 
Mặc Y Vỏ Cây), một vị là công tử Dabba Mallaputta (Đáp Bá Man Lá Pút Tá) và một 
vị nữa là du sĩ Sabhiya (Xá Phí Dá). Còn vị phạm thiên A Na Hàm, chính là thiên 
nhân đang muốn trợ giúp cho BãhiyadãrucTriya. 


Vị phạm thiên nầy suy nghĩ: “Vị nầy cùng với ta trong tiền kiếp đã từng cột 
thang, bát trèo lên núi hành Sa môn Pháp. Bây giờ lại châp giữ tà thuyệt (Laddhi) nây, 
sợ e lâu ngày sẽ hư hỏng. Ta phải nhắc nhở bạn ta kinh cảm mới được”. 


Thê rôi, vị phạm thiên đên gân vị khât sĩ bảo răng: 


- Nây ngoại đạo Bãhiya, ông chưa đắc quả A La Hán, mà cũng chưa đắc đạo A 
La Hán nữa, ông không có hành đạo (Patipada) thì bao giờ mới đặc quả hoặc là đắc 
đạo A La Hán được chứ? 


Du sĩ Bãhiya nhìn lên thấy vị Đại Phạm thiên đứng giữa hư không mà nói 
chuyện với mình thì tự nghĩ: “Chao ôi! Nặng thay là nghiệp mà ta đã tạo! Ta đã tự 
phụ cho mình là A La Hán. Nay ông này nói với ta: “Ông chưa đắc đạo quả A La 
Hán”, vậy trong thế gian này có vị Sa môn nào ở rừng là vị A La Hán chăng?”. Vị 
khất sĩ bèn hỏi Đại Phạm thiên: “Hiện nay trên thiên giới hoặc ở cõi nhân gian này, có 
những vị nào đắc quả A La Hán hoặc là đắc đạo A La Hán không? 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 222 


VỊ phạm thiên chỉ dạy rằng: 


- Này Bahiya, trong quốc độ miền Bắc có thành SãvatthT (Xá Vệ), là nơi Đức 
Thế Tôn đang ngự. Ngài là bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. Này Bãhiya, chẳng 
những Ngài là bậc Thế Tôn đã đắc A La Hán, mà Ngài còn thuyết pháp dạy đệ tử đắc 
A La Hản nữa. 


Ngoại đạo Bahiya đang đêm, nghe lời mách bảo của vị thiên nhân bạn cũ, thì 
phát tâm kinh cảm (Samviggamaänaso), liền lập tức rời hải cảng Suppäraka, đi suốt 
đêm đến thành Sãvatthĩ, theo người ta nói: Sỡ dĩ trong khoảng đường xa một trăm hai 
mươi do tuần mà Bãhiya vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ oai lực của vị 
phạm thiên và của Đức Phật. Khi Bãhiya vừa đến nơi thì Đức Bồn Sư đã vào thành 
SãvatthT khát thực, Đặp nhiều vị Tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài sân trống để cơ 
thê hết rã rượi sau buổi điểm tâm, ông bèn hỏi: “Đức Tôn Sư bây giờ ở đâu?”. 


Chư Tăng đáp: “Ngài đã ngự vào thành Sãvatthï đề khất thực rồi”. Chư Tăng lại 
hỏi: “Còn thây từ đâu đên đây?”. 

- Tôi từ hải cảng Suppäraka đến. 

- Thầy đi từ bao giờ? 

- Tôi khởi hành từ tối hôm qua. 

- Thầy từ xa đến, hãy ngồi xuống rửa chân thoa dầu đã, hãy nghỉ khỏe một chút, 
khi nào Đức Bôn Sư trở về rôi hãy đên yêt kiên Ngài. 

- Bạch các Ngài, tôi không biết có chỉ tại hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bốn 
Sư hoặc của tôi hay không, cho nên trọn cả một đêm, tôi không vì lẽ gì mà đứng lại 


hoặc ngồi xuống, trừ ra khi tôi đã vượt cả lộ trình một trăm hai mươi do tuần để được 
gặp mặt Đức Thế Tôn rồi, tôi mới nghỉ ngơi. 


Nói như thể rồi, Bãhiya vội vàng đi luôn vào thành Sãvatthï. Trông thấy Đức 
Bôn Sư đang ngự đi trì bình với tướng hảo quang minh vô tỷ của một vị Chánh Đăng 
Giác. Ông nói thâm: “Quả thật, đã lâu lăm rôi, bây giờ ta mới được gặp Đức Chánh 
Biên Tri Gotama (Cô Đàm)!”. 

Từ chỗ trông thấy Đức Bốn Sư, Bahiya cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả 
năm vóc xuông đât đảnh lê Ngài, năm chặt hai mắt cá chân Ngài mà nói: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Thệ, 
xin Ngài hãy thuyêt pháp nào làm cho con được tân hóa, được an vuI lâu dài. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư khước từ, đáp rằng: “Nầy Bãhiya, bây giờ không phải thời, 
trong khi Ta đang đi bát giữa đường”. 

Nghe vậy, Bahiya van nài: 

- Bạch Ngài, trong vòng luân hồi chuyền kiếp, hạng người đi khất thực không 
định trước được bát cơm của thí chủ, con không thê biệt trước được sự tai hại sắp xây 
đên cho mạng sông của Ngài hay mạng sông của con. Bởi vậy, con xin Ngài thuyêt 
pháp cho con nghe. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 223 


Lần thứ hai, Đức Bồn Sư lại từ chối, có lời rằng: Đức Bồn Sư nghĩ: “Bãhiya này 
từ khi thấy Ta, khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc mãnh liệt chi 
phối, dầu có nghe Pháp cũng không thê lãnh hội. Hãy chờ lúc tâm thầy trở lại trạng 
thái quân bình là Xả. Vả lại, chỉ trong một đêm mà thầy vượt qua đoạn đường xa một 
trăm hai mươi do tuần đến tận nơi nây, tâm còn bứt rứt. Ta phải để cho thầy ôn định 
đã”. 


Do lẽ đó, Đức Bồn Sư từ chối hai lần. 


— Đãhiya khẩn cầu đến lần thứ ba, mặc dầu đang đứng giữa đường, Đức Bồn Sư 
thây đã đên thời, nên Ngài thuyêt pháp dạy răng: 


- Này Bãhiya! Ông nên học tập như vậy ba lần: 


Ditthi ditthamattam bhavIssatI; 

Sufe sutamattam bhavIssatI, 

Mute mutamattam bhavIssatfI, 
Viññãne viññatamattam bhavIssati”. 


“Trong Kiến, Văn, Giác, Tri 
Chỉ có Kiên, Văn, Giác, Trì mà thôi `. 
Được nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp này, Bãhiya đương nhiên dứt hết Lậu hoặc, 


đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích, liền ngỏ lời với Đức Thế Tôn cho mình được 
xuất gia. Ngài hỏi: 


- Ông đã có đủ cả y bát chưa? 

- Bạch Ngài, con chưa có đủ. 

- Vậy thì, ông hãy lo cụ bị cho đủ y bát đi. 

Nói rồi, Ngài đi luôn. 

Theo truyền thuyết, thời quá khứ Bãhiya đã từng hành Sa môn Pháp đến hai 
muôn ngàn năm, giữ đúng hạnh Tỳ khưu và chỉ thọ dụng tứ vật dụng tự mình tìm 
được, chớ không dòm ngó đên của vị khác, ông không hê tiệp độ y hoặc bát cho một 
vị Tỳ khưu nào cả. Do bit răng: Y bát do thân thông lực phát sanh không có đên 
Bahiya nên Đức Bôn Sư đã không cho ông xuât gia “Thiện lai Tỳ khưu” (Ehi 
bhikkhu). Trong khi ông đang đi tìm y bát đê chuân bị xuât gia thì một nữ dạ xoa dưới 
hình thê một con bò chạy đên húc vào hông bên trái và châm dứt mạng sông của ông. 


Đức Bồn Sư ngự vào thành khất thực, thọ thực xong TÔI, cùng nhiều Tỳ khưu trở 
ra ngoài thành, thây xác Bahiya năm một nơi đây rác rên, Ngài gọi các Tỳ khưu và 
bảo răng: 

- Nây các Tỳ khưu, hãy đến đứng trước cửa một nhà thiện tín, kêu họ mang 
giường nhỏ, chở xác này ra ngoài thành hỏa táng, thiêu xong hãy lập Thánh thấp thờ 
xá lợi. 

Các Tỳ khưu làm đúng theo lời của Đức Bốn Sư dặn, rồi trở về chùa báo cho 
Ngài biệt là công việc mình đã làm xong. Kê đó, chư Tăng hỏi về hậu lai của Bahiya. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 224 


Sau khi chỉ dạy cho chư Tăng biết rằng Bãhiya đã Vô Dư Níp Bàn. Đức Bốn Sư 
nói tIÊp: 

- Nây các Tỳ khưu! Các Tỳ khưu Thinh Văn của Ta giác ngộ mau lẹ quả vị tối 
cao nảo, thì ngoại đạo Bahiyadaruciriya (Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây) nây cũng đạt đên 
quả vị tôi cao đó. 

Chư Tăng ngạc nhiên hỏi: 

- Bạch Ngài, Ngài nói ngoại đạo Bãhiyadärucrriya (Ba Hí Dá Mặc Y Vỏ Cây) 
đắc quả A La Hán. Ông ta đắc quả A La Hán hồi nào? 

- Này chư Tỳ khưu, khi nghe Ta thuyết pháp. 

- Bạch Ngài, Ngài có thuyết pháp lúc nào đâu? 

- Trong khi trì bình, lúc Ta đã dừng chân lại giữa đường đó! 

- Bạch Ngài, khi đứng giữa đường, Ngài thuyết pháp quá ít mà! Làm sao chỉ 
nghe có bấy nhiêu đó mà ông ấy giác ngộ Níp Bàn? 

Khi ấy, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 

___- Này các Tỳ khưu! Pháp của Như Lai thuyết dầu ít hoặc nhiều, chớ có tính bằng 
sô lượng. Quả vậy, dâu cho có thuyết hăng ngàn câu kệ vô ích thì cũng chăng làm gì! 
Thà là chỉ thuyêt một câu kệ hữu ích còn quý hơn. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng giải thêm rồi kết luận bằng bài kệ nầy: 

“SahassamapI ce gãthã, 
Anatthapadasañhita, 

Ekam gathapadam seyyo, 
'Yam sutvä upasammatIi”. 
“Dâu cho tụng đến ngàn câu. 

Toản kệ vô nghĩa thì đâu ích gì? 

Thà kệ chí lý, thích ngh, ` 

Một câu nghe cũng đoạn ly khô sáu ”. 

CHÚ GIẢI: 


Ekam gãthãpadam: một cầu kệ như: Appamädo amatam padam (Cần chuyên là 
lộ trường tôn... Yatha matäti (Kẻ buông lung sông lâm chung khác nào) một câu kệ 
như thê thì quý hơn. 

Phần còn lại lý giải như câu kệ trước. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng Thánh quả như Tu Đà Hườn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 225 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngoại đạo đón đường hỏi Phật Đà ” 
“Pháp nào tu chứng Tuệ cao xa?” 
Phật rằng: “Trong Kiến, Văn, Tri, Giác, 
Hãy giữ tâm Không, chớ chấp ta!” 
Ba Hi Dá liên chứng Vô sanh, 

Nhờ duyên tiên kiếp đã tu hành. 

Bị bò húc chết, thây nằm đó, 

Khó biết tâm ông, Đạo quả thành! 
Phát dạy chư Tăng hãy trà Pỳ, 

Thiêu ông ngoại đạo đu uy nghĩ, 
Như A4 La Hản Thỉnh Văn vậy, 

Đó thật Tỳ khưu thiểu bát yl 


6.429) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 226 


101. Một câu kệ có ý nghĩa đưa đến an tịnh còn tốt hơn cá 
ngàn câu trống rỗng vô nghĩa. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 227 


VIII.3- Tích TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN 
(KuttdalakesittherIvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 102-103) 
102. “Yo ca gãthãsatam bhãäsc, “Dầu nói trăm câu kệ 
Anatthapadasañhitä®); Nhưng không gì lời ích, 
Ekam dhammapadam seyyo, Tôt hơn một câu Pháp, 
Yam sutvã upasammati”. Nghe xong, được tịnh lạc”. 
103. “Yo sahassam sahassena, “Dầu tại bãi chiến trường, 
Sañgäme manuse jỉne; T hẳng ngàn ngàn quân địch, 
Ekañca jeyyamattänam, Tự thắng mình tốt hơn, 
Sa ve sañøämajuttamo”. Thật chiến thắng tôi thượng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Sư Cô Tóc Quăn (Kundalakesl). 


Tương truyền: Trong thành Rãjagaha (Vương Xá) có một nàng tiêu thư con nhà 
Bá hộ, tuổi vừa hai tám, nhan sắc tuyệt đẹp, khi con gái đến tuôi dậy thì, tình xuân lai 
láng chớm mộng, thường có ý kiếm chồng. Ông bà Bá hộ cắt một cô tỳ nữ theo giữ 
gìn, vừa hầu hạ phục vụ tiểu thư và cho hai chủ tớ ở trong một căn phòng sang trọng 
trên tầng chót của tòa lâu đài bảy tầng. 


Khi ấy có một chảng thanh niên con nhà tử tế (Kulaputta) lại hành nghề trộm 
cướp, bị dân chúng bắt trói thúc ké hai tay sau lưng, dân đên pháp trường hành quyết. 
Đên môi ngã tư đường, cậu ta bị dân chúng dùng roi đánh đập. 

Tiểu thư nghe tiếng ồn ào của dân chúng tự hỏi: “Cái gì vậy?”. Đứng trên lầu 
nhìn xuông thây chàng trai, tiêu thư phát tâm ái luyên, bỏ cả cơm nước năm liệt 
ø1ường. 

Bà Bá hộ hỏi tiêu thư: “Con ơi! Con đau làm sao vậy?”. 

- Nếu con được lấy chồng là chàng thanh niên bị buộc tội trộm cướp và bị dẫn đi 
đó, thì con sẽ còn sông. Băng không chắc mạng căn của con sẽ tuyệt, con sẽ chết tại 
đây cho mẹ coI. 

- Con chớ làm như thế. Con muốn có chồng thì để cha mẹ định đôi gả lứa, kiếm 
nơi môn đăng hộ đôi với nhà ta mà kêt suI gia. Con sẽ lầy được người khác làm 
chông. 

- Con không ưng chồng nào khác cả. Nếu không được chàng trai nầy thì nhất 
định con sẽ chết. 


Thuyết phục con gái mình không được, bà Bá hộ báo tin cho chồng biết, ông 


cũng khuyên nàng không được. Cuối cùng, ông tự nghĩ: “Phải làm gì mới được đây?”. 


' Anatthapadasamhitã (theo bản Päli của CSCD/Dhammagiri. India). 
Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 228 


Ông sai người nhà cầm ngàn đồng vàng, ra đón đường người lính giải tội, để hồi 
lộ và xin phóng thích tội nhân. Người lính châp nhận, nhận tiên rôi thả chánh phạm ra 
và giêt chêt một tội nhân khác đê thê mạng, rôi gởi sớ tâu với Đức vua là tên cướp đã 
bị hành quyết rôi. 

Ông Bá hộ lãnh tên cướp về giao cho tiêu thư. 

Muốn làm đẹp lòng chỗng, tiêu thư tự mình trang điểm với tất cả nữ trang và lo 
việc cơm nước cho chông hêt sức chu đáo. 

Nhưng qua mấy ngày sau, tên cướp khởi manh tâm: “Phải giết con này ở đâu để 
lây những nữ trang này đem bán ở quán rượu rồi ăn nhậu cho thỏa thích”. Anh ta lập 
mưu, từ chối cơm, cháo, nằm liệt giường. Tiểu thư ân cần hỏi chồng: “Anh bị bệnh gì 
chăng?”. 

- Không có bệnh chi cả em à! 

- Hay là anh buôn giận cha mẹ em? 

- Anh cũng không có buôn giận, em à! 

- Nếu vậy anh có tâm sự gì thế? 

- Em ơi, trong khi bị bắt dẫn đi, anh có van vái chư thiên ngự nơi vực thắm, chỗ 
tử hình (Corappapäte) nên mới được toàn mạng sông. Vả lại, anh được lây em làm vợ 
đây, cũng nhờ oal lực của chư thiên. Cho nên anh suy nghĩ: “Phải làm sao trả lê cúng 
tê chư thiên đó em à!”. 

- Anh ơi! Anh đừng quá lo âu. Để rồi chúng ta sẽ cúng tế trả lễ chư thiên. Anh 
cho em biêt mình cân những thứ gì? 

- Cơm sữa nâu với mật ong và ít nước, cùng với ngũ cốc và hương hoa, có vậy 
thôi. 

- Lành thay! Anh ơi, để em lo săm sửa đủ lễ vật rồi chúng mình sẽ cùng đi cúng 


Lệ 
^ 


tê. 

- Vậy thì, em ơi, em hãy bảo thân quyến lui về hết đi. Còn em hãy mặt y phục và 
đeo những món trang sức quý giá, rôi cười g1ỡn và chúng mình sẽ lên đường. 

Tiểu thư làm y theo lời chồng bảo. 

Khi tới chân núi, tên cướp bảo tiêu thư: 

- Em ơi! Từ đây trở đi chúng mình chỉ nên đi hai người thôi. Còn những người 
khác em hãy cho họ ngôi xe trở vê, một mình em tự đội lây mâm lê vật. 


Tiểu thư làm theo lời chồng dặn, đội mâm lễ vật trèo lên núi, chỗ xử tử bọn cướp 
(Corappapãta). Núi nầy có hai mặt: một mặt có lối đi, người ta theo đó mà lên núi, còn 
một mặt đứt chân (Chinnatalam), người ta đứng trên chót núi xô kẻ cướp bị tử hình 
xuống mặt đó, rơi tới đất là tan xương nát thịt, cho nên nó có tên gọi là vực thăm xử 
tử bọn cướp. 


Tiểu thư lên đến chót núi rồi, đứng lại bảo chồng: 
- Anh hãy cúng tế lễ vật đi! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 229 


Tên cướp làm thĩnh, tiểu thư lại hỏi: “Sao anh lại làm thinh vậy?”. 

Nghe giục, tên cướp đáp: “Ta cóc cần cúng tế, ta chỉ nói gạt dụ nàng đến đây mà 
thôi”. 

- Đề làm chỉ thế anh? 

- Đề giết nàng cướp đoạt trang sức của nàng mà tâu thoát. 

Bấy giờ tiểu thư, bị hăm dọa sợ chết, năn nỉ tên CƯỚP: 


- Anh ơi! Cả thân em và những đồ trang sức này đều thuộc quyền sở hữu của 
anh, sao anh lại nói như thê? 


Mặc dù tiểu thư nhiều lượt van xin tên cướp: “Anh đừng làm vậy”. Hắn ta cũng 
năng nặc quyêt một: “Fa phải giêt nàng”. 


Tiểu thư lại đề nghị: “Thôi anh à, anh khỏi cần giết em làm chi, anh hãy lấy 
những nữ trang nây và dung tha mạng sông cho em. Từ giờ trở đi, anh hãy xem như 
em đã chết rôi. Em nguyện làm nô lệ cho anh”. Nói rôi tiêu thư ngâm kệ răng: 


“Ime suvannakeyurä, 
Sabbe ve|uriyä mayäa 
Sabbañca ganha bhaddante, 
Mamam dãsiñca sävayäti”. 


“Những xuyến vàng nây, tất cả đều cẩn bằng ngọc bích, anh hãy lấy hết đi. Anh 
ơi, anh hãy gọi em là nữ nô lệ của anh `. 


Nghe vậy tên cướp nói: “Nêu đê nàng sông, nàng ta sẽ đi thông tin với cha mẹ 
nàng, ta phải giêt nàng mới được. Nàng đừng khóc than cho lăm vô ích”. Nói rôi, hắn 
ngâm kệ ngôn: 


“Mã ba|ham paridevesI, 
Khippam bhandakam bandhahn; 
Na tuyham jTtvitam atthi, 
Sabbam ganhãm1 bhandakanti”. 


“Nàng đừng khóc than chỉ nhiêu, hãy mau mau bó buộc các đồ tư trang. Tuổi 
thọ của nàng đã hết, ta sẽ láy tát cả tư trang của nàng ”” 


~ 


Tiểu thư tự nghĩ: “Than ôi, nghiệp của anh nầy quá nặng. Lễ thường bậc trí tuệ 
không muốn dùng vật thực chưa được nâu chín. Ta phải dục hoãn cầu mưu, suy tư cho 
ra phương kế đối phó với anh ta mới được”. 


Thế rồi, tiêu thư nói với tên cướp: 

- Anh ơi! Khi anh bị bắt vì tội trộm cướp và bị giải đi, em bày biểu cha mẹ xuất 
ra ngàn đông vàng đê lo cho anh được thả ra và dăt anh vê nhà tạo lập gia thât cho 
anh. Từ đó về sau, em là người nội trợ của anh. Hôm nay anh hãy niệm tình cho em 
được phép nhìn rõ mặt anh một lân cuôi cùng và bái biệt anh. 

Tên cướp đông ý: “Lành thay, em hãy nhìn kỹ và đảnh lễ đi”. Nói rồi, hắn đứng 
ngay bên bờ vực thăm trên chóp núi. Tiêu thư nhiêu quanh người chông bât nghĩa ba 
vòng, đên vòng thứ tư, nàng quỳ xuông đảnh lê và nói: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 230 


- Anh ơi, đây là lần cuối cùng anh còn thấy em. Bây giờ em không còn dịp gặp 
anh cũng như anh không còn dịp gặp em nữa. 


Sau khi giả vờ ôm chồng hôn từ phía trước mặt rồi tới sau lưng. Tiểu thư đứng 
tại mép núi phía sau tên cướp, một tay nắm mình, một tay nắm dây lưng hắn ta, kéo 
ngược hắn ngã nhào xuống vực thắm. Xác của hắn bị va vào sườn núi, nát ra manh 
mún mới tới đất. 

Vị chư thiên trấn trên đỉnh núi, chỗ xử tử bọn CưỚp, thấy rõ hành động của cặp 
vợ chồng này, bèn ngâm kệ ngôn tán dương phụ nữ ấy răng: 


“Na so sabbesu thãnesu, 
Puriso hotI pandIto; 
ltthiipi pandit hot, 

Tattha tattha vicakhanatT”. 


“Không phải đàn ông luôn luôn là bậc hiển trí ở khắp mọi nơi, phụ nữ đôi khi ở 
đây đó cũng tỏ ra là bậc hiển trí nữa ”. 

Sau khi xô tên cướp rơi xuống vực thăm tồi, tiểu thư tự nghĩ: “Nếu ta về nhà, 
cha mẹ ta sẽ hỏi: “Còn chồng con đâu?”. Nếu ta trả lời: “Con đã giết anh ấy chết rồi!” 
ắt cha mẹ fa Sẽ mắng xối xả vào mặt ta: “Đồ cứng đầu, đã cho ngàn đồng vàng rước 
chồng về cho mi, bây giờ mi lại giết hắn đi à?”. Dầu cho ta có nói thật: “Anh ấy muốn 


giết con để cướp lấy nữ trang”, chắc cha mẹ ta cũng không tin lời ta. Thôi, ta đành 
vĩnh biệt quê nhà”. 


Tiểu thư vứt bỏ hết nữ trang có mặt tại đó, rồi đi lang thang vào rừng, lần hồi 
đến chỗ trú ân của nhóm du sĩ Ta bà (Paribbajakanam). Nàng đảnh lễ các vị nầy, xin 
cho nàng xuất gia nhập đạo của họ. Họ cho nàng xuất gia, sau đó nàng hỏi: “Bạch các 
Ngài, người xuất gia trong đạo của Ngài có pháp nào cao thượng nhất?”. 


- Nây hiền hữu! Người xuất gia trong nhóm chúng tôi cần tu hai pháp nây là tối 
thượng nhât: Một là đê mục Biên xứ (Kasina) côt đê nhập Định, hai là phải học Thiên 
ngôn luận (Vaãdasahassa) cho thật năm lòng. 

- Chắc con không có khả năng tham Thiền nhập Định, vậy con xin học Thiên 
ngôn luận, bạch các Ngài! 

Các tu sĩ Ta bà liền bắt đầu dạy cho cô tu nữ mới học Thiên ngôn luận, cho đến 
khi nàng đã thuân thục rôi, họ bảo nàng: 

- Bây giờ con đã học được nghề hay rồi, con hãy đi chu du khắp cõi Diêm Phù 
Đê đê tìm người có khả năng tranh luận biện thuyêt với mình. 

Sư phụ cô trao cho cô một cảnh cây Diêm Phù (Jambũ: Anh Đảo) rồi giục cô ra 
đi. 

- Hãy đi, hỡi đệ tử! Nếu con gặp người cư sĩ nào có thể tranh luận với con thì 


hãy theo hầu hạ người ấy, còn nếu con gặp được bậc xuất gia có khả năng biện thuyết 
thì con hãy xuất gia với người ấy. 


Cô nữ du sĩ từ đây có danh hiệu là nữ du sĩ Diêm Phù (Jambiiparibbajikã). Sau 
khi rời khỏi chô ân tu, cô đi khắp nơi đê tìm cho gặp tay đôi thủ biện thuyêt. Nhưng 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 231 


không có ai đủ tài tranh biện cùng nàng. Thê rôi, chỉ cân nghe nói: “Nữ du sĩ Anh Đào 
đên kìa!”, mọi người đêu bỏ chạy lánh mặt cả. 


Nữ du sĩ đi khất thực ở thôn quê lần đến thị thành, mỗi khi vào đến cửa công Ở 
đầu làng thì cô vun lên một đống cát cắm cành Anh Đào xuống đó, xong tuyên bố: 
“Người nào đủ sức tranh luận cùng ta thì hãy chà đạp cảnh Anh Đào nây!”. Rồi cô 
mới ổi vào làng. 

Chỗ ở của nữ du sĩ ấy không có một người nào có đủ tài lực để bén mảng đến 
gần cả. Khi rời chỗ đó đi nơi khác, cô ta cũng làm như vậy, cành Anh Đào cũ có héo 
thì cô thay cành khác tươi hơn. Đến thành Sãvatthï (Xá Vệ), nàng cũng căm cành Anh 
Đào tại công thành và tuyên bồ như trước, rồi vào thành khất thực. 


Lúc bấy giờ, Trưởng lão Sãrputta (Xá Lợi Phát) đi trì bình khất thực, độ xong 
bữa rôi trở ra ngoài thành, thây lũ trẻ đứng vây quanh cành Anh Đào. Trưởng lão hỏi: 
“Cái chi thê?”. 

Lũ trẻ tường thuật rành tự sự cho Trưởng lão biết. Trưởng lão bảo chúng: 

- Vậy thì, các em hãy chà đạp cành Anh Đào nây đi. 

- Chúng con không dám, bạch Ngài. 

- Các em cứ chà đạp đi! Đề ta đối đáp với cô ấy! 


Nghe Trưởng lão khuyến khích, lũ trẻ hăng hái chà đạp cành Anh Đào, vừa la 
hét vừa làm cho cát bụi tung lên. 


Nữ du sĩ trở vê trách măng lũ trẻ và hỏi chúng răng: 


- Ta với các em không có vân đê gì đê tranh luận. Tại sao các em chà đạp cành 
Anh Đào của ta? 


Lũ trẻ đáp: 

- Trưởng lão bảo chúng tôi chà đạp! 

- Bạch Trưởng lão! Ngài đã bảo lũ trẻ chà đạp cành Anh Đào của tôi phải chăng? 
- Phải đó, này nữ du sĩ! 

- Nếu vậy, Ngài hãy tranh luận với tôi. 

- Lành thay, ta sẽ tranh luận. 


Nữ du sĩ nới rộng áo ở thắt lưng, đến gần Trưởng lão để cật vẫn Ngài. Khắp cả 
kinh thành đều xôn xao vì cái tin hai bậc Đại trí sắp so tài biện bác với nhau. Dân 
chúng rủ nhau lũ lượt đến đảnh lễ Trưởng lão rồi ngồi nép qua một bên. Nữ du sĩ mở 
đầu cuộc tranh luận. 


- Bạch Ngài, tôi mạn phép được hỏi Ngài một câu. 

- Này nữ du sĩ, hãy hỏi đi. 

Nữ du sĩ mang “Thiên ngôn luận” của mình ra hỏi, hỏi câu nào cũng đêu được 
Trưởng lão giảng giải rành mạch. Sau cùng, Trưởng lão hỏi lại một câu: 


- Ngoài những câu hỏi vừa rôi nàng còn câu hỏi nào nữa chăng? 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 232 


- Bạch Ngài, chỉ có bấy nhiêu thôi ạ! 

- Nãy giờ nàng hỏi ta rất nhiều, ta cũng có một câu muốn hỏi, nàng có hứng giải 
đáp chăng? 

- Bạch Ngài, xin Ngài cứ hỏi, nếu tôi biết thì tôi sẽ giải đáp. 

Trưởng lão liền đưa ra một câu hỏi về Danh Pháp, nữ du sĩ không biết lối nào mà 
giải đáp, phải hỏi lại Trưởng lão răng: 

- Bạch Ngài, câu Ngài hỏi có tên là gì? 

- Là Phật Chú (Buddhamanto). 

- Bạch Ngài, xin Ngài cho tôi câu Phật Chú đó được chăng? 

- Chừng nào nàng cùng một đạo với ta, thì ta sẽ cho nàng. 

- Nếu vậy, xin Ngài cho tôi xuất gia đi. 

Trưởng lão chỉ dẫn cho nữ du sĩ đến Ni viện và giới thiệu cho cô được xuất gia. 
Sau khi thọ Cụ túc giới, cô được mệnh danh là Tỳ khưu Ni Tóc Quăn và mây hôm sau 
đặc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. Các Ty khưu câu hội nơi giảng đường, nêu lên 
vận đê này: “Tỳ khưu Ni Tóc Quăn không từng nghe thuyết pháp nhiêu, thê mà cũng 
đặc quả tôi thượng của bậc xuât gia. Nghe nói, cô đã một mình đại chiên với tên cướp, 
thăng được nó mới đên đây xuât gia...”. 

Đức Bồn Sư đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngôi đây thảo luận chuyện chỉ? 

- Bạch Ngài, chuyện nây... 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu, Pháp của ta thuyết, chớ có trắc lượng băng số ít hay số 
nhiều, thà thuyết một câu Pháp Cú còn hơn nói cả trăm câu vô ích. Vả lại, người thắng 
được tất cả kẻ cướp không đáng gọi là anh hùng vô địch, chỉ có người thắng được 
những kẻ cướp là phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh vô địch. 


Nói xong, Đức Bồn Sư thuyết pháp giải thêm và tóm tắt bằng hai bài kệ như sau: 


102. “Yo ca gathasatam bhaãse, “Dầu cho tụng đến trăm câu, 
AnatthapadasañhIta; Toản kệ vô nghĩa thì đâu ích gì? 
Ekam dhammapadam seyyo, Thà kệ Pháp Cu thích nghỉ, - 
'Yam sutvä upasammati”. Một câu nghe cũng đoạn ly khô sáu ”. 
103. “Yo sahassam sahassena, “Chiến trường quyết liệt hơn thua, 
Sañgame manuse Jine; Thăng người ngàn trận cũng chưa thát tài, 
Ekañca Jeyyamattänam, Thăng mình mới đáng gọi hay, 
Sa ve sañgamaJuttamo”. Chiên công oanh liệt ấy ai dảm bì ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Œãfhsafa1n: người tụng kệ cho nhiêu đêm cho đủ sô một trăm câu. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 233 


Anatthapadasairhiä: nhưng toàn là những câu vô ích, chăng hạn như giải về 
màu sắc bâu trời. 

Dhamumapadam: Pháp cú là câu nào có đầy đủ nghĩa lý, có lợi ích thiết thực. 

Ngoại đạo du sĩ cũng có bốn câu Pháp Cú, thế nào là bốn? 

Dù sĩ là người không tham. 

Dù sĩ là người không tác hại. 

Dù sĩ là người có sự ghỉ nhớ (có Chánh niệm). 

Dù sĩ là người có Chánh Định. 

So với Pháp Cú của ngoại đạo như vậy thì một câu kệ Pháp Cú còn quý hơn! 


Vo sahassaim sahassena: người nào một mình cầm binh khí ra chiến đấu với một 
ngàn ngàn (một triệu) người, chỉ trong một trận giao phong mà thắng được cả triệu 
người, dầu có đem sự thắng lợi về, cũng chưa đáng gọi là người thắng trận tối thượng. 


Ehkañca jepya m'affãndmm: trái lại, người nào luôn cả ngày đêm, ở mọi chỗ, lúc 
nào cũng tâm tâm niệm niệm, ghi nhớ đê mục Chỉ Quán, tự mình thăng được những 
phiên não tham, sân, s1 trong nội tâm. 

$a ve sañgñimdqjuffamo: người này quả thật là người chiến thắng tối thượng, quý 
báu, lập được chiên công oanh liệt nhât. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

ki 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 234 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN 


Dịch Giả Cần Đề 


Thiếu nữ làm eo để cưới chồng, 

Vì thương kẻ cướp bị lao lung, 
Ngờ đâu, ngựa vẫn quen đường cũ, 
Hắn chẳng mang ơn, lại trở lòng. 
Dụ được nàng lên đỉnh núi cao, 
Hắn toan giết, đoạt của, bôn đào, 
Nàng khôn, giả cách xin tha mạng, 
Lừa thế, xô tên phản bội nhào!... 
Giết chẳng đâu lẽ trở về nhà? 
Sương phụ băng rừng đi xuất gia, 
Học được một ngàn câu hỏi đố, 
“Diêm Phù ” nồi tiếng khắp Ta bà. 
Pháp chủ hỏi nàng: “Một là gì?” 
Nàng thưa, xin nhập đạo bên Nị, 
Về sau đắc quả A La Hán, 

Tăng chúng phàm phu có chỗ nghỉ, 
Phật dạy: Kệ vô nghĩa tụng nhiêu, 
Trăm câu lợi ích chẳng bao nhiêu! 
Sao bằng một kệ nghe vừa dứt, 


Tám được an bình, Khô não tiêu... 


Thăng ngàn quân địch giữa sa trường, 


Chẳng phải anh hùng Phật tán dương, 


Chỉ có thắng mình là đại thắng, 


Chiến công oanh liệt ấy ai đương?... 


ko##Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 235 


102. Một lời pháp đưa đến an tịnh còn tốt hơn cả ngàn lời 
trồng rỗng vô nghĩa. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 236 


\Wv.. 


.= x ) 
h "A' ` 
j— Ly 


_* ị 4 2 
`. 2< x⁄ 


103. Chiến thắng bản thân mình vượt xa chiến thắng cá 
ngàn người khác ở chiến trường. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 237 


VIIL4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH 
(Anatthapucchakabralhimatnvafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 104-105) 
104. “Attä have jitam seyyo, “Tự thắng, tốt đẹp hơn, 
Yã cayam itarä pajäã; Hơn chiên thăng người khác, 
Attadanfassa posassa, Người khéo điêu phục mình, 
Niccam saññatacärino”. Thường sông tự chê ngự”. 
105. “Neva devo na gandhabbo, “Dâu Thiên T; hân, Thát Bà, 
Na mãro saha brahmunä; Dáu Ma Vương, Phạm 1, hiện, 
Jitam apajitam kariyä, Không at chiên thăng nôi, 
Tathãripassa jantuno”. Người tự thăng như vậy”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihara 
(Kỳ Viên Tự) đê cập đên thây Bà la môn hỏi vê Pháp Vô ích 
(Anatthapucchakabrahmana). 

Tương truyền: Thầy Bà la môn này có ý nghĩ: “Đức Chánh Biến Tri chỉ biết 
Pháp Hữu ích hay là Ngài biệt cả Pháp Vô ích nữa? Đê ta hỏi Ngài xem!”. 

Thầy đến yết kiến Đức Bổn Sư và hỏi: 

- Bạch Ngài, người ta cho rằng Ngài chỉ biết Pháp Hữu ích, chớ không biết Pháp 
Vô ích phải không? 

- Nây thầy Bà la môn, Ta biết cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích. 

- Nếu vậy, xin Ngài thuyết Pháp Vô ích cho tôi nghe thử coi. 

Đức Bồn Sư liền thuyết rằng: 

“Ussiraseyyam alasyam, 

Candikkam dighasotthiyam; 

Ekassaddhãnagamanam, 

Paradaripaseyanam; 

Etam brahamala sevassu, 

Anattham te bhavIssattI”. 

“Ngủ nướng sau khi mặt trời đã mọc, rã rượi, biếng nhác, hung bạo mà hưởng 
phước lâu dài. Hành trình theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác. Này 
Bà la môn, nương theo các Pháp áy, thì tháy sẽ không được lợi ích ”. 

Nghe hết bài kệ, thầy Bà la môn hoan hỷ tán dương: 

- Lành thay! Lành thay! Ngài thật là bậc Thây Tố, là bậc đàn anh của một phái 
(GanaJetthaka). Ngài biệt cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích. 

- Này thầy Bà la môn, không có người nào biết cả Pháp Hữu ích và Pháp Vô ích 
như Ta đâu! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 238 


Khi ấy, Đức Bồn Sư quán xét khuynh hướng của thây Bà la môn rồi hỏi: 
- Này thầy Bà la môn, thầy sống bằng nghề gì? 

- Sống bằng nghề cờ bạc, thưa Ngài Cồ Đàm. 

- Thầy đánh bạc ăn hay thua? 

- Ăn cũng có mà thua cũng có. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư bảo: 


- Này thầy Bà la môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đồ bát không mấy gì 
có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người 
đã tự thắng không còn ai có thê thắng người ấy được. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng những bài kệ như vây: 


104. “Atta have Jitam seyyo, “Tự mình hãy thắng mình ẩi, 
Ya cayam Itaräa paJ3; Hơn thăng kẻ khác làm chỉ bên ngoài! 
Atfadantassa posassa, Người sông tự chê lâu đải, 
Niccam saññatacarino”. Là người khôn khéo, có tải tu thân ” 
105. “Neva devo na gandhabbo, “Dâu Càn thát bà, T hiển thân, 
Na mãro saha brahmunã; Ma vương, Đại phạm, mây táng trời cao; 
Jitam apajJitam karIyä, Cũng không đánh bại được nào, 
Tathaãripassa Jantuno””. Người đã tự thăng, anh hào ai đang ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Have: là tiếng bất biến phân từ trong văn phạm Pä|i. 


Jifam: người tự thắng bằng cách thăng phục phiền não thì quý hơn (tiếng này đã 
đôi từ nữ tánh ra nam tánh). 


Vã cñã'yam ifarã pajã: ngoài sự thắng ấy ra, ai thắng phục người khác trong sòng 
đồ bát, hoặc dùng thế lực kim tiền, hoặc lực lượng vũ trang mà chiến thắng kẻ địch, 
thì sự thăng phục cũng không quý hơn sự tự thắng. Do đó thà là mình tự thắng còn 
hơn thắng những kẻ khác vậy. 


Affadanfassa: tự chế 


Tathãriipassa janfuno: như trên đã nói, chúng sanh nào là người tự chế ngự, đã 
dứt trừ được phiền não, là người luôn luôn có sự ghi nhớ biết mình thì thân, khẩu, ý 
của người được vô nhiễm. Hạng người có ý chí chế ngự được thân tâm như thế thì dầu 
là chư thiên, Càn thát bà, Ma vương cho đến các phạm thiên có ý muốn thử thách: “Ta 
sẽ đánh bại người ấy, ta sẽ khiến cho phiền não phát sanh lên để cho người bỏ hết 
Thiền định, Đạo quả”. 


Dầu cố gắng như thế nào, chăng hạn như thắng được bằng tài sản về mọi mặt, rồi 
thăng được băng phương tiện nào khác nữa, người đánh bại kẻ khác như vậy cũng 
không thê đánh bại người tự thăng bao giờ. 


Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 239 


Dịch Giả Cần Đề 


Đức Phát giải rành việc được thua: 
Được điểu bất lợi chớ tranh đua! 
Dậy trưa, ngủ nướng, thua là được, 
Quyến rũ vợ người, được cũng thua! 
Cở bạc, được thua ấy sự thưởng, 
Không gì vinh hạnh đảng phô trương! 
Tự mình thắng được mình mới quý, 


Tự thắng thì ai dám cự đương?... 


DỨT TÍCH ĐIỂM CỜ BẠC HỎI ĂN THUA 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


kof#Œ4 


Trang 240 


104. Chiến thắng bản thân mình, chứ không phải thắng người 
khác, đó là chiến thắng tối thượng với bản ngã được điều phục. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 241 


105. Tự thắng mình như vậy không thể bị Ma vương, Phạm thiên 
hay vị Thiên thần nào đảo ngược lại được cả. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 242 


VIII.5- Tích BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 


(Sariputtattherassa mãfHlabrahmaia vafthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 106) 
“Mãse mãse sahassena, ®Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
Yo yajetha satam samam; Tê tự cả trăm năm, 
Ekañca bhäãvitattänam, Chăng băng trong giáy lát, 
Muhuttamapi pũijaye; Cứng dường bậc tự íu, 
Sä yeva pũjanäã seyyo Cúng dường vậy tôt hơn, 
Yañce vassasatam hutam”. Hơn trăm năm tê tự”. 


- Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên thây Bà la môn là cậu của Trưởng lão Sariputta (Xá Lợi Phât). 


Tương truyền: Trưởng lão đến thăm người cậu và hỏi: 

- Nây thầy Bà la môn, thầy có làm chút ít điều thiện chỉ không? 

- Bạch Ngài, tôi có làm. 

- Thầy làm điều gì? 

- Tháng nào tôi cũng xuất ra hằng ngàn đồng vàng đề làm phước, bồ thí. 

- Thầy bồ thí cho ai? 

- Bạch Ngài, cho nhóm Nigantha (NI Kiền Tử). 

- Mục đích cứu cánh của họ là gì? 

- Bạch Ngài, cõi Phạm thiên. 

- Đạo này đưa người lên cõi Phạm thiên phải chăng? 

- Dạ phải, bạch Ngài. 

- AI nói vậy? 

- Dạ, bạch Ngài, các thầy A Xà Lê thuyết cho tôi nghe như vậy. 

- Thầy không hè biết đường lên cði Phạm thiên, cả máy thầy A Xà Lê cũng vậy. 
Chỉ có mình Đức Bôn Sư biệt mà thôi. 

Lại đây, thầy Bà la môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con đường lên 
Phạm thiên giới. 

Nói rồi Trưởng lão dắt người cậu đến trước Đức Bồn Sư rồi tường trình hết mọi 
sự và thỉnh câu Ngài: 


- Bạch Ngài, thây Bà la môn này đã nói như thế, như thế, xin Ngài từ bi hoan hỷ 
thuyêt pháp về con đường lên Phạm thiên giới cho thây ây được nghe. 


Đức Bồn Sư hỏi lại: “Nây thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không?”. 
- Dạ thưa có, Ngài Cồ Đàm ạ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 243 


Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Nây thầy Bà la môn, việc thầy đã làm phước bồ thí như vậy, dầu thầy có làm 
liên tục cả trăm năm cũng không băng trong giây phút thây có tâm trong sạch nhìn 
ngăm một vị Thinh Văn của Ta hoặc thây đê bát cúng dường một vá cơm canh đên vị 
ây thì sẽ được phước báu còn lớn hơn nhiêu. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này: 


“Mãse mãse sahassena, “Mỗi tháng bỏ ra ngàn vàng, 

Yo yajetha satam samam, Săm sanh tế tự đến hàng trăm năm. 
Ekañca bhãvifattanam, Không bằng giây phút ân cần, 
Muhuttamap1 puJaye”. Củng dường đến bậc chánh chân tu hành. 
Säã yeva pũJanã seyyo Củng dường đúng cách, phước lành, 
Yañce vassasatam hutam”. Còn hơn tế vật hi sanh mãn đời ”. 

CHÚ GIẢI: 


Sahassenda: bỏ ra ngàn vàng. 


Vo yajetha safal samain: người mà hàng tháng xuất ra hàng ngàn đồng để bố 
thí cho quân chúng ở thời gian suôt cả trăm năm. 


Ekaiica bhãvifaffãnarm: người nào chỉ một lúc cũng dường đến bậc chân tu đã 
tiền hóa, thấp nhất là bậc Tu Đà Hườn và cao nhất là bậc Lậu tận đến đứng trước cửa 
nhà, một vá cơm canh, hoặc vật thực để nuôi mạng sông, hoặc một lá y choàng nhỏ thì 
còn tốt hơn người khác lo việc tế tự quỷ thần cả trăm năm. Sự cúng dường như vậy thì 
cao cả, quý báu nhất. 


— Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn đắc Tu Đà Hườn quả. Những người khác cũng 
đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ cầu mong độ cậu mình, 
Thoát vòng tà kiến với vô mình, 

Dân ông đến Phật, nhờ Phật thuyết, 
Chánh pháp cho ông khởi đức In. 
Phật dạy: Dâu ông cúng lửa thần, 
Trăm năm lo lắng thật chuyên cần, 
Không bằng một phút giây sùng kính, 
Các bậc Thinh Văn tu chành chán! 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
CŒø tk) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 244 


 IẬN 


_. 
: ¬—— 
———__ 7 
¬ —= 4 (GIÀY 
—7. 


kj 


VÀ 


À ⁄/ Ũ 


)>< 
S42 .“ 
T LÁ, 


thân còn 


À 
eu 


ø kính cúng dường bậc tự đi 


E 
E 
E 
› 
lx 
JÌ—: 
8 
L3) 
= << 
= 
5= 
- 6S 
vs „‹@ 
-- 
_ 
-© 
„,=<& 90 
si 
=sS 
Oxs 
- 
—- 


Trang 245 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


VIII.6- Tích BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
(Sariputtattherassa bhqãgineyyavatfthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 107) 
Yo ca vassasatam jantu, “Dầu trải một trăm năm, 
Agøgim paricave vane; Thờ lửa tại rừng sâu, 
Ekañca bhävifattänam, Chăng băng trong giây lát, 
Muhuttamapi pũjaye”. Cứng dường bậc tự íu, 
Sä yeva pũjanã seyyo, Cúng dường vậy tôt hơn, 
Yañce vassasatam hutam”. Hơn trăm năm tê tự”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên cháu của Trưởng lão Sãriputta (Xá Lợi Phât). 


Trưởng lão cũng đến thăm người cháu và hỏi: 

- Nây thầy Bà la môn, thầy có làm chút ít điều thiện chỉ không? 
- Bạch Ngài, có. 

- Thầy làm điều gì? 

- Tháng tháng tôi giết thịt một con vật để tế lễ giữ gìn lửa thần. 
- Thầy làm như vậy có ích gì? 

- Người ta nói đó là con đường lên Phạm thiên giới. 

- Ai nói như thế? 

- Bạch Ngài, các vị thầy của tôi. 


- Thầy đã dốt mà các thầy của thầy lại cũng không biết con đường lên cõi Phạm 
thiên. Lại đây, chúng ta cùng đi yết kiến Đức Bồn Sư. 


Trưởng lão dắt người cháu đến ra mắt Đức Bồn Sư và thuật lại câu chuyện giữa 
hai cậu châu, rôi nói: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi Phạm thiên cho thầy 
này nghe. 

Đức Bồn Sư hỏi lại: 

- Thầy đã nói như thế, phải không? 

- Dạ phải, bạch Ngài Cô Đàm. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Này thầy Bà la môn, dầu thầy có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả trăm năm đi 
nữa, sự cúng tê của thây cũng không bì kịp sự cúng dường đên bậc Thanh Văn của 
Như Lai, dâu chỉ trong giây lát. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận băng bài kệ: 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 246 


“Yo ca vassasatam Janfu, “Trăm năm trọn một kiêp người, 


Aggm paricave vane, Rừng sâu thờ lửa, chẳng lơi ngày nào. 
Ekañca bhãvifattanam, Không bằng giây phút cần lao, 
Muhuttamap1 puJaye”. Củng dường những bác tu nào chánh chán. 
Sä yeva pũJanã seyyo Củng dường chân tu một lẫn, 

Yañce vassasatam hutam”. Còn hơn tế tự lửa thân trăm năm”. 

CHÚ GIẢI: 


Janfu: chúng sanh. 


Aggiim paricare vane: dầu cho tránh khỏi mọi chướng ngại, vào rừng lo tế tự lửa 
thần ở đó... 


Phần sau nên giải thích y như bài kệ trước. 


—_ Cuối thời Pháp, thây Bà la môn đắc Tu Đà Hườn quả. Nhiều người khác cũng 
đặc Thánh quả, nhât là quả vị Tu Đà Hườn. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ cũng mong độ cháu trai, 
Sát sanh hàng tháng cúng thân hoài, 
Dân chàng đến Phật, nhờ Phật thuyết, 
Chánh Pháp, cho chàng tránh ác lai, 
Phật dạy: Dâu con cúng lửa thần, 
Trăm năm lo lắng thật chuyên cần, 
Không bằng với đức tin chơn chánh, 


Củng bác Thỉnh Văn chỉ một lần! 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
CŒø tk) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 247 


\ 


— . 


107. Tôn kính bậc tu tập thân tâm tốt hơn thờ lửa cä trăm năm. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 248 


VIII.7- Tích BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỜNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 


(Sariputtattherassa sahãyakabralhimata vaffhu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 108) 
“Vankiñci yiffhañca hutañca loke, “Suốt năm cúng tÊ vật, 
Samvaccharam vajetha puññapekkho; Đê câu phước ở đời, 
Sabbampi tam na catubhãägamecti, Không bằng một phân tư, 
Abhivädanä ujugatesuseyyo0”. Kính lê bậc chánh trực ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên thây Bà la môn bạn của Trưởng lão SarIputta (Xá Lợi Phât). 


Trưởng lão cũng đến thăm thầy và hỏi: 

- Này thầy Bà la môn, thầy có làm điều thiện chi không? 
- Bạch Ngài, có. 

- Thầy làm điều gì? 


- Tôi đã làm nhiều việc bố thí hy sinh (Yãgam) to tát. Theo truyền thuyết, người 
ta dứt bỏ nhiêu của cải đê thực hành việc bô thí hy sinh này. 


Trưởng lão cũng tiếp hỏi thêm như trước, rồi dắt người bạn cũ đến yết kiến Đức 
Thê Tôn, tường trình hêt mọi sự cho Ngài nghe rôi thỉnh câu: 


- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi Phạm thiên cho thầy 
này nghe. 


Đức Bồn Sư hỏi lại: 

- Này thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không? 
- Dạ thưa có. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn bảo rằng: 


- Này thầy Bà la môn, việc thầy hằng năm làm bồ thí trọng thể đến quần chúng 
trong thê gian, so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện, muôn đảnh lê 
những Thinh Văn của Ta thì một phân tư giá trị cũng chưa băng. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ: 


“Vankiñci yitthañca hutañca loke, “Cúng dường, bồ thí suốt năm, 

Samvaccharam yajetha puññapekkho, Cổng đức chăng được cao thâm như là. 

SabbampI tam na catubhagametI, Một phán fự được trích ra, 

Abhivadana uJugatesuseyyo”. Từ phước kính lê các nhà chánh chơn `. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Yam kiñci: tiếng nói chung bao gồm tất cả mọi việc bố thí không dư sót. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 249 


Viftham: sự bỗ thí trọng đại, nhất là trong những ngày lễ. 

Hutam: vật bỗ thí mà người tích trữ rồi đem ra hậu đãi khách quý, do có đức tin 
nơi nghiệp quả mà bô thí. 

Samvaccharain yajetha: Sự bố thí với đầy đủ chi tiết kế trên, suốt trong năm 
trường như vậy, nhưng chỉ bố thí đến quần chúng thế gian, mặc dầu khắp cõi Ta bà. 

Puññapekkho: muôn được phước báu. 


Ujugœfcsu: những bậc đã đi trên Thánh đạo, từ bậc thấp nhất là các vị Tu Đà 
Hườn, đến bậc cao nhất là A La Hán. Đối với những bậc đã nói trên đây, ai có tác ý 
thiện (Kusalacetana) do đã phát tâm tịnh tín (Pasannena cittena) muốn cúi mình lễ bái, 
thì quả phước cao quý gấp bốn lần tất cả mọi việc bố thí thông thường, bởi thế cho 
nên nói: “Việc kính lễ bậc chánh trực thì quý hơn”. 


Cuối thời Pháp, thầy Bà la môn bạn của Trưởng lão Xá Lợi Phât đắc quả Tu Đà 
Hườn. Nhiêu người khác cũng đặc Thánh quả, nhât là Tu Đà Hườn quả. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ còn mong độ bạn thán, 

Sát sanh trọng thể cúng thiên thân, 
Dẫn chàng đến Phật, nhờ Phật thuyết, 
Chánh pháp, cho chàng biết quả, nhân! 
Phật dạy, lửa thân, cúng cả năm, 

Sát sanh trọng thể chẳng ăn nhằm, 

Vì không sánh được phần tư phước, 

Bồ thí bần dân, cúng Thánh Tăng. 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHÁT 
CŒø tk) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 250 


<< ` 


/⁄/ ⁄⁄25: =P 


108. Cúng bái cầu nguyện một năm không bằng một phần tư 
kính lễ bậc Thánh xứng đáng được tôn trọng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 251 


VIII.8- Tích CẬU BÉ ÍCH THỌ 
(Ayuvaddhanakumaravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 109) 
“Abhivaädanasilissa, Thường tôn trọng, kính lễ, 
Niccam vuddhäãpacäyino; Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Cattäro dhammä vaddhanti, Bồn Pháp được tăng trưởng: 
AÄyu vanno sukham balam”. Thọ, sắc, lạc, sức mạnh ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại xứ Dighalambika (Đi 
Khá Lam Bí Cá), ở trong một cái côc trong rừng (Araññakutik3), đê cập đên công tử 
Dighayu (Trường Thọ). 


Tương truyền: Có hai vị Bà la môn cư ngụ trong thành Dĩighalambika, sau khi 
xuất gia theo ngoại đạo đã đi ta bà thực hành khổ hạnh (Tapacaranam) trong bốn 
mươi tám năm. Một trong hai đạo sĩ ấy nghĩ rằng: “Dòng dõi ta sẽ bị tiêu diệt, ta sẽ 
hoàn tục”. 

Thế rồi, đạo sĩ bán hết cho người khác những đồ đạc dụng cụ đạo sĩ của mình 
làm ra, lấy tiền mua súc vật về nuôi và về sau khá giả, thầy cưới vợ và tạo lập gia 
đình. Rồi vợ thầy sanh được một đứa con traI. 


Vị đạo sĩ kia đã xuất ngoại, mới trở về thành trong mây ngày. Nghe tin đạo sĩ trở 
về, thầy Bà la môn dắt cả vợ con đi thăm bạn cũ. Gặp đạo sĩ, thầy trao con cho vợ ẫm 
để thầy đảnh lễ. Người mẹ cũng trao con cho cha bồng để mình đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ 
chúc phúc cho cả hai vợ chồng được trường thọ. Đến phiên đứa con đảnh lễ thì đạo sĩ 
làm thinh. 


Người cha bèn hỏi đạo sĩ: 

- Bạch Ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ Ngài chúc chúng tôi được trường thọ. 
Còn khi đứa nhỏ nây đảnh lê Ngài không nói chì cả? 

- Nâầy thầy Bà la môn, đứa bé nầy sắp lâm đại nạn. 

- Bạch Ngài, nó sẽ sông được bao lâu? 

- Này Bà la môn, nó sẽ sống được bảy ngày. 

- Bạch Ngài, có phép gì tránh khỏi tai nạn chăng? 

- Sa môn Cô Đàm biết, thầy hãy đến tìm Ngài mà hỏi. 

- Đi đến đó tôi sợ đứt Giới hạnh đạo sĩ của mình chăng? 

- Nếu thây có lòng thương tưởng đến con thì đừng quá câu nệ như thế, hãy đi tìm 
Ngài mà hỏi đi. 

Thầy Bà la môn đem cả vợ con đến yết kiến Đức Bồn Sư, sau khi thầy đảnh lễ, 


Ngài chúc phúc: “Thầy hãy là người trường thọ”. Khi vợ thầy đảnh lễ, Ngài cũng 
chúc phúc trường thọ, nhưng khi đứa con đảnh lê, Ngài cũng lặng thính. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 252 


Thầy Bà la môn hỏi Đức Bồn Sư như đã hỏi đạo sĩ bạn và Đức Bồn Sư cũng đáp 
lại y như lời đạo sĩ ấy. Người ta nói: Thầy Bà la môn không hiểu thấu trí tuệ Toàn 
Giác (Sabbañiutaññanam), chỉ căn cứ theo chú thuật của mình mà so sánh, nên nghĩ 
rằng bậc Toàn Giác cũng không biết được phương pháp nào giúp cho đứa bé thoát 
khỏi tai họa được. 


Thây Bà la môn hỏi Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài, có phép nào ngăn trở, xa lánh được tai họa chăng? 

- Này Bà la môn có thể có. 

- Có thể có phép gì, bạch Ngài? 

- Nếu như thầy che rạp trước cửa nhà mình, giữa rạp thầy cho kê một cái ghế dải, 
vây quanh ghê ây thây cho sáp săn tắm hoặc mười sáu chôn ngôi, rôi cho thỉnh các 


Thinh Văn của Ta ngôi lên đó tụng kinh Pãritta liên tục bảy ngày đêm. Nếu thầy làm 
được như vậy thì sự tai họa đó có thê tiêu tan. 

- Ngài Cồ Đàm à, việc che rạp và sắp xếp chỗ ngôi ở nhà tôi, tôi có thể làm được 
hêt. Nhưng làm sao tôi có thê thỉnh được các vị Thinh Văn của Ngài? 

- Thầy cứ về lo phần việc của thầy xong, Ta sẽ cho các Thinh Văn của Ta đến. 

- Lành thay, thưa Ngài Cô Đảm. 

Thầy Bà la môn trở về lo châu tất mọi việc ở trước cửa nhà xong, trở lại bạch với 
Đức Bôn Sư. Ngài cho các Tỳ khưu đi với thây đên ngôi lên các chỗ đã soạn săn, đứa 
con trai nhỏ cũng được năm trên chiệc ghê dài. 

Các Tỳ khưu tụng kinh Pãritta suốt cả bảy ngày bảy đêm không gián đoạn. Đến 
ngày thứ bảy, Đức Bôn Sư đích thân ngự đên. Trong công cửa nhà ây, chư thiên trong 
khắp cõi Ta bà thê giới vân tập đên đông đặc. 

Lúc bấy giờ, có con Dạ xoa tên Avaruddhaka sau mười hai năm hầu hạ, phục 
dịch Đức Thiên Vương Vessavanat, đã xin được Ngài ân tứ cho phép bắt đứa nhỏ 
nây, kê từ hôm nay cho đên ngày thứ bảy, cho nên nó cũng đên đứng ở đó. 

Đức Bồn Sư tuyên bố rằng: 

- Nơi công nhà nây, chư thiên nhiều oai lực câu hội đông đảo, chư thiên kém oai 
lực rút luI ra xa. 

Các vị sau nầy không sao tìm được chỗ trông nên phải lui ra xa mười do tuần, 
con Dạ xoa Avaruddhaka cũng phải ra đứng tuôt ngoài xa. 

Suốt đêm ấy, Đức Bồn Sư cũng tụng kinh Pãritta. Qua thời hạn bảy ngày, 
Avaruddhaka chưa bắt được đứa bé, đên ngày thứ tám khi mặt trời vừa mọc lên, 
người ta mang đứa bé đên đảnh lễ Đức Thê Tôn. Ngài chúc phúc cho nó được trường 
thọ. Cha đứa bé hỏi: 


- Thưa Đức Cô Đàm, đứa bé nầy sẽ được trường thọ bao lâu? 


' Tỳ Sa môn, còn gọi là Đa Văn (Kuvera) là Đại Thiên Vương trấn Bắc Châu, cai quản bọn Dạ xoa 
(Yakkha) T.K.P.M. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 253 


- Sống được một trăm hai mươi năm, thầy Bà la môn à! 

Do đó, cha mẹ đứa bé đặt tên con là Dighãyu (Trường Thọ hay Ích Thọ). Theo 
cô lệ, nó được danh dự đi chơi nơi nào cũng có năm trăm cận sự nam theo bao vây 
chung quanh. 

Một ngày nọ, chư Tăng ngôi câu hội tại giảng đường, đề khởi câu chuyện như 
vây: 

- Nây các đạo hữu, có thấy chăng? Nghe nói cậu bé Dighãyu phải bị chết trong 
vòng bảy ngày. Thê mà bây giờ hóa ra lại sông thọ một trăm hai mươi tuôi, khi đi đâu 
cũng có năm trăm tùy chúng bao quanh. Chăc phải có lý do khiên chúng sanh ây tăng 
tuôi thọ... 

Đức Bồn Sư đến hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu, hôm nay các thầy hội thảo chuyện chi đây? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng: 

_ Nâày các Ty khưu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thê tăng thêm tuổi 
thọ như thê đâu! Sở dĩ những chúng sanh nây được như thê là nhờ đã kính lê các vị có 
đức hạnh. Họ đã phát triên bôn lý do khiên cho giải thoát khỏi điêu tai họa, nên mới 
được tăng tuôi thọ. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và tóm tắt kết luận bằng kệ ngôn: 


“Abhivadanasllissa, “Hoan hỷ lễ bái, kính nhường, 
NÑiccam vuddhapacayIno; Các bác Trưởng lão thì thường gia tăng. 
Cattaro dhamma vaddhanti, Bồn điêu phước báo cội căn: 

Äyu vanno sukham balam”. Sống lâu, đẹp đẽ, bình an, hùng cường ”?. 
CHÚ GIẢI: 


Abhivadanasilissa: việc luôn luôn cung kính, lê bái tỏ vẻ tôn trọng. 


Vuddhãpacãyino: người tại gia đối với bậc đã xuất gia, dầu là các Sadi trẻ tuổi 
và là người xuất gia đối với bậc thọ Cụ túc giới, hoặc lớn tuôi hạ, đạo cao đức cả hơn 
mình, mà có tâm cung kính đảnh lễ, hoặc thường xuyên cúng dường. 

CafIãro dhammã: tăng tuôi thọ, là khi tới tuôi thọ mãn thì được gia tăng, triển 
hạn. Mấy pháp kia cũng tăng thêm như vậy. Quả nhiên, như người nào đến năm mươi 
tuổi thọ mới mãn số, nhưng trọn đời làm việc thiện thì dầu ở tuổi hai mươi lăm có gặp 
đại nạn gì xảy đến, người ấy cũng giải trừ được nhờ kính lễ bậc trưởng thượng. Do 
đó, người đó không bị giảm thọ, chết yêu. 

Cuối thời Pháp, cậu bé Dĩghãyu cùng với năm trăm cận sự nam đều đắc quả Tu 
Đà Hườn. Nhiều người khác cũng chứng đạt quả vị Dự Lưu. 

sg 


' Các Tăng lữ ở những nước Nam phương, mỗi khi thọ người lễ kính thì đọc bài tụng này. Chữ Nho nói: 
Kính lão đắc thọ (TKPM). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 254 


Dịch Giả Cần Đề 
Bảy ngày nghỉ phép đã trôi qua, 
Lỡ dịp bảo thù khiến Dạ xoa, 
Phải chịu rút lui, nên cậu bẻ, 
Được thêm tuổi thọ, phước toàn gia. 
Phật dạy: Không riêng tuổi thọ tăng, 
An vui, sắc đẹp với quyên năng, 
Đông thời thêm mãi nơi người biết, 
Lễ bái cúng dường bậc lão Tăng. 
DỨT TÍCH CẬU BÉ ÍCH THỌ 

œs## t2 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 255 


109. Biết sống tôn trọng chư vị Trướng thượng sẽ được trường 
thọ, sắc đẹp, hoan hỷ và sức khóc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 256 


VIII.9- Tích SADI ĐÒN XÓC 


(Sankiccasamaneravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 110) 
Yo ca vassasatam jTve, “Dâu sống một trăm năm, 
Dussilo asamähito; Ác giới, không Thiên định, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tôt hơn sông một ngày, 
Silavantassa jhãyino”. Trì giới, tu Thiên định”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Sadi Đòn Xóc (SankIcca). 


Tương truyền: Trong thành Xá Vệ có ba mươi vị công tử, sau khi nghe pháp rủ 
nhau xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Bồn Sư. Các vị ấy tu Tỳ khưu được năm hạ 
rồi, liền đến yết kiến Đức Bổn Sư. Nghe Ngài hỏi muốn tu thêm pháp nảo trong hai 
pháp là: Pháp học và Pháp hành (Ganthadhuram - Vipassanadhuram). Các vị đều 
đồng ý xin Đức Thế Tôn dạy cho đề mục minh sát để bố túc Pháp hành ngõ hầu đặc 
quả ÀA La Hán, chớ không ưng cô găng thọ trì Pháp học, vì đã lớn tuổi mới xuất gia. 
Thọ giáo đề mục xong rồi, các vị ấy xin phép Đức Bồn Sư: 


- Bạch Ngài, chúng con sẽ vào hành đạo trong một khu rừng. 
- Các thầy vào khu rừng nào? 
- Bạch Ngài, khu rừng ấy tên là... 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư biết rằng: “Vào nơi đó, các Tỳ khưu nây sẽ phải một 
phen kinh sợ vì một gã tàn thực (Vighasada), nêu có Sadi Sañkicca đi cùng thì mọi 
việc sẽ an bài tôt đẹp, rôi các thây Tỳ khưu ây sẽ hoàn tât phận sự xuât g1a”. 


Sadi Saikicca là tên vị Sadi bảy tuôi, đệ tử của Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất). 


Người ta nói mẹ của Sadi là con gái của một gia đình giàu có. Khi mang thai, 
gần đến ngày sanh bà bị bệnh nặng trong chốc lát rồi chết ngay. Khi người ta thiêu 
xác bà, trừ ra thịt ở bụng, kỳ dư những nơi khác đều cháy rụi, những người thiêu phải 
đem thịt bụng của bà xuông khỏi giàn hỏa, lấy cây nhọn đâm thủng hai ba chỗ, mũi 
nhọn cây chia chạm nhằm đôi mắt của thai nhi. Sau khi đâm thủng mảng thịt quanh 
bụng, người ta vứt nó lên đống than lửa đỏ, cào than cháy phủ khắp cả, rôi bỏ ra vê. 
Thịt tử cung bị cháy rụi, trên mặt đống lửa than sáng ngời như chiếc đĩa bằng vàng, 
đứa hài tử nằm yên như một đóa sen hồng. Quả thật, đối với một chúng sanh kiếp 
chót, dù có bị rơi vào lửa hay từ đỉnh núi Sineru (Tu Di) rớt xuống, khi chưa đắc quả 
A La Hán thì không bao giờ bị mạng chung. 

Qua ngày sau, những người thiêu xác đến để dập tắt lửa giàn hỏa, trông thấy đứa 


bé nằm yên nơi đó, hết sức ngạc nhiên kêu lên: “Sao lạ thế này? Với bấy nhiêu củi đó, 
toàn thê cái xác đều cháy rụi. Tại sao đứa nhỏ không bị cháy? Có cái gì đây nhỉ?”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 257 


Người ta mang đứa bé về làng, rồi đi coi thầy bói, các nhà tiên tri nói: “Nếu cậu 
bé nây sông tại gia, thì thân quyên cả bảy đời của cậu sẽ không nghèo khó. Còn nêu 
xuât gia thì lúc đi hành đạo sẽ có năm trăm Sa môn theo hâu”. 

Do cái vết thẹo ở đuôi mắt bị bê lúc trước, cậu bé được đặt tên là Sañkicca (Đòn 
Xóc), thời gian sau, vêt thẹo hiện ra rõ rệt. 

Các thân tộc cậu bé ráng nuôi nắng cậu và nguyện rằng: “Dầu cho đứa bé nầy 
sông đến tuổi lớn khôn, chúng ta cũng cho nó xuất gia với Trưởng lão Sãriputta”. 


Khi cậu bé được bảy tuôi, nó được các trẻ khác cho biết: 

- Mẹ mày đã chết khi còn mang mày trong thai. Xác bà bị thiêu rụi, riêng mày 
còn sông, không bị cháy. 

Nghe vậy, Sankicca suy nghĩ: “Ai cũng bảo ta đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp 
như thê. Vậy ta còn ở nhà mà làm gì? 'Ta sẽ xuât g1a”. 

Cậu bé Sañkicca ngỏ ý định xuất gia của mình với quyến thuộc, họ vô cùng hoan 
hỷ tán thành ý của cậu, đưa cậu đên ra mặt Trưởng lão Sãriputfa và giao cậu cho 
Trưởng lão. 

- Bạch Ngài, xin Ngài cho cậu bé nây xuất gia. 

Trưởng lão truyền cho cậu niệm năm chi đầu của đề mục thân trược là tóc, lông, 
móng, răng, da, rôi cho cậu xuât gia Sadi. Khi cậu xuông tóc, lưỡi dao cạo vừa chạm 
vào da đâu, cậu liên chứng đặc A La Hán với Tuệ Phân tích. Chính Sadi Sañkicca là 
VỊ nây vậy. 

Khi biết răng: “Vào trong khu rừng đó, ông Sadi nầy sẽ làm cho êm sự kinh sợ. 
Nhờ vậy các Tỳ khưu sẽ đạt đên mức viên mãn phận sự xuât gia”. Đức Bôn Sư bảo 
các vị ây: “Nây các thây Tỳ khưu, các thây hãy đi thăm sư huynh SãrIputta của các 
thây đi”. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. — Các Tỳ khưu đáp. 

- Các đạo hữu, có chuyện chi đến đây? — Trưởng lão Sãriputta hỏi. 

- Chúng tôi đã thọ huấn đề mục nơi Đức Bồn Sư, định vào rừng hành đạo, nhưng 
khi xin phép Ngài, Ngài bảo chúng tôi: “Các thầy hãy đến viếng Sư huynh của các 
thầy là Sãriputta”. Cho nên chúng tôi mới đến đây. 


Trưởng lão Sãriputta nghĩ thầm: “Chắc Đức Bồn Sư đã thấy được lý do gì, nên 
bảo các Tỳ khưu đên đây? Vậy lý do đó là gì?”. 


Khi Ngài quán xét, biết được nguyên nhân, Trưởng lão hỏi: 

- Này các đạo hữu, các vị có Sadi nào không? 

- Thưa đạo hữu), không có. 

- Nếu không có, quý vị hãy mang theo Sadi Sañkicca nây đi theo. 


' Ävuso là tiếng gọi đồng hạng, hoặc nhỏ hơn. Nhưng khi Phật còn tại thế, chư Tăng chỉ dùng tiếng nầy 
xưng hô với nhau, dầu đối với bậc trưởng thượng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 258 


- Thôi đi, thưa đạo hữu. Đem Sadi theo chúng tôi sẽ vướng bận, tu ở rừng thì cần 
có Sadi mà làm chi? 

- Nây các đạo hữu, không phải vì Sadi nầy khiến các vị thêm ràng buộc, mà trái 
lại quý vị sẽ là sự ràng buộc đôi với ông SadlI nây. Vả lại, sở dĩ Đức Bôn Sư dạy quý 
vị đên thăm tôi là có ý muôn tôi cho ông Sadi cùng đi với quý vị. Vậy quý vị hãy 
mang theo SadI nây đi. 

- Lành thay. 


Các Tỳ khưu chấp thuận cho Sadi cùng đi theo, thành ra một nhóm ba mươi mốt 
người, từ giã Trưởng lão ra khỏi chùa, rồi đi bộ lần hồi, trải qua độ một trăm hai mươi 
do tuần (Visayojana-satamatthake), đến một khu làng nọ có ngàn nóc nhà. Dân làng 
thấy chư Tỳ khưu đến, phát tâm tịnh tín, đặt bát cúng dường xong mới hỏi: 


- Bạch các Trưởng lão, chẳng hay các Ngài đi đâu? 
- Nầy các đạo hữu, chư Tăng chúng tôi đi tìm chỗ thuận cảnh tiện nghi. 
Nghe vậy, dân chúng nằm mọp dưới chân chư Tăng, yêu cầu: 


- Bạch các Trưởng lão, chúng tôi xin cung thỉnh các Ngài dừng bưới lại nơi đây 
kiêt hạ an cư, đê chúng tôi có thê thọ trì Tam quy và Ngũ giới, thiệt lập trai đàn. 


Chư Trưởng lão nhận lời. 


Dân làng lo cất những thảo am, dọn đường kinh hành, sắp xếp cho có chỗ chư 
Tăng hành đạo ban ngày lân ban đêm, dâng đên chư Tăng. Xong rôi, chia phiên nhau, 
nay người này mai người khác siêng năng phục dịch hộ độ chư Tăng. 


Vào ngày an cư kiết hạ, chư Tỳ khưu hội thảo cùng nhau rồi quyết định: “Nầy 
các đạo hữu, chúng ta đã thọ giáo đề mục hành đạo từ nơi Đức Phật, thì không thể nào 
ta hưởng ân huệ của Đức Thế Tôn bằng cách hành theo một đường lối nào khác. Vả 
lại, các cửa vào ác đạo đang mở rộng, chúng ta chẳng khá dễ duôi. Bởi vậy, trừ ra 
buổi sáng sớm là giờ đi khất thực và buổi tối là giờ phục dịch các bậc Trưởng lão, thì 
chúng ta không nên ở chung hai người một nơi. Nếu ai có bệnh thì người ấy hãy đánh 
kiếng (Gandï), chúng ta sẽ đến săn sóc thuốc men cho người ấy. Trong những giờ 
khác, ban ngày lẫn ban đêm chúng ta phải tinh cần lo tu niệm đề mục”. 


Trong khi chư Tăng đã giao ước và an cư hành đạo như vậy, thì có một người 
đàn ông nghèo khổ, sông nương nhờ các con gái. Nơi xứ cô gái ây lại lâm vào nạn 
đói, ông ta muốn đến sống nương nhờ cô con gái khác, cất bước lên đường. 


Lúc ấy chư Trưởng lão vào làng khất thực xong, trên đường trở về chỗ ngụ, giữa 
đường các Ngài xuống tăm dưới con sông, rồi lên ngôi trên một bãi cát mà thọ thực. 


Ngay lúc ấy, người đàn ông đi đến chỗ đó, đứng một bên nhìn chư Tăng. Các 
Trưởng lão bèn hỏi: 
- Này ông Thiện nam, ông đi đâu đó? 


Người chạy nạn đói cho biệt mục đích của mình, các Trưởng lão nghe vậy, động 
lòng bi mân nên nói: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 259 


- Này ông Thiện nam, chắc là ông đói lắm, ông hãy đi tìm lá cây đem lại đây chư 
Tăng môi vị sẽ bô thí cho ông một vặt cơm. 


Khi người ấy mang lá đến, các Tỳ khưu mỗi vi bớt cơm canh của mình đang độ, 
vắt lại thành một cục, sớt cho ông ta ăn. Đó là một phận sự, người ta nói rằng: Trong 
giờ ăn mà có người đến xin, vị Tỳ khưu cũng nên bố thí ít hoặc nhiều vật thực của 
mình đang độ, trừ ra phần cơm mật (Aggabhatta), cho nên chư Tăng đã cho như thế. 


Sau khi ăn xong bữa, người đàn ông đảnh lễ các vị Trưởng lão và hỏi: 
- Bạch các Ngài, hôm nay có ai mời thỉnh các Ngài dự lễ Trai Tăng phải không? 


- Nầy ông Thiện nam, không có ai mời thỉnh cả. Mỗi ngày thôn dân đều cúng 
dường đê bát như thê cả. 


Người đàn ông suy nghĩ: “Như ta luôn siêng năng làm lụng hệt việc nây đên việc 
khác mà chưa hê được ăn bữa cơm như thê nây. Vậy ta còn đi tìm chô khác làm chi, ta 
sẽ sông chung với các Ngài là tiện nhâ£”. 

Thê rồi, ông ta nói với chư Tăng: 

- Con muôn ở gân các Ngài đê làm công kia việc nọ phục dịch các Ngài. 

- Lành thay, nây Cận sự nam. 


Ông Thiện nam theo chư Tăng về đến chỗ ngụ của các Ngài, phụ trách mọi việc 
đàng hoàng tử tế rất được lòng các Ngài. Nhưng qua hai tháng sau, ông ta lại muốn đi 
thăm con gái, tự nghĩ: “Nếu ta xin phép chắc chắn các Ngài sẽ không buông thả ta ra. 
Vậy ta hãy rút đi êm là hơn”. Thế rồi, ông ta ra đi không cáo từ chư Tăng, người ta 
nói, ai lén chư Tăng mà đi như vậy là phạm một lỗi lầm. 


Trên đường đi của ông Thiện nam, có một khu rừng rậm, trong rừng ấy có năm 
trăm tên cướp mới đến làm sào huyệt và nguyện với chư thiên trong rừng răng: “Ai 
vào rừng nây, chúng tôi sẽ giết chết, lẫy máu và thịt cúng tế linh thần”. Chúng trú ở 
nơi ây được bảy ngày. Hôm ây là ngày thứ bảy, tên chúa đảng trèo lên cây, canh 
chừng những bộ hành, trông thấy ông Thiện nam đi đến, bèn ra dấu cho đồng đảng. 
Bọn cướp biết ông ta đã vào đến giữa rừng, bèn bao vây bắt được. Lấy dây trói tay 
chân ông thật chặt, lây cây cọ kéo cho ra lửa để nhóm lửa, gom củi lại chất thành một 
đống lửa lớn và lấy cây chỉa thọc cho thông hơi. Ông Thiện nam thấy bọn cướp làm 
như thế bèn hỏi: 


- Thưa chủ, nơi đây không có khu rừng như heo, nai chẳng hạn, thế mà ông chủ 
cho nhóm lửa làm gì thê? 

- Chúng ta sẽ giết chết người để lấy thịt và máu cúng tế Thiên địa quỷ thân. 

Ông ta quá sợ chết, chỉ lo bảo toàn mạng sống của mình, không còn nhớ đến ân 
nghĩa của các Tỳ khưu, nên nói: 

- Thưa ông chủ, tôi chỉ là một kẻ dùng tàn thực, một kẻ ăn mót cơm thừa, canh 
cặn, nên có tên là tàn thực (Vighasado) là kẻ xui xẻo bân tiện, mới vừa từ biệt các 
Trưởng lão mà ra đi. Các bậc xuât gia thuộc dòng Sát Đê Ly, hiện giờ đang ở nơi địa 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 260 


điểm nọ, tất cả là ba mươi mốt vị Tỳ khưu, ông chủ bắt các vị ây giết lây máu và thịt 
tê chư thân, chắc chư thiên sẽ hoan hỷ hơn. 

- Nghe vậy, bọn cướp suy nghĩ: “lên nầy nói nghe cũng có lý. Ta giết kẻ xui xẻo 
nây làm chi? Ta nên giêt người thuộc dòng Sát Đê Ly mà tê thân”. 

Bọn cướp mở trói cho ông tàn thực, để ông ta dẫn đường, đưa chúng đến chỗ 
ngụ của chư Tăng. Đên chùa không thây chư Tăng trong chùa, bọn cướp hỏi: “Các Tỳ 
khưu ở đâu?”. 

Ông tàn thực đã tựng ngụ ở đây hai tháng, đã biết rành nội quy của chư Tăng, 
nên chỉ cách cho bọn cướp: “Các Tỳ khưu vô ngôi trong các chỗ tu hành ban ngày 
hoặc ban đêm, chớ không có ở đây. Các ông hãy đánh kiêng, nghe tiêng kiêng, các Tỳ 
khưu sẽ tụ hội”. 

Tên đầu đảng đánh kiếng. Các Tỳ khưu nghe tiếng kiếng, nghĩ thầm: “Kiếng 
đánh phi thời, chắc có vị nào bệnh chi đây?”. 

Tất cả chư Tăng đều tựu vào giữa chùa, theo thứ tự tuôi hạ ngồi lên những bàn 
thạch đá kê săn từ trước. 

Vị Trưởng lão Tăng trưởng nhìn bọn cướp rồi hỏi: 

- Nầy các Thiện nam, ai đánh kiếng nây vậy? 

- Bạch các Ngài, chính chúng tôi đánh. 

- Vì lý do nào vậy? 

- Chúng tôi có việc cầu khẩn chư thiên trong rừng, nên bây giờ đến bắt một vị Tỳ 
khưu đem về cúng tê trả lễ chư thiên. 

Nghe vậy, vị Trưởng lão cao hạ nhất bảo các Tỳ khưu: 

- Nây các đạo hữu, phàm trong đạo nghĩa anh em, hề có việc chỉ xảy đến, người 
anh cả phải đứng ra gánh vác. Tôi nguyện hi sinh mạng sống cho tất cả chư Tăng mà 
đi với mẫy ông này. Mong cho tất cả đừng bị sự tai hại. Hãy chuyên cần hành Sa môn 
Pháp. 

VỊ phó Trưởng lão nói: 

- Bạch Ngài, phàm phận sự nảo của người anh thì người em phải đảm đương. 
Tôi xin ra đi đê Ngài và chư Tăng ở lại tính tân hành đạo. 

Cứ theo thứ tự, từ trên xuống dưới, cả ba mươi vị Tỳ khưu đều tình nguyện xin 
lãnh phân hi sinh như thê. Tât cả những vị nây đêu không phải con một mẹ, không 
phải con một cha và cũng không phải là những bậc đã lìa xa tình dục, ây thế mà không 
ham muốn được sông, sót, các vị ấy tuần tự tự nguyện hi sinh mạng sống, trong nhóm 
không có vị nào có thể mở miệng bảo vị khác: “Đạo hữu hãy đi đi”. 

Sadi Sañkicca nghe qua những lời tình nguyện của các Tỳ khưu thì bạch rằng: 

- Xin các Ngài hãy khoan, để con đi thế mạng cho các Ngài. 

- Nây đạo hữu, chúng tôi thà là chết chung một lượt, chớ không bao giờ đành để 
cho ngươi ra đi một mình đâu. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 261 


- Bạch các Ngài, tại sao vậy? 


- Nầy đạo hữu, đạo hữu là Sadi của Pháp Chủ là Trưởng lão Sãriputta, nếu như 
chúng tôi để đạo hữu ra đi, thì Trưởng lão sẽ trách chúng tôi: “Các thầy đã đem Sadi 
của tôi đi giao cho bọn cướp”. Chúng tôi sẽ không có lời nào nào biện để khỏi bị 
Trưởng lão quở, do đó chúng tôi không để cho đạo hữu đi. 

- Bạch các Ngài, Đức Chánh Biến Tri đã khiến các Ngài đến thăm Hòa Thượng 
của con và thầy con đã khiến con đi chung với các Ngài, bây giờ có việc xảy đến như 
vầy thì cái lý do khiến con phải đi với các Ngài đã rõ rệt. Vậy xin các Ngài hãy ở lại, 
để con đi. 

Sadi Sankicca đảnh lễ ba mươi vị Tỳ khưu để cáo biệt và nói: “Nếu con có lỗi 
lần chi, xin các Ngài hãy tha thứ cho con”. 


Ông Sadi ra đi, các Tỳ khưu phát tâm kinh cảm, lụy ứa đoanh tròng, tâm tư xúc 
động. Trưởng lão bảo bọn cướp: 


- Nầy các Thiện nam, đứa bé nầy sẽ kinh hãi khi thấy các ông nổi lửa, gom củi 
trải lá. Vậy các ông hãy để nó qua một bên rồi hãy làm các việc ấy. 


Bọn cướp bắt ông Sadi vào rừng, để ông đứng riêng một nơi, rồi lo làm tất cả 
mỌI VIỆc. 

Xong việc rồi, tên chánh đảng rút gươm ra khỏi vỏ, đến gần ông Sadi, còn ông 
Sadi lúc bấy giờ đang ngôi Tham thiền nhập định. Tên chánh đảng khoa gươm lên rồi 
chém xuông cô ông Sadi, lưỡi gươm cong ngược lên, sóng chạm với sóng. Tướng 
cướp ngỡ là mình chém không đúng cách, uôn nắn lưỡi gươm cho ngay lại, rồi chém 
một lần nữa, lưỡi gươm lại uốn cong lại như tàu lá thốt nốt, mũi gươm chạm với gốc 
cán gươm. 


Trong khi ấy, ông Sadi dầu có bị xô ngã từ đỉnh núi Tu Di xuống cũng không thê 
chết, huống hồ gì bị chém bằng gươm. Thấy việc lạ thường, tên chánh đảng tự nghĩ: 
“Lúc trước lưỡi gươm ta chém vào tảng đá hoặc gốc cây keo đứt ngọt như chém vảo 
đọt thốt nốt, bây giờ lần đầu tiên nó bị cong, lần thứ hai nó bị uốn lại như tàu lá thốt 
nốt. Lưỡi gươm nây tuy là vật vô tình vô ý mà nó còn biết Giới đức của ông Sadi nây, 
còn ta là người có tình có ý mà ta lại không biết”. 

Quăng gươm xuống đất, tên chánh đảng nằm mọp dưới chân ông Sadi mà thưa: 


- Bạch Ngài, bọn tôi vì lý do của cải chiếm cứ khu rừng nây, những người vào 
đây dâu đông đên sô ngàn nhưng thây chúng tôi từ đàng xa cũng đã run sợ không thê 
nói lên được một lời, còn Ngài vì sao không có chút gì sợ hãi, sắc diện lại sáng rỡ như 
vàng ròng, dung nhan tươi tôt như chùm hoa nỡ vậy Ngài? 

Tên chánh đảng lại ngâm kệ hỏi rằng: 

““Ƒaso te natthi na bhayam, 

Bhiyyo vanno pasIdatI; 

Kasmã na parIdevesI, 

Evarupe mahabbhayetI”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 262 


“Ngài không run cũng không sợ, hơn thể nữa sắc mặt Ngài trong sáng. Tại sao 
Ngài không than khóc, trước sự kinh sợ to lớn như vậy? ”. 


Vị Sadi xuất thiền, thuyết pháp cho tên cướp nghe. 


- Nầy đạo hữu đảng trưởng, bậc Lậu tận xem cái gọi là tự ngã (xác thân) là một 
gánh nặng. Cho nên khi có sự phá vỡ tự ngã thì bậc ây càng hoan hỷ chớ không sợ sệt. 

Nói rồi Sadi ngâm lên kệ răng: 

“Natthi cetasikam dukkham, 

Anapekkhassa gamann; 

Atikkhanto bhayam sabbam, 

KhinasamyoJano 1sI. 


kKhimna assa bhavanetfI, 
Ditthaä dhamma yvathã tathã; 
Nibbhayam maranam honti, 
Bhãravoropananam yathati”. 


“Nây đảng trưởng không, cố sự khổ tâm đối với bậc vồ dục, nhà đạo sĩ đã dứt trừ 
mọi kiết sử, là đã vượt qua tất cả sự lo sợ. Nếu nh con mắt hữu được phá vỡ hợp 
pháp, ngay trong hiện kiếp thì sự chết là sự vô úy, giống như sự trút bỏ gánh nặng ấy 
vậy? ”. 


Nghe dứt bài kệ tên tướng cướp quay lại nhìn năm trăm đồng đảng hỏi rằng: 
- Mẫy anh em sẽ làm gì? 


- Thưa đại ca, đại ca sẽ làm gì? 


~ 


-" Từ lúc thấy pháp mầu huyền diệu, ta tự nghĩ: “Ta đã hết phận sự ở gia đình 

rồi”, cho nên ta sẽ xuất gia với Ngài đây. 

- Chúng tôi cũng đông ý theo gương của đại ca. 

- Lành thay, các hiền đệ. 

Kế đó, năm trăm tên cướp đồng quỳ xuống đảnh lễ ông Sadi xin cho mình xuất 
ga. 

Sadi Sankicca bảo năm trăm tên cướp lây lưỡi gươm cạo tóc và cắt bỏ lại quần 
áo, lây đất nâu nhuộm màu làm thành y đắp xong rồi, mới truyền mười giới cho đệ tử, 


~ 


lúc dắt họ đi ông thây tự nghĩ: “Nếu ta đi luôn không về thăm các Trưởng lão thì các 
Ngài sẽ không thể hành Sa môn Pháp được, vì cứ ngỡ rằng bọn cướp đã bắt giết ta rồi. 
Từ lúc ta ra đi không một Ngài nào cầm được nước mắt, cứ mãi băn khoăn với ý nghĩ: 
“Tội nghiệp cho ông Sadi bị bọn cướp giết chết”. Các Ngài không thể định tâm 
chuyên chú niệm đề mục được, bởi thế ta phải về thăm các Ngài”. 


Cùng với đoàn tùy tùng năm trăm Tỳ khưu, Sadi Sañkicca trở về chỗ ngụ của 
các Trưởng lão cho các Ngài được thây mình. 


Các Ngài Trưởng lão mừng rỡ hỏi: 


- Ô! Bậc Thiện trí thức (Sappurisa) Sañkicca, Ngài còn sống phải chăng? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 263 


Nghe vậy Sankicca đáp: 


- Dạ phải, bạch các Ngài. Những vị nây đã tính giết con nhưng không giết được, 
trở lại có tâm tịnh tín đối với ân đức của con, sau khi nghe pháp các vị nây đã xuất 
gia, con về đây thăm các Ngài. Các Ngài hãy chuyên cần hành Sa môn Pháp từ nay về 
sau, còn con sẽ về yết kiến Đức Thế Tôn. 


__ Đau khi đảnh lễ các Trưởng lão, Saikicca dắt các đệ tử về thăm thầy Tế độ, ông 
thây hỏi: 
- Nầy Sankicca, con mới kiếm được những đệ tử phải không? 
- Dạ phải, bạch Ngài. 
Rồi Sadi đem những việc đã qua trình cho thầy biết. 
Trưởng lão bảo: “Này Sañkicca, con hãy đi yết kiến Đức Bồn Sư đi”. 
- Lành thay. 


Sadi Sankicca đánh lễ Trưởng lão rồi dắt các đệ tử đến chỗ Đức Bốn Sư đang 
ngự. Đức Bôn Sư cũng hỏi: 


- Này Sañkicca con mới kiếm được những đệ tử phải không? 


Sadi Sankicca lại đem mọi việc vừa qua trình lên cho Đức Bồn Sư biết. Đức Bồn 
Sư hỏi các Tỳ khưu đệ tử: “Nây các Tỳ khưu có đúng như thê không?”. 


- Dạ đúng, bạch Ngài. 
Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu, các thầy đã làm nghề trộm cướp, dâu cho có sống cả trăm 
năm trong tà Giới hạnh, không băng bây giờ chỉ sông một ngày mà Trì Giới nghiêm 
minh”. 


Đức Bồn Sư thuyết pháp, rồi kết luận bằng bài kệ rằng: 


*Yo ca vassasatam J1ve, “Sống trăm năm, tuổi thọ trường, 
Dusstlo asamahito; Mà không giữ Giới, không nương pháp Ti hiển, 
Ekaham jIvitam seyyo, Không bằng sống một ngày 7IguyÊn, 
S1lavantassa Jhay1no”. Trì Giới trong sạch, tu Thiên nhất tâm `. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Dussilo: Đồng nghĩa với Nissilo là không có hạnh kiểm, phá giới. 


SIlavanfassa: Người phá giới dù sống cả trăm năm nếu so với người Trì giới, tu 
hai pháp Thiền Chỉ Quán, chỉ sông trong một ngày, hoặc là trong giây lát thì người 
sau này vẫn quý báu cao thượng hơn. 


Cuối thời pháp, năm trăm Tỳ khưu này đắc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. 
Đại chúng thính pháp cũng đêu hưởng được lợi ích. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 264 


Thời gian sau, SadIi Sankicca thọ Cụ túc giới và khi tròn đủ mười hạ Tỳ khưu rồi 
mới thu nhận một vị Sadi, là cháu gọi Trưởng lão Sankicca băng cậu, tên là 
Adhimuttaka (Siêu Thoát). 


Khi Sadi tròn đủ hai mươi tuổi, Trưởng lão gọi ông và bảo: “Ta sẽ cho con thọ 
Cụ túc giới, con hãy đi về hỏi thân quyền cho biết rõ số tuổi của con rồi trở lại đây”. 


Từ giã thầy Tế độ, ông Sadi lên đường về thăm cha mẹ, dọc đường ông bị năm 
trăm tên cướp bắt, định giết ông để tế chư thiên, ông đã thuyết pháp cho họ nghe, 
khiến họ phát tâm trong sạch, thả ông ra và dặn: “Thầy không nên báo tin cho ai biết 
là có bọn chúng tôi ở trong chỗ này cả nhé!”. 


Trên đường ngược chiều, thấy cha mẹ đến, ông cùng đi với cha mẹ trở lại lối cũ 
mà không nói cho ông bà biết sự thật để giữ mình, khi bị bọn cướp bắt và làm khó dễ, 
nên ông bà trách răng: “Chắc có lẽ ông một phe với bọn cướp, nên không báo tin cho 
chúng tôi biết”. 

Nghe tiếng khóc than của ông bà, bọn cướp mới biết ông Sadi đã giữ đúng lời 
hứa, dầu với cha mẹ cũng chăng tiết lộ sự bí mật của họ, nên họ càng phát tâm tịnh tín 
đồng yêu cầu xin xuất gia. 


Ông này cũng như Trưởng lão Saikicca lúc trước đã cho tất cả bọn cướp xuất 
gia rôi dặt họ về ra mát thây Hòa Thượng. Vâng lời thây, ông đưa họ đên yêt kiên Đức 
Bôn Sư và tường thuật mọi việc với Ngài. Đức Bôn Sư hỏi: 

- Nây các Tỳ khưu có đúng thế không? 

- Bạch Ngài đúng vậy. 

Y như lần trước, Đức Bồn Sư thuyết pháp cho năm trăm Tỳ khưu này nghe, rồi 
kêt luận băng kệ ngôn răng: 

*Yo ca vassasatam JTve, 

Dussilo asamahIto; 

Ekaham jIvitam seyyo, 

ST1lavantassa Jhay1no”. 

Do câu chuyện trên đây, sự tích Chú giải câu Kệ Pháp Cú này cũng được gọi là 
tích Sadi Adhimuttaka (Siêu Thoát). 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 265 


Dịch Giả Cần Đề 
Sadi Đỏn Xóc pháp cao cưởng, 
Gwươmn chém trơ trơ, cướp phải nhường, 
Bảy tuổi đã làm thầy tiếp dẫn, 
Giúp năm trăm cướp được hoàn lương, 
Đã cứu ba mươi Trưởng lão già, 
Khỏi tay cướp giết ở rừng xa, 
Thảy đêu đắc quả A La Hán, 
Ông dắt cướp về lễ Phật Đà. 
Phật dạy các thầy mới xuất gia: 
Một ngày đạo hạnh, có Thiển na, 
Còn hơn trăm tuổi không tự chế, 


Tội lỗi như thời gian đã qua... 


DỨT TÍCH SADI ĐÒN XÓC 
L6..4--2.) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 266 


110. Chỉ sống một ngày giữ giới hạnh và có trí tuệ còn hơn sống 
cả trăm năm buông lung theo ác giới. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 267 


VIIL10- Tích TRƯỞNG LÃO KIÊU TRẢN NHƯ GÓC CÂY 
(Khapukondañiiattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 111) 
“Vo ca vassasatam jïve, “4i sống một trăm năm, 
Duppañño asamähito; Ác tuệ, không Thiên định, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tôt hơn sông một ngày, 
Paññavanfassa jhãyino”. Có tuệ, tu Thiên định”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bốn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jotavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Khaãnukoñdañña (Kiêu Trân Như Gôc Cây). 


Tương truyền: Sau khi thọ giáo đề mục nơi Đức Bồn Sư, Trưởng lão an cư trong 
rừng, hành đạo đắc quả A La Hán, định về báo tin mừng với Đức Bôn Sư. ĐI đường 
xa mệt mỏi, Trưởng lão dừng chân rẽ vào ngôi nhập Định trên một tảng đá băng 
phăng. 


Khi ấy, có một bọn cướp năm trăm tên, vừa mới đánh phá một làng nọ, vơ vét tài 
vật, gói ghém cột lại, phần người nào người ấy mang đi. Đường xa mệt mỏi, chúng 
định nghỉ chân, tìm một tảng đá phẳng đặt các gói đồ xuống, rẽ vào tảng đá phẳng o 
vị Trưởng lão ngồi, nhưng chúng không thấy Ngài, tưởng răng: “Đây là một gốc cây”. 


Thế rồi, một tên cướp đặt gói đồ của mình lên đầu Trưởng lão, một tên khác lại 
đặt một gói nữa chông lên trên. Cứ như thê năm trăm tên cướp đặt năm trăm gói hàng 
lên mình Trưởng lão rôi năm lăn ra ngủ. Ngủ đã rôi khi mặt trời mọc, bọn cướp mới 
thức dậy, mạnh ai nây nhặt gói đô của mình, sực thây Trưởng lão chúng tưởng là phi 
nhân, kinh hoàng bỏ chạy, Trưởng lão bèn gọi họ lại: 

- Nây các Thiện nam đừng sợ, ta là người xuất gia mà. 

Bọn cướp quay lại nâm mọp dưới chân Trưởng lão xin sám hối: tưởng lầm Ngài 
là một gôc cây. 

Được Trưởng lão miễn lỗi rồi, tên đầu đảng ngỏ lời xin xuất gia với Trưởng lão, 
nghe vậy tât cả đông đảng cũng đông xIn xuât gia một lượt với chúa đảng. 

Y như Sadi Sañkicca (Đòn Xóc), Trưởng lão đã cho năm trăm tên cướp xuất gia. 
Từ đó vê sau Trưởng lão được biết với biệt danh là: Kiêu Trân Như gôc cây 
(Khanukoñdañña). 

Trưởng lão vầy đoàn với năm trăm Tỳ khưu mới này về yết kiến với Đức Bốn 
Sư, Đức Bôn Sư hỏi: “Nây Kiêu Trân Như, thây mới kiêm được những đệ tử phải 
không?”. 

Nghe vậy Trưởng lão đem hết mọi việc đã qua, thuật lại với Đức Bồn Sư. Ngài 
hỏi lại: “Nây các Tỳ khưu, có đúng như vậy chăng?”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 268 


- Bạch Ngài, đúng thật như vậy. Chúng con đã xuất gia với Trưởng lão, vì chúng 
con chưa từng thây ai có thân lực như Trưởng lão cả. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy răng: 

- Nâầy các Tỳ khưu, lúc trước các thầy đã tạo nghiệp vô Trí tuệ như thế, thì dầu 
có sông cả trăm năm cũng vô ích không băng bây giờ chi sông một ngày thôi mà có 
đây đủ Trí tuệ, tu hành Thiên định. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: 

*Yo ca vassasatam JTve, 
Duppañño asamahito; 
Ekaham jIvitam seyyo, 
Paññavantassa Jhãy1no”. 


“Dâu cho sống cả trăm năm, 
Thiếu Trí tuệ, chẳng hành thâm pháp Thiên. 
Không bằng sống một ngày nguyên, 
Là có Trí tuệ, tu Thiên nhất tâm ”. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Duppañño: đồng nghĩa với Nippañño là Vô Trí tuệ. 
Pañiiavanfassa: sáng suốt, có Trí tuệ. 
Phan còn lại động nghĩa với bài kệ trước. 
sg 


Cuối thời Pháp năm trăm Tỳ khưu đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. Kỳ dư 
đại chúng đêu hưởng được sự lợi ích nhờ thời Pháp của Đức Bôn Sư. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 269 


Dịch Giả Cần Đề 


Trưởng lão nhập Thiên như gốc cây, 
Nửa đêm, bọn cướp chạy vào đáy, 
Máng đồ lên đó, lăn ra ngủ, 

Sáng dậy, kêu nhau sám hồi thầy! 
Bỏ nghề cường đạo, xuất gia liễn, 
Tắt cả theo thầy học đạo Thiên, 
Thầy trước, trò sau về viễng Phật, 
Cùng nhau sẵn bước đến Kỳ Viên. 
Phật dạy các thầy mới xuất gia: 
Một ngày có Tuệ, có Thiên na, 

Còn hơn trăm tuổi không Thiên, Tuệ, 


Phóng đãng như thời gian đã qua! 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KIÊU TRẤN NHƯ GÓC CÂY 


6.429) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 270 


111. Vị thiền gia có trí tuệ sống một ngày còn hơn kẻ ác giới, ngu 
sỉ sống một trăm năm. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 271 


VIHIL11- Tích TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ 
(Sappadäsatftheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 112) 
“Vo ca vassasatam jïve, “4i sống một trăm năm, 
Kusito hTinaviriyo; Lười nhắc không Tĩnh tân, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tôt hơn sông một ngày, 
Viriyam ãrabhatof) da|ham”. Tĩnh tân tận sức mình ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Sappadäsa (Xà Nô). 

Tương truyền rằng: Trong thành Sãvatth1 (Xá Vệ) có một thanh niên con nhà gia 
giáo, sau khi được nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp, đã xuất gia lên Tỳ khưu. Một thời 
gian sau, vị nầy bất mãn vì hành đạo không tiễn triển, nhưng tự nghĩ: “Con nhà gia 
giáo như ta mà hoàn tục sông đời cư sĩ thì không đứng đắn, thà là chết trong đạo còn 
hơn”. Thê rôi vị Tỳ khưu bât mãn đi lang thang, tìm phương thê đê tự sát. 

Một hôm nọ, vào sáng sớm các Tỳ khưu đã tắm gội, thọ thực xong đi vào chùa, 
gặp con răn trong nhà khói (Agg1salã), các Ngài bắt nó bỏ vào trong cái bình, đậy nắp 
lại rôi mang bình ra khoi chùa. 

Vị Tỳ khưu bất mãn cũng vừa thọ thực xong đi vào thì gặp chư Tăng đi ra, liền 
hỏi: 

- Cái chị đây, các đạo hữu? 

- Con rắn, này đạo hữu. 

- Các Ngài sẽ làm gì nó? 

- Chúng tôi đem nó đi quăng cho xa. 

Nghe chư Tăng nói vậy, vị Tỳ khưu tính thầm: “Ta sẽ cho con rắn nầy cắn ta 
chêt”. Thê nên, vị này nói với chư Tăng: “Các đạo hữu hãy đưa tôi, tôi sẽ không 
quăng nó đâu”. 

Chư Tăng trao cái bình qua vị Tỳ khưu, vị này ôm cái bình đi kiếm chỗ ngồi và 
nhử cho con răn căn mình, con răn không chịu cán, vị Tỳ khưu thọc tay vào bình quậy 
lung tung, rồi còn cạy miệng con răn ra, đút ngón tay của mình vào nữa, nhưng con 
rắn vẫn không cắn vị này. Vị Tỳ khưu nghĩ thầm: “Con rắn nây không phải loại răn 
độc”. Bèn bỏ nó đó mà đi vào chùa. 

Khi ấy chư Tăng hỏi vị Tỳ khưu: 

- Đạo hữu đã quăng con rắn rồi phải không? 


- Nây các đạo hữu! Con răn đó không phải là răn độc. 


° (Viriyamarabhato (theo bản Paji của CSCD/Dhammagiri. India). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 272 


- Nầy đạo hữu! Con rắn đó đã phùng mang, thở phì phì. Chúng tôi khó nhọc lắm 
mới bắt được nó, sao đạo hữu lại nói như vậy? 


- Nây các đạo hữu, chính tôi đã thọc tay vào bình cho nó căn, đút ngón tay vào 
miệng chọc cho nó căn, mà còn không được kia mài! 


Nghe vậy chư Tăng làm thĩnh. 


Lại một hôm khác, ba Tỳ khưu tắm xong mang theo hai lưỡi dao cạo vào chùa, 
bỏ dưới đât một lưỡi, còn một lưỡi dùng cạo tóc cho chư Tăng. 


Vị Tỳ khưu bất mãn lượm lưỡi dao bỏ quên trên đất, tính thầm: “Với lưỡi dao 
này ta sẽ cát cô tự tử”. Đứng thắng cần cổ, tự ví mình như một cái cây, đưa lưỡi dao 
sát cuống họng, vị Tỳ khưu quán xét lại Giới hạnh của mình từ lúc thọ Giới Tỳ khưu 
đến nay thì thấy Giới của mình hoàn toàn trong sạch, không tỷ vết, vô nhiễm như mặt 
trăng rằm, tỉnh khiết như ngọc Ma ni. Quán thây Giới mình được như vậy, vị Tỳ khưu 
phát tâm hý lạc, toàn thân vui sướng chẳng cùng. 


Sau khi xả bỏ hỷ lạc, phát triển Tuệ Minh sát vị Tỳ khưu đắc quả A La Hán với 
Tuệ Phân tích, rồi bèn cầm lưỡi dao cạo đi vào giữa chùa. Chư Tăng hỏi vị ấy: 


- Đạo hữu nãy giờ đi đâu? 

- Thưa các đạo hữu, với lưỡi dao nầy tôi đã đi cắt cuống họng, tự tử. 

- Thế sao đạo hữu không chết? 

- Khi cầm con dao nây đi ra, tôi tự nhủ: “Ta không có thể sống dưới dao bén nây, 
ta sẽ cắt đứt cuông họng của ta”. Thì bông nhiên lưỡi dao Trí tuệ đã cắt đút tât cả 
phiên não của tôi. 

Các Tỳ khưu cho là vị này nói dối, phạm giới đại vọng ngữ, nên đi mách với 
Đức Bôn Sư. Đức Thê Tôn nghe chư Tăng tường trình xong liên giải thích răng: 


- Này các Ty khưu, các bậc Lậu tận không bao giờ tự tay cắt đi sinh mạng của 
mình?), 


- Bạch Ngài, Ngài dạy rằng vị này là bậc Lậu tận, nếu đã đây đủ căn lành để đắc 
quả A La Hán, tại sao vị này còn bất mãn? Do đâu mà vị ấy đắc quả A La Hán và tại 
sao con răn không cắn vị này? 


- Nầy các Tỳ khưu, vì lẽ con rắn ấy đã từng là nô bộc của vị ấy trong ba kiếp, 
cho nên nay nó không cô găng căn mô thân thê của chủ nó. 


° Như lời Phật dạy, vị A La Hán không bao giờ tự sát, vị T) khưu trong Phật giáo tự sát phạm tội tác 
ác, phải sa Địa ngục bảy ngày sau khi chết. Nhưng cũng có trường hợp tự sát mà đắc A4 La Hán 
trong giò phút chót, như Trưởng lão Cô Điệt (Godhika) (Kệ Pháp Cú số 57, Phẩm Hoa). 


Trường hợp của Trưởng lão Xà Nô lại khác: Ngài không chết vì chưa cắt cô mà đã đắc A La 
Hán, do đó ý nghĩ tự sát không còn. Ngài chỉ cắt Dạ ác: não bằng lưỡi dao Trí tuệ mà thôi. - Chỗ 
nây bản dịch của ông Phạm Kim Khánh có hơi khác: “ ¬, hầy lấy dao tự cắt lấy cuống họng, lúc cắt 
xong Tì hây suy niệm về đời sống toàn thiện, tận lực có găng Tham thiên và đắc quả A La Hán trước 
khi nhắm mắt... ”. Sự khác biệt nầy có lẽ xuất phát từ nguyên bản Päji, tức là có hai bản chảnh khác 
nhau vậy. (TKPMI). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 273 


Bằng bấy nhiêu lời, Đức Bồn Sư đã chỉ cho các Tỳ khưu thấy được một nguyên 
do. Do vậy, từ đó về sau Trưởng lão được mệnh danh là Sappadäsa (Xà Nô). 


Cũng do lời Đức Thế Tôn thuật lại, trong thời của Đức Phật Kassapa (Ca Diệp), 
có một thanh niên con nhà khá giả, sau khi nghe pháp của Đức Giáo Chủ, phát tâm 
kinh cảm liền xin xuất gia và được thọ giới Tỳ khưu. Một thời gian sau, sanh tâm 
buôn chán, vị ấy bày tỏ nỗi lòng cho một Tỳ khưu bạn biết. Vị sau này thường thuyết 
giảng, nhắc bạn về sự bất lợi tội lỗi của đời sông tại gia. Nhờ nghe pháp, vị trước lại 
vui thích sống trong Giáo Pháp, mới đem những vật phụ tùng để hành Sa môn pháp 
mà khi trước mình đã bỏ cho lem uế, đến ngồi bên một bờ ao để giặt giũ cho sạch bụi. 
Vị Tỳ khưu bạn cũng đến ngồi gần đó, vị kia nói với bạn rằng: 


- Nây đạo hữu, khi muốn hoàn tục, tôi đã có ý định tặng đạo hữu tất cả những vật 
phụ tùng nây. 


Vị Tỳ khưu bạn sanh lòng tham muốn, nghĩ rằng: “Bạn ta còn tu tài không còn 
tu, đối với ta có nghĩa gì? Ta dùng đề phí mất những vật phụ tùng này”. Từ đó VỀ sau, 
vị Tỳ khưu bạn thay đổi chiều hướng, thuyết pháp ca tụng đời sông tại gia, chăng hạn 
như: “Này đạo hữu, tại sao ta cứ mãi sống đời sống xuất gia, hằng ngày ôm bát đi khất 
thực nơi những gia đình người khác? Tại sao ta không ở nhà vui thú đoàn viên, 
chuyện trò thân mật với vợ con ta?”. 


Nghe bạn thốt lời như thế, vị Tỳ khưu kia lại bất mãn, nghĩ thầm rằng: “Bạn ta 
lúc trước nghe ta ngỏ ý bất mãn đời sống Phạm hạnh thì đã thuyết pháp chỉ rõ sự bắt 
mãn tội lỗi đời sông tại gia, bây giờ lại thường xuyên ca tụng là tại cớ gì?”. Suy xét 
kỹ, vị ấy biết bạn mình vì có tâm tham muốn được những vật phụ tùng này nên mới 
trở lòng như vậy. Đó là cái nhân bất mãn từ thời Đức Phật Kassapa còn lưu lại đến 
bây giờ, khiến vị Tỳ khưu này có tâm bất mãn. Còn công phu tu hành Sa môn Pháp 
suốt hai muôn năm qua là nhân khiến cho vị này có duyên đắc quả A La Hán. 

Chư Tăng nghe Đức Thế Tôn giải thích đủ ba nguyên do rồi, còn đặt thêm một 
câu hỏi nữa: 

- Bạch Ngài, nghe nói Tỳ khưu này trong lúc đứng kê lưỡi dao sát cuống họng 
thì đắc A La Hán ngay. Như thế thì A La Hán đạo phát sanh trong một khoảnh khắc 
ngắn ngủi bằng một sát na hay sao? 

- Phải đó! Nầy các Tỳ khưu! Tỳ khưu nào chuyên cần Tỉnh tấn, giở bản chân lên 
rồi đặt trở xuống đất, bàn chân chưa tới đất A La Hán đạo đã phát sanh rồi. Đời sông 
của vị chuyên cần Tinh tấn, dầu trong giây lát còn quý báu hơn đời sống của người 
một trăm tuổi mà biếng nhác giải đãi. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng kệ: 


*Yo ca vassasatam JTve, “Dâu cho sống cả trăm năm, 

KusTto hTnavTrIyo; Mà lười biếng, chẳng tận tâm tu hành. 

Ekaham jIivitam seyyo, Không bằng sống một ngày lành, 

Viriyam ãrabhato da[ham”. Luôn luôn Tình tấn, nhiệt thành nhất tâm ”. 
sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 274 


CHÚ GIẢI: 


Kusifo: người miệt mài truy hoan, chú tâm đi tìm dục lạc (bằng ba cái tầm: TThi 
vitakkehl). 


Himaviriyo: đồng nghĩa với Nibbiriyo là không Tỉnh tấn. 


Viryaim arabhato dalham: đây là đề cập đến sự tình tấn, có thể đưa hành giả 
chứng Níp Bàn, băng hai pháp Thiên Chỉ và Quán. 


Các câu khác còn lại đồng nghĩa như trước. 
sg 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 

Trưởng lão Xà Nó quá chán đời, 
Thò tay chọc rắn căn mình chơi, 
Rắn quen chủ cũ, không thèm căn, 
Ngài thả cho đi, bảo: Rắn lười! 
Lại lượm con dao, dựa nhánh cáy, 
Nguyện rằng: “Cắt cổ với dao này, 
Não phiên sẽ sạch, không dự sót, 
Mạng sống cũng đành dứt tại đây! ”. 
Nhưng khi quán xét Giới mình xong, 
Trưởng lão đắc ngay Lậu tận thông, 
Tăng chúng hỏi Ngài: “Sao chẳng chết?” 
Ngài rằng: “Nhờ chứng được Tâm không!” 
Tăng chúng hoài nghỉ hỏi Phật đà, 
Phật rằng: Chỉ sống một ngày qua, 
Chuyên cân Tỉnh tấn còn hơn sống, 
Suốt cả trăm năm giải đãi mài! 

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ 

œ4 ##t 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 275 


112. Vị tỉnh cần sống một ngày còn cao quý hơn ké phóng dật 
sống một trăm năm. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 276 


VIII.12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN 
(PafäcañraätherIvatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 113) 
Yo ca vassasatam jTve, “4i sống một trăm năm, 
Apassam udayabhayam; Không thấy Pháp Sinh Diệt, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngà), 
Passato udayabhayam”. Thấy được Pháp Sinh Diệt”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Tỳ khưu Ni Patacara (Sa Đọa). 


Tương truyền: Tiểu thơ Patãcãrã là con gái của một ông Bá hộ giàu có đến bốn 
trăm triệu đông vàng, nhan sắc của nàng tuyệt đẹp. 

Khi nàng đến tuổi cập kê (mười sáu tuổi), cha mẹ nàng cho nàng ở trên tầng lầu 
thượng của tòa nhà bảy từng đê tiện bê gìn giữ nàng. Nào ngờ nàng ở một mình lại tư 
thông với người tớ trai của nàng. 

Ông bà Bá hộ kén được một chàng rễ môn đăng hộ đối và đã hứa lời định ngày 
làm lê hỏi với đàng trai. 

Gần đến ngày đám hỏi, tiểu thư nói với tình nhân rằng: 

- Em nghe nói cha mẹ sẽ gả em cho công tử con nhà đó. Họ đàng trai cũng sắp 


đến để lấy danh thiếp của em về coi tuôi. Anh sẽ không được lưu trú ở đây nữa. Nếu 
anh có lòng yêu em thì anh hãy dắt em đi trốn khỏi nhà này. 


Người tớ trai đáp: “Lành thay, em yêu quý! Vậy thì sáng mai anh sẽ đứng đón 
em tại một địa điêm ây, ở công thành, còn em thì hãy dùng một phương tiện nào đó 
mà ra khỏi thành rôi đi đên đó”. 

Ngày sau, chàng trai đi trước, đến đứng chờ tại chỗ đã hẹn, còn tiểu thơ từ sáng 
sớm đã mặc quân áo dơ dáy, bỏ xỏa tóc ra, lây cám thoa khắp mình mây đâu cô, tay 
ôm cái bình, trà trộn với đám nữ tỳ mà thoát ra khỏi nhà, rôi đi đên ngay chô hẹn. 

Chàng trai dắt nàng đi thật Xa, đến định cư tại một làng nọ, vào rừng phát rẫy cày 
ruộng rôi đem cây, củi, lá v.v.. . về nhà. Còn tiêu thơ thì ở nhà phải ôm bình đi xách 
nước, chẻ củi nâu cơm, cam lòng chịu đựng hậu quả việc làm quây ác của mình. Thế 
rồi tiêu thơ có thai. 

Đến khi thai đã đủ tháng, tiêu thư yêu cầu chồng rằng: 


- Em ở đây đơn chiếc, không có ai ở đây phụ đỡ tay chân. Cha mẹ nào đối với các 
con cũng có lòng từ mẫn, vậy anh hãy đưa em về với cha mẹ em, để em sanh con ở đó. 


Người chồng từ chối, viện cớ rằng: 


- Hiền thê ơi! Sao em nói vậy? Gặp mặt anh ắt là cha mẹ em sẽ hành phạt anh đủ 
thứ. Anh không thê nào đi vê ở đó đâu! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 277 


Tiểu thơ nài nỉ, van xin năm lần bảy lượt cũng không được, thừa dịp chồng đi 
vào rừng, mới tìm người láng giềng dặn rằng: “Nếu chồng tôi về không thấy tôi, ắt sẽ 
hỏi tôi đi đâu, nhờ bà con nói giùm với anh ấy là tôi đã đi về quê ngoại”. 

Khi người chồng về nhà không thấy vợ, hỏi thăm làng xóm thì được nghe lặp lại 
mấy lời của tiêu thơ đã nhắn. Anh ta hối hả đuôi theo đề bắt vợ trở lại, nhưng khi bắt 
kịp nàng, anh ta năn nỉ cách gì, nàng chắng chịu quay đầu. 


Hai người cùng đi, đến một chỗ nọ, tiểu thư chuyên bụng. Nàng rẽ vào một bên 
đường, nói với chỗng: “Anh ơi! Em chuyên bụng”. Nói rồi, nàng nằm ngay xuống đất, 
lăn lộn, trăn trở khó nhọc lắm mới sanh ra đứa con trai. Con đã sanh rồi, thì mục đích 
trở về quê cũng không còn, tiểu thơ bồng con lủi thủi theo chồng trở về nhà cũ, sống 
chung như trước. 


Một thời gian sau, nàng lại có mang. Khi thai đủ tháng, nàng cũng van xin chồng 
như trước mà không được, rôi cũng lén chông ăm con ra đi. Chông nàng đuôi theo 
gặp nàng, nhưng nàng không chịu trở lại. 


Hai người đang đi, bỗng nhiên trời đồ trận mưa to, chớp giăng tứ phía sáng rực 
như lửa cháy. Sắm sét nỗ vang như trời long đất lở, mưa tuôn xối xả không ngớt hội. 


Ngay lúc ấy, tiêu thư lại bắt đầu chuyên bụng. Nàng kêu chồng nói rằng: “Anh 
ơi! Em chuyên bụng! Em không chịu đựng nôi qua cơn mưa này. Anh ráng làm sao 
tìm chỗ cho em tránh mưa”. 


Người chồng xách dao bên mình đã mang theo, đi đây đi đó, kiếm đồ che mưa 
thì thấy một bụi rậm trên một cải nông cao, định leo lên để chặt. Bất ngờ, một con rắn 
độc từ trong gò nông chun ra cắn anh ta. Tức khắc, trong mình anh nghe như có ngọn 
lửa nồi lên thiêu đốt. Mặt mày anh tái xanh, anh ngã ngay xuống đó. 


Tiểu thơ nằm chờ chồng trở lại, ráng sức chịu đựng đau khổ lớn lao, nhưng càng 
trông càng bặt tích vắng tăm, rốt cuộc nàng sanh ra đứa con trai thứ hai trong cô 
quạnh. Một mình với hai đứa con thơ giữa cảnh mưa gió phũ phàng, tiêu thơ không 
dăn được nỗi lòng, lớn tiếng khóc la thảm thiết... Nhưng nàng găng gượng đặt hai con 
thơ vào giữa bụng, tự mình chống hai đầu gối và hai tay xuống đất mà chịu suốt cả 
một đêm. Toản thân nàng trổ màu vàng như chiếc lá úa, coi như là không có máu vậy. 


Khi mặt trời mọc, màu đỏ như cục thịt, tiêu thơ tay bồng, tay dắt hai đứa con côi, 
lần mò đi tìm chồng. Theo dấu chân, nàng đi đến gò mối, thấy chồng đã chết, xác ngã 
năm đơ ra đó đã có màu xanh. Tiểu thơ rỗng lên khóc than rên xiết: “Chồng ta là chỗ 
ta nương tựa, đã chết ở giữa đường rồi”. 


Trời mưa suốt đêm qua, bây giờ đã tạnh, nhưng nước sông Aciravafi dâng lên 
cao, có chỗ sâu tới đầu gối, có chỗ sâu tới ngực. Tiểu thơ thấy mình còn yếu đuôi, lại 
đèo bồng hai đứa con thơ, không dám mạo hiểm băng ngang sông, bèn để đứa lớn ở 
lại bờ bên này, còn đứa nhỏ thì ẵm qua bên kia sông. Tiểu thơ bẻ cảnh cây trải ra, đặt 
đứa nhỏ nằm lên đó, để trở lại rước luôn đứa lớn. Nhưng vì dỗ đứa nhỏ không được, 
tiêu thư cứ phải quay đi quay lại nhiều lần, vừa đi mà vừa ngó chừng nó. 


Trong lúc tiêu thư đi đến giữa sông, một con diều hâu nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, 
tưởng là cục thịt, từ trên không đáp xuông, thây con diêu hâu đáp xuông định sớt con 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 278 


mình, tiêu thơ giơ hai tay lên cao, thét lên ba tiếng lớn: hù, hủ, hù, để xua đuôi nó. 
Nhưng vì tiêu thơ đứng cách xa, con diêu hâu không nghe tiêng la, nên cứ sót đứa con 
nhỏ mang đi. 


Đứa con lớn còn đứng ở bên bờ này, thấy mẹ ở giữa sông giơ hai tay lên la lớn 
tiếng, thì tưởng rằng mẹ nó gọi nó, nên chạy ào xuống nước. Thế là đứa con nhỏ của 
tiểu thư đã bị diều hâu sớt mất, đứa con lớn thì lại bị nước cuốn trôi. 


Tiểu thơ khóc nức nở than rằng: “Hai con tôi, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa 
bị nước cuôn trôi, chông tôi chêt ở giữa đường”, vừa đi vừa kê lê như thê. Nàng gặp 
một người đàn ông từ thành SãvatthI (Xá Vệ) đi lại bèn hỏi: 

“Cậu đây là người cư ngụ ở đâu?”. 

- Là người ở SavatthI cô à. 

- Trong thành SãävatthI, dọc đường đó có một gia đình Bá hộ tên đó, cậu có biết 
chăng? 

- Tôi biết lắm, nhưng cô đừng hỏi về gia đình nầy. Hãy hỏi về gia đình khác đi 


^ 


cô ạ. 

- Gia đình khác không dính dáng gì đến tôi, tôi chỉ hỏi về gia đình này mà thôi 
cậu à. 

- Cô à! Chuyện này đáng lẽ thì không nên nói ra cho cô biết làm chi. 

- Xin cậu cứ nói cho tôi biết đi cậu. 

- Hôm nay cô có thấy trời mưa suốt cả đêm không? 


- Có, tôi có thấy trời mưa suốt cả đêm nay. Nhưng thôi cậu đừng đem chuyện 
trời mưa mà nói với tôi nữa làm chị. Bây giờ xin cậu hãy nói cho tôi biết tin tức về gia 
đình ông Bá hộ. 

- Này cô, hồi hôm này cả nhà ông Bá hộ có ba người là: Ông, bà và cậu công tử 


đều bị nhà sập đè chết cả. Bây giờ, có nhiều người xúm lại thiêu xác, khói lên ở đây 
cũng thấy đó cô à! 


Nghe vậy, nàng Patäcãrä phát điên, không còn biết đến quần áo gì nữa, cứ đứng 
trân truông mà than khóc kê lê. 


“Ubho puttä kalakata, 
Panthe mayham patI mato; 
Matã pitä ca bhatã ca, 
Ekacitakamhi dayhareti”. 
“Chết rồi hai đứa con thơ, 
Giữa đường chồng chết, bơ vơ một mình. 
Mẹ, cha, em ở gia đình, 
Lửa thiêu mất xác bóng hình còn đâu ”. 
Nàng Patäcãrã cứ đi loanh quanh, miệng nói lảm nhảm, dân chúng thấy nàng cứ 
gọi: “Con điên, con điên”, rồi kẻ lấy rác, người hốt bụi râc lên đầu nàng, hoặc lây đất 
cục mà chọi nàng. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 279 


Đức Bồn Sư đang ngự tọa trong Kỳ Viên đại tự, đang thuyết pháp giữa tứ chúng. 
Trông thây nàng đi đên, biệt là người có tròn đủ nguyện vọng thực hành pháp Thập 
Độ Ba La Mật (Paramn) trong một trăm ngàn đại kiêp vừa qua. 


Tương truyền vào thời Đức Phật Padumuttara (Thượng Liên Hoa), nàng Patãcãrã 
này đã năm lẫy cánh tay của Trưởng lão Ni tinh thông Tạng Luật, đệ tử của đức Giáo 
chủ Thượng Liên Hoa và hoan hỷ như gặp một vật quý cất giữ trong rừng Khoái Lạc, 
nàng đã ước mong phát nguyện răng: “Con nguyện vệ sau sẽ đạt được quả vị tối cao 
trong số các Trưởng lão Ni Giới đức, là vị Trì Luật ở Đức Phật vị lai giỗng như Ngài 
vậy”. 


Đức Phật Padumuttara quán xét về vị lai, biết rằng lời nguyện này sẽ thành tựu, 
bẻn thọ ký cho cô Tín nữ răng: “Irong ngày vị lai vào thời Đức Phật Gotama (Cô 
Đàm), nàng có tên là Patacara nây sẽ là vị Tỳ khưu Ni giỏi nhật vê Tạng Luật”. 


Do nàng đã tròn đủ hạnh nguyện Ba la mật như thế, cho nên vừa thấy nàng từ xa 
đi đến, Đức Bồn Sư đã nghĩ thầm: “Ngoài Ta ra, không ai có thê là người tế độ cho 
nàng Patãcãrä cả”. Rồi Ngài dùng Thần thông khiến cho nàng đi ngay đến trước cổng 
chùa. Các thiện tín thấy nàng Patãcärã, vội bảo nhau: “Cô này điên, ta đừng để cô ấy 
vào đây”. 

Đức Bồn Sư lên tiếng: “Các thiện tín hãy lánh mặt, đừng ai cản đường cô ấy cả”. 
Rồi Ngài ra lịnh: “Khi vào đến gần đây, nàng hãy tỉnh trí trở lại!”. 


Nhờ oai lực của đức Phật, nàng Patacara lập tức phục hồi được Chánh niệm. 
Ngay lúc ây nàng nhận thấy trạng thái lõa lồ của mình, tự nhiên phát tâm Tàm quý, 
liền ngôi xôm xuống, một thanh niên ném cho nàng một chiếc y choàng, nàng quân lá 
y, đến trước hai bàn chân màu vàng ròng của Ngài, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Ngài, 
mở lời cầu khẩn: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy là người tế độ con, xin Ngài hãy là người giúp đỡ con. 
Một đứa con của con đã bị diều hâu sớt mất, một đứa nữa bị nước cuốn trôi, chồng 
con đã chết giữa đường, cha mẹ và em trai của con đều bị sập nhà đè chết, xác đã 
thiêu trên giàn hỏa... 

Nghe mấy lời thiết yếu của thiếu phụ, Đức Bốn Sư khuyên giải rằng: 


- Này Patäcärä, con chớ bận tâm lo nghĩ, khi con nương nhờ ÿ lại vào các thân 
nhân thì họ chỉ có thể tế độ cứu giúp con đến ngần ây thôi. Con hãy ráng nhớ lại coi, 
cũng như bây giờ con mắt hai đứa con, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa bị nước cuốn 
trôi, chồng con bị chết ở giữa đường, cha mẹ và em trai con đã bị nhà sập đè chết. Thì 
cũng thế, trong vòng luân hồi này, con đã từng chịu tang tóc khóc chồng, khóc con, 
khóc cha mẹ anh em như vậy đã vô số lần rồi, cho đến nỗi nước mắt con đồ ra, nếu 
chứa lại để dành thì nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


“Catisu samuddesu Jalam parittakam, 
Tato bahum assuJalam anappakam; 
Dukkhena phufthassa nãrassa socafo, 
Kimkaranäa amma tuvam pama]Jas1tI”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 280 


“Nước trong bốn biển có bao nhiêu? 
Nước mất so ra mới thật nhiễu! 
Trong cõi nhân gian đây khổ lụy, 
Sao con lơ đệnh thả xuôi chiếu??? ” 


Trong khi Đức Bồn Sư thuyết giảng về cái vòng sanh tử triền miên mà không ai 
biệt được khởi thủy như thê, thân tâm nàng Patacara vơi lân những sâu muộn. Biệt 
răng nàng đã bớt thảm giảm sâu. Đức Bôn Sư lại tiêp gọi nàng và dạy: 


- Này Patäcãrä, đến giờ qua thế giới khác, thì dầu cho thân thích như chồng con, 
cũng không thể làm chỗ cứu giúp, chỗ nương nhờ hoặc chỗ ấn náu cho nàng được. 
Bởi thế cho nên, trong giờ phút hiện tại đây, nàng hãy noi giương bậc Hiền trí, Trì 
giới trong sạch, tự mình quét dọn con đường đi đến Níp Bàn. 


Nói rồi Đức Bồn Sư lại thuyết pháp và ngâm lên hai kệ ngôn: 


€ 


“Na santI puttã tanäya, 

Na pIta nãp1 bandhavä; 
Antakenadhipannassa, 
NatthI ñãfisu tãnatä. 
Etamatthavasam natvä, 
Pandito s1lasamvuto; 
Nibbanagamanam maggam, 
Khippameva vIisodhayetI”. 


Đến giở phút lâm chung, không có sự bảo vệ từ nơi con cải, hoặc từ nơi cha mẹ, 
vợ chông, cũng không có sự bảo vệ từ nơi thân quyên. Hiệu biết chán lý náy rồi, bác 
Hiên trí hãy thu thúc trong Giới luật, sớm lo quét sạch con đường Đạo quả Níp Bàn. 


Cuối thời Pháp, bao nhiêu phiền não của nàng Patãcãrä nhiều như số bụi phủ đây 
mặt địa cầu đều bị thiêu rụi và nàng đắc quả Nhập lưu. Nhiều người khác cũng đắc 
Thánh quả nhất là Tu Đà Hườn. 


Sau khi đắc quả Nhập lưu, nàng Patãcãrã xin xuất gia với Đức Bồn Sư. Đức Thế 
Tôn gởi nàng qua xuât gia bên Tỳ khưu NI. Sau khi thọ cụ túc giới, người ta vân gọi nàng 
là Tỳ khưu NI Patacara, nghĩa là “Sa đọa”, do quãng đời bị đát của nàng đã trải qua. 


Một hôm nọ, Tỳ khưu Ni Patäcaraä câm bình đi múc nước, xôi nước rửa chân, 
nước xôi chảy đi một chút rôi đứng lại, lân thứ hai nước chảy xa hơn, lân thứ ba nước 
Xôi càng đi xa hơn nữa. 


Patãäcãrä lấy việc xối nước làm đối tượng để quán xét ngay lúc ấy: “Những 
chúng sanh nây chết khi tuổi thọ đầu tiên, giống như dòng nước ta xôi rửa chân lần 
đầu vậy. Họ chết khi tuổi thọ bậc trung, giống như nước ta xối lân thứ nhì đi xa hơn 
một chút nữa và họ chết khi hết tuổi thọ lần cuối cùng cũng giống như ta xối nước lần 
thứ ba càng đi xa một chút vậy thôi”””. 


° Đoạn nầy tôi căn cứ theo bản Pali mà phiên dịch: Sã kutena udakam ãdaya pade dhovanti udakam 
äsiñci. Tam thokam gantvã pacchijjï... Có những bản dịch nơi khác với bản dịch nầy như của ông 
Phạm Kim Khánh:... Trong khi rửa chân bên bờ suối, bà ghi nhận rằng những giọt nước từ chân bà 
rơi xuống, gieo điểm trên dòng nước chảy rồi tan đi. Điểm thì tan gần, điểm thì tan ra xa... (TKPM). 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 281 


Đút Bồn Sư ngự tọa trong hương thất, phóng tỏa hào quang thị hiện như đứng 
truớc mặt Tỳ khưu NI nây thuyêt răng: 


— Nầy Patäcärä, những chúng sanh dầu có sống một trăm năm mà không nhận 
thây sự sanh diệt trong ngũ uân như thê đó, thì không băng người chỉ sông trong một 
ngày hoặc một sát na mà nhận thây sự sanh diệt của chúng. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bâng câu kệ răng: 
*Yo ca vassasatam J1ve, 
Apassam udayabbayam; 
Ekaham jIvitam seyyo, 
Passato udayabbayam”. 
“Dấu cho sống cả trăm năm, 

Không tháy sanh diệt thân tâm Vô thưởng. 

Không băng sông mỘt ngày trưởng, 

Ma được tháy Pháp Vô thưởng diệt sanh ”. 

CHÚ GIẢI: 

Apassam udayabbayarm: không thấy hai mươi lăm tướng sanh và hai mươi lăm 

tướng diệt cùa Ngũ uẫn, gọi là không thấy Pháp Sanh Diệt của Ngũ uân'. 


Passato udayabbayarm: người thấy được Pháp Sanh Diệt thì đầu có sống một 
ngày cũng còn quý hơn người trước. 


# 
Cuối thời Pháp Tỳ khưu Ni Sa Đọa đắc quả A La Hán với Tuệ Phân Tích. 
# 


! Ngũ Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức có tất cả là năm mươi tướng Sanh Diệt, chia ra thành mỗi 
thứ là hai mươi lăm tướng Sanh và hai mươi lăm tướng Diệt. Mỗi Uẩn có mười tướng Sanh Diệt mà 
thối, đó là: Ï. Aniccam, 2. Palokam. 3. Caram, 4. Pabhagu. 5. Addhuvam. 6. Viparinamadhammam. 
7.Asaram. ö. Vibhavam. 9. Sankhatam, I0. Maranadhammam (l. Vô thường, 2. Tan rã. 3. Rung 
động, 4. Tiêu diệt. 5. Không bên. 6. Thay đổi tự nhiên, T. Mêm yếu, 8. Hư hoại. 9. Hữu vi, 10. Có sự 
chết là thường - Những chữ gạch dưới là tưởng Diệt). 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 282 


Dịch Giả Cần Đề 
Rủa chân, dội nước đủ ba lân, 
Sa Đọa tự mình đạt lý chán: 
Tuổi thọ quân sanh như thể cả, 
Ngắn dài, tùy thuộc ở nguyên nhân! 
Phật dạy: Một ngày thấy Pháp Hành, 
Vô thường biến đổi, thật mong manh, 
Còn hơn sống thọ trên trăm tuổi, 


Mà chẳng suốt thông lẽ diệt sanh. 


DỨT TÍCH NÀNG SA ĐỌA ĐẶC A LA HÁN 
CŒø tk) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 283 


NÀ ` 


\ 

1/Hh 

S\ IU 
ty 


17227; 
722222 
——<~ =< 


113. Sống một ngày thấy pháp Sanh Diệt tốt hơn sống một trăm 
năm không thấy (pháp Sanh Diệt). 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 284 


VIII.13- Tích NÀNG KIÊU ĐÀM ÓM ĐẮC A LA HÁN 


(Kisãgofqmivafthu) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 114) 
Yo ca vassasatam jTve, Ai sống một trăm năm, 
Apassam amatam padam; Không thấy Câu Bất tử, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngà}, 
Passato amatam padanti”. Thấy được Câu Bất tử”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đề cập đến nàng Kisãgotami (Kiều Đàm Ôm). 


Tương truyền: Trong thành Sãvatthï (Xá Vệ), có nhà một ông Bá hộ tự nhiên tài 
sản bôn trăm triệu đông vàng biên thành than. Ong Bá hộ thây vậy lây làm phiên 
muộn, bỏ cả ăn uông năm liệt trên giường. 


Khi ây, có một người bạn đên nhà thăm ông và hỏi: 
- Bạn à, sao bạn buôn râu dữ vậy? 
Nghe rõ cầu chuyện tâm sự của Bá hộ, người bạn khuyên: 


- Thôi bạn đừng lo rầu nữa, tôi biết một phương pháp giải khổ cho bạn, bạn hãy 
làm theo lời tôi chỉ dẫn. 

- Tôi làm gì bây giờ hở bạn? 

- Này bạn, bạn hãy đích thân ra chợ, trải chiếc chiếu lác, đỗ than vun thành đồng, 
rồi ngôi giả làm người bán than. Trong số những khách hàng qua lại, gặp người nảo 
hỏi: “Mấy người kia bán vải, dầu, mật ong, mật mía... Còn ông sao lại ngồi bán 
than?”. Bạn hãy trả lời rằng: “Của tôi mà tôi không bán thì tôi sẽ làm cái chi?”. Còn 
gặp người nào hỏi: “Mấy người khác bán vải, dầu, mật ong, mật mía... còn ông sao lại 
ngôi bán vàng bạc ở đây?”, bạn hãy trả lời rằng: “Bạc vàng ở đâu?”, nếu người ấy chỉ 
“Đây nè!”, bạn hãy bảo: “Đâu mang lại cho tôi xem”. Rồi bạn xòe tay ra thọ lãnh. Khi 
người ấy trao qua tay bạn như thế than năm trong tay bạn sẽ trở thành bạc vàng. Nếu 
đó là một cô gái, bạn hãy cưới về cho con trai bạn cùng ở chung trong nhà, giao hết tài 
sản bốn trăm triệu đồng vàng cho cô dâu trọn quyên quyết định. Nếu là cậu con trai, 
bạn hãy rước về gả con gái tới tuôi cập kê cho cậu, rôi giao hết số tài sản bốn trăm 
triệu đồng vàng cho chàng rể trọn quyền quyết định. 


Ông Bá hộ mừng rỡ, đem thực hành ngay diệu kế của người bạn, đích thân ra 
chợ đông, đô than vun thành đông rôi ngôi giả vờ làm người bán than. 

Gặp những người nào hỏi: “Mấy chỗ khác người ta bán vải, dầu, mật ong, mật 
mía... Còn ông sao ngôi bán than ở đây?”, ông Bá hộ đáp: “Của tôi mà tôi không bán 
thì tôi sẽ làm gì?”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 285 


Khi ấy cô gái tên là Gotami (Kiều Đàm) vì có thân hình ốm yếu, mảnh khảnh 
nên được gọi là KisägotamI (Kiều Đàm Ôm) (Kisã: ốm), là con gái của một gia tộc 
khá giả, hiện đang bị sa sút rõ rệt. Cô có việc cân phải đi ra cửa chợ, khi thấy ông Bá 
hộ đang ngồi, cô hỏi: “Bác ơi! Mấy người lập người ta bán vải, dầu, mật ong, mật 
mía... Còn bác sao lại ngồi đây bán bạc vàng”. 


- Con ơi! Bạc vàng ở đâu? 

- Chớ bác không lấy bạc vàng ra ngồi đây bán sao? 

- Đâu con đem lại cho bác một mớ xem sao? 
- Nàng Kiều Đàm hốt một bụm đặt vảo tay ông Bá hộ, bụi than hóa ra vàng bạc. 
Ong Bá hộ liên hỏi cô gái: 

- Nhà con ở lối nào? 

- Thưa bác ở lối tên ấy. 

Nghe nói, ông Bá hộ hỏi tiếp nữa rằng: 

- Cô đã thành gia thất chưa? 

- Thưa bác chưa. 


Ong Bá hộ sắp xêp tài sản lại, rôi cưới nàng Kisagotami vê cho công tử con trai 
mình. Kê đó, giao hết tài sản bôn trăm triệu đông vàng cho nàng K1IsãgotamI gìn giữ. 
Lập tức tât cả tài sản biên thành than ây đêu hoàn lại là bạc vàng như cũ. 


Một thời gian sau cô Kisagotamr có thai. Đủ mười tháng cô hạ sanh một đứa con 
trai. Đứa bé vừa biêt đi chập chững thì nó bị bạo bệnh mà chết. 


Từ trước đến giờ chưa từng thấy ai chết, cho nên thay vì để người ta đem xác 
đứa bé đi thiêu, cô lại mặc y phục, ẵm xác con đi từng nhà đê hỏi xem ai có biết thuốc 
gì chữa bịnh cho con cô không. Cô được thị dân nói ngay rằng: “Cô ơi, cô phát khùng 
rồi, nên cô mới đi lang thang, hỏi thuốc trị bịnh cho đứa con trai đã chết!”. 


Mặc kệ những lời nhắc nhở, cô KisagotamI vẫn cứ đi, tin chắc ràng: “Nhất định 
thê nào cô cũng gặp được người biệt, sẽ tìm được phương thuôc trị bịnh cho con trai 


A» 


cô 
Khi ấy có một Hiền trí thấy cô như vậy, tự nghĩ rằng: 


- Con gái ta đây chắc là một thiếu phụ mới đẻ con sợ chưa từng chứng kiến sự 
chêt chóc. Vậy ta nên tê độ chỉ bảo giùm cô. 


Vị ấy bảo cô: 

- Con ơi! Bác không biết thuốc men gì cả, nhưng bác biết một vị lương y. 
- Thưa bác vị đó là ai vậy. 

- Đức Bồn Sư là vị lương y, vậy con hãy tìm đến Ngài mà hỏi thuốc. 

- Cám ơn bác, đề con đi hỏi thuốc. 


Nói rồi, cô Kisãgotami đến yết kiến Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một 
bên, hỏi răng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 286 


- Bạch Ngài, nghe đồn rằng Ngài biết được thứ thuốc chữa bệnh cho con trai con 
phải không? 

- Phải, Ta biết. 

- Bạch Ngài, có cần kiếm món chi không? 

- Chỉ cần kiếm cho được một nhúm hạt cải mà thôi. 


- Bạch Ngài, con sẽ kiêm được hột cải, nhưng có cân phải kiêm ở nhà người nào 
không? 


- Ở nhà người nào mà chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chêt cả, 
mới được. 


- Lành thay, bạch Ngài. 

Nàng Kisãgotami đảnh lễ Đức Bồn Sư, ẫm đứa con chết ra đi vào xóm làng, đến 
đứng trước cửa nhà đâu tiên hỏi chủ nhà: 

- Trong nhà này có hột cải không? Ông lương y nói đó là món thuôc chữa lành 
bịnh của con tôi. 

- Nây cô, có. 

- Nếu có, cho tôi xin một nhúm. 

Khi chủ nhà mang hột cải ra, cô Kiêu Đàm lại hỏi thêm: 

- Trong nhà nây chưa từng có đứa con trai hoặc đứa con gái nào chêt cả, phải 
không bác? 

- Sao nàng lại nói như vậy? Thật ra thì sô sông còn chỉ vài ba người, còn sô chêt 
thì lu bù, cô em à! 

Nghe nói vậy, cô Kisagotamr giao trả lại nhúm hạt cải và nói: “Thôi xin bác giữ 
hột cải của bác, nó không phải là thuôc chữa lành bịnh của con tôi”. 

Kê từ đó, cô Kisagotam lại tiêp tục đi sâu vào trong xóm, đên nhà cuôi cùng khi 
trời đã xê chiêu, cô câm nhúm hột cải, cô tự nghĩ: 

- Ôi! Ta thật là nặng nghiệp! Con ta đã chết rồi mà ta cứ mong cho nó cải tử 
hoàn sanh. Khắp cả một xóm làng như vầy mà số người sống còn ít, số tử vong lại 
nhiều hơn... 

Càng suy xét, cô KisagotamI càng dịu lòng thương yêu con, trái tim lân lân trở 
nên chai lì. Cô vứt bỏ xác con trong rừng, trở vê đảnh lê Đức Bôn Sư rôi đứng qua 
một bên, khi ây Đức Bôn Sư hỏi cô: 

- Con đã kiêm được một nhúm hạt cải phải không? 

- Bạch Ngài, con kiêm không được, khắp cả làng sô người sông còn thì quá ít, sô 
chêt mât lại nhiêu hơn. 

Đức Bôn Sư dạy răng: 

- Con cứ mãi băn khoăn nghĩ răng: “Con trai ta đã chêt”. Đó chỉ là thường sự đôi 
với chúng sanh. Quả thật, tử thân hăng lôi cuôn tât cả mọi người ở thời thiêu niên, vị 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 287 


thành niên... chẳng khác nào thác nước lụt đem vùi thây chúng sanh trong biến cả ác 
đạo. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bâng bài kệ rằng: 


““Fam puttapasusammattam, “Người tâm ý đắm say, 
Byäsattamanasam naram; Con cải và súc vát, 
Suttam gaãmam mahogho”va, Tử thân bắt người ấy, 
Maccu adäya gacchatT”. Như lụt trôi làng ngủ `. 


Đến cuối bài kệ nàng Kisãgotami đắc quả Tu Đà Hườn, nhiều người khác cũng 
đặc Thánh quả nhât là Tu Đà Hườn quả. 


Kế đó, nàng KisagotamI xin Đức Bồn Sư cho nàng xuất gia. Ngài đã gởi nàng 
qua xuất gia với các Tỳ khưu Ni. Thọ Cụ túc giới rồi, nàng được gọi là Tỳ khưu Ni 
Kisãgotami (Kiều Đàm Ôm). 


Một hôm, tới phiên phải sửa soạn chỗ làm lễ Phát lồ (để các Tỳ khưu Ni sám hồi 
với nhau), Sư Cô Kisãgotami đốt đèn lên rồi ngồi nhìn ngọn đèn chập chờn leo lét, khi 
tỏ khi mờ, nàng chợt nhận thấy răng: “Những chúng sanh nầy giống như ngọn đèn, cứ 
sanh diệt, sanh diệt như thế mãi, chớ không đi đến chỗ tịch diệt là Níp Bàn”. Trong 
khi Sư Cô đang miên man niệm tưởng đề tài Sanh Diệt, với đối tượng là ngọn đèn thì 
Đức Bồn Sư ngự tọa trong tòa hương thất phóng tỏa hào quang, thị hiện như ngồi 
trước mặt Sư Cô mà thuyết giảng rằng: 

- Nây Gotami (Kiều Đàm), những chúng sanh nầy giống như ngọn đèn cứ sanh 
diệt, sanh diệt như thế mãi chớ không giác ngộ Níp Bàn là nơi tịch diệt. Người không 
tịnh tín nơi Níp Bàn như thế dầu sống cả trăm năm, cũng không bằng người tịnh tín 
nơi Níp Bàn chỉ sống trong giây lát. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bâng kệ ngôn răng: 


*Yo ca vassasatam JTve, “Sống trăm tuổi thọ lão thành, 
Apassam amatam padam; Không thấy Bất tử Vô sanh pháp mẫu; 
Ekaham jIivitam seyyo, Chẳng bằng sống một ngày lâu, 
Passato amatam padanti””. Ma được chứng ngộ pháp mâu Vô sanh ”. 
CHÚ GIẢI: 


Amatan padarnr: con đường Đất tử ám chỉ Níp Bàn Vô dư, nơi không có sự giả, 
đau, chết!. 


Những tiếng khác cũng đồng nghĩa với mấy bài kệ trước. 
bỏ 


Cuối thời Pháp, Tỳ khưu Ni KisãgotamI đắc quả A La Hán với Tuệ phân tích 
ngay tại chỗ ngôi. 


& 


° Đạo Tịch tịnh Vô vi (T.K. Trí Đức) - Pháp Bất Tử (HT. Minh Châu). Trạng thái Bất diệt (Phạm 
Kim Khánh). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 288 


Dịch Giả Cần Đề 
Kiều Đàm Ôm thắp nến “Si ma ”, 
Đèn nền chập chờn gặp gió qual 
Ngọn lửa xuống lên hay tắt phụt, 
Khác chỉ mạng sống của người ta? 
Phật dạy: Dấu trăm tuổi thọ Irưởng, 
Không thông Khổ não với Vô thường, 
Chăng bằng chỉ sống một ngày ngắn, 


Bất tử Vô sanh được tỏ tường. 


DỨT TÍCH NÀNG KIỂU ĐÀM ÔM ĐẮC A LA HÁN 


6.429) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 289 


114. Sống một ngày thấy pháp Bắt tử (Níp Bàn) còn hơn sống 
một trăm năm không thây. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 290 


VIIL14- Tích TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN 
(Bahuputtikattherivatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 115) 
Yo ca vassasatam jTve, “4i sống một trăm năm, 
Apassam đdhammamuttamam:; Không thấy Pháp tôi thượng, 
Ekaham jTvitam seyyo, Tốt hơn sống một ngà, 
Passato dhammamuttamanti”. Thấy được Pháp tôi thượng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên vị Tỳ khưu Ni tên Bahuputtika (Đa Tủ). 


Tương truyền rằng: Trong một gia đình nọ ở thành Xá Vệ, có bảy đứa con trai và 
bảy đứa con gái, đến tuổi trưởng thành tất cả đều yên bề gia thất. Tuy đã ra riêng 
nhưng cũng sông hạnh phúc, bình thường. Một thời gian sau, cha chúng qua đời, bà 
Đại Tín nữ nghĩ rằng: “Dầu chồng ta đã mất, ta cũng không phân chia gia sản cho các 
con trai và con gái ta đâu”. 


Nhưng các con trai bà cứ theo hỏi bà: 


- Thưa mẹ, cha chúng con đã mât, mẹ còn giữ gia sản cho ai nữa? Bộ chúng con 
không bảo quản được gia sản hay sao? 


Nghe con hỏi, bà vẫn làm thính. Nhưng chúng cứ đeo theo hỏi đi hỏi lại mãi. Sau 
cùng bà tự nghĩ: “Các con trai sẽ phụng dưỡng ta, ta còn giữ gìn gia sản làm của riêng 
mà làm ch1?”. 

Thế rồi, bả cho hội các con lại và phân chia tất cả di sản của chồng cho chúng. 


Cách mấy ngày sau, người vợ của con trai lớn nói với bà rằng: “Trời ơi! Sao mẹ 
cứ đến nhà con hoài? Mẹ làm như nhà con là trưởng nam được hưởng hai phần gia tài 
vậy? 

Những cô con dâu khác cũng đều nói y như con dâu lớn cả. Buồn chán lũ con 
trai, bà đến ở nhà các con gái, bắt đầu từ nhà đứa lớn, các con gái bà cũng xua đuôi bà 
với luận điệu như các con dâu. 


Bị các dâu con ruồng rẫy, bà Tín nữ tự nghĩ: “Ta còn gần lũ nầy làm chi nữa, thà 
là ta xuất gia Tỳ khưu Ni, sống hạnh không nhà còn hơn”. Thế rồi, bà đến tịnh xá Ni 
xin xuất gia, chư Tỳ khưu Ni đã cho bà xuất gia. Sau khi xuất gia, bà được mệnh danh 
là Tỳ khưu NI Đa Tử. 

Tự xét rằng: “Ta là người lão niên xuất gia, ta phải Tĩnh tấn siêng năng mới 
được”. Bà ráng làm hết phận sự của bậc Tỳ khưu NI, rồi còn tính: “Ta sẽ hành Sa môn 
Pháp suốt đêm nay”, nên lấy tay ôm một cây cột ở từng dưới của tòa lâu, rồi hành Sa 
môn Pháp xoay quanh cây cột ây. Trong lúc đi kinh hành ở chỗ tối tăm, bà không thấy 
đường, quơ tay kiếm cây đại thọ, không ngờ va đầu vào cây, rồi lấy tay ôm cây ấy đi 
vòng quanh mà hành Sa môn Pháp. Bà lại tính thầm: “Ta sẽ hành trì đúng theo Pháp 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 291 


mà Đức thế Tôn đã thuyết”, rồi bà tham Thiền, quán tưởng về Pháp, ráng nhớ lại Pháp 
và hành Sa môn Pháp ây. 

Khi â ây, Đức Bồn Sư ngự tọa trong hương thất phóng tỏa hào quang, thị hiện như 
đang ngồi trước mặt mà đàm thoại với bà: “Này Đa Tủ! Pháp của Ta thuyết, người 


nào không tham cứu, không nhìn thấy thì dầu sống một trăm năm, cũng không bằng 
người thấy Pháp của Ta thuyết chỉ sống trong một giây lát”. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận tóm tắt rằng: 


“Yo ca vassasatam JTve, “Sống trăm tuổi thọ lão thành, 

Apassam dhammamuttamam; Không thấy tối thượng Vô sanh pháp mầu, 

Ekaham jTivitam seyyo, Chẳng bằng sống một ngày lâu, 

Passato dhammamuttamanti”. Thấy Pháp tôi thượng nhiệm mâu Vô sanh ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Dhamumamuffamain: pháp ti thượng gồm có chín Pháp Thánh, gọi là Siêu Thế 
Pháp (Lokuttaradhamma), là bốn Đạo, bốn Quả và Níp Bàn. Tên Pä|i gọi là Uttama 
dhammo: người không thấy Pháp nây, dầu sống một trăm năm, so với người thấy 
Pháp, thông hiểu Pháp này, chỉ sông trong một ngày, hoặc trong một sát na, thì người 
sau nây vân hơn. 


Cuối bài kệ, Tỳ khưu Ni Đa Tử đắc quả A La Hán với Tuệ Phân tích. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 
Bắt nghĩa, con dâu bỏ mẹ già, 
Buôn lòng, góa phụ phải ly gia, 
Ban ngày, phận sự lo tròn đu, 
Tối đến, hành thâm Pháp Phật Đà... 
Thấy rồi, siêu pháp cũng còn hay, 
Hơn người sống đến trăm năm chân, 


Mà vẫn chưa thông Diệu Đề này! 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU NIĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN 


@ 
DỨT PHẨM NGÀN 
L6..4--2.) 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 292 


115. Sống một ngày thấy pháp Tối thượng còn hơn sống một 
trăm năm không thấy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 293 


IX. PHẨM ÁC 
(PAPAVAGGA) 
® 
13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128 
12 tích truyện 
IX.1- Tích BÀ LA MÔN MỘT ÁO 
(CH]ekasaãtakabralhinattavatfthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 116) 
*Abhittharetha kalyäne, “Hãy gấp làm điều lành, 
Päpä cittam nivärayc; Ngăn tâm làm điêu úc, 
Dandham hi karoto puññam, Ai chậm làm việc lành, 
Päpasmim ramafT mano”. Y ưa thích việc ác”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đề cập đến ông Bà la môn Cũlekasätaka (Bà la môn Một Áo') (Tiểu Trung 
bá 


Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đắng Thập Lực hồng danh là Vipassĩ (Tỳ Bà Thị), 
có ông Bà la môn tên là Mahakasataka (Đại Nhât Trung Y). 


Còn bây giờ, ông nầy ở trong thành Xá Vệ, có tên là Tiểu Trung Y 
(Cũlekasataka), ông chỉ có một cái y hạ (củn, cái váy, cái chăn, để vận theo lối Ân Độ 
không có mặc quân) và vợ ông cũng chỉ có một cái y hạ mà thôi. Hai người thay nhau 
xài chung một cái y trung đề đắp lên mình khi ra khỏi nhà. 

Một hôm nghe có loa kêu gọi đi chùa thính pháp, ông Bà la môn bảo vợ rằng: 
“Nây bà, có loa kêu gọi đi thính pháp, vậy bà sẽ đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm? 
Vì chỉ co một cái y choàng nên chúng ta không thể cùng đi một lượt được”. 

Bà Bà la môn đáp: “Tôi sẽ đi ban ngày ông à”. 

Nói rồi bà khoác y lên mình ra đi. Ông Bà la môn ở nhà cả ngày, tới tối mới ra 
đi, đến ngôi trước mặt Đức Bồn Sư nghe pháp, ông thỏa thích đến nỗi phi lạc ngũ sắc 
(xanh, vàng, trắng, đỏ, cam) phát khởi lên thấm đều khắp châu thân ông, ông có ý 
muốn cúng dường Đức Bồn Sư nhưng lại nghĩ rằng: “Nếu ta đem dâng lá y nây thì cả 
bà Bà la môn và ta đều không có y choàng”. Sau hàng ngàn tâm bỏn xẻn sanh lên, các 
tâm Chánh tín lại phát khởi để rồi biến đi hết, để cho tâm bỏn xẻn phát sanh. Ông Bà 
la môn bị sự bỏn xẻn buộc chặt như kềm hãm ông, nên ông phủ nhận Tín tâm của 
ông. 

Trận giặc lòng kéo dài suốt một canh đầu: “Ta sẽ dâng, ta sẽ không dâng”, ông 
cứ phân vân giữa hai ý tưởng như thé. 


' Lá y choàng nhỏ. 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 294 


Từ đó đến hết canh giữa, cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn, nên ông ta không thê cúng 
dường lá y. Đến canh chót, ông ta suy nghĩ thầm: “Tín tâm và Lận tâm (tâm hà tiện) 
của ta đã chiến đấu với nhau súốt hai canh qua, mà Tín tâm vẫn không thê thăng. Bây 
gIỜ, bằng ấy tâm bỏn xẻn đang tăng trưởng, nó sẽ không cho ta cất đầu lên khi sa 
xuống bốn đường ác đạo. Ta sẽ dâng lá y choàng”. 


Khi đã xóa được hàng ngàn Lận tâm và để cho Tín tâm làm hướng đạo. Ông Bà 
la môn đem lá y choàng đặt trước chân Đức Bôn Sư và hô to lên ba lân: “Ta đã thăng, 
ta đã thắng!”. 


Đức Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) đang thính pháp, nghe tiếng hô như vậy, bèn 
phán hỏi: “Này ông Bà la môn, ông nói thăng là thăng ai vậy?”. Các quan hộ giá đến 
hỏi ông Bà la môn thì ông ta đem hết tâm sự của mình ra tỏ bảy thật cho các quan 
biết, nhờ các quan tâu lại với Đức vua. Đức vua nghe chuyện nây, tự nghĩ: “Ông Bà la 
môn này đã làm chuyện khó làm, Trẫm sẽ tiếp độ ô ông ta”. Đức vua sai quân hâu tặng 
ông ta cặp y choàng, ông Bà la môn đem dâng luôn đến Đức Bồn Sư. 


Thấy vậy, Đức vua sai quân hầu đem tặng ông tắm vải choàng, ông cũng dâng 
lên Đức Thế Tôn, rồi Đức vua lại tăng lên gấp đôi, ông cũng dâng tám cặp y, rồi đến 
mười sáu cặp y. Khi Đức vua ban cho ông ta ba mươi hai cặp y, lần này ông Bà la 
môn suy nghĩ: “Cứ mỗi lân được y, ta không giữ mà xả ra, rồi lại được nhiều hơn. 
Như vậy, sợ e người bảo râng ta bỏ con tép bắt con tôm. Thôi, ta hãy giữ lại hai cặp y, 
ta một cặp còn vợ ta một cặp”. Rồi ông Bà la môn lãnh hai cặp, còn lại ba mươi cặp y 
ta sẽ dâng đến Đức Thế Tôn. 


Hỏi đời xưa, ông Đại Nhất Trung Y được sáu mươi bốn cặp y mà ông chỉ nhận 
có hai cặp. Đời này, Tiểu Trung Y được ba mươi hai cặp và cũng chỉ nhận có hai 
cặp!) mà thôi. 

Đức vua bèn ra lịnh sai các quan hầu: “Nây các hiền khanh! Việc làm của ông 
Bà la môn này thật là khó làm, các khanh hãy trở về hoảng cung cho người mang hai 
lá cm y (áo gắm) của Trẫm đến đây!”. Các quan làm theo lịnh của Đức vua. Đức vua 
sai đem tặng ông Bà la môn hai tắm y gẫm trị giá cả trăm ngàn đồng vàng. 


Ông Bà la môn tự nghĩ: “Những y nầy không thích hợp với thân hình ta, mà 
thích hợp với Giáo Pháp cùa Đức Phật”, ông bèn đem một lá y gầm vào trong hương 
thât treo lên giường năm của Đức Bôn Sư, còn một lá đem về nhà treo trên chỗ chư 
Tăng thường xuyên thọ thực. 

Chiều hôm sau, Đức vua đến viếng Đức Bồn Sư nhìn biết lá câm y, bèn hỏi: 

- Bạch Ngài, ai dâng y nầy vậy? 

- Ông Một Áo. 


* Vì ông Mahäkasätaka có trước và sỐ y lãnh được nhiều gấp đôi nên được mệnh danh là Đại Nhất 
Trung Y. Còn ông này có sau và sô y lãnh cũng ít hơn, nên được gọi là Tiêu Trung Y, không phải là 
y lớn hay y nhỏ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 295 


Nghe vậy, Đức vua rất hoan hý với ông Bà la môn, bèn ra lịnh ban cho ông bốn 
con voi, bôn con ngựa, bôn ngàn đông vàng, bôn phụ nữ, bôn tỳ nữ, bôn tớ trai, bôn 
làng nộp thuê... Cả trăm thứ, thứ gì cũng là bôn hết thảy. 


Các Tỳ khưu đề khởi vấn đề này trong giảng đường: “Ôi! Thật là kỳ lạ. Việc làm 
của Tiểu Trung Y trong giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ 8Ì cũng 
bốn cái. Rõ ràng là do thiện nghiệp gieo trồng vào phước điền mà quả dị thục trổ ngay 
hôm nay vậy”. Đức Bồn Sư đến hỏi: 


- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngôi đây thảo luận việc chi vậy? 
- Bạch Ngài, việc nây... 
Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy: 


- Nầy các Tỳ khưu, nếu ông Tiểu Trung Y này có thể cúng dường đến Ta trong 
canh đầu thì ông đã được tất cả mọi thứ, mỗi thứ là mười sáu cái. Nếu ông có thê cúng 
dường đến Ta vào canh giữa thì ông đã có tất cả mọi thứ, thứ nào cũng tám cái. Vì 
ông trì hoãn đề đến canh chót mới cúng dường, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 
bốn cái như vậy. Bởi thế, trong việc tạo thiện nghiệp, hễ tâm khởi lên muốn làm lúc 
nào, nên làm ngay lúc ấy đừng trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát 
sanh cũng chậm trễ. Do đó, khi tâm vừa muốn phát sanh muốn tạo thiện nghiệp thì 
phải nên làm ngay lập tức, đừng hẹn lại. 


“Abhittharetha kalyane, 
Pãpa cittam nIvãraye; 
Dandham hi karoto puññam, 
Papasmim ramatI mano””. 
“Hãy gấp làm việc lành, chế chỉ tâm tội ác. 
Hệ biếhg nhắc làm việc lành giờ phút nào 
Thì tâm tra chuyện ác giờ phút áy `. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Abhittharetha: hãy cấp tốc làm theo, gấp rút thật mau lẹ làm điều lành. Quả thật 
đối với người cư sĩ tại gia, khi tâm khởi lên: “Ta sẽ làm điều lành, chẳng hạn như rút 
thẻ để bát”, thì họ nên hối hả giành lấy thẻ trước, kẻo hết thẻ thì không còn dịp nảo 
khác được đề bát. Còn bậc xuất gia hoặc người có phận sự phải làm như phục vụ thầy 
Tế độ chăng hạn, sợ không xin được dịp nào khác nên cũng gấp rút giành phần trước 
về mình. 

Pñpã ciffam: tất cả các việc ác từ thân, ngữ, ý nhất là thân ác hạnh, khi tâm bất 
thiện khởi lên, muốn tạo nghiệp ác do cửa nảo thì phải ngăn chặn ngay tại cửa ấy tất 
cả. 

Dandham hí karofo: người nào cử đắn đo “Ta sẽ bố thí, ta sẽ làm phước, nhưng 
không biết ta có thành tựu hay không”, rồi trì hoãn việc làm phước, giống như con 
người đi trên con đường lây lội, giống như ông Một Áo đã để cho hàng ngàn tâm bỏn 
xẻn có dịp khởi lên, lúc ấy, tâm người vui thích trong việc ác. Trái lại, trong khi làm 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 296 


việc lành thì vui thích trong việc lành, nhờ đó mà khỏi sa đọa xuống trong cảnh ác 
quây. 
Cuối thời pháp, nhiều người chứng quả Thánh, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 

Canh đầu, canh giữa, đến canh ba, 

Mới cởi áo choàng cúng Phật Đà. 

Thỏa thích la to: “Ta đã thắng!” 

Làm vua đẹp ý, thưởng ông 1a. 

Nhờ đó, kẻ nghèo bỗng hóa giàu, 

Chư Tăng bèn nói: “Thật là mau!” 

Nhưng theo Phát dạy thì hơi chậm, 

Chỉ hưởng những phân phước nhỏ sau. 

Phật khuyên nên gấp rút làm lành, 

Chớ để bơ thờ, ác ý sanh, 

Cự một ý lành, ngàn ÿ ác, 

Khó lòng toàn thắng được cho nhanh! 
DỨT TÍCH BÀ LA MÔN MỘT ÁO 

C4 # 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 297 


âm khỏi 


ˆ 


êu ác. 


M ngăn chặn t 


ề đi 


lành. Hã 


làm ác. Sự trì hoãn làm cho tâm hướng v 


116. Hãy nhanh chóng làm việc 


Trang 298 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ 
(Seyyasakattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 117) 
“Pãpañce puriso kayirä, “Nếu người làm điều ác, 
Na nam kayirä punappunam; Chớ tiếp tục làm thêm, 
Na tamhi chandam kayirätha, Chớ ước muỗn điều ác, 
Dukkho päpassa uccay0”. Chứa ác, tất chịu khổ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Seyyasaka (Xây Dá Xá Kả). 


Trong Tạng Luật quyền hai có ghi: Tỳ khưu Seyyasaka là đệ tử sống chung với 
thầy là Trưởng lão Loludãyi (Lô Lưu Đà Di). Khi đệ tử có tâm buồn bực không vui 
(vì không chiến thăng nỗi tình dục) và đã thú thật tâm trạng của mình với thầy, ông 
thầy lại xúi giục đệ tử thủ dâm (giới Tăng Tàn số một): “Mỗi khi tâm buôn bực nổi 
lên thì trò hãy làm như tôi vậy!”. 


Được chư Tăng báo cáo việc này, Đức Bồn Sư cho gọi Tỳ khưu Seyyasaka đến hỏi: 
- Nghe nói thầy đã làm như thế có không? 

- Bạch Ngài, có! 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư quở: 

- Nây kẻ ngu, tại sao ngươi tạo nghiệp nặng nè, không thích đáng như vậy?... 


Sau khi trách cứ vị Tỳ khưu phạm lỗi bằng nhiều lối nói.. , Đức Bồn Sư đã ban 
hành học giới Tăng Tàn thứ nhất, rồi kết luận: “Quả thật nghi°h quây như VẬY, dầu 
trong hiện kiếp, hay kiếp vị lai, cũng đều dắt người vào vòng luân hồi Khô não” 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: 


“Papañce purIso kay1ra, “Nếu đã lỡ làm ác, 

Na nam kay1rä punappunam; Chớ nên thường làm hoài, 

Na tamhi chandam kaytratha, Chớ vui làm việc ác, 

Dukkho pãpassa uccayo”. Hề chứa ác, nhất định thọ khổ ”. 
CHÚ GIẢI: 


Y nghĩa của Kệ ngôn này là: 

Nếu người mới làm ác một lần đâu mà biết suy xét ngay rằng: “Việc nầy không 
đẹp, thô bạo lắm!”, rồi quyết định không tái phạm thì lần sau dục vọng có nôi lên 
người ấy cũng dẹp bỏ, không làm việc quây ấy nữa. Vì sao? Vì sự chất chứa tích trữ 
làm cho ác càng ngảy càng tăng trưởng khiến cho con người thọ khổ trong hiện kiếp 
và đưa người vào khô cảnh trong kiếp vị lai. 

& 


Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 299 


Dịch Giả Cần Đề 


Lửa dục hừng lên, khó nén cẩm, 
Nhà sư cố gắng tự dăn tâm, 
Nhưng nghe thầy dạy dùng phương tiện, 
Nên bắt chước thầy phạm thủ dâm. 
Chư Tăng vào mách Phật việc nây, 
Phật gọi Tỳ khưu đến quở rây, 

Rôi bắt ghi liên trong Giới Bồn, 
Tăng Tàn số một kể từ đây. 

Phật nhắc: Không nên lặp lại hoài, 
Mọi điều quấy ác hoặc đơn sai. 

Sợ e phải bị luân hồi khổ, 

Giở phút lâm chung, khó trở tay. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SEYYASAKA 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


6.429) 


Trang 300 


117. Đừng bao giờ tái phạm điều ác. Đừng bao giờ hướng về ác 
đạo nữa. Ác nghiệp chồng chất sẽ đưa đến khổ đau. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 301 


IX.3- Tích THIÊN NỮ CÓM RANG 
(LãJjadevadhitavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 118) 
“Puññañce puriso kayirä, “Nếu người làm điều thiện, 
Kayiräthenam punappunam; Nên tiêp tục làm thêm, 
Tamhi chandam kayirätha, Hãy ước muôn điều thiện, 
Sukho puññassa uccay0”. Chứa thiện, được an lạc”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Thế Tôn đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đề cập đến nàng Thiên nữ Lãjã (Cốm Rang”). 


Tích truyện nây phát khởi trong thành Sãvatthi (Vương Xá). Thật vậy, Trưởng 
lão Mahakassapa (Ma Ha Ca Diếp) ngụ trong động Pipphali (Bíp Phá Lí), nhập vào 
Đại Định hưởng vị Thiền Diệt, đến ngày thứ bảy, xuất Thiền định, dùng Thiên nhăn 
quán xét lối đi khất thực, trông thấy một phụ nữ giữ ruộng lúa nếp Sãli (Xa li) đang 
rang những hột lúa của mình. 

“Cô nây có đức tin hay không?”. 

Khi quán thêm, biết rõ phụ nữ ây có đức tin, Trưởng lão quán tiếp: “Cô có tiếp 
độ cho ta chăng?” Thì được biệt răng: “Cô gái nây thuộc gia đình lê giáo, có đức tin 
vững chăc, sẽ tiêp độ ta và hưởng quả phước lớn”. 


Thế rồi, Trưởng lão đắp y, mang bát đến đứng gần ruộng lúa Sãli. Thấy Trưởng 
lão, cô gái con nhà lễ giáo phát Tâm tịnh tín, phi lạc ngũ sắc tràn ngập cả thân thê. 

- Bạch Ngài, hãy chờ một chút. 

Nói rồi, cô gái lật đật lấy cốm rang đến sớt vào bát của Trưởng lão, gieo năm vóc 
xuông đảnh lê rôi phát nguyện: 

- Bạch Ngài, xin cho con sẽ đắc pháp của Ngài đắc trong lúc hiện tại đây. 

Trưởng lão chúc: “Mong cho cô được như ý nguyện”. 

Phụ nữ ấy đảnh lễ cáo từ Trưởng lão, rồi quay đi, vừa suy tư đến việc cúng 
dường của mình vừa làm. 

Lúc bấy giờ, có một con rắn độc nằm trong cái hang trên đường đi giáp ranh bờ 
ruộng lúa. Nó không căn được băp chân Trưởng lão vì có y che phủ. 

Cô gái vừa đi vừa suy tư đến việc cúng dường, đến ngay chỗ hang rắn, con rắn 
bò ra khỏi hang, mô trúng chân cô và cô ngã xuống tại chỗ đó. Nhờ chết khi tâm đang 
trong sạch, y như người ngủ thức dậy, cô được sanh lên cung trời Đao Lợi, ở trong 
một ngôi đền vàng cao ba mươi do tuần, khắp mình đeo đủ thứ nữ trang. Cô thiên nữ 


vận lá y trời dài mười hai hắc tay, trên khoác một lá nữa, chung quanh có hàng ngàn 
thiên nữ theo hầu. Cô đứng tại cửa tòa Kim Ốc có trang trí những chung rượu bằng 


! Bắp khô (lúa mạch), ngũ cốc khô. Đây là lúa Sali (Xa li) khô rang nỗ làm cốm. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 302 


vàng, những tua bông lúa vàng rũ lòng thòng sáng ngời, tự quán xét phước báu của 
mình và tự hỏi: “Ta đã làm gì mà được quả phước như vầy đây?”. Nhờ thiên nhãn cô 
quán thấy: “Nhờ ta đã để bát cốm rang đến Trưởng lão Ca Diếp mới được phước 
nầy”. Cô suy nghĩ: “Chỉ làm phước nhỏ như vậy mà được quả lớn thế này, bây giờ ta 
không nên dễ duôi, ta sẽ làm công quả giúp đỡ Trưởng lão để duy trì phước báu nầy 
cho được lâu dài bền vững”. 


Thê rôi, từ sáng sớm, nàng thiên nữ xách theo cây chôi vàng và cái rô dùng đê 
hốt rác, xuống quét dọn chung quanh cốc của Trưởng lão. Quét xong, cô xách nước 
uống, nước xài châm đầy sẵn cho Trưởng lão dùng. 


Trưởng lão thấy lạ, tự hỏi: “Chắc có lẽ ông Sadi hoặc vị Sa môn trẻ nào làm 
công quả đây!”. 

Ngày hôm sau, cô thiên nữ cũng xuống làm công quả như cũ và Trưởng lão cũng 
nghĩ là các vị sư trẻ làm. Đên ngày thứ ba Trưởng lão nghe tiêng quét của nàng thiên 
nữ và nhìn thây hào quang của thân cô lọt qua kẽ vách, liên mở cửa ra hỏi: 

- AI quét đó? 

- Bạch Ngài, con! Con là Thiên nữ Lãjã (Cốm Rang), là người hộ độ của Ngài. 

- Bần Tăng không có người hộ độ nào tên như thế cả! 

- Bạch Ngài, trong khi giữ ruộng lúa Sãli, con đã cúng dường cốm rang đến Ngài 
với tâm tịnh tín, khi con quay về bị con rắn độc căn chết, sanh lên cung trời Đao Lợi. 
Nhờ Ngài con có được quả phước như thế, nên bây giờ con đến làm công quả với 
Ngài đê duy trì phước báu cho lâu dài đó Ngài! 

- Hôm qua và hôm kia cũng chính cô đã đến đây quét dọn và múc nước uống, 
nước xài, châm săn đê dành cho bân Tăng phải không? 

- Dạ phải, bạch Ngài. 

- Thôi được rồi, này thiên nữ, hãy lãng xa đi lo việc của cô đi! Từ rày về sau cô 
đừng đên nơi này nữa! 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng để con thiệt thòi, hãy để cho con hộ độ đến Ngài, để 
bảo trì phước báu của con. 

- Hãy biến mất đi, cô thiên nữ! Đừng đề từ đây về sau, các vị Pháp Sư cầm quạt 
ngôi lên Pháp tọa thuyêt rãng: Nghe nói có một cô thiên nữ hàng đên làm công quả 
múc nước uông, nước xài hộ độ Trưởng lão Mahaäkassapa. Cô hãy đi, từ rày vê sau 
đừng đên đây nữa! 

Cô Thiên nữ van lơn nhiều lượt: 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng đề cho con chịu thiệt thòi. 

Trưởng lão tự nghĩ: “Cô này không chịu vâng lời ta!”. Trưởng lão vỗ tay quở 
răng: “Cô không biêt độ lượng!”. 

Cô Thiên nữ không thể đứng yên tại chỗ, phải bay lên hư không, chắp tay đứng 
nửa lừng mà khóc than răng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 303 


- Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm con mất phước. Xin Ngài ban ân cho con giữ 
phước được lâu dài! 


Đức Bồn Sư ngồi bên trong hương thất, nghe tiếng khóc của thiên nữ, bèn phóng 
hào quang tỏa ra, thị hiện như đang ngôi trước mặt cô mà thuyết giảng rằng: “Nầy 
thiên nữ, con trai Ta là Kassapa (Ca Diếp), là người nghiêm trì Giới Luật, thu thúc 
Lục căn, đã xét kỹ không cần đến những người muốn làm phước, đảm đang gánh 
nặng của mình. Tuy nhiên sự làm phước là một gánh nặng mà đưa con người đến chỗ 
an vui ngay trong kiếp nầy và trong những kiếp vị lai nữa” 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 


“Puññañce purIso kay1ra, “Nếu đã làm việc lành, 

Kayrrathenam punappunam; Hãy nên thường làm mãi, 

Tamhi chandam kayrratha, Nên vui làm việc lành, 

Sukho puññassa uccayo””. HỆ chứa lành nhất định thọ lạc”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Puññam: nếu một người làm phước tự nhủ: “Ta đã làm phước được một lần rồi, 
thì không nên lây đó làm tự mãn mà hãy ráng làm phước nhiêu lân nữa. Ngay trong 
lúc làm phước hãy siêng năng, sôt săng thỏa thích trong việc phước của mình làm”. 
Tại sao? 

Sukho puññassa wccayo: quả nhiên người tích trữ phước, phước càng tăng 
trưởng, đưa người đên nơi an vui, hạnh phúc ngay trong đời này và những đời sau. 

sg 

Cuối thời Pháp, cô thiên nữ đứng cách xa độ bốn mươi lăm do tuần liền chứng 

đặc Tu Đà Hườn quả. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 304 


Dịch Giả Cần Đề 


Để bát vừa xong, kế chết liễn, 

Lên trời, hưởng phước lộc chư thiên, 
Biết mình được phước do làm phước, 
Thiếu nữ càng ham hưởng phước điển! 
Nhưng Ngài Ca Diễp chẳng ưng cho, 
Thiên nữ hộ Ngài việc nhỏ to, 

Lại đuổi cô đi, cô phát khóc, 

Phật nghe, bèn dạy: Chớ buồn lol 
Điều lành, nên găng lập thêm hoài, 
Phước báu về sau hưởng mới dai! 
Nếu cả một đời tu phước nghiệp, 


Lâm chung nào sợ khổ lâu dài! 


DỨT TÍCH THIÊN NỮ CÓM RANG 


6.429) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 305 


118. Hãy làm nhiều điều thiện. Hãy thích thú hành thiện. Tích 
tụ thiện hành sẽ đưa đến hạnh phúc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 306 


IX.4- Tích ÔNG CÁP CÔ ĐỘC ĐUÔI THIÊN NỮ 
(Anathapirndikasefthivatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 119-120) 
119. “P8popi passati bhadram, “Người ác thấy là hiển, 
Yãva päpam na paccati; Ki ác chưa chín muôi, 
Yadä ca paccatfi pãpam, Khi ác nghiệp chín muôi, 
Atha (päpo) päpäni passati”. Người ác mới thây ác”. 
120. “Bhadropi passati pãpam, “Người thiện thấy là ác, Ộ 
Yva bhadram na paccati; Ki thiện chưa chín muôi, 
Yadä ca paccati bhadram, Khi thiện được chín muôi, 


Atha (bhadro) bhadräni passati”. Người hiền thấy là thiện °. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên ông Anäthapindika (Cầp Cô Độc). 


Ông Anäthapindaka đã tung ra năm trăm bốn chục triệu đồng vàng trong Phật 
giáo, để xây cất ngôi đại tự Kỳ Viên và thỉnh Đức Bồn Sư ngự yên nơi đó. Hằng ngày 
ông đi lo ba lần phục vụ lớn, trước khi đi ông tự hỏi: “Ta phải mang theo gì khi đi 
chùa? Các Sadi và Tỳ khưu trẻ sẽ nhìn vào tay ta!”. Vì thế, ông không bao giờ đi tay 
không. Đi buổi sáng ông cho người nhà mang theo cháo, đi sau buổi điểm tâm thì ông 
cho mang theo các thứ thuốc nước (Bhesajjãni) như sữa chua (thục tô), sữa lỏng (sanh 
tô)... Đi vào buổi chiều thì ông cho mang theo tràng hoa, hương, vật thoa, vải v.v... 


Mỗi ngày ông vẫn thường xuyên giữ Giới và cúng dường như thế. 

Một thời gian sau, gia tài của ông bị khánh tận. Những người sống bằng nghề 
buôn, tự tay vay một trăm tắm mươi triệu đông mà chưa trả nợ cho ông, còn gia sản 
một trăm tám mươi triệu đông vàng thô chôn ở bờ sông bị nước phá vỡ đê, cuôn vào 
lòng biên cả. Thê là từ từ tài sản của ông bị khánh kiệt. 

Mặc dầu sa sút, ông vẫn đặt bát Trai Tăng, nhưng không thể cúng dường vật 
ngon quý như xưa. 

Một hôm, Đức Bồn Sư hỏi ông: 

- Nầy gia chủ, ông đã cúng dường Tăng chúng chưa? 

- Bạch Ngài, con đã cúng dường đến Tăng rồi, nhưng vật thực chỉ có cháo tắm 
và cải chua” mà thôi. 

Đức Bồn Sư bèn an ủi ông rằng: 

- Nầy gia chủ, ông đừng lo buôn rằng: “Ta cúng dường vật thực thô kệch quá”. 
Miễn là tâm ông nghĩ là cúng dường vật thực cao quý đên các bậc Thánh nhân, nhật là 
Đức Phật thì sự cúng dường của ông không bao giờ thô kệch đâu! Vả lại, này gia chủ, 


' Bilañgadutiyam: HT TMC dịch là bột chua để từ đêm qua. 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 307 


ông đã được cúng dường đến tám bậc Thánh nhân. Chính Ta trong kiếp sanh làm vua 
Velãma (Quê La Má) Ta đã cho dân chúng trong toàn cõi Diêm Phù Đề nghỉ cả cày 
bừa? trong ngày đại thí của Ta, nhưng Ta không có được chút Tam quy nào cả. Sự 
cúng dường đến các bậc đáng cúng dường thật khó làm được như thế, cho nên ông 
đừng buôn rằng: “Ta cúng dường vật thực thô kệch quá”. 


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết kinh Velãma cho ông Anãthapindaka nghe. 


Khi ấy, có một Thiên nữ ở trong phòng bên cửa gác, không thể ở lại trong phòng 
khi Đức Bôn Sư và chư Thinh Văn vào trong nhà, vì oai lực của các Ngài rât lớn. 
Thiên nữ ây nghĩ thâm: “Ta phải làm sao ly gián gia chủ với mây vị nây đê họ khỏi 
vào nhà nây nữa. Lúc gia chủ còn quyên thê, ta không thê nói lời chi được cả. Bây giờ 
ông ta sa sút, nghèo khó rôi, ông sẽ nghe theo lời ta”. 

Thế rồi, ban đêm Thiên nữ vào tư phòng của phú Bá hộ, đứng trên hư không. Bá 
hộ thây Thiên nữ bèn hỏi: 

- AI đứng đó? 

- Này Đại Bá hộ, ta là Thiên nữ ngự ở phòng gác cửa công thứ tư, đến để ban 
huân từ cho ông! 

- Thiên nữ cứ nói đi! 

- Này Đại Bá hộ, vì ông không thể nhìn xa đến lúc chung cuộc, cho nên ông đã 
phung phí của cải rất nhiều trong Giáo Pháp của Sa môn Gotama (Cô Đàm). Bây giờ 
đã sa sút rồi mà ông còn chưa tỉnh ngộ, dứt bỏ. Nếu ông cứ làm như thế mãi thì chỉ 
vài ba hôm nữa là ông sẽ không có cơm ăn áo mặc. Hãy từ biệt hắn Sa môn Gotama 
đê bắt tay vào công việc xây dựng lại sản nghiệp của gia đình. 

- Đó là huấn từ của Thiên nữ ban cho ta đó hả? 

- Phải đó, này Đại Bá hộ! 

- Hãy đi đi, dầu cho một trăm, một ngàn hoặc một trăm ngàn người như cô cũng 
không lay chuyên lòng ta được. Lời cô nói không thích hợp, sao cô còn cư ngụ trong 
nhà của ta? Cô hãy đi ra khỏi nhà của ta ngay lập tức. 

Nghe lời quyết định của Thánh Thinh Văn Tu Đà Hườn, cô Thiên nữ không thê 
đứng yên, phải dắt các con đi ra, nhưng đi kiêm chỗ ở khác không được, cô tự nghĩ: 
““Fa phải đi sám hôi với Bá hộ và xin lại chỗ cũ”. Thê rôi cô đên yêt kiên vị chư thiên 
trân giữ châu thành, cô không thú nhận việc mình đã làm, mà chỉ yêu câu: “Xin Thiên 
tử (Devaputtam) đưa giùm tôi đên vêt kiên ông Bá hộ, xin Bá hộ miên thứ và xin cho 
tôi được ở lại chô cũ”. 

Vị chư thiên từ chối: “Lời cô phân nghe không thích hợp, ta không mắc gì phải 
đi đến nhà ông Bá hộ!”. 

Cô Thiên nữ lại cầu viện đến bốn vị Đại Thiên Vương, nhưng cũng bị các Ngài 
từ chối. 


: Unnagalam katfaä: HT TMC dịch là làm náo động. 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 308 


Sau cùng cô đến đảnh lễ Thiên Vương Đề Thích, thú nhận lỗi lầm của mình đã 
phạm và thiết yếu van rằng: “âu Đại vương, hiện giờ tôi không có nơi cư ngụ, mẹ 
con dắt nhau đi lang thang như vây thật khổ quá. Xin Thiên Vương nói giùm cho tôi 
có được chỗ ngụ.”. 

Khi ấy, Thiên Vương Đề Thích đáp rằng: “Ta không thê nói lời gì với ông Bá hộ 
mà binh vực, bào chữa cho ngươi được. Tuy nhiên ta sẽ dạy cho ngươi một phương 
kêt”. 


- Lành thay! Xin Thiên Vương dạy đi! 


- Ngươi hãy đi! Trước hết hãy hóa thân làm người quản gia của ông Bá hộ, cầm 
những giây nợ của những người sông bằng nghề buôn, đã vay tiền ông Bá hộ, đòi cho 
đủ sô một trăm tám mươi triệu đồng vàng, dùng Thần thông quét sạch kho bạc trống 
không, đồ đầy tiền vào đó. Còn một số tài sản một trăm tám mươi triệu tiền vàng đã 
chìm sâu dưới biển lớn. Ở một chỗ khác nữa, có một của chôn vô chủ một trăm tám 
mươi triệu đồng. Hãy gom tất cả về đồ đầy cái kho trống. Sau khi đoái công chuộc tội 
như thế rồi, hãy đến xin sám hối gia chủ mới được! 


Cô Thiên nữ đáp: “Lành thay, tâu Thiên Vương”. 


Cô làm đúng theo lời Đức Đề Thích chỉ dạy, rồi đến phòng riêng của ông Bá hộ 
Anãthapindaka, đứng trên không tỏa hào quang sáng khắp căn phòng. Ông Bá hộ hỏi: 


- AIđó? 


Nghe vậy, Thiên nữ đáp: “Thưa tôi là Thiên nữ cư ngụ tại cửa gác thứ tư, vì mù 
quảng sĩ mê mà đã nói xúc phạm đên ông, xin ông miên thứ cho tôi. Tôi đã nghe lời 
chỉ dạy của Đức Đê Thích, gom góp năm trăm bôn mươi triệu đông vàng, chât đây 
kho bạc trông không đê chuộc lỗi. Xin ông hãy xét công mà cho tôi ở lại, không có 
chỗ trú ngụ tôi khổ lắm, ông ơi!”. 

Ông Anãthapindaka nghĩ thầm: “Cô Thiên nữ nầy nói mình đã lây công đền tội 
rôi, tức là cô đã biệt tự hôi ăn năn. Ta hãy đưa cô đên bái yêt Đức Chánh Biên Trữ”. 

Thế rồi, ông Anathapindaka đưa cô Thiên nữ đến yết kiến Đức Bồn Sư và thuật 
lại hêt câu chuyện của cô đã làm cho Ngài nghe. Cô Thiên nữ quỳ mọp đâu dưới chân 
Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài, con vì mù quáng si mê, không biết được ân đức của Ngài, có lỡ lời 
quây ác xúc phạm đên Ngài, xin Ngài hãy tha thứ cho conl 

Sau khi sám hối với Đức Bồn Sư, cô Thiên nữ lại xin sám hối với ông Đại Bá hộ. 

Nhân dịp đó, Đức Bồn Sư ban huấn từ dạy cả Bá hộ và cô Thiên nữ về quả báu 
đị thục của những hành động thiện ác. 

- Nầy gia chủ, trong đời này lúc mà quả của nghiệp ác chưa chín muồi, thì kẻ ác 
thây là vui đẹp lăm. Nhưng đên khi quả ác đã trô, lúc bây giờ kẻ ác mới thây là ác. 
Lúc mà thiện quả chưa chín muôi, kẻ thiện còn thây là ác, nhưng khi quả thiện đã chín 
muôi thì chừng ây kẻ thiện mới thây là thiện. 


Nói rồi Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận băng hai bài kệ sau đây: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 309 


119. “Päpop1 passati bhadram, “Khi nghiệp ác chưa thành thục, 


'Yãva päpam na paccatI; Kẻ ác cho là vui, 
'Yadã ca paccatI papam, Đến khi nghiệp ác thành thục, 
Atha (papo) papanI passat1”. Kẻ ác mới hay là ác `. 
120. “BhadropI passati papam, “Khi nghiệp lành chưa thành thục, 
'Yva bhadram na paccatI; Người lành cho là khô, 
Yadã ca paccati bhadram, Đến khi nghiệp lành thành thục, 
Atha (bhadro) bhadrãn1 passatI”. Người lành mới biết là lành ”. 

& 
CHÚ GIẢI: 


Paãpo: kẻ nào liên can với nghiệp ác, nhât là thân ác hạnh... Kẻ ây từ trước do các 
thiện hạnh mà được quả an vui, bắt đâu làm ác thì vân còn thây vui. 


Yăya pãpan na paccdii: khi mà ác nghiệp chưa trổ quả DỊ thục (Vipaka) trong 
hiện kiếp hoặc trong kiếp vị lai, kẻ ác còn thấy vui. Đến chừng ác nghiệp trổ quả, 
chừng ấy trong hiện kiếp thì phải chịu nhiều hình phạt khổ sai. Còn trong kiếp vị lai 
thì thọ khổ trong bốn ác đạo, lúc bấy giờ kẻ ác mới thấy là ác. 

Bài kệ thứ hai: kẻ nào liên can với nghiệp thiện, nhất là thân thiện hạnh... Kẻ ấy 
từ trước do các ác hạnh mả tái sanh thọ khổ, khi bắt đầu làm việc thiện vẫn còn thấy 
ác. Khi mà thiện nghiệp chưa chín muồi, thì nó chưa trổ quả thiện trong hiện kiếp 
hoặc trong kiếp vị lai. Đến khi nghiệp lành trổ quả, chừng ấy trong hiện kiếp kẻ làm 
thiện được sự an vui, nhất là được nhiều lợi lộc và trong kiếp vị lai được hưởng phước 
báu an vui của cõi trời. Lúc bấy giờ kẻ làm thiện mới thấy là thiện. 

Cuối thời Pháp, cô Thiên nữ đắc quả Tu Đà Hườn, kỳ dư tứ chúng cũng đều 
được hưởng sự lợi ích do nghe pháp của Đức Bồn Sư. 

bỏ 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 310 


DỨT TÍCH ÔNG CÁP CÔ ĐỘC ĐUÔI THIÊN NỮ 


Dịch Giả Cần Đề 


Bá hộ khi nghèo vẫn cúng Tăng, 
Khiến cô Thiên nữ đến khuyên răng, 
Không nghe, còn đuổi cô đi lẹ, 

Bế cả con thơ, hết nói năng! 

Đề Thích khuyên cô lập đại công, 
Quy hoàn tài sản chủ nhân ông, 

Rôi xin sám hồi, về ngôi cũ. 

Thiên nữ vâng lời, mọi việc xong. 
Ông dắt cô đi lễ Phật Đà, 

Phật khuyên: Người Trí lánh điễu tà, 
Ác lai, ác báo, nhiều khi chậm, 

Hậu quả bao giờ cũng xấu xa. 
Người trí cần nên hiểu chảnh chơn, 
Việc lành tuy thấy khó làm hơn, 
Nhưng mà hậu quả là vui thủ, 


Dâu hiện thời đây gặp tủi hòn. 


ko##Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 311 


119. Ác được thấy là thiện khi nó chưa chín muỗi. Đến khi nó 
chín muỗi, người ngu mới thấy đó là ác. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 312 


h khi 


ện nghiệp của mìn 


ˆ 


hành thiện chỉ tán thán thi 


120. Người 
thiện quả xuất hiện. 


Trang 313 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


IX.5- Tích TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ 
(AsaRiiataparikkhäaravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 121) 
“Mãvamañiñctha päpassa, “Chớ chê Jnh điều ác, 
Na mattam ägamissati; Cho rằng “chưa đến mình”, 
Udabindunipätena, Như nước nhỏ từng giọt, 
Udakumbhopi pũrati; Rồi bình cũng đáy tràn. 
Purati balo päpassa, Người ngu chứa đây úc, 
Thokathokampi äcinam”. Do chất chứa dẫn dẫn ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên một vị Tỳ khưu không quý trọng Tăng sản. 


Tương truyền: Tỳ khưu nây sau khi dùng xài Tăng sản, bất cứ vật chi như 
giường, ghê dài chăng hạn, thường bỏ luôn vật ây bên ngoài. BỊ dâm mưa dãi năng 
làm hư hoại hay bị mọt môi đục khoét, đô đạc bị hư hao, chư Tăng thây vậy nhắc nhở 
răng: 


- Này đạo hữu, đồ đạc dùng rồi, đạo hữu nên đem đi cất cho đàng hoàng tử tế. 
Nghe vậy, vị Tỳ khưu ấy cãi rằng: 


- Nây chư đạo hữu, việc tôi làm ây thật là nhỏ nhen quá mà! Đô đạc ây không có 
tâm, chúng vô tâm mài! 


Nói rồi, vị Tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục làm như cũ. 

Chư Tăng đem hành động của vị này mách lại với Đức Bồn Sư. Đức Bồn Sư cho 
gọi Tỳ khưu nây đên và hỏi: 

- Này Tỳ khưu, nghe nói thầy đã làm như thế phải chăng? 

Tỳ khưu nầy không đáp ngay câu hỏi của Đức Bồn Sư mà lại chống chế rằng: 


- Bạch Ngài, chuyện ấy có gì đâu? Việc làm của con nhỏ nhen quá mà! Sở dĩ con 
coi thường đồ đạc là vì chúng không có tâm, chúng là vật vô tâm mà! 

Đức Bồn Sư dạy rằng: 

- Các Tỳ khưu không nên làm như vậy, nghiệp ác dù là nhỏ nhẹn cũng không 
nên coi thường. Như cái bình không đậy nắp, để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt 
nước nhỏ nhen không làm đầy bình được, nhưng nêu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì 
bình sẽ tràn đây nước mưa, kẻ tạo nghiệp ác cũng như thê, cứ ngày một ngày hai, lân 
lân các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chông chât dôn lại, sẽ thành một đông lớn. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 314 


“Mãvamaññetha päpassa, “Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng: 


Na mattamf') ãgamissati; Chẳng đưa lại quả báo cho ta. 

Udabindunipatena, Phải biết giọt nước nhễu 

Udakumbhop! pũratI; Lâu ngày cũng làm đây bình. 

Purati balo pãpassa, Kẻ ngu phu sở dĩ đây tội ác 

Thokathokampi) ãcinam”. Bởi chứa dôn từ khi ít mà nên `. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Mãvamaññietha: đừng khi dễ (Avajãreyya). Có nhiều bốn chép Ä⁄appamañiietha 
(Ma appa maññiari) chớ tưởng Ít. 

Pñpassa pñpam: điều ác (Vibbatti assa) ở đây không phải cách thứ tư hay thứ 
sáu, mà ở đôi cách thứ haiI. 

Na maffmt' ñgamissafi: việc ác của tôi làm nhỏ nhen lắm, chừng nào nó mới trổ 
quả? Đừng coi thường việc ác nhỏ như thê. 


Udakumbhopi: bất kỳ thứ đồ gốm nào như cái bình, cái chậu mà để ngoài mưa 
không đậy nắp, giọt mưa cứ nhễu mãi vào, lần lần nó cũng phải đầy. Kẻ ác cũng vậy, 
cứ tiếp tục làm điều ác nhỏ, lần lần nghiệp ác dồn dập cũng tăng trưởng thành điều ác 
to. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả thánh, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
Nhân dịp nây, Đức Bổn Sư ban hành Học giới, Tỳ khưu nào sử dụng Tăng sản như 
giường ghế..., khi ra đi không xếp cất thì phạm Ưng đối trị. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Giường chiếu của Tăng cứ mượn xài, 
Khi đi bỏ cả ở bên ngoài, 
Tăng khuyên, viện có rằng lỗi nhỏ, 
Chẳng đáng lưu tâm nhắc nhở hoài! 
Phật dạy: Đừng khinh lỗi nhỏ nhen, 
Phạm đi phạm lại riết thành quen, 
Giof mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn, 
Nhều mãi đây bình, việc chẳng hèn! 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ 
o‡##4 


' Có bản chép Na mam tam äãgamissati. 
ˆ Thokam thokampi (theo bản Pãli của CSCD/Dhammagiri. India). 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 315 


121. Đừng xem thường hậu quả ác nghiệp. Chúng tích tụ dần 
dần như nước nhỏ giọt vào bình. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 316 


IX.6- Tích BÁ HỘ CHÂN MÈO 
(Bdlãlapadakasefthivatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 122) 
“Mãävamañiñctha puññassa, “Chớ chê khinh điều thiện, 
Na mantam ägamissati; Cho răng “chưa đên mình ”, 
Udabindunipätena, Như nước nhỏ từng giọt, 
Udakumbhopi pũrati; Rôi bình cũng đây tràn. 
Dhiro pũrati puññassa, Người trí chứa đây thiện, 
Thokathokampi äcinam”. Do chất chứa dân dân ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên Bá hộ Chân Mèo (Bilalapadaka). 


Một thuở nọ, dân thành Savatthi (Xá Vệ) lập thành đoàn Hộ pháp, để bát cúng 
dường đên Tăng, có Đức Phật dân đâu. Một hôm, trong lúc phúc chúc cho các thí chủ, 
Đức Thê Tôn giảng răng: 


- Nây các Thiện nam, nơi đây (trong Giáo Pháp này), có một số người tự mình 
làm phước Trai Tăng cúng dường mà không rủ thêm ai khác, khi chuyên kiệp lai sinh 
nơi cảnh giới nào, người ây cũng được dôi dào của cải mà không được đông đảo tùy 
tùng. Một sô người không tự mình làm phước, nhưng lại rủ ren, đôc xúi người khác 
làm phước, khi chuyên kiếp tái sinh nơi cảnh giới nào sẽ là người có đông đảo tùy 
tùng nhưng không được dôi dào cùa cải. Một sô người không tự mình làm phước Trai 
Tăng, cũng không hê rủ ren, đôc xúi ai khác làm phước, trong lúc chuyên kiệp tái 
sanh, người ây không có của cải dôi dào, cũng không có tùy tùng đông đảo, phải sông 
nghèo đói, ăn chực của người. Còn một sô người tự mình làm phước Trai Tăng, lại 
còn rủ thêm người khác cùng làm phước thì đên khi tái sanh nơi cảnh giới nào, những 
người sau nây đêu được dôi dào tài sản và đông đảo tùy tùng. 

Khi ấy, có một bậc Hiền trí nghe được thời pháp nây, lấy làm thỏa thích nghĩ 
thâm: “O1! Chân lý nây thật là kỳ diệu! Bây giờ ta sẽ tạo nghiệp đây đủ cả hai loại 
phước báu”. 

Khi Đức Bồn Sư đứng dậy sắp đi, ông thỉnh rằng: 

- Bạch Ngài, ngày mai xin Ngài hãy đến thọ bát của chúng tôi! 

- Ông cần bao nhiêu vị Tỳ khưu? 

- Bạch Ngài, con xIn thỉnh hết tất cả Tỳ khưu. 

Đức Bồn Sư im lặng nhận lời. 

Ông Thiện nam bèn vào làng kêu gọi đồng bào Phật tử: 


- Bà con cô bác ơi, ngày mai này chúng tôi sẽ làm phước thỉnh chư Tăng có Đức 
Phật dân đâu. Tùy theo sức mình, ai có thê đặt bát được bao nhiêu vị Tỳ khưu thì hãy 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 317 


lãnh phân, rôi đem gạo, thực phâm đên đê nâu cơm cháo, đên một địa điêm nọ giao 
cho một người nâu, rôi chúng ta sẽ đặt bát. 


Khi ấy có một ông Bá hộ đi đến cửa chợ, thấy ông Thiện nam thì nghĩ rằng: “Cái 
ông này thỉnh tất cả Tăng chúng, mà lại đi kêu gọi khắp làng để bát”. Bá hộ phát sân, 
gọi ông Thiện nam: “Ông hãy đưa bình đây, ta hộ cho!”. Rồi ông ta chụm ba ngón tay 
nắm một chút gạo, một chút đậu xanh và một chút đậu trắng gởi để bát. Từ đó về sau, 
ông được biệt danh là Bá hộ chân Mẻo (Bilalapadaka). 


Sau khi bô thí thuôc nước như sữa chua, nước mía... ông Bá hộ cũng trút chung 
từ cái chai, cái hộp nhỏ vào trong một cái bình rôi rót ra từng giọt, từng giọt mà cho. 


Sau khi gom chung các vật hùn phước rồi, ông Thiện nam nhận lãnh phân ông 
Bá hộ và đê riêng ra. Thây ông làm như vậy, ông Bá hộ tự hỏi: “Vì lẽ gì ông nây lại 
đê phân Bồ thí của ta riêng ra?”, ông phái một đây tớ trai thân tín đi theo ông Thiện 
nam: 


- Hãy đi, xem cho biết việc ông ta làm! 


Ông Thiện nam đi về tới chỗ nấu ăn, soạn đồ của ông Bá hộ hùn phước và nói: 
“Cầu cho ông Bá hộ được phần phước lớn”. Rồi ông lây một vài hạt gạo của ông Bá 
hộ bỏ chung vào số thực phẩm để nấu cháo, cơm và làm bánh... đến đậu xanh, đậu 
trắng, dầu, nước mía ông cũng thận trọng rót từng giọt vào bình đựng thực phẩm như 
thê. 


Tên tớ trai của ông Bá hộ thấy vậy, trở về thưa lại cho chủ biết, nghe vậy Bá hộ 
nghĩ thầm: “Nếu ô ông nây nói xâu ta ngay giữa hội chúng thì ta sẽ đập chết ông ta mà 
rửa nhục”. Thế rồi qua ngảy sau, ông Bá hộ lận dao găm vào thắt lưng đến đứng trong 
Trai Tăng đường. 


Sau khi hộ độ chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu xong, ông thí chủ bạch với Đức 
Thê Tôn: 

- Bạch Ngài, chúng con kêu gọi đại chúng hùn phước mà làm xong cuộc lễ Trai 
Tăng nây, trong đây những người hùn phước tủy theo sức mình dầu nhiều hay ít, đã 
dâng cúng vật ăn, thức uống, cầu xin cho tất cả những vị ấy đều được quả phước lớn! 

Nghe vậy, ông Bá hộ suy nghĩ: “Ta đã lấy chút ít mẽ cốc mà hùn phước như vậy, 
rôi lại sợ ông ta bôi lọ tên tuôi mình, nên đên đây chực giêt ông ta. Thê nhưng khi hộ 
độ tât cả chư Tăng rôi, ông đã hôi hướng quả phước cho tât cả thí chủ, dầu ai dâng 
cúng nhiêu băng đâu mê côc hoặc chỉ dâng cúng chút ít cũng vậy. Nêu ta không sám 
hôi với một người công tâm như vậy, có lẽ thiên lôi sẽ đập ta bê đâu”. 

Ông Bá hộ liền quỳ mọp dưới chân ông Thiện nam và nói: 

- Xin ông hãy tha lỗi cho tôi! 

- Cái gì đây vậy? 

Nghe hỏi, ông Bá hộ tự thú hết câu chuyện sái quấy của mình. Thấy ông làm như 
vậy, Đức Bôn sư hỏi: 


- Có việc gì thế, ông muốn làm phước Trai Tăng phải chăng? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 318 


Ông Thiện nam đem hết tự sự từ trước đến giờ thuật lại. 
Đức Bồn Sư hỏi lại ông Bá hộ: 

- Lời nói như thế đó có đúng không ông Bá hộ? 

- Bạch Ngài, đúng như vậy. 

Đức Bồn Sư giảng rằng: 


- Nầy Thiện nam, trong việc làm phước không nên khinh thường việc làm phước 
nhỏ nhen. Sự làm phước cúng dường đến Tăng có Phật như Ta dẫn đâu thì dầu chút ít 
cũng không nên coi thường. Quả thật, đối với bậc Hiền trí, việc làm phước giống như 
cái bình không nắp hứng những giọt nước mưa, cứ liên tục hứng mãi thì bình ắt phải 
đây. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 


“Maãavamaññectha puññassa, 
Na mantam agamIssatl; 
Udabindunipatena, 
Udakumbhop! puratI; 
Dhrro purati puññassa, 
ThokathokampI acInam”. 


Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng: 

Chăng đưa lại quả bảo cho ta, 

Phải biết giọt nước nhêu 

Lâu ngày cũng làm đáy bình. 

Kẻ trí SỞ đĩ toàn thiện 

Chứa dôn từng khi ít mà nÊH. 

sg 

CHÚ GTẢI: 
Y nghĩa của Kệ ngôn nây là: 


Người Hiền trí sau khi làm phước, không nên coi thường, xem khinh việc phước 
đã làm như nói: “Việc phước của ta đã làm nhỏ nhen, không đáng kẻ, sẽ không có quả 
báo. Nghiệp nhỏ như thế sẽ không thấy ta, hoặc ta sẽ không thấy nó ở đâu, chừng nào 
quả ây mới chín...”. Cũng như giọt mưa cứ nhều. liên tục bất đoạn vào cái bình sành 
không đậy nắp, để ngoài trời sẽ đầy tràn cái bình ấy, bậc Hiền nhân Trí giả lai rai từng 
chút, làm phước mãi, lâu ngày cũng tích trữ đầy phước báu vậy. 


Cuối thời Pháp, ông Bá hộ đắc quả Tu Đà Huờn. Kỳ dư tứ chúng thính pháp đều 
được sự lợi ích. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 319 


Dịch Giả Cần Đề 


Bá hộ nhà giàu, chẳng khác nghèo, 
Nổi danh là “Thí chủ Chân mèo ”, 

Tức mình muốn giết người kêu phước, 
Sảám hồi rồi, sau bỏ tính keo. 

Phát dạy: Đừng khinh thiện nhỏ nhen, 
Làm đi làm lại riết thành quen, 

Giof mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn, 

Nhễu mãi đây bình, việc chẳng hèn! 
DỨT TÍCH BÁ HỘ CHÂN MÈO 

tt#G42 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 320 


122. Đừng khinh chê điều thiện. Những thiện ghiệp dù nhỏ cũng 
tích tụ dần giống như nước nhỏ giọt đến đầy bình. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 321 


IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIẾM LỘ 
(Mahadhanavat]avatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 123) 
“Vãnijova bhayam magøam, “Ít bạn đường, nhiều tiền, - 
Appasattho mahaddhano; Người buôn tránh đường liêm, 
Visam jTvitukãmova, Muôn sông, tránh thuốc độc, 
Päpäni parivajjaye”. Hãy tránh ác như vậy”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên ông lái buôn đại phú. 


Tương truyền răng: Có năm trăm tên cướp muôn đột nhập vào nhà ông lái buôn 
nây, nhưng tìm chưa được cơ hội thuận tiện. 


Một thời gian sau, ông lái buôn cho chở hàng hóa đây năm trăm cỗ xe bò, rôi 
bạch với các Tỳ Khưu răng: 


- Tôi sắp đi buôn hàng hóa ở một địa phương nọ. Nếu chư Trưởng lão nào muốn 
đi đên đó, xin các Ngài hãy cùng ổi với tôi, dọc đường các Ngài khỏi lo khât thực vât 
vả. 

Nghe vậy, năm trăm vị Tỳ Khưu tháp tùng với ông lái buôn lên đường. 

Bọn cướp hay tin ông lái buôn đã khởi hành, bèn đứng đón ở ven rừng. 


Ông lái buôn ra đi, đến đầu truông rậm thì dừng xe lại, tạm trú trong làng ở cận 
rừng độ vài ba ngày, đê cho người và xe bò được nghỉ ngơi sửa chữa. Trong lúc ây, 
chư Tăng vân được đê bát thường xuyên. 


Bọn cướp chờ lâu không được, bẻn sai một tên đồng bọn ra đi thám thính: “Hãy 
đi dò cho biệt ngày họ xuât hành, rôi hãy về”. Tên nây đên làng hỏi một người bạn: 


- Chừng nảo ông lái buôn khởi hành? 

Người bạn đáp: 

- Quá hai, ba ngày! 

Rồi hỏi lại: “Anh hỏi để làm gì?”. 

Tên cướp tỏ thật cho biết: “Chúng tôi, năm trăm tên cướp, đang ở trong rừng, 
đón chặn bắt ông lái buôn”. 


Người bạn tiễn chân tên cướp đi và nói: “Vậy thì anh hãy đi! Ông ta sẽ đi cấp 


tốc”. 

Tên cướp đi rồi, người dân làng suy nghĩ: “Giữa bọn cướp và ông lái buôn, ta 
nên bênh aI và bỏ a1?”. 

Rồi người ây quyết định: “Ta bênh bọn cướp làm gì? Ông lái buôn là chỗ nương, 
để nuôi mạng sống của năm trăm vị Tỳ khưu. Vậy ta sẽ mật báo cho ông ta biết”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 322 


Đến gặp ông lái buôn, người dân làng hỏi: 
- Chừng nào ông mới khởi hành? 
- Đến ngày thứ ba. 


Nghe vậy, người dân làng nói: “Ông hãy làm theo lời tôi. Nghe nói có năm trăm 
tên cướp núp ở trong rừng đê chận đường các ông, vậy các ông đừng nên đi”. 

- Sao anh biết tin nầy? 

- Trong nhóm ăn cướp có người quen với tôi, y đã nói cho tôi biết. 

- Nếu vậy tôi sẽ không đi tới làm chi, tôi sẽ quay trở về nhà. 

Trong khi chờ đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đồng đảng đi lấy tin. Tên này đến 


hỏi người bạn, biết được dự tính của ông lái buôn, quay trở vê thông tin với bọn cướp: 
“Nghe nói ông ta sẽ trở về nhà”. 


Hay tin này, bọn cướp lại chuyên đến một con đường khác để chặn lối về của 
ông lái buôn. Ở đó đợi quá lâu, bọn cướp lại sai tên đông đảng đi tiêp xúc với người 
bạn lây tin, người nây biệt được chỗ núp của bọn cướp lại thông tin cho ông lái buôn 
biết. 

Ông lái buôn suy xét rằng: “Ở đây ta không biết thiếu sót thứ gì. Nếu vậy, ta sẽ 
không đi tới hay đi lui chi cả. Ta nhât định sẽ lưu lại nơi đây”. Thê rôi, ông đên gặp 
chư Tỳ khưu và nói: “Bạch Ngài, nghe nói có bọn cướp định đón đường, cướp giựt 
hàng hóa. Bây giờ chúng hay tin tôi định trở vê, chúng lại chuyên qua chận đón lôi vê, 
phân tôi tân thôi lưỡng nan, chắc phải lưu lại ở đây lâu. Nêu các Ngài muôn ở lại đây 
thì cứ ở, còn các Ngài muôn đi thì cũng tùy thích ra đi”. 

Các Tỳ khưu đáp: “Nếu vậy, chúng tôi sẽ quay về”. 

Qua ngày sau, chư Tăng cáo từ ông lái buôn rồi trở về Sãvatthï đảnh lễ Đức Bốn 
Sư Tôi ngôi xuông. 

Đức Bồn Sư hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, các thầy không cùng đi với ông lái buôn đại 
phú phải không?”. 

- Bạch Ngài, phải. Cả hai đường tới lui của ông lái buôn đều bị bọn cướp chặn 
đón. Do đó, ông ta phải đình trú ở một nơi, chúng con thây vậy, cáo từ ông ta mà trở vê. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy: 

- Nầy các Tỷ khưu, người lái buôn lớn biết né tránh con đường có nhiều kẻ cướp. 
Con người muốn sống biết né tránh chất độc của thuốc độc dữ. Tỳ khưu nào biết được 
con đường tương đương bị bọn cướp Tam giới đang ngăn đón thì phải biết né tránh 
điêu ác. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết giảng thêm và kết luận bằng kệ rằng: 

“VanJova bhayam maggam, 
Appasattho mahaddhano; 


Visam J1vitukamova, 
Päpam1 parIvaJJaye”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 323 


“Như người đi buôn mang nhiêu của báu mà thiêu bạn đồng hành, tránh xa con 
đường nguy hiểm làm sao, nhự kẻ tham sông trảnh xa thuốc độc thê nào, thì các 
người phải trảnh xa điểu ác thê đó ”. 


bộ 
CHÚ GIẢI: 


Bhayam: Ở đây có nghĩa là đáng sợ (Bhãyitabbam), nguy hiểm, vì có nhiều kẻ 
cướp chặn đường. 


Như người thương khách có nhiều của cải, nhưng ít người vầy đoàn cùng đi, né 
tránh con đường nguy hiêm, như người ham sông né tránh thuôc độc thê nào thì Tỳ 
khưu là bậc Hiên trí phải né tránh các điêu ác, không nên dê duôi cũng như thê ây. 


Cuối thời Pháp, các Tỳ Khưu ấy chứng đắc A La Hán quả với Tuệ phân tích. Đại 
chúng thính pháp cũng đêu hưởng được sự lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Phu thương đi bán thính Tăng theo, 
Làm phước mong qua chỗ hiểm nghèo, 
Bị cướp chận đường lui tới hết, 

Thính Tăng quay lại, tạm gieo neol 
Tăng trở về thăm Đức Bồn Sư, 

Ngài rằng: Cần nhất phải suy tư, 
Lánh xa điều ác, như ngừa độc, 


Như phú thương ngừa cướp ẩn cư. 


DỨT TÍCH PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIẾM 
o‡##4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 324 


123. Hãy tránh ác đạo như thể vị phú thương ít người hộ tống 
phải tránh con đường đầy ác tặc quấy phá. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 325 


IX.8- Tích THỢ SĂN KÊ HỮU 
(Kukkufamittanesadavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 124) 
“Pãnimhi ce vano nãssa, “Bàn tay không thương tích, 
Hareyya pãninäã visam; Có thể cầm thuốc độc, 
Näãbbanam visamanveti, Không thương tích, tránh độc, 
Natthi pãpam akubbato”. Không làm, không có ác”. 


-_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bón Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), 
đê cập đên người thợ săn Kê Hữu (Kukkutamitta). 


Tương truyền răng: Trong thành Sãvatthi (Vương Xá) có một tiêu thư con nhà 
triệu phú, khi nàng đến tuôi cập kê, cha mẹ cho ở riêng trong một gian phòng trên 
chót tòa lầu bảy từng, và cấp cho một cô nữ tỳ để chăm sóc, gìn giữ tiểu thư. 


Trong khi còn ở chung với cha mẹ như thế, tiểu thư không đi ra khỏi nhà, nhưng 
một hôm, vào lúc xế chiều, tiểu thư ngó qua cửa số nhìn xuông đường, trông thấy 
chảng thợ săn tên Kê Hữu, hằng ngày mang theo năm trăm cái bẫy, năm trăm mũi tên 
vào rừng. để săn dã thú nuôi mạng sông. Hôm nay anh ta bắn được năm trăm con thú 
rừng, chất đầy thịt thú lên một cỗ xe bò lớn, ngồi lên gong xe mang vảo thành bán 
thịt. Vừa thây mặt anh thợ săn, tiêu thư sanh lòng ái luyên, trao thơ cho nữ tỳ câm đi 
và dặn: 

_— Hãy đi trao thơ nây cho anh ấy, hãy điều tra biết được chừng nào anh ấy sẽ đi, 
rôi trở về đây nhé. 

Nữ tỷ đem thơ trao cho anh thợ săn, rồi hỏi: 

- Chừng nào anh sẽ đi? 

- Hôm nay bán hết thịt rồi, sáng mai tôi sẽ ra cửa thành nọ mà đi. 


Nghe nói vậy, con nữ tỳ về học với tiểu thư. Tiểu thư tự mình sắp đặt đồ tế 
nhuyễn để đem theo phòng thân, rồi sáng hôm sau mặc quân áo dơ, mang vò đi chung 
VỚI Các nữ tỳ ra bến nước xách nước, tiêu thư ra khỏi nhà, đến chỗ cửa thành đứng 
đón anh thợ săn đi ra. Quả nhiên, anh Kê Hữu từ sáng sớm đã đánh xe ra khỏi công 
làng, tiểu thư chạy theo sau anh ta. Thấy vậy, thợ săn hỏi: 


- Cô là con gái nhà ai, tôi chưa từng quen biết cô? Xin cô vui lòng đừng bám sát 
theo tôi! 


- Không phải anh quyến rũ tôi đi, mà chính tôi tự theo anh. Anh cứ làm thính 
đánh xe bò của mình đi là đủ! 


Anh thợ săn ngăn cản nhiều lượt, tiêu thư bèn nói: 
- Khi hạnh phúc đến gần thì không nên ngăn cản. 


Được biết tiêu thư tự ý muôn vê sông chung với mình, anh thợ săn đê tiêu thư 
lên xe và tiêp tục đi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 326 


Ông bà Bá hộ cho tìm kiếm tiểu thư khắp nơi không thấy, nghĩ rằng con mình đã 
chêt, nên bày nghi lễ cúng tê vong hôn con mình. 


Còn tiêu thư chung sống với thợ săn Kê Hữu, lần hồi có được bảy người con trai. 
Khi con trai khôn lớn, tiêu thư lo bê gia thât cho chúng đê câm chân chúng lại. 


Một hôm, vào lúc gần sáng, Đức Bốn Sư xả Thiên rồi, quán sát thế gian, nhìn 
thấy anh Kê Hữu cùng với các con và dâu lọt vào võng trí của Ngài. Quán thêm nữa, 
Ngài thấy tất cả những chúng sanh nầy có căn đắc Tu Đà Hườn, cho nên sáng sớm 
hôm sau, Ngài đắp y và mang bát đi ngay đến khu gần bẫy sập của anh Kê Hữu. 


Ngày ấy, không có con thú rừng nào mắc bẫy cả. Đức Bồn Sư lưu lại một dấu 
chân tại chỗ gài bẫy rồi đi thăng tới ngồi dưới bóng mát của một chòm cây. 

Sáng sớm hôm ấy, Kê Hữu xách cung tên đi đến nơi gài bẫy, trước hết thăm các 
bẫy không thấy có con thú nào mắc cả mà lại thấy dấu chân của Đức Bốn Sư lưu lại 
đó. Anh ta nghĩ thầm: “Ai đã đến đây thả hết những con thú mắc bẫy như vậy cà?”. 
Lần theo, anh ta thấy Đức Bổn Sư đang ngồi dưới gốc cây, anh liền cột oan trái với 
Đức Bồn Sư. Anh ta nghĩ thầm: “Tên này đã thả hết thú của ta, ta sẽ giết chết nó”, rồi 
giương cung lên. Đức Bồn Sư để yên cho anh thợ săn giương cung, nhưng không cho 
anh ta buông tên đi. Anh ta buông tên không được mà bỏ tay không xuông cũng 
không được, nghe hai bên cạnh sườn như nứt bề ra, từ miệng, nước miếng chảy xuống 
ròng ròng, cứ đứng trân trân mà chịu khô như vậy. 


khi ẫy, các con trai của Kê Hữu ở nhà, thấy cha đi lâu về, hỏi mẹ thì bà mẹ cũng 
chăng biệt nguyên do, bèn bảo: 
- Các con hãy đi tìm cha con đi! 


Bảy người con trai mang cung tên ra đi, thấy cha còn đứng nguyên một chỗ. 
Nghĩ Đức Bổn Sư là kẻ nghịch với cha mình, cả bảy người con đều giương cung lên 
và cũng đứng trân như cha của họ, do oaI lực Thần thông của Đức Phật. 


Bà mẹ ở nhà trông ngóng “Không biết cha con ông nầy đi sao mà lâu về vậy?”. 
Bà với bảy nàng dâu cùng đi vào rừng, thấy dạng người thợ săn và bảy người con trai, 
bà tự hỏi: “Mấy cha con giương cung nhắm bán ai đây vậy?”. Khi nhìn thấy Đức Bổn 
Sư bà chấp hai tay la lớn lên: 

- Mấy người đừng giết cha tôi! Mấy người đừng giết cha tôi! 

Thợ săn Kê Hữu nghe la, tự nghĩ: “Ác hại thay! Té ra ông này. là cha vợ của ta 
mà ta không biết. Nếu vợ ta không nói thì nghiệp của ta tạo ra nặng nề biết mây?”. 


Các con của Kê Hữu cũng nghĩ rằng: “Nshe nói ông nây là ông ngoại của ta! ôi! 
Nếu ta giết hại ông thì nghiệp của ta nặng lắm vậy!”. 


Khi Kê Hữu nhìn nhận: “Ông này là nhạc phụ của ta” thì tâm Từ phát khởi. Các 
con của anh ta cũng phát khởi Từ tâm khi nghĩ răng: “Đây là ông ngoại của ta”. 


Khi ây, mẹ của chúng là tiêu thư con ông Bá hộ bảo: 


- Hãy vứt bỏ hêt cung tên xin sám hôi với cha ta! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 327 


Đức Bồn Sư biết tâm của cha con thợ săn đã mềm dịu, liền cho phép họ hạ cung 
xuông. Tât cả đêu đên đảnh lê Đức Thê Tôn và bạch: 


- Xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con! 


Rồi họ ngôi xuống một bên, khi ấy Đức Bồn Sư liền thuyết lên Tuần tự pháp 
(Anupubbikatham) cho họ nghe. Cuối thời Pháp, thợ săn Kê Hữu cùng các con và 
dâu, tất cả mười lăm người đều đắc quả Tu Đà Hườn. 


Kế đó, Đức Bồn Sư đi khất thực và sau bữa ngọ trai, Ngài trở về chùa. Khi ẫy, 
Trưởng lão Ananda hỏi: 

- Bạch Ngài, hôm nay Ngài đi đâu? 

- Nầy Änanda! Ta đến viếng thợ săn Kê Hữu. 

- Bạch Ngài, Ngài có tế độ cho anh ta bỏ nghiệp sát sanh chăng? 


- Có, Ananda ạt! Cả cha, con và dâu, mười lăm người sau khi có đức tin bât động, 
không còn hoài nghi Tam Bảo rôi, đêu ngưng hăn nghiệp sát sanh. 


Các Tỳ khưu hỏi: 
- Bạch Ngài, thế còn vợ anh ta có đắc quả Thánh không? 


- Nây các Tỳ khưu! Vợ anh ấy khi còn là con gái ở nhà với cha mẹ đã đắc Tu Đà 
Hườn rồi! 

Các Tỳ khưu ráp nhau lại đề khởi câu chuyện này: “Nghe nói vợ của Kê Hữu khi 
còn là con gái đã chứng đắc Tu Đà Hườn tôi mới vê làm vợ của Kê Hữu có được bảy 
người con trai. Bấy lâu nay, mỗi lần chồng bảo: '“Đem cung, đem tên, đem dao găm, 
đem lao, đem lưới lại đây!”, thì chị ta đem những thứ khí giới ấy trao cho chồng, để 
chồng mang đi mà giết thịt. Thử hỏi một vị Thánh nhân Tu Đà Hườn cũng còn sát 
sanh hay sao?”. 


Đức Bồn Sư đến hỏi: “Nâầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận 
chuyện gì?”. 


- Bạch Ngài, chuyện này... 
Nghe vậy Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu, vị Nữ Thánh Dự Lưu không tạo tội sát sanh. Nàng chỉ nghĩ: 
“Ta phải vâng lời chồng mà làm việc”, chớ không có tâm xúi giục chồng: “Hãy cầm 
lấy cái nầy, đi đến đó và giết hại chúng sanh đi!”. Quả thật, nếu trong lòng bàn tay 
không có thương tích, ta lấy tay cầm nắm thuốc độc, thuốc độc không thê đốt lòng bàn 
tay như thế nào, thì cũng thế ây, người không làm tội ác do không có tác ý bất thiện, 
dầu có cẦm cung tên, khí giới mà trao ra cũng không bị tội. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 

“Panimhi ce vano nãssa, 

Hareyya pãninã vIisam; 

Nabbanam vIsamanvetI, 

Natthi papam akubbato””. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 328 


“Với bàn tay không thương tích, có thể năm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, 
với người không làm ác thì không bao giở bị ác ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Nassa: không có. 

Hareyya: có thê cầm lẫy. 

Vì sao? Vì không có thương tích thì thuốc độc không thể ngắm vào cơ thể tác hại 
được. Quả thật, bàn tay không bị thương, thuôc độc không thê ngâm, cũng vậy, người 
không có tác ý bât thiện tính làm việc ác, thì dâu có câm cung tên, khí giới trao ra 
cũng không bị quả báo ác hại. Cũng như bàn tay không vết tích, không bị nhiêm độc, 
tâm không có ý ác không bị ác theo dõi. 

sg 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn. 


Một thời gian sau, các Tỳ khưu lại đê khởi lên câu chuyện nây: “Do nhân duyên 
nào mà Kê Hữu với các con trai và con dâu lại chứng đặc Tu Đà Hườn đạo? Tại lý do 
nào mà họ lại tái sanh vào gia đình thợ săn?”. 


Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây, thảo luận về chuyện gì? 
- Bạch Ngài, chuyện này... 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích: 


- Nầy các Tỳ khưu, thuở xa xưa, các Phật giáo đồ cùng nhau hội họp bàn tính 
việc xây cất Thánh tháp đề tôn trí Xá lợi Phật Ca Diếp. Họ hỏi nhau: “Lấy thứ đất gì, 
lây nước gì để xây Thánh tháp này?”. Rồi họ đi đến quyết định lấy hùng hoàng vàng 
và thạch tín đỏ làm đất, lấy dầu mè làm nước. Họ bèn lấy hai thứ đá nghiền nát như 
bột, trộn với dầu mè thành hồ để gán gạch, cân vàng lót bên trong tháp. Ngoài mặt, 
ngay cửa lót toàn loại gạch đặc băng vàng khối, mỗi cục gạch trị giá cả trăm ngàn 
đồng. Khi đã hoàn thành Thánh tháp, sắp tôn trí Xá lợi Phật, các Thiện tín nghĩ rằng: 
“Cuộc lễ tôn trí Xá lợi sẽ rất cần nhiều tiền của. Vậy ta nên bầu ai làm chủ tịch đảm 
trách việc này đây?”. 

Khi ấy, ông Bá hộ cư ngụ tại làng lên tiếng: “Tôi sẽ làm chủ lễ”, rồi ông xuất ra 
mười triệu đồng để lo tô chức lễ tôn trí Xá lợi. Thấy vậy, dân làng trong nước phàn 
nản rằng: “Bá hộ trong thành nây tích chứa nhiều tiền của mà không thể làm chủ cuộc 
lễ Thánh tháp như vậy, lại để cho ông Bá hộ ở làng bên bỏ ra mười triệu đồng mà làm 
chủ lễ”. 

Câu chuyện bàn tán nầy lọt vào tai ông Bá hộ trong thành, ông bèn bỏ ra hai 
mươi triệu đồng và nói: 

- Tôi xin chịu xuất ra hai mươi triệu đồng đề làm chủ lễ này. 


Ông Bá hộ làng nói: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 329 


- Tôi xIn bỏ ra ba mươi triệu đông đê làm chủ lê. 


Ông Bá hộ thành cũng không chịu thua, tăng số tiền xuất ra để làm chủ lễ là tám 
mươi triệu đông. 


Gia sản của Bá hộ trong làng chỉ có tất cả chín mươi triệu đồng, còn gia sản của 
Bá hộ thành giàu có đến bốn trăm triệu, nên ông ở làng suy nghĩ: “Nếu ta nói: “Tôi 
chịu bỏ ra chín mươi triệu đồng”, thì ông nầy sẽ nói: “Tôi sẽ bỏ ra một trăm triệu”, 
chừng ấy mọi người sẽ biết là ta hết của rồi”. Ông liền tuyên bố: 

- Tôi cũng xin bỏ ra bấy nhiêu tiền để làm phước, và hơn nữa, tôi sẽ đem cả vợ 
con ra làm công quả. Nói rồi, ông dắt cả bảy đứa con trai, bảy nàng dâu cùng với vợ 
đến làm công quả cho Thánh tháp. 


Ông Bá hộ thành có thể tăng thêm số tiền làm phước nhưng phải nhường cho đối 
phương phần công quả của tự mình lẫn con và dâu cho Bá hộ làng, nên tuyên bố rằng: 
“Xin hãy để cho ông này làm chủ lễ”, và tất cả Thiện tín bầu ông ở làng làm chủ lễ 
ngay. Như thế là cả mười sáu người đều làm công quả nơi bảo tháp Xá lợi, còn Bá hộ 
thành người ta cho rảnh rang tự do. 


Nhờ suốt đời chăm sóc Thánh tháp như thế, sau khi chết, cả mười sáu người 
được sanh lên Thiên giới. Họ ở đó hưởng phước của trời suốt một thời gian không có 
Phật. Đến thời Đức Phật hiện tại ra đời, người vợ hạ sanh vào làm tiểu thư con ông Bá 
hộ trong thành Vương Xá. Lúc còn con gái, tiêu thư đã đắc quả Tu Đà Hườn. 


Người chồng vì nghiệp còn nặng, không thấy chân lý nên sau khi chết đi, chuyển 
kiếp đầu thai vào gia đình thợ săn. Tiểu thư con ông Bá hộ sở dĩ vừa thấy mặt người 
thợ săn là phát tâm ái luyến vì họ đã từng là vợ chồng với nhau, nay chỉ nối lại mối 
tình xưa, như Phật ngôn có bài kệ rằng: 


“Pubbe va sannIvãsena, 
Paccuppannahitena vã; 
Evantam Jäyate pemam, 
Uppalam va yathodaketi.” 


“Xưa từng chung chạ ra vào, 
Giờ nay tải ngộ, lòng nào chẳng lay. 
Men tình vừa nhấp đã say, 
Bèo kia gặp nước cảng ngày cảng tăng ”. 


Tiểu thư con Bá hộ theo về với thợ săn Kê Hữu là vì mối tình tiền kiếp. Các con 
trai, từ Thiên giới đầu thai vào lòng người mẹ cũ. Còn các nàng Thiên nữ là con dâu 
cũng tái sanh vào chỗ nây, chỗ nọ, nhưng đến tuổi cập kê đều quán tụ về một nhà với 
cha mẹ chồng cũ. Tất cả gia đình đã nhờ công quả chăm sóc Thánh tháp thờ Xá lợi mà 
kiếp nây được chứng quả Tu Đà Hườn. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 330 


Dịch Giả Cần Đề 


Sơ quả lấy chẳng gã thợ săn, 

Bởi duyên chung sống ở tiễn căn, 
Hằng ngày phụ tiếp chồng hành ác, 
Tăng hỏi: “Như nàng có tội chăng?” 
Phát dạy: Nàng không có ác tâm, 

Thì không thể tạo nghiệp sỉ làm! 
Thuốc kia đầu độc, không phương hại, 


Người có bản tay chăng vết cẩm. 


DỨT TÍCH THỢ SẮN KÊ HỮU 
tkx›‡lŒ42 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 331 


124. Không làm ác nghiệp sẽ không hưởng quả ác, giống như 
bàn tay không bị thương tích sẽ không nhiễm chất độc nào cả. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 332 


IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIÊN SƯ 
(Kokasunakhaluddakavatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 125) 
Yo appadufthassa narassa dussatl, “Hợi người không ácfâm, 
Suddhassa posassa ananøanassa; “Người thanh tịnh, không uê, 
Tameva bäãlam pacceti päpam, Tội ác đên kẻ ngu, 
Sukhumo rajo pafivätamva khitto”. — Như ngược gió tung bụt”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên tên thợ săn Kô Ká (Koka). 


Tương truyền rằng: Tảng sáng sớm một ngày nọ, tên thợ săn nầy mang cung tên 
và dắt theo bầy chó săn đi vào rừng. Dọc đường anh ta gặp một Tỳ khưu Đầu đà 
thường khất thực, đang đi bát, liền nổi giận nói thầm rằng: ““Fa gặp đồ xui xẻo, chắc 
bữa nay sẽ không được chút chi cả!”, rồi anh ta đi luôn. 


Còn vị Trưởng lão vào làng khất thực, độ cơm xong, đi trở về chùa. Tên thợ săn 
đi loanh quanh trong rừng không được chi cả, khi trở vê lại gặp vị Trưởng lão. Anh ta 
đã giận săn, càng giận thêm: “Hôm nay vì gặp đồ xui xẻo nầy mà ta đi vào rừng 
không săn được chút chi cả. Bây giờ trở về lại gặp thứ kỳ đà cản mũi nầy nữa, ta sẽ 
xuyt chó cho căn nó mới được”. Anh ta ra hiệu lịnh rồi thả chó ra. 


Vị Trưởng lão van lơn: “Đừng làm vậy, nầy Thiện nam”. 

Thợ săn đáp: “Hôm nay ta xuất hành bị mi cản mũi mà ta săn không có thịt chỉ 
cả. Bây giờ trở về, lại bị mi cản mũi nữa, nên ta phải xuyt chó cho căn chết mi đi!”. 
Nói rồi ông ta thúc giục đàn chó xốc tới. 

Vị Trưởng lão lật đật trèo lên một nhánh cây cao khỏi đầu người, ngồi tránh chó. 
Đàn chó bao vây quanh gôc cây. 

Thợ săn Kô Ká đi đến nói: 

- Dầu mi có trèo lên cây, mi cũng không thoát khỏi tay ta. 

Anh ta bắn một mũi tên vào gót chân vị Trưởng lão. Trưởng lão lại van xin: 

- Ông đừng làm vậy. 

Thợ săn bắt chấp lời van xin của Trưởng lão, cứ tiếp tục bắn tên. Vị Trưởng lão 
bị trúng tên ở một gót chân, phải rút chân lên và chân kia vân phải thòng xuông. Tên 
thợ săn lại nhăm chân đó buông tên, không đêm xỉa gì đên lời van xin của người tu 
hành khô hạnh, tên thợ săn băn trúng cả hai gót chân của Trưởng lão. Trưởng lão cảm 
thây trong mình phát nóng lên như bị lửa đôt. Vì thọ khô quá mạnh, Trưởng lão không 
giữ được Chánh niệm, vô ý đê rơi chiêc y trên (Uttarasañgam), chiêc y rơi xuông ngay 
đâu gã thợ săn Kô Ká và trùm luôn cả mình anh ta. 

Bằy chó tưởng là vị Trưởng lão té xuống, áp lại chưi đầu vào chiếc y, kéo lôi chủ 
mình và cắn xé tận xương. Khi nạn nhân đã chết, đàn chó chui ra đứng ngoài lá y. Khi 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 333 


ấy Trưởng lão bẻ một nhánh cây khô liệng xuống, đàn chó nhìn lên thấy Trưởng lão, 
biêt răng chúng đã căn lâm chủ của chúng, liên bỏ chạy vào rừng. 


Trưởng lão khởi tâm áy náy: “Tại cái y của ta bao trùm, khiến cho anh ta thọ hại, 
không biệt GIới của ta có còn lành mạnh (Arogam) chăng?”. 


Trưởng lão tuột xuống đất, về đảnh lễ Đức Bồn Sư, thuật lại tự sự từ đầu đến 
cuối rồi hỏi: 


- Bạch Ngài, vì lá y của con rơi xuông mà ông thợ săn bị thiệt mạng, không biệt 
Giới của con còn lành mạnh chăng? Không biệt Phạm hạnh của con có còn tôn tại 
chăng? 


Sau khi nghe dứt câu chuyện của vị Tỳ khưu, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 


- Nầy Tỳ khưu, Giới của thầy vẫn còn lành mạnh, Phạm hạnh của thầy vẫn có 
như thường. Kẻ làm hại người vô tội phải gặp tai họa. Không những bây giờ gã thợ 
săn bị như thể, mà thời quá khứ sau khi hại những người vô tội, kẻ ây cũng đã bị thọ 
hại như thể rồi. 


Tiếp theo đó, Đức Bồn Sư thuyết lên Bổn sanh như sau: 


Tương truyền rằng: Trong thời quá khứ có một ông y sĩ đi khắp các làng mạc để 
hành nghè, nhưng không kiếm được việc chi để làm cả, bụng đói, ông đi ra khỏi công 
làng, thấy nhiều đứa trẻ đang chơi thì nghĩ thầm rằng: “Cho rắn căn mấy đứa nhỏ nây, 
rồi cho thuốc chữa, ta sẽ có cơm ăn”. Ông y sĩ bèn kêu lũ trẻ, chỉ cho chúng thấy một 
con răn năm trong bọng cây, thò đầu ra ngoài: “Nây các em bé, đây có con cưởng con, 
hãy bắt lây nó đi”. 

Khi ấy, có một cậu bé lanh tay, chụp được cô con răn, năm thật chặt, lôi rắn ra 
ngoài bọng cây. Khi nhận biết đó là con rắn, cậu bé kêu rú lên rôi ném răn đi. Bất ngỜ 
con răn rơi ngay trên đầu gã y sĩ đang đứng gần đó. Con rắn quấn quanh cổ ông ta mô 
thật mạnh một cái, khiến ông ta chết liền tại chỗ đó. Tên thợ săn chó Kô Ká trong tiền 
kiếp cũng từng mưu hại người vô tội rồi tự mình đi đến chỗ diệt vong như thế. 

Sau khi kế tích xưa, Đức Bồn Sư thuyết pháp chỉ rõ mối liên hệ giữa tiền kiếp và 
hiện kiêp, rôi Ngài ngâm kệ kết luận răng: 

“*Yo appadutthassa narassa dussati, 
Suddhassa posassa analganassa; 
Tameva bãlam paccetI papam, 
Sukhumo raJo pativatamva khitto”. 

“Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở 
lại kẻ ấy, như ngược gió tung bụi. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Appaduffhassa: không tội ác đối với tự thân hoặc đối với tất cả chúng sanh. 

Narassa: chúng sanh. 


Dussafi: phạm lỗi, phạm hình luật. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 334 


Suddhassa: vô tội, không phạm lỗi. 

Posassa: một lời khác để chỉ định chúng sinh như tiếng Narassa ở trên. 

Anaigapassa: vô nhiễm, không phiền não, cấu uế. 

Paccefi = Pafefi: ngược trở lại. 

Pafivatam: Cũng như một người đứng phía dưới gió mà muốn tung bụi lên phía 
trên gió, thì tự nhiên bụi tung ra sẽ bay ngược trở lại rơi lên người đó. Khi người nào 
làm hại một người vô tội chăng hạn như đánh bằng tay, thì tự nhiên người ngu ác ấy 
trong hiện kiếp hoặc kiếp vị lại phải thọ khổ, như bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Đó là 
quả dị thục của nghiệp ác đã làm đôi với người vô tội, dội ngược lại người làm ác vậy. 

Cuối thời Pháp, vị Tỳ khưu ấy chứng đắc quả A La Hán. Tứ chúng thính pháp 
cũng hưởng được sự lợi ích. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Sáng dắt chó đi, gặp trọc đầu, 
Thợ săn tà kiến tự lo ấu, 

Đến trưa, chẳng được con chỉ cả, 
Về gặp ông sư, quyết trả thù. 

Xiít chó rượt nà kẻ tu hành, 

Sư trèo cây nọ để đào sanh, 

Bị tên trúng gói, buông y xuống, 
Chó chụp thợ săn, xé nát banh. 
Vì mình vô ý hại thợ săn, 

Hỏi Phát: Như con có tội chăng? 
Phật bảo: Vô tâm thì chẳng tội, 


Thợ săn chết bởi hắn làm nhăng! 


DỨT TÍCH THỢ SẮN GẶP THIÊN SƯ 
xi4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 335 


125. Bất cứ ác nghiệp nào được dùng để phá hại người đức 
hạnh cũng đem ác báo trở lại cho kẻ làm ác kia. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 336 


IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐÉ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC 
(Matikarakuliipakatfissattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 126) 
“Gabbhameke uppajjanti, “Một số sinh bào thai, 
Nirayam päpakammiino; Kẻ ác sinh Địa ngục, 
Sagøam sugafino yanti, Người thiện lên cõi trời, 
Parinibbanti anäsavä”. Vô lậu chứng Níp Bàn”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Tissa (Đê Xá) và anh thợ ngọc là người hộ độ 
Trưởng lão. 


Tương truyên răng: Vị Trưởng lão này thường xuyên đến thọ thực suốt mười hai 
năm trong gia đình của một anh thợ ngọc. Trong gia đình nây, cả hai vợ chông đêu 
chăm lo phụng sự Trưởng lão như cha mẹ ruột của Trưởng lão vậy. 


Thế nhưng, một hôm anh thợ ngọc nầy đang ngồi xắt thịt trước mặt vị Trưởng 
lão Tissa, bỗng nhiên có sứ giả Đức vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) phái đến, trao cho anh 
ta một VIÊN bảo châu và nói: “Anh hãy trau dồi và xoi lỗ hòn ngọc nây rồi dâng lại 
Đức vua". 


Anh thợ ngọc tay đang dính máu, thọ lãnh viên ngọc, đặt tạm lên nắp hộp, rồi 
vào trong nhà rửa tay. Trong nhà anh thợ ngọc có nuôi một con thiên nga (ngỗng trời) 
trông thây viên ngọc dính máu, tưởng là cục thịt, nên mồ nuốt vào bụng trước mặt vị 
Trưởng lão. 


Anh thợ ngọc trở ra không thấy viên ngọc Ma ni, bèn đi hỏi khắp trong nhà từ vợ 
đên con tra1, con gái: 


- Có ai lấy viên ngọc không? 

Tất cả đều trả lời: 

- Chúng tôi không có lấy! 

Nghe vậy, anh thợ ngọc nghĩ: “Chắc là Trưởng lão lấy viên ngọc!”, bèn ngỏ ý 
VỚI VỢ Tăng: 

- Chắc Trưởng lão lấy chớ không ai khác. 

Người vợ khuyên can rằng: 


- Anh ơi, anh đừng nói vậy. Từ bấy lâu nay chúng ta chưa hè thấy Trưởng lão 
phạm lôi gì! Không lẽ Trưởng lão lây cắp viên ngọc? 


Anh thợ ngọc trai hỏi ngay Trưởng lão: 
- Bạch Ngài, viên ngọc con để trong chỗ này, Ngài đã lẫy cất phải không? 
- Nây ông Thiện nam, ta không có lấy cất. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 337 


- Bạch Ngài, ở đây không có ai khác, vậy ngoài Ngài ra thì ai lây? Xin Ngài hãy 
trao trả lại viên bảo châu lại cho conl 

Anh thợ ngọc lại vào bàn với vợ một lần nữa rằng: 

- Vị Trưởng lão đã ăn cắp viên bảo châu của anh, để anh tra khảo ông ta mới 
được! 

- Anh ơi! Anh đừng báo hại chúng ta. Thà là chúng ta chịu làm nô lệ còn hơn. Ta 
đừng nói lời như thê với Trưởng lão. 

Anh thợ ngọc nói: 

- Dầu tất cả chúng ta đi làm nô lệ cũng không đủ đền tiền viên ngọc Ma ni. 

Thế rồi, anh ta lấy dây luộc quân, niền đầu Trưởng lão và lấy gậy gõ mạnh vào. 


Từ đầu Trưởng lão máu chảy ra như xôi, hai mắt Trưởng lão gần lòi ra ngoài. Thọ khổ 
khốc liệt, Trưởng lão ngã nằm xuống đất. 


Con thiên nga đánh hơi mùi máu, chạy. đến uống máu của Trưởng lão. Sẵn trớn 
giận Trưởng lão, anh thợ ngọc hét: “Còn mây nữa, mày đã làm gì?”, và lây chân đá 
hất con Thiên Nga đi. Bị một đá của anh ta, con thiên nga chết ngay, năm lăn trên đất. 
Trưởng lão nhìn thấy vậy mới nói: 

- Ông Thiện nam, ông hoan hỷ cởi lỏng bớt vòng dây xiết chặt đầu ta, để ta nhìn 
cho rõ xem con thiên nga đã chết rồi hay chưa? 


Khi ây, người thợ ngọc nói: 
- Rôi ông cũng sẽ chêt như nó vậy đó! 


- Nây ông Thiện nam, con thiên nga nây đã nuôt viên ngọc Ma mĩ, nêu nó chưa 
chêt thà ta chịu chêt chớ không nói cho ông biêt chuyện nây. 


Người thợ ngọc mô bụng con thiên nga, thấy được viên bảo châu rồi, liền phát 
run lên, tâm thân hoảng hôt, quỳ mọp dưới chân Trưởng lão xIn sám hôi. 


- Bạch Ngài, xIn Ngài xá tội cho con. Vì con mù quáng mà lỡ xúc phạm đên Ngài! 


- Này ông Thiện nam, ông không có tội chi mà ta cũng không có tội. Đây chăng 
qua là nghiệp quả trong vòng luân hôi, ta tha thứ cho ông rôi đó. 


- Bạch Ngài, nếu Ngài tha thứ tội cho con thì con xin thỉnh Ngài vẫn đến ngồi Ở 
nhà con mà thọ bát! 


- Nầy ông Thiện nam, từ rày về sau, ta sẽ không bao giờ đi vào trong mái nhà 
của những người khác. Quả thật, vì sự xâm nhập vào nhà người mới có phát sanh tội 
khổ nầy đây. Từ rày về sau, nếu ta còn khỏe, chân đi được, thì ta chỉ sẽ đến đứng 
trước cửa nhà mà thọ bát mà thôi! 


Nói rồi, Trưởng lão nguyện giữ Hạnh Đầu đà bằng bài kệ nây: 


“Paccati munino bhattam, 
Thokam thokam kule kule; 
Pindikäya carissamI, 

Atthi Janghabalam mam8' tỉ”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 338 


“Cơm đã nấu để cho người tịnh sĩ, môi nhà một ít, nhà nây nhà kia; ta sẽ đi trì 
bình khát thực, vì chân ta có sức Khỏe!” 

Sau khi nguyện Đầu đà thường khất thực, Trưởng lão vì bị đánh đến mang bịnh, 
nên không bao lâu Ngài Níp Bàn. Con thiên nga chết, tái sanh vào thai bào của vợ 
người thợ ngọc. Còn anh ta, sau khi chêt bị đọa vào Địa ngục. Vợ anh sau khi chêt 
được thọ sanh vê Thiên giới, nhờ lúc trước có tâm dịu hiên đôi với Trưởng lão. 

Tỳ khưu bạch hỏi Đức Bồn Sư về cảnh giới tái sanh của những nhân vật trên 
đây, Đức Bôn Sư đáp: 

- Nây các Tỳ khưu, một số đi đầu thai vào cõi nhân giới, một số kẻ ác bị đọa 
xuông địa ngục, một sô thiện nhân vãng sanh lên thiên đàng, các bậc vô lậu thì Níp 
Bàn Vô Dư. 

Nói rồi, Ngài thuyết pháp và kết luận bằng kệ ngôn rằng: 

Gabbhameke uppaJJantI, 

Nirayam papakammno; 

Sagøam sugatino yantI, 

Parinbbanti anasava”. 

Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh 
lên chự thiên, nhưng cõi Níp Bản chỉ dành riêng cho những di đã diệt sạch nghiệp 
sanh tử. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Œabbhưmn: ở đầy chỉ bào thai người. 
Ba câu kệ sau nghĩa lý đã rõ rỆt. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 
® 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 339 


Dịch Giả Cần Đề 


Nói thật thì e phạm sát sanh, 

Nhân từ, Trưởng lão cứ làm thỉnh, 
Chủ nhà sợ mất kim cương quỷ, 

Tra khảo nhà sư, chẳng niệm tình. 
Chim chết, sư liên được giải oan, 
Nhưng Tâm nhàm chán việc trần gian, 
Từ nay nhất nguyện xa gia chủ, 

Thọ Pháp Đầu Đà, đến Níp Bàn. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC 
k)f#Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 340 


126. Người làm ác hạnh tái sanh địa ngục, người thiện hạnh lên 
Thiên giới, bậc Vô Lậu (A La Hán) đắc Níp Bàn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 341 


IX.11- Tích BA NHÓM TỲ KHƯU 


(Tayojanavafthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 127) 
Na antalikkhe na samuddamajjhe, “Không trên trời, giữa biển, 
Na pabbatänam viraram pavissa; Không lánh vào động núi, 
Na vijjatef) so jagatippadeso, Không chô nào trên đời, 
Yatratthito“) mucceyya pãpakammä”. Trôn được quả ác nghiệp”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tự (Jetavana 
Vihara), đê cập đên ba nhóm Tỳ khưu. 


Tương truyền rằng: Trong thời Đức Bồn Sư đang ngự tại Kỳ Viên, có nhiều vị 
Tỳ khưu đang trên đường về yêt kiên Ngài, ghé vào một làng nọ đê khât thực. 


Dân làng thỉnh bát các Tỳ khưu, mời các Ngài ngồi nơi nhà khách, dâng cháo và 
bánh ngọt các Ngài điểm tâm xong, ráp nhau ngồi nghe thuyết pháp, vì chưa đến giờ 
dâng bữa cơm ngọ. 

Trong khi ấy, một phụ nữ đã nẫu cơm ở nhà bếp, đang còn nâu canh và các món 
ăn phụ, chụm lửa quá nhiêu, ngọn lửa từ lò bốc lên cháy mái tranh. Một bựng tranh 
cháy bay bồng lên không. 

Ngay lúc â ây, một con quạ đang bay qua, đút cô vào trong bựng tranh đang cháy, 
bị cỏ tranh quân khắp mình thiêu đốt, rơi xuống giữa làng. Các Tỳ khưu thấy vậy, 
nghĩ thầm: “Ôi! Tội nghiệp thay! Các đạo hữu hãy coi đó! Con qua nây chết dữ do tạo 
nghiệp gì, ngoài Đức Bồn Sư ra, ai mà biết được? Chúng ta sẽ hỏi Ngài cho biết tiền 


nghiệp của nó!”. Rồi các Tỳ khưu lại ra đi. 


Một nhóm Tỳ khưu khác, cũng đáp thuyền về Kỳ Viên đề yết kiên Đức Thế Tôn. 
Thuyên đi giữa biên, bông nhiên đứng khựng lại. 


Hành khách xôn xao hỏi: “Trong đây chắc có người xui xẻo”. Họ đồng ý bắt 
thăm xem ai là người phải chịu hi sinh đê tê hải thân. Đợt đâu tiên, vợ của thuyên 
trưởng rút trúng thăm ây. Thuyên trưởng lại yêu câu băt thăm một lân nữa. Đợt thứ 
haI, cũng vợ ông ta trúng thăm. Đên đợt thứ ba, lá thăm cũng về phân phụ nữ nây. 

Hành khách nhìn mặt thuyên trưởng và hỏi: 

- Phải tính sao đây, ông chủ? 

Thuyền trưởng đáp: 

- Ta không thể vì một phụ nữ mà để cho đại chúng phải thọ nạn. Quí vị hãy thảy 
cô ta xuông biên đi! 


Khi bị bắt thảy xuống nước, phụ nữ ấy kinh hãi sợ chết, khóc thét lên. Thuyền 
trưởng nghe la, bèn nói: 


' Vijijat — Yatthatthito (theo bản Pã|i của CSCD./ Dhammagiri. India). 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 342 


- Cân gì phải làm hủy hoại những nữ trang của cô ây cho uông? 

Ông ta cởi hêt nữ trang của cô vợ, cho cô ta mặc một cái váy cũ, rôi bảo mọi 
người: 

- Hãy ném cô ta đi! Vì ta không thê chịu được khi thầy xác cô ta nôi phình trên 
mặt nước, cho nên mây người hãy lây bình đây cát cột vào cô cô ta rôi liệng cô ta 
xuông biên cho ta khỏi trông thây cô ta nữa. 


Mọi người làm theo lời thuyên trưởng. 
Ngay chỗ bị ném xuống, phụ nữ ấy bị cá và rùa bao vây cắn rỉa. 


Chư Tỳ khưu nghe hết câu chuyện nây, tự nghĩ: “Ngoài Đức Bồn Sư ra, nảo ai 
khác biêt được tiên nghiệp của phụ nữ ây? Chúng ta sẽ hỏi Đức Bôn Sư về tiên nghiệp 
của nàng”. 


Khi thuyền đến bến, các Tỳ khưu lên bờ và đi bộ về chùa. 


Một nhóm Tỳ khưu khác gôm có bảy vị, nhập hạ ở miên biên địa, mãn hạ, trở về 
vêt kiên Đức Bôn Sư. Dọc đường, chiêu tôi các vị vào một ngôi chùa xin tạm trú. 


Trong chùa có một cái động đá có bảy cái giường, chư Tăng được vào năm nghỉ 
trong đó. Đến nửa đêm, một tảng đá to bằng nóc nhà, từ trên núi lăn xuống, chăn bít 
cửa động đá. 


Chư Tăng ở chùa bảo nhau: “Chúng ta đã để cho các Tỳ khưu khách ngụ trong 
động đá này, bây giờ tảng đá to nầy đứng chắn lấp cửa động. Chúng ta hãy dẹp nó 
đi!”. Tất cả dân chúng trong bảy làng họp lại, ráng hết sức đây cũng không nhúc nhích 
nổi tảng đá. Bên trong động, các Tỳ khưu cũng tận lực một cách vô ích. 


Suốt bảy ngày liên, dân chúng không dời được tảng đá. Các Tỳ khưu khách phải 
nhịn đói trong bảy ngày, thọ khô rât khôc liệt. 


Đến ngày thứ bảy, tảng đá tự động lăn đi. 


Các Tỳ khưu được thoát nạn, tự nghĩ: “Quả ác nầy của chúng ta, trừ Đức Bổn Sư 
ra thì có ai biết được? Chúng ta sẽ hỏi Ngài!”. 


Ra khỏi chùa nây, các Tỳ khưu này gặp hai nhóm Tỳ khưu trước, liền vần đoàn 
cùng nhau đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi đáp lời vẫn an 
của Đức Bồn Sư, chư Tăng lần lượt hỏi Ngài về lý do của những điều mình đã mục 
kích. Đức Bồn Sư tuần tự giải thích những lý do ấy như sau: 


- Này các Tỳ khưu, con quạ ẫy, tự nó đã tạo nghiệp ác nên mới chịu quả báo như 
vậy. Quả nhiên, trong thời quá khứ, nơi thành BaranasI (Ba La Nạn), có một nông phu, 
tự mình tập con bò của mình mà tập không được. Con bò của anh ta cứ đi một chút lại 
năm xuống. Anh ta đánh nó đứng dậy thì nó cũng chỉ đi một chút rồi lại năm ỳ xuống 
như trước. Ráng hết sức mình mà tập con bò ly không được, anh ta nổi nóng nói răng: 
“Từ đây về sau mây sẽ nằm ngủ an vui nhé!”. Anh ta lây rơm quấn cổ con bò coi như 
cục rơm, rồi lây lửa châm đốt”. 


Con bò bị thiêu sống, phải chết ngay nơi ấy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 343 


- Nầy các Tỳ khưu, đó là tiền nghiệp của con quạ tạo. Do quả dị thục, nó đã bị 
thiêu trong hỏa ngục rât lâu và do quả còn dư sót nó đã đâu thai làm quạ bảy lân và bị 
chêt cháy trên không như thê. 


- Nầy các Tỳ khưu, sau đây là tiền nghiệp của phụ nữ ấy. Trong thời quá khứ, 
nơi thành BãränasI (Ba La Nại), vợ của một gia chủ nọ, một tay quán xuyến tất cả 
công việc nhà, nào là gánh nước, giã gạo, nấu cơm v.v... Có một con chó đực, cứ ngôi 
nhìn chị ta trong khi chị ta đang làm các công việc nhà. Khi chị ta đem cơm ra ruộng 
cho chồng, hoặc vào rừng kiếm củi, lá v.v... con chó cũng đi theo chị ta. 


Thây vậy, các thanh thiêu niên chê nhạo răng: “Anh em ơi, bữa nay thợ săn dắt 
con chó đi săn, chúng mình sẽ có thịt ăn!”. 


Nghe lũ trẻ nói vậy, chị ta mắc cỡ, lấy gậy, lẫy đá đánh đuôi con chó chạy đi xa. 
Theo truyền thuyết, con chó nầy đã là chồng của chị ta trong ba tiền kiếp, cho nên 
không thể đoạn tuyệt luyến ái được. Quả thật, mặc dầu trong cái vòng luân hồi vô thi, 
ban dầu không có ai là vợ hoặc là chồng của ai cả, nhưng trong những kiếp gần đây, 
vì tình thân thuộc mà phát sanh sự ái luyến thái quá, cho đến nỗi con chó lìa xa chị ta 
không được. 


Phụ nữ nôi giận, muôn giêt con chó, bèn lây một cuộn dây đem theo mình, khi 
đem cháo ra ruộng cho chông ăn, con chó vân lẽo đẽo theo sau phụ nữ ây. 


Sau khi đưa cháo cho chồng ăn rồi, chị ta cầm cái bình không đi đến một ao 
nước, hôt cát đô đây bình. Nhìn thây con chó đứng gân đó, chị ta tróc kêu nó đên. 


Con chó nghĩ thầm: “Từ lâu lắm, hôm nay ta mới được nghe những lời dịu 
ngọt”, nó ngoặt đuôi chạy lại. 


Phụ nữ ây năm chặt cô con chó. Một đâu dây đã cột săn vào bình đây cát, còn 
một đâu chị ta cột cô con chó, rôi ném cái bình xuông ao nước. Con chó bị lôi theo cái 
bình và bị chêt chìm dưới ao. 


Do quả dị thục của ác nghiệp này, phụ nữ đã bị thiêu đốt rất lâu đưới địa ngục. 
Do quả dư sót, chị ta bị cột cô dính với cái bình đây cát, thảy xuông nước và chêt đuôi 
như vậy trong một trăm kiệp nữa, khi được trở lại làm người. 


- Nầy các Tỳ khưu, các thầy đã gặp nạn cũng là do quả tiền nghiệp. Thật vậy, 
trong thời quá khứ, có bảy cậu bé chăn bò cư ngụ nơi thành BaranasI, thường đuôi bò 
cho ăn trong một chô đât hoang ở ven rừng, cứ bảy ngày thì trở lại chỗ ban đâu. 


Một hôm, khi đuôi bò về, chúng gặp một con kỳ đà và rượt theo nó. Con kỳ đà 
chạy thoát, chun xuống một gò mối. Cái gò nầy có bảy ngách. Lũ trẻ nói: “Bây giờ 
chúng ta không thể bắt được nó. Ngày mai ta hãy trở lại bắt nó!”. Nói rồi, bảy đứa bé, 


môi đứa bẻ một nhánh cây làm gậy, thọc xuống bít bảy lỗ ngách rồi bỏ đi. 

Hôm sau, không nhớ đến con kỳ đà, lũ trẻ đuổi bò cho đi ăn ở một nơi khác. Đến 
ngày thứ bảy, chúng đuôi bò đáo trở lại chô cũ, nhìn thầy gò môi mới nhớ đên con kỳ 
đà: “Con kỳ đà bây giờ ra sao nhỉ?”. Môi đứa bé tự khai mở lô ngách của mình đã bít. 

Con kỳ đà đã ngất ngư gần chết, thân hình ốm chỉ còn xương với da, run rấy bò 
lê ra ngoài. Thây nó như vậy, lũ trẻ thương xót khuyên nhau: “Thôi đừng phá nó nữa, 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 344 


nó đã nhịn đói bảy ngày rồi”, chúng xoa lưng nó và nói: “Hãy đi an vui nhé!”, rồi thả 
nó ra. Nhờ con kỳ đà chưa chết, bọn trẻ không bị thiêu ở địa ngục. Tuy nhiên, bảy đứa 
trẻ đã tạo cộng nghiệp, nên mười bốn kiếp về sau, mỗi kiếp chúng đều bị bỏ đói bảy 
ngày như thế cả. 


- Nây các Tỳ khưu, thuở xa xưa, khi sanh làm bảy đứa trẻ chăn bò, các thầy đã 
tạo ác nghiệp như thê. 


Khi ấy, một vị Tỳ khưu hỏi Đức Thế Tôn rằng: 
- Bạch Ngài, nếu vậy thì khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, 


lặn xuống biên, hoặc vào trong hang núi, cũng không thoát khỏi quả của nghiệp phải 
chăng? 


Đức Bôn Sư xác nhận: 


- Nầy các Tỳ khưu, đúng như vậy! Bắt cứ nơi đâu, như trên trời chăng hạn, cũng 
không có chô trú đê tránh khỏi quả của nghiệp ác. 
Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: 
“Na antalikkhe na samuddamaJjhe, 
Na pabbatanam vivaram pavIssa; 
Na vijjate so Jagatippadeso, 
'Yatratthito mucceyya paäpakammäti”. 


Chẳng phải bay lên không trung, 

Chẳng phải lặn xuống đáy biển, 

Chẳng phải chui vào hang sâu núi thắm, 
Dù tìm khắp thể gian nây, chẳng có nơi nào 
Trồn khỏi ác nghiệp đã gây. 


CHÚ GIẢI: 
Y nghĩa của kệ ngôn nây là: 


Dầu cho ai có giỏi nói: “Bằng phương thế nầy ta sẽ tránh khỏi quả của ác 
nghiệp”, rôi bay lên ngôi trên không, hoặc lặn xuống đáy biển sâu đến tám muôn bốn 
ngàn do tuân, hoặc vào ngồi trong hang núi, người ây cũng không bao giờ thoát khỏi 
quả của ác nghiệp. Khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất nầy, không có một chỗ 
đứng an toàn nhỏ bằng mảy lông đề tránh khỏi quả của ác nghiệp được. 


& 


Cuối thời Pháp, ba nhóm Tỳ khưu đều đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
Kỳ dư đại chúng thính pháp đêu hưởng được lợi ích. 


& 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 345 


Dịch Giả Cần Đề 
Ba nhóm Tỳ khưu lễ Phật Đà, 


Tường trình mọi việc thấy vừa qua: 
Một con qua tự bay vào lửa, 

Thiếu phụ bị thân biển chẳng tha. 
Bảy vị T Khưu bị bảy ngày, 

Nhốt trong hang núi, lạ lùng thay! 
Cầu xin Phật giải Nhân tiên nghiệp, 
Phật bảo: “Các thầy lắng nghe đây!” 
Con qua trước là một dân cây, 

Đốt bò chứng chẳng nương tay. 
Ngày xưa, thiểu phụ dìm con chó, 
Xuống một ao hô, chết rã thây. 

Bảy đứa chăn trâu, nhốt kỳ đà, 

Bảy ngày đổi khát, mới buông tha, 
Nhân nào quả nấy không sai chạy, 


Chẳng có nơi đâu khỏi Nghiệp mà! 


DỨT TÍCH BA NHÓM TỲ KHƯU 


ko##Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 346 


127. Người làm ác không thể tránh được ác nghiệp đã tạo dù họ 
có trốn ở bắt kỳ nơi nào. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 347 


IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT 
(Suppabuddhasakyavatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 128) 
Na antalikkhe na samuddama]jjhe, “Không trên trời, giữa biến, 
Na pabbatänam viraram pavissa; Không lánh vào động núi, 
Na vijjatef) so jagatippadeso, Không chỗ nào trên đời, 
Yatratthitam”? nappasaheyya maccu”. Trồn khỏi tay thần chết”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại chùa Nigrodha (Ni Câu 
Luật Đà), đê cập đên Đức vua Thiện Giác (Suppabuddhasakka). 


Tương truyền rằng: Đức vua Thiện Giác vì hai lý do sau đây mà đã buộc oan trái 
với Đức Phật: một là Ngải đã bỏ con gái Đức vua là công chúa Yasodhara (Da Du Đà 
La) mà ra đi xuất gia, hai là Ngài đã cho con trai Đức vua là Hoàng tử Devadatta (Đề 
Bà Đạt Đa) xuất gia, cho nên Đức vua căm thù Ngài lắm. 


Một ngày nọ, Đức vua có ý nghĩ: “Bây giờ Trẫm nhất định không cho Cồ Đàm 
đi đên chỗ thỉnh bát đê thọ thực”. Đức vua truyên lịnh cho đóng cửa chận đường đi 
của Đức Thê Tôn, rôi ngôi giữa đường mà uông rượu. 


Khi Đức Bổn Sư cùng chư Tăng tùy tùng sắp đến chỗ Đức vua gác, có tin báo 
trước cho vua Thiện Giác hay răng “Đức Bôn Sư sắp đên”. 


Đức vua phán: “Hãy đi đón đường nói cho Cô Đàm biết: Cồ Đàm không phải 
lớn hơn Trẫm! Trẫm sẽ không cho nó đi qua lối này!”. Rồi Đức vua cứ ngồi nguyên 
một chỗ mà lặp đi lặp lại như thế mãi. 


Đức Bồn Sư thấy những ngưỜi. đến xin cậu mình cho phép đi qua đều không 
được chấp thuận, nên Ngài quay trở về. 


Đức vua lại phái một mật thám theo dõi Đức Bồn Sư: “Hãy đi, nghe ngóng lời 
nói của Sĩ Đạt Ta, rôi trở vê phục lịnh”. 


Lúc quay trở về, Đức Bốn Sư mỉm cười. Trưởng lão Änanda thấy lạ bèn hỏi: 
- Bạch Ngài, do nhân duyên nào mà Ngài đã mỉm cười? 

Đức Bồn Sư hỏi lại: 

- Nầy Änanda! Thầy đã thấy vua Thiện Giác rồi chứ? 

- Bạch Ngài, con đã thấy. 


- Đức vua đã tạo nghiệp rất nặng là dám cản đường một vị Phật như Ta. Từ đây 
đên bảy ngày, tại chân câu thang của đên vua, Đức vua Thiện Giác sẽ bị đât rút. 


Nghe được lời tiên tri nây, mật thám về báo cáo lại với vua Thiện Giác. Đức vua 
hỏi: 


' Vijjati — Yatthatthitam (theo bản Pã]i của CSCD./ Dhammagiri. India). 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 348 


- Lúc quay trở về, cháu Trẫm đã nói những gì? - Mật thám nghe sao thì thuật lại 
y như vậy. 


Nghe dứt những lời báo cáo, Đức vua nghĩ thầm: “Quả thật, cháu của ta chưa hề 
nói sai trật, hễ nói điều gì là có y điều đó xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ đây ta sẽ quở 
trách Sĩ Đạt Ta về tội nói láo. Quả nhiên, cháu ta đã tiên trí bảy ngày nữa ta sẽ bị đất 
rút, nó không nói bằng cách mơ hồ mà lại xác quyết răng ta sẽ bị đất rút ngay chân 
cầu thang của vương cung. Kế từ bây giờ trở đi, ta sẽ không đặt chân đến đó, và sau 
khi khỏi bị đất rút tại nơi đó, ta sẽ quở nó về tội nói láo!”. 


Đức vua cho mang tất cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ bảy, khiến 
dẹp câu thang rôi đóng cửa cái lại. Tại môi cửa của môi tâng lâu, Đức vua bô trí hai 
người lực sĩ đứng canh và dặn họ: “Nêu thây Trâm dê duôi muôn đi xuông lâu, hai 
người hãy ngăn cản lại!”. Nói rôi, Đức vua ngự tọa trong tư phòng trên chót tâng lâu 
thứ bảy. 

Đức Bồn Sư nghe được câu chuyện này thì phán răng: 

- Nầy các Tỳ khưu, dầu Đức vua Thiện Giác không ngồi trên đỉnh thượng của 
tòa lâu bảy tâng mà lên ngôi giữa hư không, hoặc đáp thuyên ra giữa biên lớn, hoặc là 
vào ngôi trong hang núi cũng mặc. Lời Chư Phật không bao giờ lưỡng ước, y như lời 
của Ta đã tiên tri, Đức vua sẽ bị đât rút ngay tại chô mà Ta đã nói. 

Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 

“Na antalikkhe na samuddamaJjhe, 

Na pabbatanam vivaram pavIssa; 

Na vijjate so Jagatippadeso, 

'Yatratthitam nappasaheyya maccu”. 

“Chẳng phải bay lên không trung, chăng phải lặn XHỐng đáy bề sâu, chẳng phải 


chui vào hang sâu núi thắm, dù tìm khắp thể gian nay, chẳng có nơi nào trồn khỏi Tử 
thân ”. 


CHÚ GIẢI 


Nappasaheyya maccu: Khắp trên mặt địa câu, không có một chỗ nào, dâu nhỏ 
băng sợi tóc mà ta có thê nói: “Đứng tại đây tử thân sẽ không áp đảo mình được”. 


Ba câu trên đông nghĩa với các câu ở bài kỆ trước. 
sg 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà 
Hườn. 
sg 
Đến ngày thứ bảy, thời hạn ngăn cắm con đường đi bát của Đức Bồn Sư đã mãn. 
Bên dưới tòa lâu, con ngựa báu mang tên Mangala (Hạnh Phúc) của vua Thiện Giác 
sanh chứng bât kham, cứ đá mãi vào tường vách. 
Đức vua ngồi trên lầu, nghe tiếng động, hỏi quan hầu: 
- Cái gì thế? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 349 


- Tâu hoàng thượng, con ngựa Mangala sanh chứng! 


Con ngựa nầy không ai chế ngự nỗi, chỉ có thấy. mặt Đức vua Thiện Giác thì nó 
mới chịu đứng yên. Khi ây, Đức vua muốn xuống lầu để bắt con ngựa, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đi ra đến ngạch cửa, hai cánh cửa tự động mở hoác ra, nên Đức vua lại 
đứng ngay đầu cầu thang. Hai lực sĩ đứng gác liền năm cô Đức vua ném xuống tầng 
dưới. Cùng một cách như thế, cả bảy tầng cửa đêu tự động mở ra, cac đầu cầu thang 
cũng lần lượt hiện ra trước mặt Đức vua và ở mỗi tầng, hai người lực sĩ đều nắm cô 
Đức vua mà ném xuống phía dưới. Thế rồi, khi Đức vua tuột xuống đến chân cầu 
thang ở dưới tòa vương cung, mặt đất liền nứt ra một khoảng lớn thâu hút Đức vua. 
Đức vua băng hà sanh vào ĐỊa ngục A tỳ. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Đức vua giận Phật bỏ con mình, 
Bắt ghế ra ngôi giữa lộ trình, 

Cản Phật không cho qua lấy bát, 
Phật cười, quay lại, chỉ làm thính! 
Trưởng lão A Nan Đa bạch rằng: 
“Ngài cười có ý nghĩa chỉ chăng? ” 
“Đến ngày thứ bảy thì vua chết, 
Đất sụp, chôn Ngài dưới cuối thang ”. 
Quả nhiên Đức Phát nói không sai! 
Tránh được tử thân chẳng có di, 
Dưới biển, trên trời, trong động đá, 


Không nơi án náp sông dăng dai. 


DỨT TÍCH VUA THIỆN GIÁC BI ĐẤT RÚT 
ki 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 350 


128. Dù con người có trốn ở trên trời, dưới biển hay trong núi 
cũng không trồn tránh được tử thần. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 351 


X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG 
(DANDAVAGGA) 
17 bài kệ: Pháp Cú số 129 — 145 
TÌ] tích truyện 
bở 
X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG 
(Chabbaggtyabhikkhuwatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 129) 
“Sabbe tasanti dandassa, “Mọi người sợ hình phạt, 
Sabbe bhãyanti maccuno; Mọi người sợ tứ vong, 
Atfanam upamam katvä, Lây mình làm ví dụ, : 
Na haneyya na ghãtaye”. Không giết, không bảo giêt”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bốn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên một nhóm Lục Sư gôm có sáu vị Tỳ khưu. 

Quả vậy, một lúc nọ, các Tỳ khưu trong nhóm mười bảy vị vừa sửa sang chỗ ngụ 
xong, liên bị các Tỳ khưu trong nhóm Sáu vị (Lục Sư) đên đuôi: 

- Các đạo hữu hãy đi ra, chúng tôi lớn hạ hơn, mới có quyền cư ngụ chỗ nây. 

Các Tỳ khưu nhỏ hạ đáp: 

- Chúng tôi sẽ không nhường chỗ cho các Ngài, vì lẽ chúng tôi đã đến đây trước 
và đã quét dọn sửa sang rôi. 

__ Nghe nói vậy, nhóm Lục Sư đánh đập nhóm Thập Thất sư. Nhóm sau nây hoảng 
hôt, sợ chết, la hét râm lên. Đức Bôn Sư nghe tiêng kêu la của họ, bèn hỏi: 

- Chuyện gì vậy? 

Chư Tăng bạch: “Chuyện nây...”. 

Đức Bồn Sư ban hành Học giới cấm đánh đập Tỳ khưu răng: “Nâầy các Tỳ khưu, 
từ rày vỆ sau, các Tỳ khưu không nên làm như vậy, thây nào làm vậy phạm tội Ưng 
đôi trị”. 

Ngài dạy tiếp rằng: “Này các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì nhất định không nên 
đánh đập, không nên giệt hại, vì đã biệt răng: những người khác cũng như ta, ai ai 
cũng đêu sợ đao trượng, đêu sợ tử thân cả”. Nói rôi, Ngài thuyêt pháp và kêt luận 
băng bài kệ nây: 

“Sabbe tasanti dandassa, 

Sabbe bhãyanti maccuno; 


Atfanam upamam katvä, 
Na haneyya na ghãtaye”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 352 


“Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết, chớ bảo giết `. 

(Bản địch của Ngài T.K. Trí Đúc) 

CHÚ GIẢI: 

Sabbe fasarfi: tất cả chúng sanh đều sợ ăn đòn, sợ đao trượng phạm đến mình. 


Maccuno: sợ tử thần, tức là sợ chết. Hai câu kệ đầu nói phổ cập đến tất cả mọi 
người, không bỏ sót một aI, là nói theo lôi thông thường. 


Quả nhiên, ví như Đức vua cho người đi cô động (đánh trồng) truyền rao dân 
chúng tập họp, trừ ra quan Tế tướng, kỳ dư tất cả đều phải tập họp vì sợ hình phạt của 
nhà vua. Tuy nhiên, cũng có bốn hạng là bậc Lậu Tận, voi thuần chủng, ngựa thuần 
chùng và bò mộng không bị khép trong số tất cả những người rung động vì sợ chết. 


Bậc Lậu Tận đã dứt bỏ Thân kiến, không thấy chúng sanh nào không chết cho 
nên không sợ chêt. Còn ba hạng kia, tuy còn Thân kiên nhưng tự tin nơi sức khỏe của 
mình, không thây có chúng sanh nào là tay đôi thủ cho nên cũng không sợ. 


Ma haneyya na ghafaye: hãy tự xét: “mình thế nào thì những chúng sanh khác 
cũng giông vậy”, không nên giệt, không nên xúi giêt kẻ khác. 
Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 
Mới dọn cốc rồi, chưa ở yên, 
Lục sư chợt đến, đuổi đi liễn, 
Các sư Thập Thất không tuân lệnh, 
Bị đánh, la âm tợ lũ điên, 
Phật biết, ban hành Luật cấm ngăn, 
T) khưu không được đảnh chư Tăng! 
Người người sợ chết, e đao trượng, 


Phải cử sát sanh, giữ Đạo hằng! 


DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG 
k›f#Œ4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 353 


»ý 
ø 
Ẳ 


bu 
SỊ. . 


ê xác. Vậy hãy lấy 


L 


¡ vật đều sợ chết và sợ hành hạ th 
đừng giêt hại ai. 


129. Mọi loài v 
mình làm ví dụ, 


Trang 354 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 


X.2- Tích NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA 
(Chabbaggtyabhikkhuwatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 130) 
“Sabbe tasanti dandassa, “Mọi người sợ hình phạt, 
Sabbesam jTvitam piyam:; MMọi người thương sông cÒn; 
Atfanam upamam katvä, Lấy mình làm ví dụ, 
Na haneyya na ghãtaye”. Không giết, không bảo giết”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tụi Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên nhóm Lục Sư như trước. 

Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm Lục Sư đánh Tỳ khưu nhóm Thập Thất Sư, nên 
Học giới trước đã được ban hành. Lân này cũng do nhóm đó sanh chuyện, nhưng chỉ 
giá tay hăm đánh các vị sau mà thôi. 

Ở đây, Đức Bồn Sư nghe tiếng kêu la của các Tỳ khưu trẻ, bèn hỏi: 

- Chuyện chi vậy? 

- Bạch Thế Tôn, chuyện nầy... 

- Đức Bồn Sư dạy: “Này các Tỳ khưu, từ rày về sau, Tỳ khưu không nên làm vậy, 
thây nào làm, phạm Ưng đôi trị”. Sau khi ban hành Học giới cầm các Tỳ khưu giá tay 
đánh các vị khác. Đức Bôn Sư giải thích: “Nây các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì 
không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng: “Cũng như ta, những người 
khác đều sợ đao trượng, hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta 
vậy”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng: 
“Sabbe tasanti dandassa, 
Sabbesam JTvitam pIyam; 
Atfanam upamam katvä, 
Na haneyya na ghãtaye.” 
“Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình 
suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Sabbesamn Jjyain pjyam: trừ bậc Lậu Tận, tất cả chúng sanh còn lại đều yêu quý 
đời sông. Đối với việc sống chết ở đời, bậc Lậu Tận cũng chỉ có tâm Xả (Upekkhä), là 
thản nhiên mà thôi. 


Ba câu kệ kia thì nghĩa như trước. 
® 
Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 355 


Dịch Giả Cần Đề 


Lục Sư đã bị cấm đánh rồi. 

Nên chỉ giơ tay đọa nạt thôi, 

Nhóm Thập Thất Sư còn khiếp sợ, 

La âm như bị phỏng dấu sồi. 

Phật cẩm T  khưu dọa nạt nhau, 
Người người thích sống, sợ gươm đao, 
Không nên bảo giết, không nên giết, 


Ai cũng như ai, có khác nào? 


DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA 
k)f#Œ 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 356 


130. Mọi loài đều thích sống. Vậy hãy lấy mình làm ví dụ. đừng 
giết hại ai. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 357 


X.3- Tích LŨ TRẺ ĐẬP RẮN 
(Sambahulakumarakavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 131-132) 
131. “Sukhãmäni bhũftãni, “Chúng sanh cầu an lạc, 
Yo dandena vihimsati; Ai dùng trượng hại người, 
Atfano sukhamesäno, Đề tìm lạc cho mình, 
Pecca so na labhate sukham”. Đời sau không được lạc”. 
132. “Sukhäkãmäãni bhũtãni, “Chúng sanh cầu an lạc, 
Yo dandena na hiỉmsati; Không dùng trượng hại người, 
Atfano sukhamesäno, Đề tìm lạc cho mình, 
Pecca so labhate sukham”. Đời sau được hưởng lạc”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên một lũ trẻ con. 

—_ Một ngày nọ, đang vào thành Savatthi (Xá Vệ) để khất thực. Giữa đường, Đức 
Bôn Sư gặp nhiêu đứa trẻ câm gậy đánh đập một con răn hô, Ngài bèn hỏi: 

- Nầy các cậu bé, các cậu làm gì vậy? 

- Bạch Ngài, chúng con đập con răn. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư hỏi tiếp: 

- Tại sao đập nó? 

- Bạch Ngài, vì sợ nó cắn. 

Đức Bồn Sư liền dạy rằng: 

- Các con tự nghĩ: “Ta sẽ làm cho mình được an vui”. Vậy mà các con lại đánh 
đập con rắn này, làm như thế, khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào, các con cũng 
sẽ không được an vui. Quả thật, người muôn tự mình hưởng được sự an vui thì không 
nên đánh đập kẻ khác. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm hai kệ ngôn này: 

131. “Sukhakamani bhitãn!, 

Yo dandena vihimsatI; 
Attano sukhamesãno, 
Pecca so na labhate sukham”. 

Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ 
khác, thì sẽ không được hạnh phúc. 

132. “Sukhakamami bhũtãn!, 
Yo dandena na h1msatI; 


Attano sukhamesãno, 
Pecca so labhate sukham”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 358 


Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ 
khác, thì sẽ được hạnh phúc. 


CHÚ GIẢI: 


To dapdena: người nào làm khó, phá hoại kẻ khác bằng gậy, hoặc bằng đất cục, 
đá chăng hạn. 


Pecca so na labhafe sukhaứm: người ấy sẽ không được hưởng hạnh phúc khi tái 
sanh ở cảnh giới khác, dầu là hạnh phúc cõi nhân thiên hoặc hạnh phúc tối cao ở Níp 
Bàn cũng không có. 


Pecca so labhate sukham: (ờ kệ thứ hai): người ấy khi tái sanh ở cảnh giới khác 
sẽ hưởng được một trong ba hạnh phúc đã kê trên. 


Cuối thời Pháp, cả năm trăm đứa bé đều đắc Thánh quả Tu Đà Hườn. 
bó 


Dịch Giả Cần Đề 


Lũ trẻ cầm cây đập hồ mang, 
Bắt ngờ gặp Đức Phật ấi ngang, 
Ngài dừng chân hỏi: “Vì sao đập?”, 
Trẻ đáp: “Vì e nó căn càn... ”. 
Phật dạy: Khi cần hạnh phúc mình, 
Ma dùng đao trượng hại sanh linh, 
Đời sau mắt phước, luân hồi khổ, 
Vô hại, đời sau mới phúc vinh! 
DỨT TÍCH LŨ TRẺ ĐẬP RÁN 
tt#Œ42 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 359 


131. Nếu làm hại các loài khác để cầu hạnh phúc cho mình, thì 
ta sẽ gặp bất hạnh đời sau. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 360 


132. Nếu những ai mưu tìm hạnh phúc không làm hại các loài 
khác, thì họ sẽ được hạnh phúc đời sau. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 361 


X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ 
(Kondadhanatftheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 133-134) 
133. “Mãvoca pharusam kañci, “Chớ nói lời ác độc, 
Vutfã pafivadeyyu tam; Nói ác, bị nói lại, 
Dukkhä hỉ sãrambhakathä, Khô thay lời phân nộ, 
Pafidandäã phuseyyu tam”. Đao trượng phản chạm người”. 
134. “Sace neresi af(änam, “Nếu tự mình yên lặng, 
Kamso upahato vathä; Như chiếc chuông bị bế, 
Esa pattosi nibbãnam, Ngươi đã chứng Níp Bàn, 
Sãrambho te na vijjati”. Ngươi không còn phán nộ”. 


Kệ Pháp Cú nây, Đức Bốn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ 
Viên Tự), đê cập đên Trưởng lão Kondadhana (Kon Đá Tha Ná). 


Tương truyền rằng: Kê từ ngày xuất gia về sau, Trưởng lão đi đâu cũng có một 
hình bóng người phụ nữ đi theo sau lưng cả. Chính Trưởng lão thì không thấy bóng 
phụ nữ ấy, nhưng đại chúng đều thấy. 


Khi Trưởng lão vào làng khất thực, mọi người để bát một phần ăn xong, lại đặt 
thêm một phần nữa, nói rằng: “Bạch Ngài, đây là phần của Ngài, và đây là phần của 
cô bạn Ngài”. 


Thử hỏi: Trưởng lão đã tạo nghiệp gì trong quá khứ? 

Đức Bồn Sư đã giải rằng: 

Trong thời của Đức Phật Kassapa (Ca Diếp), có hai vị Tỳ khưu hết sức hòa 
thuận cùng nhau, chẳng khác nào hai anh em ruột cùng một mẹ sanh đôi. Suốt thời 
gian trường thọ của Đức Cổ Phật, cứ đúng một năm hoặc sáu tháng chư Tăng lại 
nhóm họp một lân đê làm lê Phát lô (Sám hôi chung). Bởi thê, hai vị rủ nhau: “Chúng 
ta đi vê chùa dự lê Phát lô”, rôi từ chô ngụ ra đi. 

Một vị chư thiên mới sanh lên cõi trời Đao Lợi nhìn xuống thấy hai vị này, nghĩ 
thâm răng: “Hai Tỳ khưu nây hòa thuận với nhau quá! Có thê nào ly gián hai ông nây 
được chăng?”. 

Trong lúc vị chư thiên ngu muội nầy đang nghĩ quấy như vậy, thì một trong hai 
vị Tỳ khưu bảo bạn răng: 

- Nầy đạo hữu hãy đi thủng thắng, chờ tôi đi đại một chút. 

Nghe vậy, vị chư thiên hóa hình thành một phụ nữ đi theo vị Trưởng lão vào 


trong bụi rậm, đến khi trở ra chỗ trồng. thì một tay bới lại đầu tóc, một tay vận lại y hạ, 
đi theo sau lưng vị Trưởng lão mà vị nầy không hay biết. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 362 


Trong khi vị này đi ra thì vị Tỳ khưu đứng ngoài quay lại nhìn thấy một người 
nữ đi ra với dáng điệu khả nghi như vậy. Người nây biết rằng vị Tỳ khưu đã nhìn thấy 
mình rồi, liền biến mắt. 


- Nầy đạo hữu! Đạo hữu đứt Giới rồi phải chăng? 

- Không bao giờ tôi phá Giới đâu đạo hữu? 

- Bây giờ, chính mắt tôi thấy, từ phía sau đạo hữu đi ra một thiếu phụ dáng điệu 
như vậy, mà đạo hữu còn chôi, nói: “Tôi không có như thê hay sao?”. 

Như bị sét đánh lên đầu, vì bị cáo oan không thể nhẫn nại, bèn cãi lại: 

- Đạo hữu đừng phá hại tôi, quả tôi không có như thế mà! 

Vị kia cứ nhất quyết: 

- Chính mắt tôi trông thấy, tôi tin đạo hữu thế nào được? 


Nói rồi, như người bẻ gãy cây gậy, vị ấy bỏ đi tự bảo mình rằng: “Dầu đến chỗ 
làm lễ Phát lồ, ta cũng sẽ không ngồi sám hối chung với Tỳ khưu nầy”. 


Vị Tỳ khưu bị tình nghi thanh minh với chư Tăng rằng: 
- Bạch các Ngài, tôi không có một chút lỗi nào, dầu nhỏ như hột mè. 
Còn vị Tỳ khưu bạn thì vẫn đề quyết: “Chính mắt tôi trông thấy”. 


Thấy hai vị Tỳ khưu bạn không chịu làm lễ Phát lồ chung, vị chư thiên nghĩ 
rằng: “Ôi nặng thay là nghiệp của ta tạo!”. Vị chư thiên bèn ứng tiếng lên hòa giải: 

- Bạch các Ngài, vị Trưởng lão của chúng tôi không đứt Giới, đây chỉ là một 
việc làm của tôi để thử lòng các Ngài đó thôi. Vậy các Ngài cứ làm lễ Phát lồ chung 
với vị Trưởng lão đi. 

Khi ấy, vị chư thiên đứng giữa hư không nói xuống, làm các Tỳ khưu phát sanh 
đức tin và làm lễ Phát lồ chung với nhau. Tuy nhiên, vị Tỳ khưu không còn giữ được 
lòng dịu hòa như trước nữa. Đó là tiền nghiệp của vị chư thiên. 

Đến khi mãn tuôi thọ, hai vị Trưởng lão tùy theo phước nghiệp được sanh lên cõi 
Trời. Còn vị chư thiên bị đọa xuống A Tỳ địa ngục suốt thời gian không có Phật, chịu 
sự thiêu đốt nơi địa ngục đó cho đến thời Đức Phật hiện tại, được tái sanh làm người 
trong thành Xá Vệ, đến tuôi trưởng thành xuất gia trong Phật Pháp và được thọ Cụ túc 
giới. Từ ngày xuất gia về sau, một bóng hình phụ nữ thường xuất hiện lên sau lưng Tỳ 
khưu nầy. Do đó vị nây được mệnh danh là Kondadhãna (Kon Đá Tha Ná). 


Thấy vị nầy có hiện tượng như vậy, chư Tăng đốc xúi Bá hộ Cấp Cô Độc: 

- Này Bá hộ, vị này phá giới, ông hãy đuổi ra khỏi chùa đi, để vị này ở chung với 
chư Tăng, sẽ mang tiêng xâu hêt! 

Bá hộ Cấp Cô Độc hỏi: 

- Bạch các Ngài, có chuyện gì đây? Đức Bồn Sư không có trong chùa ư? 

- Có, ông Bá hộ ả! 


- Vậy thì bạch các Ngài, Đức Bôn Sư sẽ biệt rõ việc nây! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 363 


Các Tỳ khưu đi mách với bà Thiện Chi. Bà cũng từ chối không làm theo lời đề 
nghị của chư Tăng. 


Các Tỳ khưu không được hai vị đại thí chủ chấp thuận lời mình, liền báo lên 
Đức vua. 


- Tâu Đại vương! Tỳ khưu Kondadhãna đi đầu cũng dắt theo một phụ nữ, làm 
cho tât cả chư Tăng mang tiêng xâu chung, xin Đại vương hãy thăng phục và đuôi vị 
ây đi! 

- Bạch các Ngài, vị ấy hiện ở đâu? 

- Tâu Đại vương, vị ấy ở trong chùa. 

- Trong chỗ ngụ nảo trong chùa? 

- Trong cốc tên đó. 

- Nếu vậy, các Ngài hãy đi, Trẫm sẽ cho người bắt vị ấy. 


Buôi xế chiều, Đức vua ngự đến chùa, cho binh lính bao vây chỗ ngụ chư Tăng 
đã chỉ, rôi đi thăng đên trước côc của Trưởng lão Kondadhana. 


Nghe tiếng ồn ào, Trưởng lão đi ra khỏi chùa đứng sát trước sân cốc. Đức vua 
nhìn thây thâp thoáng bóng một phụ nữ đứng sau lưng Trưởng lão. 


Trưởng lão biết có Đức vua ngự đến, bèn leo lên ngồi trên chùa. Đức vua không 
đảnh lễ Trưởng lão, nhưng đến gần thì không thấy bóng phụ nữ đâu cả. Đức vua nhìn 
qua cửa lớn, nhìn xuống gầm giường cũng không thấy, bèn nói với Trưởng lão răng: 


- Bạch Ngài, trong chỗ này, Trẫm có thấy một phụ nữ, cô ta ở đâu rồi? 

- Tâu Đại vương! Bần Tăng không thấy. 

- Rõ ràng vừa mới đây Trẫm thấy cô ta đứng sau lưng Trưởng lão mà! 

Dâu nghe như vậy, Trưởng lão cũng đáp: 

- Tâu Đại vương! Bần Tăng không thấy! 

Đức vua nghĩ thầm: “Thế này là nghĩa gì?”. 

Đức vua bèn thỉnh Trưởng lão: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ đi ra khỏi chỗ nầy xem! 
__— Khi Trưởng lão ra ngoài cốc, đứng trước sân thì có phụ nữ lại đứng sau lưng vị 
ây. Đức vua thây phụ nữ bèn trèo lên nên chùa. Biệt Đức vua sắp đên, Trưởng lão bèn 
ngôi xuông. 

Một lần nữa, Đức vua nhìn soát lại khắp mọi nơi mà chẳng thấy gì, bèn hỏi 
Trưởng lão: 

- Cô phụ nữ đâu rồi? 

Trưởng lão cũng trả lời như trước. 


- Tâu Đại vương, Bần Tăng không trông thấy! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 364 


- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nói thật, chính Trẫm vừa mới thấy một phụ nữ phía 
sau lưng Ngài mài! 


- Vâng, tâu Đại vương! Mặc dù đại chúng đều nói Bần Tăng đi đâu cũng dắt theo 
một phụ nữ, nhưng sự thật Bân Tăng chăng thây phụ nữ nào cả. 


Đức vua suy xét, cho răng chăc có chuyện gì bí ân, bèn nói với Trưởng lão: 
- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ bước xuông khỏi đây xeml 


Khi Trưởng lão bước xuống khỏi nên, đứng trước sân chùa, Đức vua lại thấy 
hình phụ nữ đứng sau lưng Trưởng lão, nhưng sau khi vị ây trèo lên nên chùa thì Đức 
vua lại hêt thây phụ nữ. 

Đức vua hỏi Trưởng lão, Trưởng lão lại đáp: 

- Bần Tăng không thấy phụ nữ ấy! 

Nghe vậy, Đức vua nghĩ: “Việc nầy có chỗ bí ân” và để chấm dứt, Đức vua nói 
với Trưởng lão răng: 

- Bạch Ngài, có bóng phiền não đi theo sau lưng Ngài như vậy, ngoài Trẫm ra 
chắc không có một aI đặt bát cho Ngài. Vậy xin thỉnh Ngài hãy thường xuyên vào 
hoàng cung đê Trâm dâng cúng tứ vật dụng. 


Sau khi ngỏ lời thỉnh Trưởng lão, Đức vua ra đi. Các Tỳ khưu than phiền với 
nhau răng: “Các đạo hữu hãy xem việc làm của nhà vua quấy ác đó. Tưởng đâu nghe 
lời báo cáo, Đức vua đến đuôi thầy ấy ra khỏi chùa, té ra bây giờ Đức vua lại thỉnh 
thầy ấy vào cung dâng tứ sự, rồi ra đi”. 


Chư Tăng cũng nói với Trưởng lão răng: 

- Nầy ông phá giới, bây giờ ông được lên chức Quân sư rồi đấy. 

Từ trước không thể nói lời gì nghịch lại chư Tăng, nhưng bây giờ đã có chỗ dựa, 
vị Trưởng lão liên nói trả lại: 

- Các ông phá Giới, các ông làm Quân sư, các ông đem phụ nữ đi theo! 

Chư Tăng mang việc nầy trình với Đức Thế Tôn: 


- Bạch Ngài, thầy Kondadhãna nghe chúng con nói, thầy mắng trả lại chúng con 
răng: “Các ông cũng phá GIới v.v...” 


Đức Bồn Sư cho gọi Tỳ khưu ấy đến và hỏi: 

- Này Tỳ Khưu, nghe nói thầy đã nói như thế có thật chăng? 

- Bạch Ngài! Có thật vậy. 

- Nầy Tỳ khưu! Tại sao vậy? 

- Tại vì các thầy ấy đã nói con. 

- Nầy các Tỳ khưu! Tại sao các thây lại nói với thầy nây như vậy? 


- Bạch Ngài, vì chúng con thấy cô phụ nữ đi theo thây nây. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 365 


- Các thầy này nói vì có thấy phụ nữ đi chung với thầy, còn thầy không thấy phụ 
nữ đi chung với họ, mà sao lại nói vậy? Trong tiên kiệp, thây há đã chăng nương theo 
tà kiên tội lôi mà có quả xâu đên kiêp nây, bây giờ tại sao thây còn cô châp tà kiên tội 
lôi nữa vậy? 

Chư Tỳ khưu cùng nhau bạch hỏi: “Bạch Ngài! Kiếp trước thầy ấy đã làm gì?”. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư bèn đem tiền nghiệp của vị Tỳ khưu này kể lại cho chư 
Tăng nghe, rôi bảo vị nây răng: 

- Nầy Tỳ khưu, do ác nghiệp nầy mà thầy đã có tướng trạng kỳ quái như vậy, 
bây giờ thây lại cô châp tà kiên như trước nữa hay sao? Chớ nói lời chi trả treo với 
chư Tăng nữa! Hãy là người câm lặng như chiệc chuông bê miệng, làm như vậy thây 
sẽ là người chứng Níp Bàn chăng sai. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm hai bài kệ nây: 

133. “Maãvoca pharusam kañcl, 

Vutta pativadeyyu tam; 
Dukkha hi saãrambhakathä, 
Patidanda phuseyyu tam”. 

“Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác, người 
khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay, những lời nóng giận thô ác chỉ 
làm cho ngươi đau đớn khó chịu như đao gậy mà thôi! ”. 

134. “Sace neresI attãnam 

Kamso upahato yathã; 
Esa pattosi nibbanam, 
Sarambho te na vIJJatI”. 


Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bé, trước những người đem lời thô ác cãi 
vã đên cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên con đường Níp Bản, người kia chăng 
làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa `. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Kañci: đừng nói lời thô ác với một người nào cả. 

Vuffã: ngươi nói kẻ khác phá Giới thế nào, kẻ ấy cũng nói trả lại ngươi thế ấy. 

Sãrambhakathä: những lời thô ác để tranh lắn áp chế nhau là khô. 

Pafidanda: các thứ hình phạt, nhất là hành phạt thân, người dùng đánh đập kẻ 
khác như thê nào, thì chính ngươi phải bị chúng rơi lên đâu hành phạt người trả lại. 

$ace neresi: nêu ngươi có thê giữ mình yên lặng. 

Keamso upahafo yathä: hãy làm như cái đồng la, cái công đã bề miệng, nó không 
phát ra tiêng được như ngươi đã bảo dùng tay chân hoặc đao trượng mà đánh đập kẻ 
khác. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 366 


Esa paffo Sỉ: nếu nñØưƠơi có thể giữ mình như thế, pháp Hành được kiện toàn TÔI, 
bây giờ ngươi không dê duôi, tức là ngươi đã đặc Níp Bàn vậy. 


Sãrambho te na vijjafi: được như thế thì những lời nói qua nói lại của chư Tăng, 
nói ngươi phá giới và ngươi nói chư Tăng phá giới là những lời thô ác thái quá, không 
có và sẽ không bao g1ờ có nữa. 

sg 


_ Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. Riêng 
phân Trưởng lão Kondadhäna nhờ huân từ Đức Bôn Sư ban cho mà đặc quả À La 
Hán, liên bay lên hư không, năm lá phiêu đâu tiên. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Bóng người phụ nữ bám sau thấy, 
Ai biết là do nghiệp bảo gây, 
Trong kiếp chư thiên, vì vọng niệm, 
Thử xem tình bạn chắc không đây?... 
Chẳng Nhân để mà trả quả xưa, 
Lời qua tiếng lại cứ dây dưa, 

Phật khêu nhớ lại nhân tiên kiếp, 
Đắc quả Vô sanh, ác khẩu chừa! 
Khác nào chuông bề, hết âm vang, 
Người giữ tâm yên, chứng Nịp Bản, 
Không nói lời thô, không uất hận, 
Đâu còn hình phạt, khổ nhân gian. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KONDADHÄNA 
k)f#Œ 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 367 


133. Đừng nói lời ác độc gây khố đau. Những lời ác độc sẽ gặp 
hành động trả oán. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 368 


134. Hãy giữ sự an tịnh của mình như cái chuông vỡ. Trong sự 
yên lặng như vậy, ta đã chứng Niết Bàn. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 369 


X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ 
(Uposathaka-ithinaim vafthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 135) 
“VYathä dandena gopälo, *Với gậy người chăn bò, 
Gävo päjefi øocaram; Lùa bò ra bãi có, — 
Evam jarä ca macecu) ca, Cũng vậy, già và chôi, 
Ayum päjenti päninam”. Lùa người đên mạng chung”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết, khi Ngài an ngự tại Pubbãrãma (Đông 
Phương Tự), đê cập đên Giới Bát quan của các Tín nữ, nhât là bà Visakha (Thiện 
CHỊ). 

Tương truyền rằng: Trong một ngày Giới Bát quan nọ, năm trắm phụ nữ thọ 
Giới Bát quan rôi mới đi chùa. Bà Visakhã đến gần các phụ nữ cao niên trong nhóm 
ấy và hỏi: 

- Thưa các bà, các bà giữ Giới Bát quan để làm gì? 

Họ đáp: “Nguyện cho tôi được hưởng phước chư thiên”. 

Bà Visäkhã lại hỏi các phụ nữ trung niên, các phụ nữ nây đáp: “Để thoát khỏi 
cảnh chồng chung!?”. 

Bà Visakha lại hỏi tiếp các thiểu phụ, các cô đáp: “Để được sanh con trai đầu 
lòng”. 

Nghe vậy, bà Visakhã lại hỏi tiếp các thiếu nữ, các cô đáp: “Đề sớm được về làm 
dâu gia đình tử tê”. 

Sau khi nghe lời nguyện ước của tất cả phụ nữ, bà Visãkhã dắt họ đi yết kiến 
Đức Bôn Sư và tuân tự kê lại những lời họ đã nói cho bà nghe. Nghe xong câu chuyện 
Đức Bôn Sư dạy răng: 

- Nầy Visakhã! Những chúng sanh hằng bị tứ khổ nhất là tự sanh, như kẻ chăn 
bò tay câm gậy lùa đi từ sanh đên lão, từ lão đên bịnh, từ bịnh đên tử, đê cho sự tử 
như búa bén chặt đứt mạng sông. Mặc dâu vậy, họ không nguyện giảm bớt sự sanh 
bao giờ cả, mà chỉ nguyện tăng thêm luôn luôn. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm lên kệ ngôn răng: 

“Vatha dandena gopälo, 
Gãvo päJeti gocaram; 
Evam Jarä ca maccuca, 
Ayum paJenti paninam””. 


* Maccũ (Theo bản Päli của CSCD/Dhammagiri, India). 
° Sapattiväsã: Cảnh sông chung hai vợ một chông. Ông Burlingame dịch là quyên hạn của chông “The 
Power of our husbands”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 370 


Như với chiếc gậy, người chăn trầu xua trấầu ra đồng, sự già chết cũng thê, 
thưởng xua chúng sanh đên tử vong. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Pä/efi: Người chăn bò khôn khéo dùng gậy ngăn chặn không cho bầy bò xâm 


phạm chỗ đất có trồng hoa màu, lùa chúng đi tới chỗ đồng trống có nhiều cỏ và nước 
uông. 


Ayuu päjenfi: Cắt đứt, làm hao mòn mạng căn. Quả vậy, lão và tử ví như đồng 
cỏ. Nơi đây, bao giờ sự sanh cũng đưa mạng căn của chúng sanh đến sự già, sự già 
đưa đến sự bịnh và sự bịnh đưa đến sự chết. Đến mức nây sự tử vong, như tử thần 
cằm chiếc búa bén chặt đứt mạng căn. Đây là cách nói ví dụ để đối chiếu. 


® 
Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn quả 
® 


Dịch giá Cần Đề 


Năm trăm tín nữ, bạn Visakha, 

Nữ giới Bát quan, nguyện phước g!? 
Các cụ già mong: Khi tạ thể, 

Lên trời hưởng lộc, sống quang huy! 
Các bà đứng tuổi sợ chông chung: 
“Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng!” 
Thiếu phụ ước sanh trai trưởng tử, 
Để làm nữ chủ tại gia trung. 

Thiếu nữ thì mơ được tấm chỗng, 
Con nhà tử tế, khỏi long đong... 
Không ai nguyện thoát luân hồi khổ, 
Mong khỏi sanh, già, bịnh, tử vong.... 


DỨT TÍCH BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ 
Œ f# 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 371 


135. Người chăn bò thúc đấy đàn bò ra đồng cỏ. Cũng vậy, 
già, chết thúc đây mọi loài vật đến mạng chung. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyên 2 Trang 372 


X.6- Tích NGẠ QUÝ MÌNH TRĂN 


(1jagarapetavatthu) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 136) 
Atha päpäni kammni, “Người ngu làm điều ác, 
Karam bãlo na bujjhati; Không ý thức việc làm, 
Sehi kammehi dummedho, Đo tự nghiệp, người ngu, 
Aggidaddhova tappati”. Bị nung nâu như lửa ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập 
đên ngạ quỷ mình Trăn (AJagara). 


Một thuở nọ, trong khi đang đi với Trưởng lão Lakkhana (Lắc Khá Ná) từ núi 
Kỳ Xà Quật (Gijjhakũta) xuống, Trưởng lão Moggallana (Mục Kiền Liên) đã thấy 
băng Thiên nhãn, một con Ngạ quỷ mình trăn dài đến hai mươi lăm do tuần. Từ đầu 
nó ngọn lửa bốc lên đến đuôi, từ đuôi nó ngọn lửa bốc lên đi đến đầu, từ đầu và đuôi 
nó hai phía ngọn lửa bốc lên đi vào khoảng giữa mình nó. Trưởng lão thấy vậy mỉm 
miệng cười, Trưởng lão Lakkhana hỏi về lý do cái cười đó, Trưởng lão đáp: “Nầy 
đạo hữu, không phải thời giải đáp câu hỏi nầy, chừng nào đến trước Đức Thế Tôn, 
đạo hữu hãy hỏi lại tôi”. 

Nói rồi, hai Trưởng lão bước vào thành Sãvatthï (Vương Xá) khất thực. Khi về 
đến trước Đức Bồn Sư tồi, Trưởng lão Lakkhana liền hỏi lại và Trưởng lão 
Moggallãna đáp rằng: 


¬ Nây đạo hữu, lúc ấy tôi đã thấy một Ngạ quỷ, vì thân hình nó kỳ dị tôi chưa 
từng thấy như thế bao giờ, cho nên tôi mỉm cười. 


Đức Bồn Sư xác nhận lời nói của Trưởng lão rằng: 


- Nây các Tỳ khưu! Quả thật các Thinh Văn của Ta đều có Chánh kiến như thế 
cả. 

Rồi Ngài nói tiếp rằng: “Nầy các Tỳ khưu, Ngạ quỷ ấy chính Ta đã từng nhìn 
thấy sau khi chứng Đạo Quả dưới cội Bồ Đề, nhưng Ta không nói ra vì e răng những 
người không tin lời Ta, ắt không được lợi ích. Bây giờ có Moggallana làm chứng, nên 
ta mới nói”. Chư Tăng hỏi về tiền nghiệp của con Ngạ quý ấy, Đức Bồn Sư bèn giải 
rằng: 

Tương truyền: Trong thời Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), có Bá hộ tên là 
Sumangala (Xú Măng Gá Lá) đã lót gạch bằng vàng một khoảng đất rộng hai mươi 
usabhat, đã xuất ra một số tiền của nhiều như thế nữa để kiến tạo một ngôi chùa và 
xuất thêm một số tiền tương đương như thế để khánh thành ngôi chùa ấy. 


: Một Usabha khoảng một trăm bốn mươi cubit, một cubit lối hai mươi ngón tay. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 373 


Một hôm, Bá hộ đi viếng Đức Bồn Sư từ sáng sớm, đi đến công thành thấy một 
kẻ trộm năm trong cái trại (sala) đầu trùm băng một chiêc y vàng, hai chân dính đây 
bùn, Bá hộ nói răng: 

- Người có chân dính đầy bùn này, chắc đã đi rong ban đêm, mới về nằm đây. 

Tên trộm giở y chường mặt ra, thấy Bá hộ liền buộc oan trái với ông răng: 

- Rồi đây, ta sẽ tìm cách đối phó với ông. 

Anh ta đã lén đốt ruộng và đốt nhà của ông Bá hộ bảy lần nữa. Làm bấy nhiêu 
chuyện ác đê trả thù cũng chưa nguôi giận, tên trộm còn tìm đên làm quen kêt bạn với 
người hâu riêng của Bá hộ, rôi lựa dịp hỏi: “Ong Bá hộ ưa thích cái gì?”. 

Khi nghe đáp: “Ngoài hương thất ra, ông Bá hộ không còn ưa thích cái gì hơn 
nữa cả”. Nghe vậy, tên trộm quyêt tâm: “Ta sẽ đôt rụi hương thât mới hả lòng căm 
giận của ta”. 

Chờ khi Đức Phật vào thành khất thực, tên trộm lén vào đập bê tan những vò 
nước uông, nước xài rôi châm lửa đôt hương thât. 


Hay tin cấp báo hương thất bị đốt, Bá hộ đến ngay trong lúc lửa còn cháy, nhìn 
hương thất đang cháy đã không mảy may chút buôn phiền ông còn vỗ tay cười lớn. 
Khi ấy, dân chúng đứng gần ông ta thấy lạ, liền hỏi: 


- Thưa chủ, tại sao ông đã bỏ ra nhiều tiền để tạo hương thất, mà ông lại vỗ tay 
cười khi nó đang cháy như vậy? 


- Nây bà con! Bao nhiêu công trình của ta làm đó là của chôn trong chỗ đặc biệt 
là Phật giáo, không có sự tai hại nào, nhất là lửa có thể lây mất được. Vả lại, ta sẽ có 
dịp xuất ra một số tiền của như vậy nữa để tái tạo hương thất dâng cúng Đức Bổn Sư, 
nên ta thỏa thích vỗ tay cười. 


Sau khi xuất ra một số tiền của nhiều như trước, cho cất xong hương thất, Bá hộ 
làm phước Trai Tăng đến Đức Bồn Sư với hai mươi ngàn Tỳ khưu tùy tùng. Thấy Bá 
hộ làm như thế, tên trộm nghĩ thầm: “Ta mà không giết chết được ông này thì ta 
không thể nào rửa được cái nhục nây. Ta phải giết ông mới được”. Thế rồi, anh ta cột 
dao găm giấu trong thắt lưng, đi vơ vẫn trong chùa suốt cả bảy ngày mà không gặp 
được cơ hội thuận tiện. 


Riêng ông Đại Bá hộ, sau bảy ngày Trai Tăng đến Tăng chúng có Đức Phật dẫn 
đâu, mới đảnh lễ Đức Giáo Chủ và nói: 

- Nhờ một người. đốt ruộng con, chặt chân bò trong chuồng con bảy lần, bây giờ 
đây cũng nhờ người ây đốt hương thất con mới có dịp làm phước. Vậy trong cuộc 
phước thí nầy, phần phước thứ nhất con xin chia cho người ấy. 

Nghe ông Bá hộ nói như thế, tên trộm tự nghĩ: “Ôi! Nặng thay là nghiệp của ta 
đã tạo. Ta đã xúc phạm đên ông như vậy mà ông chăng có chút gì giận ta, lại còn chia 
cho ta phân phước thứ nhât trong cuộc thí nây. Ta là một kẻ phản bội, nêu ta không 
xIn xám hôi một người như thê, hình phạt của chư thiên sẽ giáng xuông đâu ta. 


Tên trộm đên quỳ mọp trước chân ông Bá hộ và nói: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 374 


- Thưa ông chủ, xin ông chủ xá tội cho con. 
- Việc chi đây? 
Nghe vậy, tên trộm đáp: 


- Thưa chủ, bao nhiêu việc ông vừa kê ra đó, chính con đã làm. Xin ông hãy tha 
tội ây cho con. 


Ong Bá hộ hỏi lại tên trộm về tât cả mọi hành vị của anh ta: “Bao nhiêu việc nây 
việc nọ chính con đã làm ra cho ta phải không?” 


- Thưa phải, chính con đã làm. 

Nghe vậy, Bá hộ hỏi: 

- Con chưa từng gặp ta, tại sao lại căm thù ta mà làm như vậy? 

__ Tên trộm bèn nhắc lại mây lời ông đã nói, ngày mà ông Bá hộ đi ra công thành, 

thây anh ta năm ngủ, rôi nói tiêp răng: 

- Vì lẽ đó mà con đã giận ghét ông chủ. 

Ông Bá hộ nhớ lại mình đã có mấy lời ấy, bèn nhận lỗi: “Ò, ta có nói như vậy, 
thôi con hãy miễn lôi cho ta”. 

Xin lỗi tên trộm xong rồi, ông nói: 

- Thôi con hãy đứng dậy, ta tha tội cho con, con hãy đi đi. 


- Thưa ông chủ, nếu ông chủ đã tha tội cho con, xin ông chủ nhận cho con đưa cả 
vợ con đên làm tôi tớ trong nhà ông chủ. 

- À, bấy nhiêu việc con làm đối với ta, là đã dứt khoát rồi. Ta không thể bàn đến 
chuyện ở chung trong một nhà. Con không có phận sự chi ở trong nhà ta cả. Ta tha tội 
cho con, thôi con hãy đi. 

Vì tạo nghiệp ẫy, khi hết tuổi thọ, tên trộm bị sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu 
đôt rât lâu nơi đó. Do quả dư sót, bây giờ tái sanh làm Ngạ quỷ mình trăn ở trên đỉnh 
núi GIjjhakuta, hăng bị lửa thiêu đôit. 

Sau khi giải rõ tiền nghiệp của Ngạ quỉ đó, Đức Bồn Sư dạy rằng: 

- Nây các Tỳ khưu, hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết, 
nhưng về sau chính những nghiệp của họ đã tạo thiêu đôt họ, chăng khác nào lửa rừng 
tự nhiên bôc cháy lây mình vậy. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và ngâm kệ răng: 

Atha pãpanI kammäãnI, 
Karam balo na buJjhatI; 
SehI kammehI dummedho, 
Aggidaddhova tappati”. 

Kẻ ngu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng? Người ngu tự 
tạo ra nghiệp đề chịu khó, chăng khác nào tự láy lứa đôt mình. 


“ 
Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 375 


CHÚ GIẢI: 

Atha papaãn¡: Không phải hoàn toàn do sân hận mà người ngu làm việc ác, 
chính trong lúc làm ác họ cũng không biết mình tạo ác nghiệp. Không có người nào 
trong lúc làm ác mà không biết “Ta làm ác”. Đây chỉ nói là người làm ác không biết 
đến hậu quả của cái nghiệp này sẽ thế nào thôi. 

Sehï: Do những nghiệp là của riêng họ. 

Dummedho: Người vô trí bị sa Địa ngục, bị lửa thiêu đốt. 


Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn quả 
sg 
Dịch giá Cần Đề 
Vì câu nói trồng bị căm thù, 
Bá hộ không hờn gián kẻ ngu, 
Đối ruộng, đốt nhà, mong báo oán, 
Đốt luôn hương thất bậc chân tu. 
Lại đem hôi hướng phước đấu tiên, 
Cho kẻ giúp mình tạo phước duyên, 
Rối cuộc kẻ gian ra sảm hồi, 
Dứt ngay oan trái kiếp hiện tiễn. 
Kẻ trộm về sau đọa A T , 
Rôi làm ngạ quỷ, bởi ngu sỉ 
Không lường hậu quả hành vì ác, 


Thậm thượt mình tran, kéo lết đi. 


DỨT TÍCH NGẠ QUÍ MÌNH TRĂN 
tk) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 376 


136. Người làm ác không biết hậu quả về sau sẽ phải chịu 
khô đau vì ác nghiệp của mình. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 377 


X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIÊN LIÊN NÍP BÀN' 
(Mahamoggallanattheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 137 - 138 - 139_140) 
137. “Yo dandena adandesu, *®Dùng trượng phạt không trượng, 
Appadutthesu dussati; Làm ác người không ác, 
Dasannamaññataram thãnam, Trong mười loại khô đau, 
Khippameva nigacchati”. Chịu gấp một loại khô”. 
138. “Vedanam pharusam jãnim, “Hoặc khô thọ khốc liệt, 
Sarirassa ca bhedanam; Thân thê bị thương vong, 
Garukam väpi äbãdham, Hoặc thọ bệnh kịch liệt, 
Cittakkhepam va päpune”. Hay loạn ý tán tâm ”. 
139. “Rãjato vä upasagøam, “Hoặc tai họa từ vua, 
Abbhakkhãnam va dãrunam; Hay bị vu trọng tội, 
Parikkhayam va ñãfmam, Bà con phải ly tán, 
Bhogänam va pabhangunam”. Tài sản bị nát tan ˆ. 
140. “Atha vässa agäräni, “Hoặc phòng ốc nhà cửa, 
Aøøi dahati pävako; Bị hỏa tai thiêu đôt, 
Kãyassa bhedäã duppañño, Khi thân hoại mạng chung, 
Nirayam so upapajjati”. Ác tuệ sanh Địa ngục”. 


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập 
đến Trưởng lão Mahä Moggallana (Ma Ha Mục Kiền Liên). Một thuở nọ, các tu sĩ 
ngoại đạo họp bàn luận với nhau, có người hỏi: “Nầy các đạo hữu có biết vì lẽ gì mà 
Sa môn Cô Đàm được nhiều lễ lộc, còn chúng ta lại mất hết chăng?”. 


- Chúng tôi không biết, đạo hữu biết phải không? 


- Vâng, chúng tôi biết. Đó là một người tên là Maha Moggallãäna. Ông lên cõi 
Trời hỏi vê phước nghiệp của chư thiên rôi vê cối nhân giang thuyết giảng răng: “Ai 
làm như vây, ắt sẽ được phước báu như vậy”, ông lại xuông Địa ngục hỏi về tội 
nghiệp của các chúng sanh dưới đó, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng: “AI làm 
như vây, ắt sẽ bị tội khổ như vậy đó”. Mọi người nghe pháp ông ta thuyết mới mang 
đến dâng cúng rất nhiều lễ lộc. Nếu chúng ta có thể giết chết được ông ta thì phần lễ 
lộc của ông ta sẽ trở về với chúng ta. 


Sau khi thảo luận tìm ra một giải pháp, tất cả nhóm ngoại đạo đều đồng ý rằng: 
“Dâu băng cách nào chúng ta cũng phải giêt chêt ông ta”. Thê rôi họ xúi tín đô của họ 


: Truyện tích nầy hầu hết giống với phàn nhập đề Bốn sanh Jãtaka 125-126 trang 552. Nhưng có 
chỗ khác biệt quan trọng với Jãtaka là: Trưởng lão Moggalläna bay lên không trung, thoát khỏi tay bọn 
cướp sáu lân, và trong tiên kiêp thay vì giêt chêt song thân, Trưởng lão đã hôi hận ăn năn vào giờ phút 
chót. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 378 


phải đóng góp một ngàn đồng vàng, cho gọi những tên trộm cướp quen thói cướp của 
giêt người đên mướn chúng với giá một ngàn đông đó: 

- Ông Mahã Mogøsalläna hiện tại ở Hắc Nham (Kãlasiläya) các anh hãy đến đó, 
giêt chêt ông ta đi. 

Bọn cướp vì tham của liền chấp nhận: “Chúng tôi sẽ giết ông Trưởng lão đó”. 

Chúng liền đến bao vây đạo trường nơi chỗ ngụ của Trưởng lão. 

Biết bọn cướp đến bao vây đạo trường nơi ngụ của Trưởng lão. 

Biết bọn cướp bao vây quanh cốc, Trưởng lão thoát ra theo lỗ khóa mà bay đi 
mât. 

Ngày ấy không gặp Trưởng lão, qua ngày sau, bọn cướp lại đến bao vây cốc 
Trưởng lão nữa. 

Trưởng lão biết vậy, bèn trổ nóc nhà, bay đi. 


Cứ thế hết một tháng đầu, rồi hết một tháng giữa nữa mà bọn cướp chưa có thê 
bắt được Trưởng lão. Đên tháng cuôi là quả tiên nghiệp đã chín muôi, không thê né 
tránh, Trưởng lão biệt vậy nên không lánh mặt nữa. 


Bọn cướp đên bắt Trưởng lão, đập xương Trưởng lão nát như tâm cám. Khi thấy 
Trưởng lão đã chêt, chúng vứt xác Trưởng lão vào sau một bụi cây rậm TÔI bỏ đi. 
Trưởng lão nghĩ: “Ta phải yêt kiên Đức Bôn Sư rôi Níp Bàn”, nên dùng Thiên định 
hoàn xác lại như còn sông, bay vê chô Đức Thê Tôn đang ngự, đảnh lê Ngài rôi bạch 
răng: 

- Bạch Ngài, con sẽ Níp bàn! 

- Nầằy Mogøgallãna! Thầy sẽ Níp bàn ư? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy Níp bản tại đâu? 

- Bạch Ngài, tại xứ Hắc Nham. 

- Nếu vậy, này Moggallana, thầy hãy thuyết pháp của Ta trước khi Níp bàn. Bậc 
Thượng Thinh Văn của Ta mà được như thây, bây giờ Như Lai không còn trông thây 
nữa. 

- Bạch Ngài! Con sẽ làm như vậy! 


Trưởng lão đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi bay lên hư không thuyết lên Pháp thoại. Đến 
ngày Ngài Đại Níp Bàn cũng giống như Trưởng lão SãrTputta (Xá Lợi Phát), Trưởng 
lão dùng thần thông sắp xếp mọi công việc, thuyết pháp xong, Trưởng lão đảnh lễ 
Đức Thế Tôn đi trở về rừng trong xứ Hắc Nham mà Vô Dư Níp Bàn. 


Tin trưởng lão bị bọn cướp ám sát được khẩu truyền đi khắp cõi Diêm Phú Đề. 
Đức vua A Xà Thế ra lịnh cho mật thám truy lùng bọn cướp sát nhân. Trong bọn 
chúng có những đứa đang nhậu rượu trong quán rượu, khi say sưa tên này thoi vào 
lưng tên kia ngã xuống. Tên bị đánh đứng lên sừng sộ nói: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 379 


- Đỗ mất dạy, tại sao mây đâm vào lưng tao? 


- Đồ ác ôn hèn mạt, có phải mây đã ra tay đánh đập Trưởng lão Mahã 
Moggallana trước nhât đâu? 


- Vậy chớ mây không biết chính tay tao đã hạ sát ông ta à! 


- Nhờ nghe các tên đồng đảng tranh nhau tự xưng là thủ phạm, các mật thám tóm 
hệt tât cả bọn cướp về phục linh Đức vua. 


Đức vua cho giải bọn cướp tới và phán hỏi: 

- Phải chúng bây đã ám sát Trưởng lão chăng? 
- Tâu Đại vương, phải. 

- Ai xúi biểu chúng bây? 

- Tâu Đại vương, các Sa môn lõa thê. 


Đức vua truyền lịnh bắt luôn cả trăm Sa môn đạo lõa thể chôn chung với năm 
trăm tên cướp trước sân chầu dưới những hồ cá nhân tới rún, bên trên phủ rơm kín rồi 
châm lửa đốt. Khi biết các tội nhân đã bị thiêu. Đức vua lại sai lấy cày sắt cày qua cày 
lại cho nát thây họ ra từng mảnh lớn có, nhỏ có. Đức vua đã ủy thác việc nầy cho bốn 
tên cướp thi hành. 


Các Tỳ khưu câu hội trong giảng đường đề khởi chuyện rằng: 


- Than ôi! Trưởng lão Mahä Moggalläna tự mình đã chịu một cái chết không 
xứng đáng. 


Đức Bồn Sư đến hỏi: “Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây luận bàn về 
chuyện gì?”. 


- Bạch Ngài, chuyện nây... 
Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích răng: 


- Nầy Tỳ khưu, trong kiếp nầy, Mogsgallãna đã chết một cách không xứng đáng 
như vậy là do tiên nghiệp của Thây đã tạo trong quá khứ, khiên cho người chêt một 
cách không xứng đáng. 


- Bạch Ngài, kiếp trước Trưởng lão đã tạo nghiệp gì? 
Đức Bồn Sư thuật lại tích xưa rằng: 


Tương truyền: Thời quá khứ, có một thanh niên con nhà gia giáo, cư ngụ trong 
thành Baranasi (Ba La Nại), hăng ngảy chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, nhất là giã gạo 
nấu cơm... 


Một hôm, cha mẹ bảo cậu răng: 


- Con à, một mình con mà làm hai công việc, vừa làm việc nhà, vừa làm việc ở 
rừng thì mệt nhọc lăm, đê cha mẹ cưới vợ cho conl 


Thanh niên từ chối, đáp rằng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 380 


- Thưa cha mẹ, con thây con không cân có đôi bạn. Hễ cha mẹ còn sông đến 
chừng nảo, thì con sẽ ở vậy, tự tay con săn sóc phụng dưỡng cha mẹ. 


Hai ông bà theo nói mãi và cưới một cô gái đem về làm dâu. Mây ngày đầu, cô 
dâu hầu hạ cha mẹ chồng đàng hoàng tử tế. Sau đó, cô không muốn gặp ông bà nữa, 
bèn than thở với chồng: 


- Em không thê sống chung một nhà với cha mẹ của anh được. 


Thấy chồng gác bỏ lời nói của mình, cô chờ chồng đi vắng, lấy thứ (chỉ) gai quét 
với bọt cháo trây trét đây nhà. 


Chồng về hỏi: “Cái gì đây?”. 
- Hai ông bà lú lẫn đã làm chuyện đó, cứ đi lang thang trây trét làm dơ cả nhà. 
Em không thê nào ở chung với hai ông bà được nữal 


Nghe vợ cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, một chúng sanh dầu bô túc rất đầy đủ 
Pháp Thập Độ (Ba La Mật — Paramn) như thê cũng trở lòng đoạn tuyệt tình thân phụ 
mâu. Thanh niên nói: 


- Anh sẽ có cách đôi xử với ông bà! 
Sau khi hâu cơm cha mẹ, thanh niên nói dôi với ông bà cụ răng: 


- Thưa cha mẹ, những thân quyên của cha mẹ ở xứ đó, mời cha mẹ đên chơi, 
chúng ta sẽ đi đên nơi đó! 


Đỡ cha mẹ lên một cỗ xe nhỏ, thanh niên đánh xe đưa ông bà đi, khi đến giữa 
khu rừng rậm, thanh niên lại gạt cha mẹ răng: 


- Xin cha mẹ hãy cầm cương cho bò đi thủng thăng, chỗ nầy có bọn cướp ở, để 
con xuông đi bộ. 


Trao dây cương qua tay cha rồi, thanh niên xuống xe đi bộ một đỗi, quay lại đổi 
giọng nói giả làm tiêng la của bọn cướp. Ông bà mù nghe tiêng la tưởng thật là bọn 
cướp xông ra đón đường, bèn bảo con răng: 


- Con ơi! Cha mẹ già rôi, con hãy lo tự vệ lây mình con! 


Dầu nghe cha mẹ la lớn như vậy, nhưng thanh niên vẫn giả làm bọn cướp hét lại 
và đánh chết hai ông bà, vứt xác giữa rừng rồi bỏ ra về. 


Đức Bồn Sư chấm dứt câu chuyện về tiền nghiệp của Trưởng lão Moggalläna, 
TỒi giảng tiếp: “Này các Tỳ khưu, sau khi tạo bấy nhiêu nghiệp, Moggallana đã bị 
thiêu đốt vô số trăm ngàn năm dưới địa ngục, rồi do quả dư sót sanh lên làm người 
còn bị giết chết và đập nát thây như vậy hàng trăm kiếp. Thế thì Moggalläna sở dĩ 
chết như vậy là do tiền nghiệp của mình mà thôi. Còn năm trăm tên cướp và năm trăm 
tu sĩ ngoại đạo đã hại đến bậc Vô hại là con trai Như Lai, nên mới chịu chết một cách 
không thuận an như thế. Quả thật, kẻ làm hại người vô hại tất phải gặp một trong 
mười điều bất hạnh, tai họa chăng sail 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết pháp và kết thúc bằng kệ rằng: 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 381 


137. “Yo dandena adandesu, 
Appadutthesu dussati; 
Dasannamaññataram thãnam, 
Khippameva nIgacchatI”. 

138. “Vedanam pharusam JãnIm, 
SarTrassa ca bhedanam; 
Garukam vaãpI abadham, 
Cittakkhepam va pãpupe”. 


139. “RaJato va upasaggam, 
Abbhakkhanam va darunam; 
Parikkhayam va ñãtnam, 
Bhoganam va pabhangunam”. 


140. “Atha vãssa agaränI, 
Aggli dahatI pavako; 
Kayassa bheda duppañño, 
Nirayam so upapa]JatI”. 


Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân lập tức kẻ kia phải thọ lấy 
đau khô trong mười điều nây: tiên tài bị tiêu mắt, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng 
bịnh bức bách, hoặc bị tản tâm loạn ÿ, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vụ trọng 
tội, hoặc bị quyền thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc 
thiêu đốt và sau khi chết bị đọa vào Địa ngục. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Adandesu: những bậc Vô Lậu đã xa lìa những việc làm hại, nhất là những hình 
phạt thân xác (Kayadandadivirahitesu). 

Appaduffhesu: những người vô hại là không tự hại mình hoặc người khác. 

DasannamaRfiataram thãnam: một trong mười hai nguyên do gây ra sự khổ 
não. 

Vedanưm: cảm thọ khốc liệt như bịnh nhức đầu. 

JđHnữ!: sự mất mát của cải đã kiếm được một cách hết sức khó khăn. 

Bhedanưm: thần thê bị phân tách, như bị chặt tay chẳng hạn. 

Œarukarmn: thọ bịnh trầm trọng đến nỗi què chân, chột mắt, bại liệt, tật nguyền, 
cùi phong, lở lói chẳng hạn. 

Ciffakkhepamn: mất trí, điên cuồng. 

Upasaggam: sự nguy hiểm từ Đức vua chăng hạn, như bị tước hết danh giá, cách 
chức tướng lãnh... 

Abbhakkhãnam: sự vu cáo tội dữ dẫn như người chưa thấy, chưa nghe, chưa 
nghĩ gì cả mà bị vu cáo là phạm tội đào tường, khoét vách, phạm tội đối với nhà vua 
V.V. 

Parikkhayan va ñãmam: sự mất những người thân thuộc mà mình có thể 
nương cậy. 


* Chỉ vị A La Hán hết sạch mọi lậu hoặc 
Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 382 


Pabhangunaim: sự tan vỡ, sự thôi nát. Như trong nhà người ấy có lúa thì lúa bị 
thối nát, có vàng thì vàng bị biến thành than, có trân châu thì trân châu trở thành hột 
bông gòn, những đồng tiền vàng (Kahäpan3) hóa ra những mảnh chén vụn giá đáng 
hai đến bốn đồng bạt (Pãda). 

Aggi dahati: cứ hăng năm bị hỏa hoạn hai, ba lần ở một nơi nào đó. Bằng không 
thì bị lửa thiên lôi giáng xuống, hoặc tự mình gây nên hỏa hoạn. 

Nirayam: trong kiếp hiện tại bị một trong mười điều khổ nây rồi, qua những 
kiếp sau, mỗi kiếp còn phải chịu khổ thêm nữa, nên mới nói là sanh ở địa ngục. 


Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn 
quả 


bó 
Dịch giá Cần Đề 


Ngoại đạo xuất ra số lớn tiên, 

Mướn người theo giết Mục Kiên Liên, 
Quả muôi, Trưởng lão cam lòng chịu, 
Để cướp bằm mình trả nghiệp duyên. 
Vì xưa lỡ giết mẹ cha già, 

Nghe vợ thành gây nghiệp xấu xa! 
Nay có Thân thông hoàn xác cũ, 

Bay về cáo biệt Đức Phật Đà. 

Giết người vô lội, bậc Vô sanh, 
Nghiệp sát trổ liền quả rất nhanh! 
Bọn cướp giết chết chùm cùng ngoại đạo, 


Lửa hông thiêu xác rã từng manh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MỤC KIÊN LIÊN NÍP BÀN 
CŒ2##t) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 383 


—4\\J) 


‹đté (2 


137. Kẻ làm người vô hại về sau sẽ rơi vào một trong mười 
khô cảnh, đọa xứ. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 384 


138. Kẻ làm ác phải chịu khổ đau khốc liệt, thân mạng hoại vong, 
bệnh tật hay tán loạn tâm trí. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 385 


139. Kẻ làm ác thường bị vua chúa từ bỏ, kết án nặng nè, 
mất hết tài sản và quyền thuộc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 386 


140. Lửa thiêu đốt mọi nơi cư trú của kẻ làm ác. Kẻ ác phải 
tái sanh địa ngục đời sau. 


Chú giải Kinh Pháp Cú —- Quyền 2 Trang 387 


X.8- Tích TY KHƯU NHIÊU VẬT DỤNG 
(BahubhapdikabhikkhUuvatthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 141) 

Na nagøacariyä na jafã na pañkä, “Không phải sống lõa thể, 
Năãnäsakã tandilasäyikã vã; Bên tóc, tro trét mình, 
Rajo jallam ukku{ikappadhãnam, Tuyệt thực, lăn trên đât, ` 
Sodhenti maccam avitinna-kankham”. Sông nhúớp, siêng ngôi xôm, 


Làm con người được sạch, 
Nêu không trừ nghĩ hoặc ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự), đề cập đến vị Tỳ khưu có nhiều vật dụng. 


Tương truyền rằng: Một phú trưởng giả cư ngụ trong thành Xá Vệ, sau khi vợ 
chết bèn đi xuất gia. Khi sắp xuất gia, VỊ ây cất chỗ ngụ riêng, cùng với nhà khói 
(Aggisäalã), nhà kho rồi cho chất đầy nhà kho tất cả các thứ thuốc ngừa bệnh 
(Bhesajja) nhất là bơ trong, dầu.v.v. 


Sau khi xuât gia, vị ây cho gọi những đây tớ của mình đên nâu các món ăn theo 
sở thích rôi độ. VỊ ây có nhiêu vật dụng, có nhiêu đô đạc, ban đêm mặc y nội và khoác 
y khác, ban ngày mặc y nội và khoác y khác và ở cách biệt trong ranh của chùa. 


Một hôm khi vị ấy đem các y phục của mình trãi ra phơi năng, các Tỳ khưu đi ta 
bà từ tịnh thât nây sang tịnh thât khác, đên thây vậy, bèn hỏi: 


- Những y phục nây của ai vậy đạo hữu? 
- Của tôi đó. 
Nghe vậy các Tỳ khưu trách: 


- Nây đạo hữu, Đức Thế Tôn chỉ cho phép có tam y, đạo hữu đã xuất gia trong 
Giáo Pháp Đức Phật, có hạnh tri túc, thiêu dục như thê, đạo hữu lại là người có nhiêu 
vật dụng như vậy sao? 


Chư Tăng liền đưa vị ấy đến Đức Bồn Sư và báo lại rằng: 

- Bạch Ngài, Tỳ khưu này là người có quá nhiều vật dụng. 

Đức Bồn Sư hỏi rằng: “Nầy Tỳ khưu, lời nói về thây như thế có đúng chăng?”. 
- Bạch Ngài! Đúng như vậy. 

Đức Bồn Sư quở trách rằng: 


- Nầy Tỳ khưu, tại sao Ta đã thuyết giảng về pháp thiểu dục mà thầy còn làm 
người có nhiêu vật dụng như thê? 


Chỉ nghe bấy nhiều lời, vị ấy nổi giận đáp rằng: 
- Ngay bây giờ, tôi sẽ cởi bỏ đồ mà đi ngay đây. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 388 


VỊ ây cởi bỏ vứt y choàng ngoài, chỉ còn mặc một lá y nội, đứng giữa hội chúng. 
Khi ấy, Đức Bồn Sư nói lời xây dựng phần khích vị ấy răng: 

- Nầy Tỳ khưu! Trước kia thầy há chăng phải là người đi tìm Tàm Quý (Hi 
Ottappa) hay sao? Trong thời gian là Thủy thần, thầy đã mải miết tìm Tàm Quý suốt 
mười hai năm. Tại sao bây giờ xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Phật tôn nghiêm 
như vắy, thầy lại vức bỏ y choàng ngoài giữa Tứ chúng, từ bỏ cả Tàm Quý mà đứng 
như vậy? 


Nghe lời của Đức Bồn Sư, VỊ ấy lấy lại được Tàm Quý bèn nhặt y đắp lên mình, 
đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi ngồi xuống một bên. 


Các Tỳ khưu muốn biết rõ nghĩa lý của việc nầy, nên yêu cầu Đức Bồn Sư giải 
thích. 


Đức Thê Tôn liên ngôi kê lại chuyện tiên kiêp như sau: 


Thuở xưa kia, Đức Bồ Tát tái sanh vào lòng Hoàng hậu của Đức vua đóng đô ở 
Bãranasĩ (Ba La Nại). Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát có được tên là Thái tử Đại Cung 
Nỏ (Mahissäsa). Kế đó, Bồ Tát có được một em trai tên là hoàng tử Nguyệt (Canda). 
Khi Hoàng hậu, mẹ của hai hoàng tử băng hà, Đức vua phong cho một bà phi khác lên 
làm Hoàng hậu, bà nầy cũng sanh được một Hoàng nam. Hoàng tử út được đặt tên là 
Nhật (Suriya). Thấy mặt Hoàng tử út, Đức vua rất hoan hỷ phán răng: 


- Trẫm sẽ ân tứ cho con ái hậu một lời yêu cầu. 

Hoàng hậu đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, thần thiếp sẽ nhận lãnh ân huệ này khi nào có ý muốn. 
Khi Hoàng tử út đến tuổi trưởng thành, Hoàng hậu tâu Đức vua: 


- Tâu Hoàng thượng, khi thần thiếp sanh Hoàng tử út, Hoàng thượng đã chuẩn 
hứa cho một lời yêu câu. Vậy, nay xin yêu câu Hoàng thượn ban vương vị cho con 
của thân thiệp. 


Đức vua từ khước, bảo răng: 


- Hai con trai của Trẫm như hai đốm lửa sáng ngời, Trẫm không thể ban vương 
vị cho con Hoàng hậu được. 
Tuy lời mình bị Vua bác, nhưng Hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi, thấy vậy, 


Đức vua nghĩ: “Hoàng hậu có thê làm điều bất lợi đến hai con của Trẫm chăng?”. Cho 
gọi hai Hoàng tử đến, Đức vua phán rằng: 


- Này hai con, khi Hoàng tử Nhật ra đời, cha có hứa ban cho một ân huệ theo lời 
yêu cầu. Nay mẫu hậu của Hoàng tử xin cho con mình được vương vị. Trẫm không 
muốn ân tứ. Tuy nhiên, sợ e Hoàng hậu sẽ mưu hại hai con. Hai con hãy đi lánh mặt 
ngụ trong rừng, chờ khi Trẫm thăng hà rồi hãy trở về mà kế vị. Nói rồi, Đức vua giục 
hai con ra đi. 

Hai Hoàng tử cáo biệt Vua cha, xuống khỏi đền vua gặp Hoàng tử Nhật đang 
chơi ở sân ngự, bèn tỏ thật sự tỉnh. Biết rõ nguyên do của cuộc xuất hành, Hoàng tử út 
cùng theo hai anh ra đi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 389 


Khi đến rừng Tuyết lãnh, Bồ Tát bỏ đại lộ, rẽ vào một con đường mòn đến ngồi 
dưới một gôc cây rôi bảo Hoàng tử Nhật: 


- Hoàng đệ hãy đên cái ao kia tăm rửa và giải khát đi, rôi lây lá sen bọc nước 
đem về cho hai anh. 


Cái ao nây có một Thủy thần đã được Thiên Vương Tỳ Sa Môn (Vessanana) cho 
phép đến trấn 1ữ, với vương lịnh rằng: “Ngoại trừ người biết Thiên pháp, người được 
phép ăn thịt tất cả những người khác lội xuông dưới ao này”. Từ đó về sau, hễ người 
nảo lội xuống ao, Thủy thần hỏi về Thiên pháp mà không biết là nó bắt lẫy ăn thịt hết. 


Hoàng tử Nhật lội xuống mà không dò xét trước, bị Thủy thần hiện lên chận hỏi: 

- Ngươi biết Thiên pháp chăng? 

Hoàng tử đáp: 

- Thiên pháp đó là mặt trắng và mặt trời. 

- Ngươi không biết Thiên pháp. 

Rồi bắt lấy Hoàng tử Nhật đem đi an trí tại Thủy cung của mình. Bỏ Tát thấy 
Nhật đi lâu, bèn sai Hoàng tử Nguyệt đi tìm. Hoàng tử cũng bị Thủy thân chận đường 
hỏi: 

- Ngươi có biết Thiên pháp chăng? 

Hoàng tử đáp: 

- Thiên pháp, đó là bốn hướng. 

Thủy thần bắt nhốt luôn Nguyệt dưới Thủy cung. 


Thấy hai em đi lâu, Bồ Tát sanh nghi: “Chắc có sự gì tai hại?”, liền tự mình đến 
ao nước, thấy dâu. chân hai em đi xuống, biết là ao nầy có Thủy thần trấn giữ, bèn rút 
øươm ra và cầm sẵn cung tên trên tay đứng chờ. 


Thây Bồ Tát không lội xuống ao, Thủy thần hóa làm một người thợ rừng đi đến 
nói với Bô Tát: 

- Nầy bạn, bạn đi đường mệt sao không xuống ao này tắm rửa, uống nước, ăn củ 
sen, hái hoa trang điêm rôi hãy đi? 

Thấy người thợ rừng, Bồ Tát biết ngay là Thủy thần bèn hỏi: 

- Phải ngươi đã bắt hai em của ta chăng? 

- Phải, ta bắt! 

- Tại sao vậy? 

- Ta được quyền bắt những người lội xuống ao nây. 

- Ngươi được quyên bắt tất cả sao? 

- Ngoại trừ những người biết Thiên pháp, kỳ dư ta có quyền bắt hết. 

- Ngươi có cần biết Thiên pháp chăng? 

- Có, ta cần biết. 
Chú giải Kinh Pháp Cú- Quyển 2 Trng390 


- Ta sẽ thuyết Thiên pháp. 
- Nếu vậy, xin ông thuyết đi. 
- Mình ta dơ dáy, Ta không thể thuyết pháp được. 


Dạ xoa để Bồ Tát tắm rửa, dâng nước cho Bồ Tát uống, trang điểm cho Bồ Tát, 
thỉnh Bồ Tát ngôi lên cái bô đoàn đặt chính giữa một rạp được trang trí đàng hoàng, 
còn tự mình thì ngôi dưới chân Bô Tát. 

Bồ Tát bảo Dạ Xoa: “Hãy lắng nghe cho kỹ”. 

Nói rồi, ngâm kệ rằng: 

“HirI ottappasampanna, 
Sukkadhammasampannä; 
Santfo sappurIsäa loke, 
DevadhammatI vuccareti”. 
“Đây đủ Tàm và Quỷ, 
Chuyên tâm về Bạch pháp, 
An tịnh bác chán nhân, 

Ở đời gọi Thiên pháp ”. 

Dạ Xoa nghe bài pháp nây phát sanh tâm tịnh tính, nói với Bồ Tát: “Thưa hiền 
trí, tôi có tâm tịnh tính với Hiên trí! Tôi cho lại Hiên trí một người em, tôi sẽ mang 
người nào đây?”. 

- Hãy đem đến đứa em út. 

- Thưa Hiền trí, Ngài biết rành Thiên pháp như vậy, mà Ngài lại không hành 
Thiên pháp? 

- Sao vậy? 

- Vì Ngài đã phế trưởng lập thứ, Ngài không tôn trọng quyên của người anh! 


- Nây Dạ Xoa, ta biết Thiên pháp và thực hành đúng theo Thiên pháp. Quả vậy, 
vì đứa em út ấy mà chúng ta vào rừng này, lại cũng vì hạnh phúc của nó mà mẹ nó đã 
xin vương vị nơi cha của chúng ta. Phụ vương chúng ta đã không ban cho nó ân huệ 
ây mà còn ra lịnh cho chúng ta đi ở trong rừng, côt đê bảo vệ chúng ta. Hoàng tử út 
không chịu quay trở lại mà cùng đi với chúng ta. Nêu nghe nói: “Một con Dạ xoa đã 
ăn thịt nó trong rừng”, chăc chăn không một ai tin lời chúng ta, sợ bị chê trách cho 
nên ta mới bảo ngươi đem nó lại cho ta. 

Dạ Xoa càng trong sạch đối với Bồ Tát, nó nói: 

- Lành thay, thưa Hiền trí, Ngài biết Thiên pháp và xử sự đúng theo Thiên pháp. 

Rồi Dạ Xoa mang cả hai người em trai trao lại cho Bồ Tát. Kế đó, Bồ Tát thuyết 
pháp giải về những tội lỗi của kiếp sông Dạ Xoa, rồi cho nó thọ trì Ngũ giới. Từ đó, 
Bồ Tát sống an vui trong rừng ây, nhờ có Dạ Xoa hộ trì và phục vụ chu đáo, cho đến 


khi phụ vương thăng hà, dắt cả Dạ Xoa về thành Barãnasi, lây lại vương quốc, phong 
cho Hoàng đệ Nguyệt là phó vương, đặt hoàng đệ Nhật làm Tông lãnh binh. Còn đôi 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 391 


với Dạ Xoa, Bồ Tát cho đào một cái ao tạo một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được lễ 
lộc vật thực quý báu nhât. 

Sau khi thuyết dứt tích này, Đức Bồn Sư tổng kết Túc Sanh truyện, cho biết: 
Thủy thân khi ây nay là vị Tỳ khưu có nhiêu vật dụng, Nhật nay là Ananda, Nguyệt 
nay là SarIputta, Thái Tử Đại Cung Nỏ nay chính là Đầng Như Lai vậy. 

Đức Bồn Sư giảng xong tích Bổn sanh rồi dạy rằng: 

- Nây Tỳ khưu, trước kia thầy đã là người đi tìm Thiên pháp như vậy đó, trong 
mình có đủ cả Tàm Quý. Bây giờ thây cởi bỏ y choàng giữa Tứ chúng, đứng trước 
mặt Ta mà nói: “Tôi thiêu dục!” là làm điêu không thích hợp. Một vị Sa môn không 
bao giờ nên cởi bỏ y mà ở trân như thê cả! 

Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp, và Ngài ngâm bài kệ rằng: 

“Na naggacariyä na Jafa na panka, 
Nanãsakã tandilasayikã vã; 

Rajo jallamt” ukkutikappadhãnam, 
Sodhenti maccam avitinnakankham”. 

Chẳng phải đi chân không!?, chẳng phải để tóc xù, chẳng phải thoa tro đất vào 
mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải năm trên đất, chẳng phải để thân hình nhớp 


nhúa, cũng chẳng phải ngồi xốm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh, nếu không dứt 
trừ nghỉ hoặc. 


& 
CHÚ GIẢI: 

Nanasakã (Na anasakä): không phải là người nhịn ăn, bỏ cơm (tuyệt thực). 

Tapdilasãyikã: nằm ngủ trên đất. 

Rjojallam: bụi dơ, ngoại đạo lõa thể hay lây bùn thoa khắp mình để cho bụi 
đóng dơ dáy. 

Ukkutikappadhãnaim: Cô rắng sức ngồi chồm hôm, theo một lối đặc biệt để 
hành hạ xác thân. 


Theo cách trên đây, người nào nghĩ răng: Ta sẽ đạt đến chỗ thanh tịnh, thoát 
khỏi thế gian hữu hạn, rồi thọ trì tu tập theo bất cứ một cách nào trong các lối khổ 
hạnh của ngoại đạo, nhất là sống lõa thê, thì người ây chỉ phát triển toàn diện cái Tà 
kiên và nhọc nhăn vô ích mà thôi. Không bao giờ những pháp ây là những pháp lợi 
ích, nên trọ trì như Bát Chánh Đạo, vì chúng không dứt trừ được hoài nghi, lẽ cô 
nhiên, không tây sạch phiên não được. 

sg 
Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả nhất là quả Tu Đà Hườn quả. 
sg 


° Có bản chép Rajo ca Jalam. 
ˆ Naggacariyä dịch là sông lõa thê (như ngoại đạo) thì đúng hơn (TKPM) 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 392 


Dịch giá Cần Đề 


T) khưu Trưởng giả thích tiện nghỉ, 
Vật thực dôi dào, đủ thứ y, 

Tăng trách: Sư sao không Thiếu dục? 
Phật khuyên thây giữ Hạnh Xả ly! 
Nổi giận, Sư quăng bỏ y ngoài, 

Mình trần, đứng nói: “Sẽ đi ngay!”. 
Phật rằng: “Tàm Quý xưa đâu vậy? ”. 
Sư nhặt y lên, mặc khỏa vai. 

Nguyên do kiếp trước trần ao thần, 
Tàm Quý luôn luôn có tại thân, 

Nay tự cho mình là Ti hiểu dục, 

Cởi y như thế chỉ vì sân! 

Phật dạy: Không đứt trừ hoặc nghĩ, 
Ở truồng, bện tóc, nhịn ăn chỉ, 

Năm lăn trên đất, hay ngồi xốm, 


Chẳng thể thành tâm đến Vô vi. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU CÓ NHIÊU VẬT DỤNG 
C4) 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 393 


141. Lõa thể, tuyệt thực hay mọi hình thức khô hạnh đều không 
thể làm trong sạch một người có tâm đầy nghi hoặc. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 394 


X.9- Tích ĐẠI THÂN SAN TÁ TÍ 


(Santatinunhamattavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 142) 
«Alañkato cepi samañ careyyat), “4i sống tự trang sức, 
Santfo danto niyato brahmacärT; Nhưng an tịnh, nhiêp phục, 


Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam, Sống kiên trì, Phạm hạnh, 
So brahmano so samano sa bhikkhu”. Không hại mọi sinh linh, 
Vị ấy là Phạm chí, 
Hay Sa môn, Khất sĩ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự) đề cập đên quan đại thân Santati (San Tá TÍ). 


Một thời nọ, quan đại thần nây trở về kinh đô, sau khi vâng lịnh vua Pasenadi 
(Ba Tư Nặc) xứ Kosala (Kiều Tát La) đi tiêu trừ phiến loạn và bình định biên cương. 
Đức vua rất hài lòng, ban cho ông làm Quốc vương trong bảy ngày và thưởng cho ông 
một cô vũ nữ danh ca tuyệt sắc. Trong bảy ngày, ông ăn uống say sưa. Đến ngày chót, 
ông đeo tất cả đồ trang sức lên mình, cỡi lên lưng con tượng Báu của Vua đi ra bến 
tăm, bỗng gặp Đức Bồn Sư vào trong công thành khất thực, ông ngồi trên lưng thớt 
tượng gật đầu vái Ngài, Đức Bồn Sư mỉm cười, Trưởng lão Ẩnanda hỏi: 


- Bạch Ngài, do nhân gì, duyên gì mà Ngài mỉm cười? 

Đức Bồn Sư giải thích lý do nụ cười nầy rằng: 

- Nầy Änanda! Hãy để ý xem: Hôm nay, quan đại thần Santati mình đeo tất cả 

vật trang điêm sẽ đên gặp Ta, rôi nhờ kệ ngôn tứ cú mà đặc quả A La Hán, sẽ ngôi 
trên không trung cao độ khoảng bảy cây thôt nôt mà Vô Dư Níp Bàn. 
_—— Đại chúng đều nghe rõ lời tiên tri của Đức Bổn Sư đã nói với Trưởng lão 
Ananda. Lúc bây giờ, những người Tà kiên nghĩ răng: “Bà con hãy coI hành động của 
Sa môn Gotama (Cô Đảm)! Ông ta tự mình dám mở miệng nói răng: Hôm nay, một 
ông say rượu như vậy, trang điểm xuê xang bậc ấy mà đến gần nghe ông ta thuyết 
pháp rồi sẽ Níp bản. Hôm nay, chúng ta sẽ khiến trách ông ta về tội nói dối”. 


Nhóm người Chánh kiến thì bảo nhau: “Ôi to lớn thay là oai thần của Chư Phật! 
Hôm nay chúng ta sẽ được trông thây tướng hâp dân của Đức Phật và tướng hâp dân 
của quan đại thân Santati”. 


Quan đại thần Santati cả ngày đùa giỡn nước tại bến tắm, rồi đi đến vườn Ngự 
Uyến, ngồi trong ngôi nhà đãi khách. Cô vũ nữ bước vảo giữa sân khấu để biểu diễn 
tài nghệ ca vũ của mình. Vì đã nhịn ăn suốt bảy ngày để bảo vệ thân hình duyên dáng 
của mình đề trình diễn, nên ngày ấy khi đang ca vũ cho quan đại thần xem, trong bụng 
cô, gió độc bén như những dao nhỏ khởi lên, cắt xén thịt của quả tim cô. Bỗng nhiên, 
cô vũ nữ ngã xuống chết ngay, miệng há hốc, mắt mở trao tráo. 


* Samã careyya (Theo bản Päli của CSCD/Dhammagiri. India). 
Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 395 


Quan đại thần bảo thủ hạ: 

- Hãy xem coI nàng ra sao? 
Thủ hạ bèn đáp: 

- Thưa chủ, nàng đã tắt thở! 


Nghe nói vậy, quan đại thần Santati cảm thấy khổ sầu không thể tả. Mặc dầu đã 
uống rượu suốt cả bảy ngày, giờ phút ấy rượu tiêu mất hết, hầu như trong đầu ông 
không còn lẫy một giọt. 


Ông than rằng: “Mối sầu này, không ai khác có thê làm cho ta nguôi ngoai được 
ngoại trừ Đức Như Lai”. 


Xế chiều hôm â ấy, cùng đoàn quân hộ giá, quan đại thần Santati đến bái yết Đức 
Bồn Sư và bạch răng: 


- Bạch Ngài, lòng con mang nặng môi sâu dường ây, chỉ có Ngài có thê giải khô 
được cho con mà thôi, nên con đên đây, xin Ngài từ bị làm chỗ nương nhờ cho con! 


Đức Bồn Sư khuyên giải quan đại thần rằng: 


- Hôm nay ông đến đây vì nghĩ rằng: Đức Bồn Sư có thê dập tắt lửa sầu của ta 
được. Quả thật, vì phụ nữ nây, cũng vì cái chết của cô ta mà ông đã đồ bao dòng suối 
lệ, nêu dồn chúng lại thì còn nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


“Vam pubbe tam visosehI, 
Pacchã te mahu kiñcanam; 
Majjhe ce no gahessasi, 
Upasanto car1sas1ti”. 


“Dĩ vãng từ trước quên đi, 

Hậu lai chưa đến, can chỉ mà hòng? 
Hiện tại cứ để Tâm không, 

Vô câu, Vô chấp, bên lòng an vui”. 


Cuối bài kệ, quan đại thần Santati đắc quả A La Hán, tự quán xét thấy tuổi thọ 
của mình đã hêt bèn xin với Đức Bôn Sư: 
- Bạch Ngài, xin phép Ngài cho con được Níp Bàn. 


Mặc dù biết quan đại thần Santati đã tạo thiện nghiệp gì, nhưng Đức Bồn Sư tự 
suy xét: “Những người Tà kiến đã tụ tập nơi đây để bắt quả tang Ta nói dối, sẽ không 
gặp được dịp may. Những người Chánh kiến cũng tụ tập nơi đây để được mục kích 
tướng hảo quang minh của quan đại thần Santati. Sau khi nghe tiền nghiệp của ông ta 
sẽ hoan hỷ trong các việc làm phước”. 


Đức Bồn Sư bảo: 


- Vậy thì, ông hãy bày tỏ tiền nghiệp của ông cho Ta nghe trước đãi Ông đừng 
đứng dưới đât mà kê chuyện, hãy đứng trên hư không cao độ bảy cây thôt nôt mà kê 
chuyện cho Ta nghel 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 396 


Quan đại thần đáp: 

- Lành thay, bạch Ngài! 

Đảnh lễ Đức Bồn Sư xong rồi, ông bay lên cao độ một cây thốt nót, lại đảnh lễ 
Ngài, rôi lần lượt bay lên cao độ bảy cây thôt nôt, ngôi kiệt già giữa hư không, nói 
răng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nghe câu chuyện tiền nghiệp của con! 


“Cách đây chín mươi mốt kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassï (Tỳ Bà Thị), 
con được sanh trong một gia đình lê giáo cư nghụ trong thành Bandhumafi (Ban Thú 
Má Tì). Con có ý nghĩ: “Làm thế nào đề đừng tạo nghiệp gì chia rẽ hoặc là áp bức kẻ 
khác?”. Suy nghĩ tiếp nữa, con thấy, “Chỉ có đi cô động (Ghosanakammam) kêu gọi 
người ta làm phước là hơn hết!”. Kể từ đó về sau, con chuyển môn làm có một việc ây 
là đi đôc xúi đại chúng: “Hãy làm phước, hãy thọ trì Bát giới vào những ngày Bát 
quan trai, hãy bô thí Trai Tăng, hãy nghe thuyêt pháp. Không có chi sánh băng Tam 
Bảo, nhât là Phật bảo, hãy tôn kính Tam bảo!”. 

Lúc con đang đi lớn tiếng kêu gọi đại chúng như thế, Phụ vương của Đức Phật, 
là Đức vua trong thành BandhumafT nghe tiêng truyền rao của con, bèn cho gọi con 
vào cung phản hỏi: 

- Nây khanh, khanh đi rao truyên tin chỉ vậy? 

- Tâu bệ hạ! Hạ thần đi truyền bá ân đức Tam Bảo, đốc thúc đại chúng tạo phước 
nghiệp. 

Nghe vậy, Đức vua phán hỏi: “Khanh đi bằng phương tiện gì?”. 

- Tâu Bệ hạ! Hạ thần đi bộ. 

- Nầy khanh, khanh đi bộ như vậy coi không được. Khanh hãy trang điểm với 
vòng hoa nây và cưỡi trên lưng ngựa mà đi! 

Đức vua đã ban cho con một vòng hoa quý như xâu chuỗi ngọc và một con ngựa 
thuân hóa. Khi con gìn giữ những lộc vua ban mà đi cô động như thê, rôi Đức vua lại 
cho gọi con vào cung phán hỏi: “Khanh có đi cô động chăng?”. Và khi biệt việc con 
làm, Đức vua phán răng: 

- Nầy khanh, khanh cưỡi ngựa đi cũng chưa xứng đáng, hãy ngôi lên xe nầy mà 
đi 

Rồi Đức vua ban cho con một cỗ xe kéo bằng bốn con tuân mã. Lần thứ ba, Đức 
vua lại nghe tiêng con cô động, cho gọi con vào và phán hỏi: “Khanh đi làm công tác 
chi vậy?”. 

Con đáp xong, Đức vua phán rằng: 

- Nầy khanh, cỗ xe tứ mã cũng chưa xứng đáng với khanh. 

Đức vua ân tứ cho con một huy chương lớn với nhiều tài sản và ban thêm cho 
một thớt tượng. Từ đó, con mang đây mình những đô trang sức và ngôi trên lưng 
tượng mà đi cô động cho Chánh Pháp suôt tắm muôn năm. Trong thời gian đó, từ thân 
con xông ra mùi thơm của hoa sen. Đây là nghiệp của con đã tạo vậy”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 397 


Sau khi kế hết tiền nghiệp của mình, quan đại thần vẫn ngồi yên trên hư không, 
nhập vào đề mục lửa mà viên tịch. Trong thân Ngài, một ngọn lửa bốc lên thiêu hết 
máu thịt chỉ còn lại những viên Ngọc Xá Lợi trắng muốt như những hoa lài. Đức Bồn 
Sư trải vải sạch ra hứng, những Ngọc Xá Lợi rơi xuống đó. Những Xá Lợi này, tôn trí 
vào những thánh tháp xây dựng ở những ngã tư đường, đại chúng đên lê bái ắt sẽ 
được hưởng phước báo. 

Các Tỳ khưu trong giảng đường, đề khởi câu chuyện nầy: 

- Này các đạo hữu, đại thân SantatI chỉ nghe có một bài kệ tứ cú mà đắc quả A 
La Hán, mình vân còn trang điêm xuê xang, ngôi giữa hư không mà tịch diệt. Thử hỏi, 
chúng ta nên gọi ông là một Sa môn, như một vị Tỳ khưu, hoặc là chi gọi ông là một 
Bà la môn thôi? 

Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các người ngôi chúng bàn chuyện chi đây? 

- Bạch Ngài, chuyện nầy... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu, con trai của Ta đáng gọi là Sa môn mà cũng đáng gọi là Bà 
la môn nữa! 

Nói rồi, Đức Bốn Sư thuyết pháp và ngâm bài kệ sau đây: 


“Alankato cep1 samañ careyya, 

Santo danto niyato brahmacärT; 
Sabbesu bhũtesu nidhaya dandam, 
So brahmano so samano sa bhikkhu”. 


Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu Phạm 
hạnh, không dùng dao gậy gia hại sinh linh, thì chính người áy là Bà la môn, là Sa 
môn, là T) khưu vậy. 


bộ 
CHÚ GIẢI: 


Alankaro: Người mặc y phục tốt đẹp và đeo đồ trang sức lộng lẫy. Theo lý nầy 
thì một người phục sức, trang điểm lộng lẫy, nhưng nếu có nếp sống bình thản, an tịnh 
dục vọng, nhiếp phục Lục căn, Đạo quả kiên cố, Phạm hạnh tròn đủ (Satthacariyaya), 
đã buông bỏ đao trượng (dao, gậy), không còn làm hại một chúng sanh nào khác nữa, 
người như thế gọi là Bà La môn cũng phải vì đã xa lìa ác pháp, gọi là Sa môn cũng 
phải vì đã bình định các ác pháp, mà gọi là Tỳ khưu cũng phải vì đã đoạn tuyệt với 
các phiền não. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 398 


Dịch giá Cần Đề 


Ấn súng Vua ban đủ bảy ngày, 

Ngũ trần toại hưởng mặc vui say, 

Bông nhiên nhận thấy Vô thường, Khổ, 

Giấc mộng kê vàng, thức tỉnh ngay! 

Tình yêu vũ nữ quả đậm đà, 

Nàng chết, lòng ông thật xót xa, 

Phật dạy: Vì nàng, ông đồ lệ, 

Nước trong bốn biển chẳng nhiều qua! 

Chr Tăng thắc mắc hỏi nhau rằng: 

La Hán đại thần mặc xuê Xxang, 

Tịch diệt giữa trời, ta phải gọi: 

Bà la môn, Khất sĩ hay chăng? 

Phật dạy: Người ăn mặc rất sang, 

Nhưng tâm an tịnh, chế ngự căn, 

Kiên trì sống cuộc đời Phạm hạnh, 

Đáng gọi Bà la môn, Thánh Tăng. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC THÂN SAN TÁ TÍ 

œs## t2 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 399 


142. Vị sống thanh tịnh độc cư, tự điều thân và đầy lòng Từ đối 
với toàn thê giới mới thật là Tỳ kheo chân chánh. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 400 


X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHÓ RÁCH 
(Piloftikatfissattheravatthu) 


kởi 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 143-144) 

143. “Hirinisedho puriso, “Thật khó tìm ở đời, — 
Koci lokasmi vijjati; Người biêt thẹn, tự chê, 

Yo niddam apabodheti, Biêt tránh né chỉ trích, 
Asso bhadro kasämiva”. Như ngựa hiền tránh roi”. 
144. “Asso yathã bhadro kasäniviftho, “Như ngựa hiền chạm roi, 
Aftäpino samvegino bhavatha; Với Tĩn, Giới, Tình tân, 
Saddhäya sTlena ca vIiriyena ca, Thiên định cùng Trạch pháp. 
Samädhinã dhammavinicchayena ca; Minh hạnh ẩu,Chánh niệm, 
Sampannavijjãcaranäã pafissatä, Đoạn khô này vô lượng ”. 


Pahassatha dukkhamidam anappakam”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự) đề cập đên Trưởng lão Pilotika (Khô Rách). 


Một ngày nọ, Trưởng lão Ananda gặp một cậu bé mặc y phục rách rưới, tay cầm 
cải chén đi xIn ăn, bèn hỏi nó: 

- Sao con sống lang thang như thế làm gì? Xuất gia chăng là cao thượng hơn 
chăng? 


- Bạch Ngài, ai sẽ cho con xuât gia? 


Nghe vậy, Trưởng lão nói: “Ta sẽ cho con xuất gia”. Rồi Trưởng lão dắt cậu bé 
về chùa, bảo cậu ta tắm rửa sạch sẽ, cho nó thọ đề mục và cho cậu ta đắp V xuất gia. 
Khi trải quần ảo cũ vá ra xem, thấy không có chút nào mót làm vải lọc nước được, 
ông tân Sadi liền máng chúng nó trên nhánh cây chung với cái chén xin ăn. 


Về sau, Sadi ấy tu lên Tỳ khưu, gặp thời Phật giáo đang hưng thịnh, lợi lộc phát 
sanh rất nhiều, ông thọ hưởng quá đây đủ, đắp toàn những lá y quí giá, thân thê phì 
nộn, ông lấy làm bất mãn, tự trách: “Ta cần gì đắp y để cho người đời phát sanh đức 
tin? Ta sẽ mặc lại y phục cũ vá của ta”. 


Đến chổ nhánh cây, ông cầm lấy quần áo cũ và tự mắng rằng: “Này kẻ vô sĩ, 
không biết hồ thẹn, ngươi muốn xả bỏ những y lành lặn như thế này, để mặc lại bộ đồ 
giẻ rách, cầm cái chén đi xin ăn hay sao? 


Đây là ông mượn cách nây làm đối tượng để tự mình khuyến giáo lấy mình, nhờ 
sự huấn dụ cảnh giác như thế, tâm ông sư lắng dịu. Sau khi ra khỏi chỗ treo quần áo 
cũ vá, tây sạch phiền não trong tâm rồi, ông trở về chùa. Vài ngày sau, tâm ông lại bất 
mãn, ông lại trở ra chỗ đó và tự giáo hóa tâm như trước, khi tâm lắng địu, ông lại trở 
về chùa. Ông cứ đi đi lại lại như thế mãi, khiến Chư Tăng thấy lạ, hỏi ông: 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 401 


- Đạo hữu đi đâu vậy? 

Trưởng lão đáp: 

- Bạch các Ngài, tôi đến viếng thầy A Xà Lê! 

Nhờ lấy quần áo vá cũ của mình lúc trước để làm để mục quán tưởng. Trưởng 
lão ngăn được tâm bât mãn, tự chê được mình, nên mây hôm sau đặc quả A La Hán. 

Các Tỳ khưu hỏi: 

- Nầy đạo hữu, sao bây giờ đạo hữu không đi viếng thầy A Xà Lê nữa? Đây há 
không phải là con đường hành đạo của đạo hữu ư? 

- Bạch các Ngài, tôi đến tiếp xúc với thầy A Xà Lê để nhờ thầy nhắc nhở, bây 
giờ, tôi đoạn giao với thầy rồi, nên tôi không viễng Thầy nữa”. 

Chư Tăng bèn mách với Đức Như Lai: 

- Bạch Ngài! Tỳ khưu Vải Rách phạm đại vọng ngữ! 

- Nầy các Tỳ khưu! Thầy ấy đã nói những gì? 

- Bạch Ngài, thầy ấy đã nói như vây... 

Nghe rõ câu chuyện, Đức Bồn Sư xác nhận rằng: “Đúng vậy, nầy các Tỳ khưu, 
con trai Ta lúc cân tiệp xúc đê được nhắc nhở thì đên viêng thây A Xà Lê, bây giờ đã 
đoạn giao với thây, tự mình cầm ngăn lây mình đê đặc quả A La Hán rôi!”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

143. “Hirinisedho purIso, 

KoclI lokasmi vIJJatI; 

'Yo niddam apabodheti, 

Asso bhadro kasamIva”. 


144. “Asso yatha bhadro kasanivittho, 
Atäpino samvegino bhavätha; 
Saddhaya silena ca vIrIyena ca, 
Samadhina dhammavinicchayena ca; 
Sampanmnav1JJacarana patIssatä, 
Pahassatha dukkhamidam anappakam”. 


143-144. Biết lấy điều hồ thẹn để tự cắm ngăn mình, thể gian ít người làm được. 
Nhưng người đã làm được, họ đã khéo trảnh hồ nhục như ngựa hay khéo tránh roi đa. 


Các người hãy nổ lực sảm hồi như ngựa đã hay còn thêm roi. Hãy ghỉ nhớ lấy 
Chánh tín, Tịnh Giới, Tĩnh tiến, Tam Ma Địa (T hiện định), Trí phán biệt Chánh Pháp 
và Minh hạnh túc, đê tiếu diệt vô lượng thông khó. 


& 


*Ở đây thầy A Xà Lê là bộ đồ cũ vá mà vị Tỳ khưu đã xả bỏ những tâm luyến tiếc vì muốn hoàn tục . 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 402 


CHÚ GIẢI: 

Hirinisedho: người biết hỗ thẹn, tự ngăn cắm những ý tưởng bất thiện, không 
cho sanh lên trong tâm mình. 

Koci lokasmiửn: những người như vậy thật khó tìm gặp tron đời, khó có được 
trong thế gian. 

Yo nỉddam„: người nào không dễ duôi hành Sa môn Pháp, biết tránh lời chê 
trách, không đề sanh lên đến mình, nên không biết (Apabodheti) đến sự hồ nhục. 

Kasãmiva: như ngựa hay khéo tránh roi da, không để phạm đến mình, người 
khéo tránh sự chê trách, thật khó gặp gỡ vậy. 

Bài kệ thứ hai giảng văn tắt như váy: “Nây các Tỳ khưu, như ngựa hay mà 
sanh chứng phóng dật, người ta phải dùng đến roi da. Ta đây cũng đánh bằng một thứ 
roi da khác để phấn khích các thầy. Như vậy các thầy hãy có nhiệt tâm, hãy có kinh 
cảm, có đủ cả hai loại: Đức tin phàm và Thánh, tứ thanh tịnh Giới, Thân ý Tình cần, 
Tám bậc Thiên, Thiền diệt, do có Trí phân biệt lý và phi lý, và do có Trạch pháp rồi 
đắc Tam Minh hoặc Bát Minh với Mười lăm cái Hạnh, gợi là Minh Hạnh Túc, với 
Chánh Niệm hiện tại, hãy tiêu trừ cái khổ vô lượng trong vòng luân hồi này đi!”. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 


& 


Dịch giá Cần Đề 


Tỳ khưu biết thẹn, tự chế mình, 

Mỗi lúc tâm phiên não phát sinh, 
Ra chỗ cây treo đô cũ rách, 

Quán về thống khổ kẻ cùng định. 
Lân lân, tâm chứng cảnh an vui, 
Nẻo đến cây rừng vắng tới lui, 

Tăng thấy khác thường, kêu hỏi thử, 
Sư răng: “Thầy hết nhắc thời thôi!” 
Tăng trách Sự khoe Đạo quả linh, 
Phật rằng: “Ai khéo biết cảm kinh, 
Ngựa hay, chẳng đợi gì roi đánh, 
Tín, Tấn, Niệm thưởng, Định, Huệ sinh ”. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KHÓ RÁCH 
wo‡#4 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 403 


143. Người tự chế vì biết hỗ thẹn, sợ lời chỉ trích như ngựa hiền sợ roi. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 404 


144. Hãy chế ngự, điều phục bản thân như ngựa thuần chạm roi da vậy. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 405 


X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC 


(Sukhasãmaneravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 145) 
Udakam hi nayanfi nettikä, “Người trị thủy dẫn nước, 
Usukãärä namayanfi tejanam; Kẻ làm tên nữn tên, 
Dãrum namayanti tacchakaä, Người thự mộc nôn ván, 
Atfanam damayanfi subbatäã”. Bậc tự điêu, điêu thân ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihãra 
(Kỳ Viên tự) đê cập đên Sadi Sukha (Hạnh Phúc). 


Thuở xưa, có chàng thanh niên tên Gandha (Gan Thá) là con ông Bá hộ trong 
thành BaranasI (Ba la nại). Khi thân phụ chàng thât lộc, Đức vua triệu chàng vệ triêu, 
an ủi, vô về, rôi long trọng phong cho chàng chức Bá hộ. Từ đó vê sau, mọi người gọi 
chàng là bá hộ Gandha. 

Một hôm, người quản gia của bá hộ cũ dắt ông bá hộ mới đi mở cửa kho, trình 
với chủ răng: 

- Thưa chủ, bấy nhiêu tài sản đây là phần di sản thân phụ ông, bấy nhiêu đây là 
đi sản của tô phụ ông v.v... 


Bá hộ Gandha nhìn khắp tài sản kêch xù, rôi hỏi người quản g1a: 
- Tại sao các cụ không mang tài sản này đi vậy? 


Thưa ông chủ, chăng ai có thể mang tài sản đi bao giờ cả! Khi ra đi, chúng sanh 
chỉ mang theo mình những nghiệp thiện và nghiệp bât thiện của mình mà thôi! 


~ 


Bá hộ Gandha suy nghĩ: “Các Ngài đã khờ dại gom góp tải sản, rồi bỏ lại hết mà 
ra đi tay không, đến phiên ta, ta sẽ mang hết tài sản nầy mà đi”. Đó là ý nghĩ của Bá 
hộ trẻ, ông đã tính thầm: “Ta sẽ bố thí cho kẻ nghèo khó hoặc cúng dường đến các bậc 
đáng cúng dường”. Ông ta xuất ra một trăm ngàn đồng khiến người cất nhà tắm bằng 
thủy tinh. Đã bỏ ra một trăm ngàn cất nhà tắm bằng thủy tinh như thế rồi, ông còn 
xuất ra một trăm ngàn đồng lót nền bằng thủy tinh, xuất ra một trăm ngàn đông để làm 
cái ghế dài (trường kỷ) cũng bằng. thủy tỉnh, xuất ra một trăm ngàn đồng để làm rạp 
ngay tại chỗ ông ngôi ăn cơm, xuất ra một trăm ngàn đồng đề làm mâm bưng đồ ăn 
cho ông. Cánh cửa số đặt biệt gắn trong nhà ông cũng đáng giá một trăm ngàn đồng. 


Ông đưa cho đầu bếp một ngàn đồng để lo bữa ăn sáng, bữa ăn chiều cũng đáng 
giá một ngàn đồng. Riêng vào ngày rằm, ông đưa cho đầu bếp một trăm ngàn đông đề 
lo bữa ăn ngọ cho ông. Đến ngày ông ăn ngọ, ông xuất ra một trăm ngản đồng để 
trang hoàng thành phố và cho người đi khắp nơi đánh trống truyền rao: “Nghe đây, 
nghe đây! Hôm nay là ngày răm, bà con hãy đên mục kích sự sang trọng của bữa cơm 
ngọ mà ông bá hộ Gandha dùng”. 

Đại chúng mang theo giường lớn, giường nhỏ được kết dính với nhau đến tụ hội 
rât đông. 

Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 406 


Ông bá hộ vào trong nhà tắm trị giá một trăm ngàn đồng, ngồi trên nên nhà tắm 
trị giá trăm ngàn đồng, tắm gội bằng mười sáu vòi nước thơm, xong rồi cho mở cánh 
cửa số đặt biệt ra, lên ngồi trên ghế trường kỷ. Trong lúc ấy, ngoài bát cơm để trên cái 
mâm bưng đồ ăn, người hầu bản còn dâng thêm cho bữa ăn ông đáng giá một trăm 
ngàn đồng. Khi ông đang dùng bữa cơm ấy, cả đoàn vũ nữ vây quanh múa hát giúp 
vui cho bữa ăn sang trọng càng thêm tưng bừng rộn rỊp. 


Một thời gian sau, có một người dân quê, muốn có tiền tiêu xài nên mang những 
lâm sản, nhất là củi khô chất đầy một cỗ xe bò nhỏ, rồi đánh xe ra thành, đến ở đậu 
nơi nhà một người bạn. Hôm ấy trúng ngày rằm, người đi cổ động khắp thành phố 
truyền rao: “Bà con hãy đếm xem cảnh ngoạn mục của Bá hộ Gandha ăn cơm”. Nghe 
vậy, người bạn hỏi người dân quê: 


- Này, anh đã từng thấy cảnh ăn ngoạn mục của ông Bá hộ Gandha chưa? 
- Thưa, chưa anh à. 


Vậy thì bạn theo chúng tôi, chúng ta cùng đi với anh đánh trống trong thành 
nây, đên xem sự nghiệp lớn lao của bá hộ Gandha cho biêt! 


Thế rồi, người dân thành dắt người dân quê ra đi. Đến nơi, hai người thấy đại 
chúng đã leo lên trên cả những giường nhỏ, giường lớn mà cOI. 


Ngửi được mùi thơm ngát bay vào mũi, người dân quên bảo bạn: 

- Chà, tôi thấy thèm khát được cục cơm trong cái bát ấy quá chừng! 

- Anh ơi! Đừng có ước mơ như thế, không bao giờ có thể được ăn đâu mà hòng! 
- Anh ơi! Nếu không được ăn, chắc tôi sẽ không sống nồi! 


Không thể can gián bạn được, người dân thành đành len lỏi vào đứng sát ranh 
các lớp rào đại chúng mà là to ba lần: 


- Kính thưa ông chủ, tôi xin lễ bái ông chủ! 

- AI đó? 

- Dạ thưa ông chủ, tôi đây! 

- Có việc chi vậy? 

- Dạ đây là một người dân quê sanh tâm thèm khát miếng cơm trong bát cơm 
ông chủ. Xin ông chủ vui lòng bô thí cho anh ta một miêng cơm! 

- Hắn không thê có được. 

Người dân thành hỏi bạn: 

- Đó anh có nghe rõ chưa? 

__ Anh ơi! Tôi nghe! Tuy vậy nếu được ăn thì tôi sẽ sống, còn nếu không được ăn, 

chắc là tôi phải chết. 

Người dân thành lại la to một lần nữa: 


- Kính thưa ông chủ, anh nây nói: Nêu không được ăn cơm của ông chủ thì anh 
ta sẽ chêt. Xin ông chủ cứu mạng anh ta! 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 407 


- Bạn ơi! Môi miêng cơm của ta đáng giá một trăm hoặc hai trăm đông; nêu aI aI 
cũng xin và ta cho đủ hêt mọi người thì ta còn gì mà ăn? 


- Ông chủ ơi, anh nây sẽ chêt nêu không được ăn cơm của ông, xin ông mở lòng 
nhân cứu giùm mạng sông của anh ta! 


- Không thê ăn không cơm của ta được! Nêu quả hăn không sông nêu không 
được ăn, thì hăn hãy làm công trong nhà ta ba năm đi, rôi ta sẽ đãi cho hăn ăn một bát 
cơm của ta thê nây. 


Nghe vậy, người dân quê châp nhận ngay và nói với bạn: 
- Vậy là được rôi anh ạ. 


Về nhà từ biệt vợ con xong, anh đên xin ở với ông Bá hộ đê làm không công ba 
năm. 


Trong khi ở đợ, anh ta làm tất cả mọi việc rất là đàng hoàng tử tế. Dầu ở nhà 
hoặc đi rừng, dầu ban ngày hay ban đêm, mọi công việc nảo cần phải làm thì anh đều 
làm chu đáo. Khắp cả thành phó, ai cũng biết là anh làm công không đề đổi lấy bữa 
ăn, nên gọi anh là (Bhattabhatika) (Phát Tá Phá Tí Kả). 


Khi số ngày làm công của anh ta đã đủ, người tổng khâu lo việc sắp đặt bữa ăn 
báo cho Bá hộ biệt: “Thưa ông chủ! Hôm nay đã đủ sô ngày ba năm làm công khó 
nhọc của anh Bhattabhatika, anh ta không hê phạm lôi trong một công việc nào cả”. 


Ông Bá hộ liền bảo ngươi quản gia xuất ra ba ngàn đồng: Hai ngàn đồng để lo 
bữa trưa và bữa cơm chiều cho mình, còn một ngàn để lo bữa cơm trưa cho người làm 
công. Rồi ông dặn: Hôm nay tất cả mọi người nhà, trừ nàng CintamanT (Chin Tá Má 
Ni) là vợ yêu của ông, phải lo phục vụ hầu hạ anh ấy cũng như là ông vậy. Thế tồi, 
ông Bá hộ giao hết tài sản của ông cho Bhattabhatika được quyên hưởng thụ trong 
một ngày ấy. Anh ta bèn vào phòng tắm của Bá hộ, ngồi lên nền tắm sang trọng của 
ông, tăm bằng. nước thơm của ông. Người cổ động của ông Bá hộ cũng đi khắp thành 
phố loan tin rằng: “Anh Bhattabhatika đã làm công không ba năm trong nhà Bá hộ 
Gandha, nay được hưởng một bữa cơm đắt giá. Bà con hãy đến xem anh ấy thọ dụng 
bữa cơm sang trọng của ông Bá hộ”. 


Đại chúng đua nhau đem giường nhỏ, giường lớn đến kê cho cao để đứng xem 
cho mãn nhãn. Người dân quê nhìn đến đâu cũng thấy vẻ xôn xao, náo nhiệt. Các vũ 
nữ thì vây quanh mình anh ta. Những người hầu bàn đã dọn mâm cơm canh lên dâng 
trước mặt anh ta và đứng chờ lịnh... 


Lúc anh ta đang rửa tay thì trên núi Gandhamadana (Hương Sơn) có vị Độc Giác 
Phật vừa xuất thiền Diệt sau bảy ngày nhập đại định. Ngài quán xét răng: “Hôm nay ta 
đi khất thực ở đâu?”, Ngài thấy anh Bhattabhatika. Quán thêm nữa, Ngài biết: “Anh 
nầy đã làm công không ba năm mới được bữa ăn hôm nay, nhưng anh ta có đức tin 
hay không?”. Biết anh nầy là nước có đức tin, nhưng cũng có một số người tuy có đức 
tin mà không thể hộ độ. 


“Thử hỏi anh nây có thể hộ độ cho ta không?”, sau lời quán xét kỹ, Ngài thấy: 
“Anh nây sẽ có thê hộ độ cho Ta và hơn nữa lại nhờ sự hộ độ nây anh ta sẽ được quả 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 408 


phước lớn”. Ngài bèn đắp y bay xuống, rẽ đám đông đến đứng trước mặt 
Bhattabhatika cho anh ta thây Ngài. 


Anh ta thấy Đức Phật Độc Giác liền nghĩ thầm : “Vì kiếp trước ta không bồ thí, 
nên kiếp nầy phải làm công không ba năm ở nhà người khác đề được một bát cơm 
ngon. Bữa cơm nây chỉ hộ trì cho ta trong một ngày đêm mà thôi, nêu ta đem cúng 
dường đến vị Trưởng lão này, ắt nó sẽ hộ trì cho ta trong trong vô số mười ngàn triệu 
kiếp. Thế thì ta sẽ dâng cúng nó đến Ngài vậy”. Thế là bữa cơm mà anh ta đã bỏ công 
không ra ba năm mới có được, từ trong bát anh chưa đặt vào miệng một miếng nào, 
nhưng anh đã đánh tan ái dục, tự mình bưng bát lên, đến gần Đức Phật Độc Giác, trao 
bát qua tay một người khác, gieo năm vóc xuống đảnh lễ, rồi tay trái cầm bát cơm, tay 
phải xúc cơm để vào bát dâng Đức Phật. Ngài lấy tay của Ngài đậy lên bát của Ngài 
khi bát cơm của thí chủ còn lại phân nữa. Khi ẫy, thí chủ bạch với Ngài: “Bạch Ngài, 
một khẩu phần không thê chia làm hai. Xin Ngài chớ phụ lòng con. Xin tế độ cho con 
cả kiếp nầy và những kiếp về sau, con xin cúng đường Ngài trọn phần ăn chứ không 
ưng đề dư sót lại đầu”. Một người làm việc bồ thí dầu ít, nhưng rất lớn. Do đó, thí chủ 
làm đúng theo lẽ nầy, dâng cúng tất cả rồi đảnh lễ một lần nữa và nói: 


- Bạch Ngài, vì một bát cơm nây mà con đã ở làm công nhà người đên ba năm, 
cực khô vô cùng. Bây giờ xin cho con dâu tái sanh đi cảnh giới nào cũng hăng được 
an vui và sẽ đặc Quả nào mà Ngài đã đắc trong hiện tại. 


Đức Phật Độc Giác phúc chúc: “Mong cho con được mãn nguyện, như ngọc Ma 
Ni có thê làm cho tât cả sự ước muôn của con đêu được thành tựu, hoặc các tư duy 
của con sẽ tròn đủ như trăng răm”. 

Rồi Ngài ngâm kệ ngôn rằng: 

“lcchitam patthitam tuyham, 

Khippameva samnJjhatu; 


Sabbe purentu sankappä, 
Cando panaraso yathãa”. 


“Cấu cho bao nhiêu phước đã ước nguyễn, 
Của Tín thi mau kết quả nhãn tiên, 
Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, 
Như tối rằm trăng sáng khắp miễn ”. 


“lcchitam patthitam tuyham, 
Khippameva samIJjhatu; 
Sabbe purentu sankappä, 
Man Jotiraso yathatI”. 


“Cầu cho bao nhiêu phước đã Irớc nguyễn, 
Của Tín thi mau kết quả nhãn tiên, 
Bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, 
Như được Ma Ni ngọc ước chơn truyền ”. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 409 


Dứt lời, Đức Phật nguyện rằng: “Đại chúng nầy đứng ở đây, hãy thấy Ta trở về 
núi Gandhamadana (Hương Sơn)”. Rôi Ngài bay lên hư không trở vê núi 
Gandhamadana và đại chúng, quả thật, ai cũng đứng thây Đức Phật cả. 


Ngài về núi rồi đem bát cơm của Ngài chia làm năm trăm phần dâng đến năm 
trăm vị Phật Độc Giác. Tất cả chư Phật đều thọ bát đầy đủ, ta không nên nghĩ rằng: 
“Một bát cơm quá ít, làm sao chia cho đủ?”. Quả thật, Đức Phật đã dạy: Có bốn điều 
bất khả tư nghì mà cảnh giới của Phật Độc Giác là một trong bốn điều ấy. 


Đại chúng thấy một bát cơm mà chia sớt đến Chư Phật như thế thì hoan hô cả 
ngàn lần, vang rên như sâm nổ: “Lành thay! Lành thay!”. Bá hộ Gandha nghe tiếng 
hoan hô thì nghĩ thầm: “Chắc anh Bhattabhatika không chịu nỗi sự sang trọng của ta 
ban cho, nên vụng về lúng túng đến nổi bị dân chúng la ó lên chế nhạo”. Ông sai 
người nhà ra xem cho biết chuyện gì! Họ đi rồi thưa lại cho ông biết tự sự đáng gọi là 
vinh hạnh vô cùng. Nghe xong câu chuyện, Bá hộ phát sanh năm thứ phi lạc tràn trề 
khắp châu thân, buột miệng kêu lên: “Ôi, việc làm của anh nầy thật quá khó! Nghĩ lại 
như ta bấy lâu nay, với sự sản lớn như vầy mà ta không thẻ bồ thí chút gì!”. Bá hộ cho 
gọi anh làm công vào hỏi rằng: 


- Nghe nói anh đã làm như thế, có thật không? 

- Dạ vâng, thưa ông chủ. 

Nghe vậy, ông nói: 

- Nây anh, anh hãy cầm lấy một ngàn đồng vàng rồi chia phước cúng dường của 
anh cho ta! 

Anh làm công làm theo lời ông chủ, sau đó ông Bá hộ lại đem tất cả tài sản của 
mình chia hai, rôi cho bớt cho anh ta một phân. 


(Có bốn yếu tổ Hoàn mãn khiến cho phước nghiệp trổ quả nhãn tiền. Đó là Đối 
tượng hoàn mãn (Vathusampad3), Vật dụng hoàn mãn (Paccayasampada), Tác ý hoàn 
mãn (Cetanäsampad3), và An đức đặc thù hoàn mãn (Gunätirekasampad3). 


1. Đối trợng hoàn mãn là bậc xứng đáng cúng dường (Dakkhineyya) như bậc A 
La Hán, hoặc A4 Na Hàm đã chứng đặc Thiên điệt hay Đại định (Nirodhasamapatti). 


2. Vật dụng hoàn mãn là những vật dụng phát sanh hợp theo lẽ đạo. 


3. lác ý hoàn mãn là tròn đủ trong cả ba thời, trước khi, trong khi và sau khi 
làm phước tâm lúc nào cũng có sự hoan hỷ. 


4. Ân đức đặc thù hoàn mãn là bậc xứng đáng cúng dường vừa xuất Thiên diệt. 


Anh dân quê nầy đã có một đối tượng hoàn mãn đề cúng dường vị Lậu Tận Độc 
Giác Phật, anh đã làm công không để được bữa cơm là có vật dụng hoàn mãn phát 
sanh hợp lẽ đạo, anh lại có tác ý trong sạch trọn cả ba thời là có tác ý hoàn mãn, và 
Đức Phật Độc Giác vừa xuất Đại định thọ bát cơm của anh, tức là ân đức đặc thù hoàn 
mãn. Do oai lực bốn pháp hoàn mãn hợp chung, anh dân quê được phước báu trổ quả 
nhãn tiền, cho nên anh mới được ông Bá hộ chia sớt cho phân nửa gia tài như thế. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 410 


Một thời gian sau, Đức vua được biết sự kiện hy hữu nầy của anh dân quê, cũng 
triệu anh vào triều, ban cho anh một ngàn đồng vàng để xin phước của anh. Đức vua 
rất đẹp ý, đã ban cho anh nhiều của cải, còn phong cho anh làm Bá hộ nữa. Thế là anh 
trở thành Bá hộ Bhattabhatika. Bá hộ mới nầy kết bạn với Bá hộ Gandha. Hai người ở 
chung, ăn, uống, đi, đứng lúc nào cũng chung nhau cả. 


Khi mệnh chung, Bá hộ Bhattabhatika sanh về Thiên giới được hưởng lộc chư 
thiên suôt khoảng thời gian không có Phật. Đên thời Đức Phật hiện tại, ông tái sanh 
vào một gia định đại thí chủ của Trưởng lão SãrIputta ở trong thành SavatthT (Xá Vệ). 
Mây ngày sau khi biệt mình thọ thai, bà mẹ có ý muôn tha thiệt được thỉnh Trưởng 
lão Sãriputta với năm trăm vị Tỳ khưu đên cúng dường vật thực bá vị, còn bà sẽ mặc 
y vàng bưng cái ly bằng vàng, ngồi sau Chư Tăng và thọ dụng vật thực dư của Chư 
Tăng. Bà đã thực hiện ước muốn đó và bịnh ốm nghén của bà đã hết. Bà vẫn tiếp tục 
làm phước như thế trong những ngày tháng tốt cho đến khi sanh con. Đến ngày đặt tên 
Hài tử, bà yêu câu Trưởng lao: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy truyền giới cho con của con! 

Trưởng lão hỏi: “Hài tử tên gì?”. 

- Bạch Ngài, từ khi con của con đầu thai vào lòng con, trong nhà nầy chưa hề có 
điêu chi khôn khô. Do đó, con muôn đặt tên hài nhi là đông tử Hạnh Phúc 
(Sukhakumara). 

Nghe vậy, Trưởng lão chấp thuận đặt tên ấy cho Hài tử và truyền Giới cho nó. 
Từ đó, bà mẹ phát tâm tự nguyện: ““Ia sẽ không bao giờ làm sai ý muôn của con traI 
ta!” 

Trong các ngày lễ, chăng hạn như lễ xỏ lỗ tai cho đứa bé, bà đều cung thỉnh Chư 
Tăng đên nhà đê làm phước. 

Đến khi cậu bé được bảy tuôi, cậu thưa với mẹ rằng: 

- Con thật muốn được xuất gia tu theo Trưởng lão SãrTputta quá mẹ à! 

- Lành thay! Mẹ không bao giờ làm sai ý muốn của con! 

Bà thỉnh Trưởng lão SãrTputta đến nhà, đề bát xong, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, con trai của con nó muốn xuất gia. Chiều nay con sẽ mang nó đến 
chùa. 

Sau khi tiễn Trưởng lão đi rồi, bà mời các thân bằng quyên thuộc đến nói rằng: 

- Hôm nay, tôi sẽ làm những việc cần thiết đối với con trai của tôi, khi nó còn là 
cư Sĩ. 

Nói rồi, bà sửa soạn trang điểm cho cậu bé hết sức sang trọng và dắt cậu bé đến 
chùa g1ao cho Trưởng lão. Trưởng lão hỏi thử cậu bé: 

- Này con, đời sống xuất gia rất khó khăn, con liệu có thể vui thú được chăng? 


- Bạch Ngài, con sẽ làm theo những lời dạy của Ngài. 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 4I1 


Nghe vậy, Trưởng lão truyền đề mục năm thể trược cho cậu bé niệm và cho cậu 
xuất gia Sadi. Trong bảy ngày liền, cha mẹ cậu thiết lễ Trai tăng trong chùa, dâng 
cúng đến Tỳ khưu Tăng có Đức Phật dẫn đầu, những thực phẩm ngon lành bá vị, rồi 
mới trở về nhà. 

Đến ngày thứ tám, sau khi Chư Tăng vào làng trì bình khất thực, Trưởng lão làm 
xong phận sự ở chùa, rồi mới bảo ô ông Sadi đắp y mang bát đi theo Ngài vào làng khất 
thực. dọc đường ông Sadi trông thấy những sự việc, nhất là việc dẫn nước vào trong, 
cũng hỏi Trưởng lão y như Sadi Pandita (Hiền Trí) và Trưởng lão cũng giải đáp y như 
trước. 


Sau khi nghe rõ hết các lý do, ông Sadi bạch với Trưởng lão: 
- Bạch Ngài, nếu Ngài nhận lẫy y bát của Ngài thì con xin quay trở lại. 


Thay vì bảo: “Hãy mang y bát hộ ta”. Trưởng lão lại không làm trái ý muốn của 
Sadi, nên nhận lây bát. Sadi đảnh lê cáo từ Trưởng lão và dặn thây rắng: 


- Bạch Ngài, khi mang vật thực của con đem về. Xin Ngài hoan hỷ mang về 
những món ăn bá vị! 
- Này Sadi, Ta có được vật thực ấy từ đâu? 


- Bạch Ngài, nếu Ngài không được do phước báu của Ngài, thì Ngài sẽ được do 
phước báu của con. 


Trưởng lão bèn trao chìa khóa cốc cho ông Sadi, rồi đi vào làng khất thực. 


Ông Sadi về chùa, mở cốc của Trưởng lão, vào trong đóng cửa lại, ngồi xuống, 
lây niệm Tuệ quán rõ nội thân. Do oai lực Thiền quán của ông Sadi, ngai vàng của 
Đức Vua Trời Đề Thích bỗng phát nhiệt, Thiên Vương tự hỏi: “Có chuyện gì đây?”. 
Khi nhìn xuống thấy rằng: Sadi Sukha sau khi trao y bát lại cho thầy Hòa thượng, đã 
trở về với ý định “Ta sẽ hành Sa môn Pháp”. Thiên Vương tự nghĩ : “Vậy trẫm phải 
đến nơi đó”. Ngài cho triệu Tứ Đại Thiên Vương đến và phán bảo: 


- Chư Vương hãy đi xuống khu rừng gần chùa Kỳ Viên và đuổi hết những con 
chim làm ôn ào để giữ yên lặng nơi ấy. 


Tứ Thiên Vương vâng lịnh xuống canh giữ khắp cả khu vườn chùa. Đức Đế 
Thích lại khiến cho Thần mặt trăng, Thân mặt trời nhập cung của mình đề chờ lịnh và 
hai vị Thiên Tử cũng vâng lời Ngài. Đích thân Đức Đề Thích đứng giữ sợi dây giật 
cái then cài cửa. Cả khu chùa trở nên yên lặng. 

Với nhất tâm, Sadi Sukha phát triển Thiền quán chứng đạt Ba quả vị. Trong khi 
ây Trưởng lão SãrTputta đang suy nghĩ: “Sadi nầy dặn ta mang vật thực ngon lành bá 
vị vê cho ông ta, nhưng ta phải đi đến nhà ai mới có thể được để bát đây?”. Trưởng 
lão quán thấy một gia đình hộ Tăng đầy đủ tín tâm, nên Ngài ngự đến nơi ấy. Quả 
nhiên, các Tín thí vô cùng hoan hỷ chào mời: “Bạch Ngài, chúng con thật là may mắn, 
nên hôm nay được Ngài đến nơi đây!”. Họ thỉnh bát, mời Trưởng lão ngôi, dâng cháo 
điểm tâm rồi xin Trưởng lão thuyết pháp trong khi chờ buồi cơm ngọ. 


Trưởng lão thuyết pháp nhắc nhở các thí chủ và chấm dứt Pháp thoại khi xét 
thây đên giờ thọ bát. Thí chủ đặt bát thức ăn bá vị cho Trưởng lão, khi thây Trưởng 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 412 


lão tỏ ý muốn ra về, thì bạch thỉnh rằng: “Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hãy độ hết, chúng 
con sẽ dâng thêm bát đây nữa”. Khi Trưỡng lão độ xong, họ dâng thêm bát đây nữa, 
thọ bát rôi Trưởng lão lật đật đi nhanh vê chùa, tự nghĩ răng: “Ong Sadi của ta chắc 
đang đói bụng!”. 

- Ngày ấy, từ sáng sớm, Đức Bồn Sư đã trì bình khất thực về ngồi trong hương 
thât. Ngài quán thây: “Hôm nay Sadi Sukha giao y bát lại cho thây Hòa thượng rôi 
quay trở vê côc đê hành Sa môn pháp”. Ngài tự hỏi: “Việc hành đạo của ông Sadi có 
kêt quả gì chăng?”. Ngài thây ông đã đác được ba Quả đâu, Ngài quán tiêp đê xem 
ông ta có thê đăc quả tôi thượng chăng?. Ngài thây: “Hôm nay, ông sẽ đặc quả A La 
Hán và Sariputta đang hôi hả mang vật thực ra đi, vì sợ Sadi đói bụng. Nêu như trong 
lúc ông Sadi chưa đắc A La Hán mà đem cơm về thì chặc sẽ có tai hại đên Đạo quả 
của ông SadI. Vậy ta nên trợ giúp Sadi mới được. 

Thế rồi, Đức Bồn Sư ngự ra khỏi hương thất, đứng canh giữ cửa cốc cho ông 
Sadl1. 

Khi Trưởng lão đem cơm về đến dưới nền chùa, Đức Bồn Sư đón lại hỏi bốn câu 
thông thường (Đã ghi trong bản Chú giải kệ Sadi Pandita). 

Đây xin nhắc lại, Đức Bồn Sư hỏi Trưởng lão SãrTputta răng: 

- Nầy Sãriputta! Thầy mang cái chỉ về thế? 

- Bạch Ngài! Vật thực. 

- Này SãrTputta! Vật thực sanh ra cái chỉ? 

- Bạch Ngài! Cảm thọ. 

- Nầy SãrTputta! Cảm thọ sanh ra cái chỉ? 

- Bạch Ngài! Sanh ra sắc. 

- Này SãrTputta! Sắc sanh ra cái chỉ? 

- Bạch Ngài! Sanh ra Xúc. 

Khi Trưởng lão giải đáp xong thì ông Sadi đắc Thánh quả A La Hán, Đức Bổn 
Sư gọi Trưởng lão và bảo: 

- Nầy SãrTputta, hãy đi và đem cơm cho Sadi độ! 

Trưởng lão về cốc, gõ cửa, Sadi đi ra đánh lễ Thầy Tế độ. Nghe thầy bảo: “Hãy 
độ cơm đi!”, ngay lúc ây, cậu bé bảy tuôi đặc quả A La Hán biệt rắng cơm Trưởng lão 
mang vê không có lợi ích, tâm đã an trụ Níp bàn, cậu vừa thọ thực vừa quán tưởng, 
xong rồi đi rửa bát. 

Trong khi ấy, Tứ Thiên Vương đã nghỉ sự canh phòng, mặt trời và mặt trăng 
thoát khỏi cung điện và Đức Đê Thích cũng trở vê Thiên cung, thôi giữ sợi dây giật 
gài then cửa. Mặt trời đã xê qua khỏi chánh ngọ. 

Chư Tăng thấy bóng xế nhanh, hỏi nhau rằng: 

__" Bây giờ, ông Sadi đã độ cơm xong, không biết do mãnh lực gì mà hôm nay 
buôi sáng lại dài ra, buôi xê lại đên chậm thê? 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 413 


Đức Bồn Sư đến hỏi: 
- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy ngôi đây bàn luận chuyện gì? 


- Bạch Ngài, hôm nay buôi sáng có sức mạnh, còn buôi xê thì đên chậm. Ông 
Sadi vừa độ cơm xong, mặt trời lại vượt qua khỏi chánh ngọ. 


Nghe vậy, Đức Bồn Sư giải thích rằng: 


- Nây các Tỳ khưu! Lẽ dĩ nhiên là như vậy trong khi bậc hữu phước đang hành 
Sa môn Pháp! Hôm nay Tứ Đại Thiên Vương canh phòng khắp nơi trong tịnh xá Kỳ 
Viên, mặt trăng và mặt trời đình trú trong cung điện, Đức Đề Thích gìn giữ sợi dây 
giật then gài cửa, đích thân Ta cũng phải trợ giúp cho Sadi. Hôm nay Sadi Sukha 
được nhìn thấy người đào mương dẫn nước vào ruộng, thấy thợ làm cung nỏ uốn nắn 
mũi tên cho ngay, thấy thợ mộc làm xe nhất là bánh xe, rồi tự mình chế ngự lẫy mình 
mà đắc A La Hán quả. 
Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 
“Udakam hi nayantI nettikã, 
Usukarä namayantI teJanam; 


Dãrum namayantI tacchakã; 
Atfanam damayantI subbatä”. 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nấy mực của 
cây, người làm lành thì tự lo chê ngự. 
sg 
CHÚGII. 
Subbaía: nên huân dụ nhãc nhở băng lời êm dịu chơn chánh cho mình được an 
vui. Kỳ dư toàn bài kệ nây giông như bài Kệ Pháp Cú câu 8§0 đã giải rôi. 
Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đạt Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 Trang 414 


Dịch giá Cần Đề 


Ba năm làm mướn chẳng nài công, 
Một bữa cơm sang mãi ước mONG, 
Gặp Phát, thắng liên tâm ái dục, 

Nhịm ăn, sớt bát, nguyện Viên thông. 
Do quả phước xưa khiển kiếp nẫy, 
Sadi Hạnh Phúc đủ duyên may, 

Đi đường thấy vật người điều chế, 

Về cốc hành Thiên sửa ý ngay! 

Để Thích rời ngôi xuống, đứng canh, 
Chu: Thiên túc trực khắp chung quanh, 
Phật cầm Pháp Chủ khoan kêu cửa, 
Nhật nguyệt ngừng chờ quả chót sanh. 
Phật, Thầy, Thiên địa, thảy chung lo, 
Hỗ trợ Sadi có phước to, 

Độ ngọ xong rôi, trời mới xế, 


Chr Tăng phàm tục, biết đâu dò?... 


DỨT TÍCH SADI HẠNH PHÚC 
DỨT PHẨM ĐAO TRƯỢNG 


Œ §#k 


Chú giải Kinh Pháp Cú - Quyên 2 


Trang 415 


/TẨ / 


145. Người hiền thiện tự chế ngự thâm tâm như người dẫn thủy 
trị nước, thợ làm tên uốn tên. 


Chú giải Kinh Pháp Cú — Quyền 2 Trang 416 


